FULLY NEW UPDATED EDIHION 


NIÑ XUẤT BẢN TRỶ 
2004 


TỔNG HỤP VÀ BIÊN DỊCH: 
LÊ HIỄN THẢO - VŨ TÀI H0A 
NGUYÊN VĂN PHƯỚC (M.$.) 
BAN BIÊN DỊCH FIRST NEWS 


Nục Lục 


Một cuộc cách mạng bắt đầu 
Ban mai của kỷ nguyên thông tin 
Những bài học từ nền 
công nghiệp điện toán 

. Các ứng dụng và thiết bị 
Từ Internet đến xa lộ thông tin 
Cuộc cách mạng về nội dung 
Kinh doanh trên internet 
Chủ nghĩa tư bản không ma sát 
Giáo dục: Sự đầu tư hiệu quả nhất 
Kết nồi tại nhà 
Cuộc đồ xô tìm vàng trên internet 
Những vấn đề thiết yêu 

PHỤ LỤC 
1 Lịch sử phát triển 
ngành công nghệ thông tin 
2 ... Tương lai của máy tính 


_ MỘT CUỘE CÁCH MẠNG 


I 
ỉ 
bí 
ôi viết chương trình phần mềm đầu tiên năm tôi 13 tuổi. Đó là - 
một phần mềm trò chơi đánh carô đơn giản. Chiếc máy tính tôi 
sử dụng lúc đó là một chiếc máy “khổng lồ”, rất cổng kềnh, chậm 
chạp nhưng lại có sức thu hút lạ kỳ. 

Việc tạo cơ hội cho một lũ nhóc được ngồi vào trước máy tính, 
mặc sức thỏa chí tò mò, khám phá chính là sáng kiến của các bà mẹ 
trong Hội Mẹ Học Sinh trường Lakeside, Seattle, nơi tôi theo học 
thuở thiếu thời. Các bà mẹ đã quyết định dùng toàn bộ số tiền khá 
-_ lớn thu được từ dịp bán các vật dụng cũ để lắp đặt một chiếc máy 
tính trạm (terminal) và thuê giờ truy cập máy chủ cho con em mình 
học tập. Vào những năm cuối thập niên 1960 ở Seattle mà nảy ra 
được ý tưởng cho phép học sinh sử dụng máy tính thì các bà mẹ này 
quả là khá “cấp tiến” — và đó là quyết định tôi luôn luôn ghi lòng 
tạc đạ. s 

Chiếc máy trạm này không có màn hình. Để có thể chơi được, 
lũ nhóc chúng tôi nhập vào các bước đi bằng cách gõ vảo một bàn 
phím trông giống của máy đánh chữ rồi ngồi vòng quanh chờ đợi 


Š | Con đường phía trước 


N3 


BH Gates (đứng) uà Paul Allen làm tiệc trên máy tính trạm (năm 1968) 
Ở trường Labeside. 


cho đến khi nghe thấy những tiếng động ầm ï phát ra từ chiếc máy 
¡in đang in ra kết quả. Khoảnh khắc đó, chúng tôi, chẳng ai nhường 
ai, lao ngay đến để xem ai là người thắng cuộc hoặc sẽ phải tính 
toán đi thêm bước kế tiếp. Trò chơi carô này, gọi là tic-tac-toe, gồm 
ba hàng và ba cột, là một trò chơi đơn giản. Nếu dùng bút chì và 
giấy thì chỉ chơi chừng 3Ø giây là chúng tôi đã biết ai thắng ai thua, 
nhưng chơi trên máy tính thì nó lại ngốn gần hết thời gian ăn trưa 
của chúng tôi. Nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó! Với cảm 
nhận của chúng tôi thì cỗ máy này thật là tính xảo. 

Về sau này tôi mới hiểu ra rằng có lẽ một phần của sự cuốn hút 
đó chính là việc chúng tôi, những chú nhóc lại có thể điều khiển 
được một chiếc máy đồ sộ, mắc tiền và lại thuộc đặc quyền của người 
lớn. Chúng tôi còn quá nhỏ để có thể điều khiển hoặc thực hiện 
những “công trình” mà chỉ người lớn mới biết, nhưng chúng tôi đã 


Một cuộc cách mạng bắt đảu |_7 


có thể ra lệnh cho cỗ máy đồ sộ này và nó luôn luôn ngoan ngoãn 
vâng lời. 

Những chiếc máy tính thật tuyệt vời vì khi làm việc với chúng 
bạn sẽ có được kết quả tức thời: bạn sẽ biết ngay là chương trình 
của bạn viết có đúng không. Nó có thể cung cấp cho bạn các thông 
tin phản hổi mà bạn không thể nào có được từ rất nhiều loại máy 
móc khác. Đó chính là sự bắt đầu cho niềm say mê của tôi đối với 
phần mềm. Chương trình càng đơn giản thì sự phản hồi lại càng đặc 
biệt chính xác. Và cho đến tận ngày nay cảm giác rộn ràng sung 
sướng đó vẫn còn nguyên trong tôi khi biết rằng nếu tôi lập trình 
đúng thì máy sẽ luôn luôn cho kết quả hết sức hoàn hảo theo ý 
muốn của tôi. 

Khi các bạn tôi và tôi trở nên thành thạo và tự tin hơn, chúng 
tôi bắt đầu “quậy” máy tính bạo tay hơn, thôi không e dè nữa và 
tạo ra các trò chơi ngày một khó hơn. Một người bạn của tôi ở 
Lakeside đã viết một chương trình bằng ngôn ngữ BASIC mô phỏng 
trò chơi Cờ Triệu Phú. BASIC - là các ký tự đầu của các chữ: 
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code — Bộ mã lệnh 
tượng trưng đa dụng cho những người mới học — theo đúng tên gọi 
của nó, là một ngôn ngữ lập trình tương đối dễ học mà chúng tôi đã 
sử dụng để không ngừng viết các chương trình phức tạp. Anh bạn 
tôi đã hình dung ra cách bắt máy tính phải chơi hàng trăm trò chơi 
với tốc độ thật nhanh. Chúng tôi đã cung cấp cho chương trình các 
lệnh để thử nhiều cách chơi khác nhau. Chúng tôi muốn tìm hiểu 
xem phương pháp chơi nào giành được chiến thắng là hay nhất. Và 
thế là — cà xịch, cà xịch, cà xịch - máy tính báo cho chúng tôi biết 
ngay kết quả! | 

Cũng như tất cả trẻ con trên đời, chúng tôi không biến mình 
thành kẻ ngố trước mắt các đổ chơi mà tìm cách cải tiến, thay đổi 
chúng. Bạn có bao giờ quan sát trẻ con chơi đùa chưa? Chỉ với những 
hộp giấy và một hộp chì màu chúng có thể tạo ra những con tàu vũ 
trụ với các bảng điều khiểu nhiều màu sặc sỡ. Chúng có thể tạo ra 
các luật chơi mang tính ứng biến, chẳng hạn như “Xe màu đỏ sẽ 
được quyền nhảy qua đầu các xe khác.” Bạn biết đấy, chính những 


| Con đường phía trước 


thôi thúc muốn các đề chơi làm được nhiều việc hơn này lại là điều 
cốt lõi của mọi sự cải tiến, nâng cấp. Và đó là bản chất của sáng tạo. 

Lẽ đĩ nhiên, lúc đó chúng tôi chỉ nghịch ngợm là chính, hoặc do 
chúng tôi nghĩ thế. Nhưng món đồ chơi mà chúng tôi nghịch ngợm 
đó, trên thực tế đã trở thành một thứ đồ chơi hữu dụng. Một số học 
sinh ở Lakeside lúc đó gần như nghiện chiếc máy tính này. Trong 
suy nghĩ của nhiều người ở trường lúc bấy giờ, chúng tôi đã biến 
thành chiếc máy tính đó, và ngược lại, chiếc máy tính được đồng 
nhất với chúng tôi. Một giáo viên đã yêu cầu tôi giúp dạy môn lập 
trình, và mọi người có vẻ đồng tình với đề nghị đó. Nhưng khi tôi 
được chọn đóng vai chính trong vở “Hài Kịch Đen” (Black Comedy), 
thì đã có sự xì xào: “lại sao người ta lại chọn cái thằng nhóc máy tính 
đó nhỉ”. Đấy, đôi lúc tôi được gán cho những biệt danh theo cái kiểu 
như vậy đó. | 

Hình như tất cả thế hệ chúng tôi, những chú nhóc máy tính, 
trên toàn thế giới, đều đã mang theo cái món đồ chơi ưa thích đó 
vào trong tuổi trưởng thành của mình. Chúng tôi đã châm ngòi cho 
một dạng cách mạng, chủ yếu rất hiển hòa, để ngày nay máy tính 
đã có mặt ở hầu khắp mọi nơi, trong các công sở và cả trong gia 
đình. Máy tính đã được thu nhỏ về kích thước nhưng khả năng làm 
việc đã tăng hơn rất nhiều, và giá cả cũng giảm một cách nhanh 
chóng. Và, tất cả đều diễn ra khá nhanh. Không nhanh đến mức 
như tôi đã từng tưởng, nhưng như vậy cũng được xem là khá nhanh 
rồi. Những con bọ điện tử (chip) rẻ tiền giờ đây xuất hiện trong các 
động cơ, trong đồng hồ đeo tay, trong các thắng xe chống kẹt cứng, 
trong máy fax, cầu thang máy, trong máy bơm xăng dầu, trong máy 
ảnh, bình thủy, máy bán hàng tự động, trong các thiết bị chống trộm 
và thậm chí trong cả các bưu thiếp biết nói. Học sinh ngày nay thực 
hiện những điều tuyệt vời trên các máy tính cá nhân, có kích thước 
không lớn hơn quyển sách giáo khoa nhưng công suất lại vượt xa các . 
máy tính lớn nhất của thế hệ trước. 

Và khi giá thành máy tính đã giảm một cách đáng kinh ngạc và 
bóng dáng của chiếc máy tính hiện diện đều khắp trong mọi mặt 
của đời sống, chúng ta lại đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | 9 


cách mạng khoa học kỹ thuật khác. Cuộc cách mạng này sẽ dẫn đến 
kết quả là việc thông tin liên lạc trở nên rể một cách chưa từng có 
trong lịch sử. Tất cả các máy tính sẽ nối chung lại để liên lạc và để 
phục vụ chúng ta. Khi toàn cầu được nối mạng, các máy tính sẽ hình 
thành một mạng lưới tương tác khổng lổ, tạo nên khái niệm mà 
người ta gọi là siêu xa lộ thông tin. Hiện thân của siêu xa lộ thông 
tin rộng khắp này có thể nhìn thấy phần nào qua hình bóng của 
mạng Internet hiện nay - đang tiến hóa đúng hướng với một tốc độ 
nhanh vũ bão. Việc tiếp cận và sử dụng mạng tương tác sắp xuất 
hiện này, cùng với những ích lợi và hiểm họa của nó, là chủ đề 
xuyên suốt của quyển sách này. 

Tôi vô cùng phấn kích khi nghĩ đến những điều sắp sửa xảy ra. 
Năm 19 tuổi, tôi đã nắm bắt được hình ảnh của tương lai và định 
hướng nghề nghiệp của mình theo những điều đã nhìn thấy đó. Hóa 
ra là tôi đã đúng. Nhưng vị thế của Bill Gates lúc 19 tuổi hoàn toàn 
khác với vị thế của Bill Gates ngày nay. Thời trước, tôi chẳng những 
có lòng tự tin của một thiếu niên thông minh mà còn không hề bị 
một ai để ý, dòm ngó, và nếu tôi có thất bại, cũng chẳng hề gì. Còn 
hiện nay, vị thế của tôi tương đương với vị trí của những công ty 
máy tính khổng lồ vào những năm 1970, và tôi hy vọng rút ra được 
những bài học từ sự thành công và thất bại của họ. 

Đã có lúc tôi nghĩ mình có thể sẽ theo học chuyên ngành kinh 
tế tại một trường cao đẳng. Cuối cùng, tôi đã đổi ý, nhưng trong 
một chừng mực nào đó, những kinh nghiệm tôi tích lũy được từ nền 
công nghiệp máy tính cũng có thể được xem là một loạt những bài 
học về kinh tế học rồi. Tôi đã nhận ra kết quả của các mô hình 
kinh doanh thiếu tính linh động và mô hình xoắn ốc tích cực. Tôi 
đã chứng kiến con đường tiến hóa của các tiêu chuẩn công nghiệp. 
Tôi đã nhìn thấy tầm mức quan trọng trong công nghệ của tính 
tương thích, của thông tin phản hồi và của sự đổi mới liên tục. 

Tôi không dùng các bài học đó chỉ để lý luận về thời đại mới 
của chúng ta. Tôi đang đánh cuộc vào nó đấy. Vào thời niên thiếu, 
tôi đã hình dung tác động có thể xảy ra khi giá máy tính giảm 
xuống. “Một máy tính trên mỗi bàn làm việc và trơng mỗi gia đình" đã 


I0 | Con đường phía trước 


trở thành sứ mạng hàng đầu của hãng Microsoft. Chúng tôi đã và - 
đang ra sức làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Giờ đây, máy 
tính đang được nối mạng với nhau, và chúng tôi đang xây dựng phần 
mềm — những câu lệnh yêu cầu phần cứng của máy tính phải thi 
hành - để giúp cho người sử dụng ở khắp mọi nơi có thể khai thác 
được sức mạnh thông tin của thế giới nối mạng này. Thật khó mà 
tiên đoán chính xác rồi đây người ta sẽ sử dụng mạng tương tác băng 
thông rộng hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực đó như thế 
nào. Rất có thể chúng ta sẽ liên lạc với mạng này thông qua rất 
nhiều loại phương tiện khác nhau: cái thì giống như máy truyền 
máy tính khác. 

Chắc chắn sẽ có một ngày không xa lắm trong tương lai, bạn có 
thể dễ dàng tiến hành công việc kinh doanh, thực hiện các cuộc 
nghiên cứu, khám phá thế giới và các nền văn hóa, tham dự bất cứ 
cuộc vui chơi giải trí nào, kết bạn với nhau, đến các thị trường lân 
cận, cho người thân ở xa, dù ở mãi đâu đâu, xem những tấm ảnh của 
mình mà không cần phải rời khỏi bàn làm việc hay phòng khách 
nhà bạn. Một khi kỷ nguyên mới này đã nên hình nên vóc, khi đó 
bạn có thể sử dụng mạng lưới đó mà không cần phảẩi vào công ty 
hay trường học. Sự kết nối:của bạn sẽ không chỉ đơn thuần là một 
dụng cụ bạn đã mua hoặc một đồ vật mà bạn mang theo. Nó trở 
thành tấm hộ chiếu để bạn bước vào một cuộc sống mới, mang “tính 
trung: gian”. 

Những thể nghiệm trực tiếp hoàn toàn không mang tính trung 
gian. Sẽ không ai có thể nhân danh sự tiến bộ để lấy đi của bạn 
cảm giác thú vị được nằm dài trên bãi biển, được đi dạo chơi trong 
rừng, được đi mua sắm ở một chợ trời, hoặc được cười sặc sụa khi 
xem một vở hài kịch. Nhưng những thể nghiệm trực tiếp không phải 
lúc nào cũng là sự tưởng thưởng. Ví dụ, xếp hàng để đợi mua một 
món hàng là một sự thể nghiệm trực tiếp, nhưng ngay từ khi chúng 


Một cuộc cách mạng bát đầu | 11 


ta bước chân đứng vào hàng là chúng ta đã luôn suy nghĩ tìm cách 
để tránh phải xếp hàng lần sau. 

Công cụ là những phương tiện trung gian, và nhiều tiến bộ của 
nhân loại đã đạt được là vì chúng ta luôn luôn tìm cách sáng tạo ra 
những công cụ tốt hơn, mạnh hơn. Các loại công cụ hữu hình đẩy 
nhanh tiến độ công việc và giảm bớt sức lao động nặng nhọc của 
con người. Lưỡi cày và bánh xe, cái cần cẩu và chiếc xe ủi, gia tăng 
sức lực làm việc của những người sử dụng nó. | 

Các công cụ thông tin là phương tiện trung gian tượng trưng. 
Chúng làm tăng năng lực trí tuệ thay vì tăng cường sức mạnh cơ bắp 
cho những người sử dụng chúng. Bạn đang thu nhận một sự thể 
nghiệm trung gian trong khi đọc cuốn sách này: Chúng ta thực sự 
không ở trong cùng một căn phòng, nhưng bạn vẫn có thể nhận biết 
tôi đang suy nghĩ gì. Hiện nay, có biết bao công việc đang cần có sự 
quyết định và kiến thức, và vì vậy các công cụ thông tin đã và sẽ tiếp 
tục là điểm tập trung của những nhà phát minh. Cũng giống như bất 
kỳ một từ nào đều có thể biểu diễn bằng cách sắp xếp các chữ cái lại 
với nhau, thông tin thuộc mọi dạng kiểu cũng có thể được biểu diễn 
dưới dạng con số, theo mô hình xung điện dễ dàng được máy tính xử 
lý. Ngày nay, thế giới đã có trên lOO triệu máy tính được sử dụng với 
mục đích chính là giúp chúng ta làm việc với các thông tin. Máy tính 
đang hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong việc lưu trữ và truyền các 
thông tin được thể hiện dưới dạng kỹ thuật số một cách dễ dàng hơn 
nhiều, nhưng trong tương lai không xa, máy tính sẽ giúp chúng ta tiếp 
cận với hầu như bất cứ nguồn thông tin nào trên thế giới. 

Tại Mỹ, việc nối tất cả máy tính trên thế giới lại với nhau thành 
một mạng tương tác đã được sánh ngang với một công trình đồ sộ 
khác: hệ thống xa lộ xuyên tiểu bang được khởi công từ thời Tổng 
Thống Eisenhower. Trong thập niên 1990 cái tên “siêu xa lộ thông 
tin” dường như trở thành một chọn lựa hiển nhiên thể hiện tính ẩn 
dụ này — và được đại chúng hóa bởi cựu Thượng nghị sĩ Al Gore, 
sau là Phó Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1996-2000. (Cũng nên biết 
rằng chính thân phụ ông là người bảo trợ cho Bộ luật 5% về Dự án 
Các công trình xa lộ.) 


I2 | Con đường phía trước 


Dù vậy, sử dụng hình tượng “xa lộ” ở đây vẫn chưa hoàn toàn 
đúng. Nó gợi lên trong trí bạn cảnh vật và địa lý của một vùng nào 
đó, một khoảng cách giữa hai điểm và nó ám chỉ rằng bạn phải di 
chuyển, từ nơi này đến nơi khác. Nhưng thực ra, một trong những 
khía cạnh nổi bật của công nghệ thông tin liên lạc mới này là nó 
triệt tiêu khoảng cách. Người mà bạn liên lạc, dù ở ngay phòng bên 
cạnh, hay ở một châu lục khác, đều không thành vấn đề, bởi mạng 
lưới có tính trung gian cao độ này không bị cản trở bởi chiều dài 
tính bằng dặm hay cây số. | 

Từ “xa lộ” cũng còn gợi lên một ý là mọi người đang đi trên 
cùng một con đường. Đúng hơn, mạng lưới mới này giống như các 
con đường chăằng chịt của miền quê. Mọi người có thể tự chọn cho 
mình một lộ trình riêng, một tốc độ riêng và một hướng ổi riêng. 
Thuật ngữ “xa lộ” còn chứa đựng một ẩn ý rằng nó phải do chính 
phủ xây dựng, và tôi nghĩ điều đó là sai lầm chủ yếu ở nhiều quốc 
gia trên thế giới. Nhưng thực chất của thuật ngữ mang tính ẩn dụ 
“xa lộ” này là nó nhấn mạnh đến phần hạ tầng cơ sở chứ không 
phải ở những ứng dụng của nó. Tại công ty Microsoft, chúng tôi 
dùng nhóm từ “thông tin ở ngay trên các đầu ngón tay của bạn”, 
(information at your fingertips) là muốn chỉ ra ý nghĩa về lợi ích hơn 
là về bản thân loại phương tiện này. 

Một từ mang nghĩa ẩn dụ khác mà tôi thích dùng hơn đó là 
“chợ”, một nơi giao dịch mua và bán. Từ này sát nghĩa hơn với ý 
miêu tả nhiều hoạt động sẽ diễn ra trên mạng này. Mạng lưới tương 
tác này cuối cùng chẳng qua là một cái chợ. Những cái chợ, từ sàn 
giao dịch chứng khoán cho đến các siêu thị tổng hợp là nền tảng 
đối với xã hội loài người, và tôi tin rằng cái chợ mới này cuối cùng 
sẽ trở thành tâm điểm của cả thế giới, là nơi chúng ta, một loài động 
vật mang tính xã hội cao, sẽ mua, bán, trao đổi, đầu tư, mặc cả, chọn 
lựa hàng hóa, tranh luận, gặp gỡ và dạo chơi. Khi bạn nghĩ đến mạng 
tương tác này, bạn hãy nghĩ đến không khí ổn ào, sôi động của thị 
trường chứng khoán New York hoặc một chợ phiên ở thôn quê hoặc 
nghĩ đến một cửa hàng sách đông đúc, nơi người ta tìm đến để săn 
tìm những quyển sách hay hoặc những thông tin cần thiết. Tất cả 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | 13 


mọi trạng thái hoạt động của con người, từ các hợp đồng trị giá hàng 
tỷ đô la tới các vụ ve vãn, tán tỉnh lẫn nhau đều diễn ra trên mạng 
này. Nhiều cuộc giao dịch šẽ liên quan tới tiền bạc, được thanh toán 
dưới dạng số hóa thay vì là tiền tệ. Không chỉ có tiền mà cả thông 
tin dạng số đủ các loại sẽ trở thành phương tiện trao đổi trung gian 
mới của thị trường này. 

Thị trường thông tin toàn cầu sẽ kết hợp tất cả các phương thức 
mà con người dùng để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng. Xét 
trên bình diện thực tế, thị trường này sẽ cung cấp cho bạn nhiều 
khả năng lựa chọn hơn đối với hầu hết mọi thứ, bao gồm cách kiếm 
tiền và đầu tư, những gì bạn mua sắm và số tiền phải trả cho những 
món hàng đó, cách chọn bạn bè và thời gian sử dụng để giao lưu với 
họ, và nơi nào được xem là an toàn và an toàn như thế nào đối với 
cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Môi trường làm việc của bạn và 
quan niệm của bạn về ý nghĩa của từ “có giáo dục” cũng sẽ thay 
đổi, nhiều đến mức có thể bạn sẽ không phát hiện ra. Ý thức về 
nhân thân, về bạn là ai và bạn thuộc về đâu, có thể cũng được mở 
rộng đáng kể. Tóm lại, hầu như tất cả mọi việc sẽ được thực hiện 
khác đi. 

Bạn vẫn mơ hồ không dám tin vào những điều tôi nói? Hoặc bạn 
muốn tin như vậy? Có lẽ bạn sẽ từ chối tham gia. Người ta thường 
có thái độ lưỡng lự như vậy khi đối diện với một công nghệ mới đe 
dọa sẽ thay đổi những gì đã trở nên quen thuộc và thoải mái đối 
với họ. Lúc ban đầu, xe đạp được xem như một vật dụng kỳ quặc, 
ngớ ngẩn; xe hơi là một kẻ xâm lăng quá ổn ào; máy tính bỏ túi, 
một mối đe dọa cho khả năng tư duy toán học; và radio, sản phẩm 
có nguy cơ làm cho con người trở lại mù chữ, 

Nhưng rổi những lời thể thốt, tuyên bố hùng hồn phản đối các 
phát minh thường nhanh chóng theo mây theo gió bay đi. Qua thời 
gian, những máy móc mới đó giành. được một vị trí trong đời sống 
sinh hoạt hàng ngày của con người, không chỉ nhờ sự tiện lợi và khả 
năng tiết kiệm sức lao động, mà còn gợi hứng cho con người tiến lên 
những đỉnh cao sáng tạo mới. Chúng chiếm lĩnh một vị trí tin cậy 
bên cạnh những công cụ quen thuộc khác. Một thế hệ mới trưởng 


I4 | Con đường phía trước 


thành cùng với chúng, thay đổi và nhân tính hóa chúng — chơi cùng 
với chúng. 

Antoine de Saint-Exupéry, phi công và nhà văn người Pháp, đã 
viết trong hồi ký “Cõi Người Ta” của ông năm 1939 rằng: “Dần dân, 
máy móc sẽ trở thành một phân của cơn người”. Trong tác phẩm này, 
ông kể lại cách mà mọi người vẫn thường phản ứng trước các kỹ 
thuật mới, và ông dẫn chứng trường hợp họ đã phản ứng với sự xuất 
hiện của xe lửa lần đầu tiên vào thế kỷ thứ XIX như thế nào. Ông 
nói những đầu máy xe lửa sơ khai, phun khói mù mịt và phát ra 
tiếng động ¡nh tai, đầu tiên đã bị gọi là “con quỷ sắt”. Nhưng khi 
đường ray được lắp đặt nhiều hơn, các thị trấn bắt đầu xây dựng nhà 
ga. Hàng hóa và các dịch vụ cũng phát triển theo. Nhiều việc làm 
mới bắt đầu xuất hiện. Một nền văn hóa mới phát triển quanh hình 
thức vận tải mới này, và từ thái độ khinh miệt, người ta đi tới chỗ 
công nhận và thậm chí biểu dương nó. “Con quỷ sắt” gớm ghiếc 
trước kia giờ trở thành “con ngựa sắt” thân quen. Và Saint-Exupếry 
đặt câu hỏi: “Đối uới người dân quê ngày nay, xe hềa là gì nếu không 
phải là một người bạn hiền lành cứ đứng 6 giờ chiều mỗi ngày là chạy 
ngang qua nhà mình?” 

Điện thơại là một tiến bộ lớn lao trong việc thông tin hai chiều. 
Nhưng lúc mới ra đời, nó bị lên án là vật gây phiền toái. Người ta 
cảm thấy khó chịu và lóng ngóng với chiếc máy cơ khí không mời 
mà đến bên trong nhà họ. Dù vậy, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng 
họ chẳng những có thêm một máy móc mới mà còn tiết kiệm được 
rất nhiều thời gian nữa. Trước khi điện thoại ra đời, một cuộc nói 
chuyện được gọi là tốt đẹp thường phải kèm theo một chuyến viếng 
thăm và có thể là một bữa cơm nữa, và người ta phải dành ra trọn 
một buổi chiều hoặc một buổi tối cho việc này. Nhưng khi hầu hết 
các cơ sở thương mại và gia đình đều có điện thoại, người ta tận 
dụng đặc tính độc nhất vô nhị của phương tiện liên lạc này. Khi 
điện thoại phổ biến rộng khắp, nó kéo theo hàng loạt những cách 
thể hiện đặc biệt, các thủ thuật, các nghi thức và văn hóa. Tôi cam 
đoan rằng ông Alexander Graham Bell, nhà phát minh ra máy điện 
thoại, không bao giờ có thể ngờ rằng phát minh của ông còn được 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | I5 


ứng dụng trong một trò chơi quản lý ngớ ngẩn “Yêu Cầu Thư ký 
đưa ông ta lên đường dây trước mặt tôi”. Trong khi tôi đang viết 
quyển sách này, một hình thức liên lạc mới — thư điện tử hay còn 
gọi là e-mail - đang diễn ra theo quy trình tương tự: thiết lập nên 
các quy ước và tập tục riêng cho nó. | 

Sự thay đổi đơn lẻ có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử thông tin 
liên lạc xảy ra vào khoảng năm 1450, khi Johann Gutenberg, một 
người thợ bạc ở Mainz, Đức, phát minh ra kiểu chữ ¡in rời và giới 
thiệu chiếc máy in đầu tiên ở Châu Âu (Lúc đó Trung Quốc và 
Triều Tiên đã có máy ¡n rổi). Sự kiện đó đã làm thay đổi vĩnh viễn 
nền văn hóa phương Tây. Trước thời Gutenberg, mọi sách vở đều 
phải chép bằng tay. Các thầy tu, thường là những người đảm nhiệm 
công việc sao chép này, đôi khi phải mất cả năm trời mới chép xong 
một quyển sách. Gutenberg phải mất hai năm mới xếp xong chữ cho 
bộ Kinh thánh đầu tiên của ông, nhưng một khi công việc này hoàn 
tất, ông có thể in ra bao nhiêu bộ tùy thích. 

Máy in không chỉ mang lại cho phương Tây phương thức sản 
xuất sách nhanh chóng hơn. Trước khi có nó, đời sống ở đây vẫn 
còn bó hẹp trong phạm vi làng xã và gần như không hề thay đổi 
.. cho đù trải qua nhiều thế hệ. Hầu hết mọi người chỉ biết về những 
việc mà chính bản thân họ nhìn thấy hoặc nghe kể lại. Rất ít người 
đi xa khỏi ngôi làng của họ, một phần vì thiếu các bản đồ chính 
xác nên một khi rời khỏi đây, gần như họ không thể tìm được đường 
về nhà. Như nhà văn James Burke, một tác giả tôi mến mộ, đã viết: 
“Trơng thế giới này, tất cả kinh nghiệm đều mang tính riêng từ những 
chân trời thật nhỏ bé, và cộng đông chỉ biết có chính mình. Tất cả những 
gì tổn tại ở thế giới bên ngoài chỉ là nghe kể lạt. 

Chữ ¡in đã làm thay đổi tất cả. Nó là phương tiện thông tin đại 
chúng đầu tiên. Lần đầu tiên kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm 
có thể truyền bá cho nhau dưới một hình thức dễ vận chuyển, bền 
vững và dễ kiếm. Chữ in đã giúp con người mở rộng tầm mắt ra khỏi 
ranh giới bản làng quê quán để bắt đầu quan tâm tới những gì đang 
xảy ra ở những nơi khác. Nhà máy in mọc lên như nấm tại các 
thành phố thương mại và trở thành những trung tâm trao đổi tri 


ló | Con đường phía trước 


thức. Biết đọc biết viết trở thành một kỹ năng quan trọng, nhờ đó 
mà đã cách mạng hóa nền giáo dục và thay đổi các cấu trúc xã hội. 

Trước thời Gutenberg (1400-1468), trên toàn lục địa Châu Âu chỉ 
có khoảng 30.000 đầu sách, gần như tất cả đều là Kinh Thánh hoặc 
các sách bình giải Kinh Thánh. Đến năm 1500 đã có hơn 9 triệu cuốn 
với đủ loại đề tài. Truyền đơn và các tài liệu in ấn khác đã tác động 
lên đời sống chính trị, tôn giáo, khoa học và văn chương. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, những người không thuộc thành phần ưu tú của giáo hội 
chính thống có quyền tiếp cận với các thông tin được viết ra. 

Mạng tương tác toàn cầu sẽ làm biến đổi nền văn hóa của chúng 
ta một cách mãnh liệt và sâu sắc như máy in của Gutenberg đã làm 
ở thời Trung cổ. 

Máy tính cá nhân đã và đang thay đổi thói quen làm việc của 
chúng ta, nhưng chính mạng Internet đang tiến triển mới thật sự 
thay đổi cuộc sống của chúng ta. Khi những cỗ máy thông tin được 
nối vào mạng Internet thì con người, các cuộc vui chơi giải trí, và 
các dịch vụ thông tin đều trở nên gần gũi hơn. Khi sự phổ biến 
và năng lực của mạng Internet tăng lên, bạn có thể tiếp xúc được 
với bất cứ ai, bất cứ nơi nào, và với những ai muốn liên lạc với 
bạn; bạn có thể duyệt xem, bất kể ngày đêm, văn bản của hàng 
ngàn nguồn thông tin khác nhau. Khi khoa học tiến bộ hơn chút 
nữa, bạn sẽ có thể trả lời điện thoại nội bộ để ở nhà khi đang ngồi 
tại văn phòng hoặc trả lời mọi thư từ liên hệ từ nhà. Chiếc mấy 
ảnh mà bạn bỏ quên hoặc bị đánh cắp sẽ gửi tin nhắn cho bạn, 
báo tin chính xác nơi nó đang ở hiện thời, dù nơi đó có là một 
thành phố khác. Những thông tin trước kia khó lòng có được sẽ 
ngày càng dễ tìm hơn: 

mXe buýt chạy có đúng giờ ÉhẾng? 

Lúc này có tai nạn nào xảy ra trên con đường tôi thường đi 

làm không! 

8 Có ai có ý muốn đổi về xem hát ngày thứ năm để lấy vé ngày 

thứ tư không? 

m€on tôi có đi học đều đặn không _ 

mMón cá bơn nấu như thế nào thì ngon nhất? 


«. 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | I7 


8 Sáng ngày mai có cửa hiệu nào, bất kể ở đâu, có thể giao cho 
tôi một đồng hồ đeo tay có thể bắt mạch được với giá rẻ 
nhất không? 

mCó thể bán chiếc xe hơi Mustang cũ, loại mui xếp, với giá 
bao nhiêu? 

Lỗ xỏ chỉ của chiếc kim khâu được làm như thế nào? 

mHiệu giặt úi đã giặt xong áo sơ mi của tôi chưa? 

m Cách đặt mua báo Wall Street ]ournal rẻ nhất? 

m= Những triệu chứng của một cơn đau tim là gì? 

8Hôm nay tòa án địa phương có phiên xử đặc biệt nào không? 

8Cá có nhận biết được màu sắc không? _ 

mHiện giờ điện Champs-Élysées trông như thế nào? 

m Tôi đã ở đâu vào lúc 9 giờ 2 phút tối thứ năm vừa qua nhỉ? 

Giả sử, bạn chợt muốn ghé ăn thử ở một nhà hàng mới và muốn 
được xem qua thực đơn, danh sách các loại rượu vang và các món 
đặc biệt trong ngày của nhà hàng đó. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc không 
biết những nhà ẩm thực đã bình luận gì về món ăn khoái khẩu của 
bạn. Có lẽ bạn cũng muốn biết tình trạng vệ sinh và an toàn thực 
phẩm của nhà hàng đã được cơ quan y tế địa phương xếp hạng như 
thế nào. Nếu nghỉ ngờ về tình hình an ninh của khu vực quanh nhà 
hàng, bạn có thể xem qua các bản tường trình của cảnh sát để biết 
- mức độ an toàn ở đây. Sau khi nắm bắt được tất cả những thông tin 
liên quan rồi và bạn vẫn muốn đến đó? Bạn sẽ phải đặt chỗ trước, 
phải có bản đổ, bản hướng dẫn lộ trình dựa trên điều kiện giao 
thông hiện thời. Bạn sẽ nhận các tài liệu hướng dẫn này dưới dạng 
bản in đọc hoặc nghẹ, đồng thời liên tục cập nhật, EORE lúc bạn 
đang lái xe. 

Tất cả những thông tin đó sẽ luôn có sẵn để dùng và hoàn 
toàn phù hợp với mục đích, yêu câu riêng của bạn. Bạn có thể 
khai thác bất cứ phần nào mà bạn quan tâm theo cách của bạn 
và thời gian lâu mau là tùy bạn. Bạn sẽ xem một chương trình 
truyền thanh hoặc truyền hình theo sự xếp đặt của bạn chứ 
không phải theo ý của đài truyễn thạnh hoặc truyền hình. Bạn 
sẽ đi mua sắm, đặt thức ăn, liên lạc với bạn bè hoặc xuất bản 


I8 | -Con đường phía trước 


thông tin cho người khác sử dụng vào lúc nào là tùy ý bạn. 
Chương trình tin thời sự hàng đêm sẽ bắt đầu phát đúng vào thời 
điểm bạn đã định trước và sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 
chính xác như bạn muốn, đồng thời chương trình này sẽ gồm đủ 
các đề tài do bạn chọn hoặc do một nơi cung cấp địch vụ biết rõ 
yêu cầu và sở thích cửa bạn chọn giùm. Bạn có thể yêu cầu các 
tin tường thuật từ Tokyo, Boston hoặc Seattle, hoặc để nghị cung 
cấp thêm chỉ tiết cho một bản tin thời sự nào đó hoặc hỏi xem 
bình luận viên ưa thích của bạn có viết về một sự kiện nào đó 
hay không. Nếu cần, các tin mà bạn muốn sẽ được ¡in ra giấy và 
gởi đến cho bạn. 

Sự thay đổi trọng đại đó khiến người ta lo sợ. Hàng ngày, trên 
khắp thế giới, người ta hỏi thăm nhau về những hệ quả chưa rõ 
tàng của cuộc cách mạng thông tin, thường là với tâm trạng bất an. 
Công ăn việc làm của chúng ta rổi sẽ ra sao đây? Liệu chúng ta có 
phải rút lui khỏi cái thế giới vật chất này và ủy thác đời sống mình 
cho máy tính không? Liệu cái hố sâu ngăn cách giữa người giầu và 
kẻ nghèo có bị khoét rộng thêm ra không? Máy tính có khả năng 
giúp đỡ cho những người dân bị tước quyển bầu cử ở East Št. Louis 
hay đang chết đói ở Ethiopia không? Có thể nói một cách khẳng 
định rằng những thách thức lớn lao sẽ hiện hữu bên cạnh mạng 
máy tính và những thay đổi mà nó gây ra. Trong Chương l2, tôi sẽ 
bàn kỹ hơn về nhiều mối quan ngại chính đáng mà tôi luôn nghe 
người ta nhắc đến. 

Công nghệ thông tin không phải là một liều thuốc thần*kỳ. Điều 
này sẽ gây thất vọng cho những người đang mong mỏi muốn biết xem 
máy tính cá nhân và mạng Internet sẽ giải quyết tất cả các vấn để 
của con người bằng cách nào đây. Tôi tự hỏi không biết là vào thời 
của Gutenberg người ta có thắc mắc như vậy hay không: “Cái máy in 
này có ích lợi gì nhữ Nó sẽ mmuôi sống được cơn người chữ Liệu nó giúp 

người ta thoát khỏi bệnh tật không? Nó có làm cho thế giới công bằng hơn 
_ không” Lẽ đĩ nhiên, ít nhiều gì thì cuối cùng công nghệ in ấn cũng 
có góp phần vào việc giải quyết các vấn đề này, nhưng vào năm 1450 
không ai có thể nói trước được điều gì cả. 


Một cuộc cách mạng bắt đâu | L9 


Có một điều rõ ràng: chúng ta không thể trốn chạy tương lai. 
Không ai có đủ tư cách để phán quyết về việc công nghệ có làm 
thay đổi cuộc sống của chúng ta hay không. Rốt cuộc không ai có 
đủ khả năng ngăn chận sự đổi thay tích cực một khi thị trường đã 
giang rộng tay chấp nhận những thay đổi này. Các chính phủ có thể 
tìm cách làm chậm lại tốc độ thay đổi trong phạm vi lãnh thổ của 
họ bằng cách hạn chế sử dụng một số công nghệ nào đó, nhưng các 
chính sách này sẽ khiến cho quốc gia họ có nguy cơ bị cô lập với 
nền kinh tế thế giới, làm giảm tính cạnh tranh của các công ty trong 
nước và làm cho người tiêu dùng không được hưởng lợi từ các sản 
phẩm mới nhất cũng như giá cả rẻ nhất. 

Theo tôi, vì sự tiến bộ chắc chắn sẽ đến cho nên chúng ta cần 
phải biết cách tận dụng, thay vì tìm cách ngăn chặn. 

Tôi vẫn còn phấn kích với cảm giác mình đã thoáng nhìn thấy 
tương lai và đã nắm bắt được gợi ý hé mở đầu tiên về một cuộc cách 
mạng sắp diễn ra. Tôi đã trải qua cảm giác hưng phấn này từ lúc còn 
là một cậu bé, khi tôi bắt đầu hiểu ra được những chiếc máy tính 
mạnh mẽ và rẻ tiền sẽ thể hiện vai trò của mình tốt như thế nào. 
Chiếc máy tính cái (mainframe) đã xử lý chương trình trò chơi tic- 
tac-toe vào năm 1968, cũng như hầu hết các máy tính thời đó, đều 
là những con quái vật khó ưa, được ủ trong một cái “kén” có gắn 
máy điều hòa nhiệt độ. Sau khi bọn học sinh chúng tôi sử dụng hết 
số tiền do Hội Mẹ Học Sinh cấp cho, Paul Allen — người bạn học 
của tôi thời đó và sau này cùng tôi lập ra Hãng Microsoft - đã cùng 
tôi dành nhiều thời gian để mày mò với máy tính. Những máy tính 
thời đó hoạt động rất kém so với tiêu chuẩn máy tính hiện nay, 
nhưng chúng khiến chúng tôi phải “kính nể” bởi vóc dáng to lớn, 
bởi sự phức tạp và nhất là vì giá của chúng rất đắt: mỗi chiếc trị giá 
tới cả triệu Mỹ kim. Chúng được nối với các máy trạm đầu cuối 
Teletype bằng dây điện thoại để nhiều người ở những nơi khác nhau 
có thể dùng chung chúng được. Hầu như chúng tôi chẳng có cơ hội 
nào để đến gần với các máy cái này. 

Còn giờ thuê máy thì khá đắt. Khi tôi còn (hóc trung học, để được 
dùng chung chiếc máy tính cái đó chúng tôi phẩi thuê mỗi giờ khoảng 


20 | Con đường phía trước 


40 đô và phải sử dụng gián tiếp qua cái máy trạm Teletype — với cái 
giá 40 đô mỗi giờ bạn mới có thể được chiếc máy đó “ban phát” cho 
một khoảnh thời gian quan tâm quý giá của nó. Điều đó bây giờ nghe 
có vẻ kỳ quặc khi nhiều người có đến vài ba máy tính và cứ để chúng 
trùm mễền mà chẳng chút xót xa. Thực ra, ngay lúc đó bạn cũng có 
thể sắm riêng cho mình một máy tính. Nếu bạn bỏ ra 18.000 Mỹ kim, 
Hãng Digiral Equipmenr (DEC) sẽ bán cho bạn một máy PDP-8. Mặc 
dù người ta gọi là “máy tính mini” nhưng hình thể của nó rất lớn so 
với máy tính ngày nay. Người ta phải đặt nó trên một giá đỡ chiều 
ngang 06 m và chiều cao 2 m, nặng tới 120 kg. Có một thời gian, 
trường chúng tôi có một cái, và tôi tìm mọi cách lảng vẳng xung quanh 
nó suốt ngày. Chiếc PDP-8 rất bị hạn chế so với chiếc máy tính cái 
mà chúng tôi có thể tiếp cận bằng điện thoại; thực ra, khả năng tính 
toán của nó còn thua vài loại đồng hồ đeo tay hiện nay. Nhưng nó có 
thể lập trình giống như loại máy đắt tiền, to đùng kia: bạn có thể ra 
"lệnh cho nó thông qua phần mềm. Mặc dù có những hạn chế, chiếc 
máy PDP-8 tương đối rẻ tiền hơn này đã gợi cho chúng tôi niềm mơ 
ước rằng một ngày kia hàng triệu người sẽ được sở hữu máy tính riêng. 
Cứ mỗi một năm trôi qua, chúng tôi lại càng tin chắc rằng máy tính 
và năng lực tính toán nhất định sẽ rẻ hơn nhiều và sẽ rất phổ biến. 
Một trong những lý do khiến tôi quyết tâm phát triển máy tính cá 
nhân lúc đó là tôi muốn có riêng một chiếc cho mình. 

Vào thời đó, phần mềm, cũng giống như phần cứng máy tính, 
đều rất đắt. Phần mềm phải được viết riêng cho mỗi loại máy. Và 
hễ mỗi lần phần cứng của máy tính thay đổi, và việc đó rất thường 
xảy ra, thì phần mềm dùng cho phần cứng mới này lại phải viết lại 
khá nhiều. Một số công ty sản xuất máy tính cung cấp sẵn các khối 
lập trình phần mềm chuẩn kèm theo máy của họ (ví dụ như các thư 
viện hàm toán học), nhưng hầu hết các phần mềm được viết ra đều 
là để giải quyết những vấn để cụ thể, rất riêng của một doanh 
nghiệp nào đó. Cũng có một vài phần mềm viết để dùng chung, và 
đã có một vài công ty bán các phần mềm đa dụng, nhưng thực tế, 
rất ít phần mềm được đóng gói và bán rộng rãi để ai mua về cũng 
có thể dùng được. 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | 21 


Ở trường Lakeside, bố mẹ tôi lo tiền học phí và cho tôi tiển 
để mua sách, nhưng tôi phải tự lo trả tiền thuê máy tính. Chính 
điều đó đã đẩy tôi nghiêng về khía cạnh thương mại của việc 
kinh doanh phần mềm. Tôi cần tiển để thuê giờ truy cập máy 
tính. Vào các dịp hè, nhóm chúng tôi, trong đó có Paul Allen, tìm 
được việc làm thêm dành cho những lập trình viên phần mềm tập 
sự. Đối với các học sinh trung học, tiền công 5.000 đôla cho mỗi 
mùa hè — một phần trả bằng tiền và số còn lại được trừ vào tiền 
thuê máy tính — thật là một số tiển cực kỳ lớn. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng nghĩ ra cách thương lượng với một vài công ty khác trong 
đó có điều kiện là nếu chúng tôi chỉ ra được các sai sót trong phần 
mềm của họ, chúng tôi sẽ được sử dụng máy tính của họ không 
mất tiền. 

Một trong những chương trình đầu tiên tôi viết ra, không phải 
để kiếm tiền, mà là cho trường Lakeside của tôi, là chương trình xếp 
lớp cho học sinh. Tôi đã bí mật cài vào đó một vài lệnh và rồi bỗng 
thấy mình gần như là nam sinh duy nhất trong một lớp gồm toàn 
là nữ sinh. Khó lòng mà kéo tôi ra khỏi chiếc máy, nơi tôi có thể 
chứng minh một cách rõ ràng về những thành công của mình. Tôi 
đã bị cột chặt vào nó tồi. 

So với tôi thì Paul biết nhiều về phần cứng máy tính hơn. Vào 
một ngày hè năm 1972, lúc ấy tôi đã 16 và Paul 19 tuổi, Paul đưa cho 
tôi bài báo ngắn, chỉ gồm mười đoạn, nằm lọt thổm trên trang 142 
của tạp chí Electronics. Nội dung cho biết rằng. một công ty còn non 
trẻ, tên Intel, đã cho ra đời một vi mạch điện tử (chíp) vi xử lý với 
tên gọi 8008. „ 

Bộ vi xử lý này tuy là một vi mạch đơn giản nhưng chứa trong 
nó là toàn bộ bộ não của một máy tính. Paul và tôi nhận thấy rằng 
bộ vi xử lý đầu tiên này còn rất hạn chế, nhưng Paul chắc chắn rằng 
những bộ vi xử lý này sẽ ngày càng mạnh hơn và công nghệ máy 
tính xây dựng trên bộ vi xử lý sẽ phát triển nhanh chóng. Nhận 
định sáng suốt của Paul là tiển để vững chắc cho những øì chúng 
tôi đã cùng hợp tác làm sau đó, kể cả việc đặt nền móng cho công 
ty Microsoft. 


22 | Con đường phía trước 


Vào thời đó, ngành công nghiệp máy tính chưa hề nghĩ đến việc 
chế tạo ra một máy tính thực sự dựa trên một bộ vi xử lý. Bài báo 
đăng trên tạp chí Electronics chẳng hạn, miêu tả con chip 8008 thích 
hợp cho “bất cứ hệ thống tính toán số học, điều khiển hay ra quyết 
định nào, như một thiết bị đầu cuối thông minh.” Các tác giả bài 
báo đã không nhận thấy rằng bộ vi xử lý lại có thể phát triển lên 
thành một máy tính đa năng. Các bộ vi xử lý thời đó còn chậm và 
bị hạn chế về lượng thông tin mà chúng xử lý. Và cũng chưa có 
ngôn ngữ lập trình nào đã quen thuộc với các lập trình viên và có 
sẵn các tập lệnh thích hợp với con chip 8008. Điều này làm cho việc 
viết các chương trình phức tạp cho con chip 8008 gần như không 
thể xảy ra. Mỗi một ứng dụng đối với con chip 8088 đều phải được 
lập trình với vài chục lệnh đơn giản mà con chip này có thể hiểu 
được. Cho nên người ta kết án con chip 8008 phải đời đời làm con 
vật chở nặng, thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, đơn giản và 
không hề thay đổi. Công việc như thế được sử dụng rất phổ biến 
trong thang máy và máy tính bỏ túi. 


Bộ tỉ xử lý S008 của bãng Iiel nào trăm 1972, có bích 
thước bằng đâu của một bút bi 


Một cuộc cách mạng bắt đảu | 23 


Nói cách khác, một bộ vi xử lý đơn giản dùng trong một bộ phận 
có công năng nhất định, như các nút điều khiển trong thang máy, 
chỉ là một nhạc cụ đơn lẻ, một cái trống hay một cái kèn, trong tay 
của một nhạc sỹ nghiệp dư, chỉ thích hợp cho những nhịp điệu cơ 
bản hoặc cho những hòa âm không phức tạp. Tuy nhiên, một bộ vi 
xử lý phức tạp hơn, có ngôn ngữ lập trình riêng, giống như một ban 
nhạc hoàn chỉnh. Và với một bản dàn bè đúng, hoặc phần mềm, nó 
có thể chơi tất cả các thể loại. 

Paul và tôi tự hỏi là không biết chúng tôi có thể viết chương 
trình cho con chip 8008 này được không. “Chứng mình có thể viết một 
phiên bản của BASIC cho chạy trên bộ vỉ xử lý này được không nhữ” 
Paul thắc mắc. Anh điện thoại cho hãng Intel để hỏi xin tài liệu 
hướng dẫn về vi mạch 8008. Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy họ 
gởi tài liệu đến. Chúng tôi lao vào nghiên cứu. Trước đây, tôi đã viết 
một phiên bản (version) BASIC chạy trên máy PDP-8 của công ty 
DEC, và tôi cảm thấy háo hức khi nghĩ rằng mình có thể làm được 
điều tương tự đối với ví mạch của công ty Intel bé nhỏ. Nhưng khi 
đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này, tôi mới thấy rằng đó là một việc rất 
khó thực thi. Vi mạch điện tử 8008 chưa đủ độ phức tạp, tỉnh vi vì 
nó không có đủ số bán dẫn (transistor) cần thiết. 

Tuy nhiên, chúng tôi đã sử dụng vi mạch đó để chạy một chương 
trình phân tích lưu lượng xe cộ do mình viết ra. Nhiều thành phố 
lớn theo dõi lưu lượng xe bằng cách giăng một đoạn ống cao su 
ngang qua những quãng đường chọn trước. Khi một xe chạy qua ống, 
nó sẽ đục một lỗ trên băng giấy đặt bên trong hộp kim loại gắn ở 
một đầu ống. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể dùng con chip 8008 
để xử lý các băng giấy đó, in ra các biểu đô và các số liệu thống kê 
và sẽ bán các máy tính ứng dụng cho mục đích này. Để thực hiện 
chúng tôi thành lập công ty đầu tiên lấy tên là “Traf-O-Data”, một 
cái tên nghe có vẻ khá thi vị. 

Tôi viết rất nhiều phần mềm cho chiếc máy Traf-O-Data trong 
những lần di chuyển trên chuyến xe buýt liên bang từ §eattle tới 
Pullman, Washington, nơi Paul theo học đại học. (Tôi lúc ấy vẫn còn 
học ở trường Lakeside). Mẫu máy thử nghiệm đầu tiên hoạt động rất 


24 | Con đường phía trước 


tốt và trong đầu chúng tôi đã hình dung ra việc những chiếc máy 
mới này sẽ được bán rất nhiều trên khắp đất nước. Chúng tôi đem 
chiếc máy mẫu đó mời chào một vài khách hàng trong chính quyển 
thành phố, thử nó trực tiếp trên các băng giấy ghi nhận lưu lượng 
xe cộ giao thông trên đường phố, nhưng không một ai thực sự muốn 
mua nó, có lẽ vì đó là sản phẩm của hai kể tuổi đời còn quá non 
nớt như chúng tôi. 

Chúng tôi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn vững tin rằng tương 
lai của chúng tôi, cho dù không nằm ở phần cứng, thì ít ra cũng phải 
có liên quan đến bộ vi xử lý. Sau khi tôi vào học tại đại học Harvard 
năm 1973, Paul kiên nhẫn dùng chiếc Chrysler New Yorker cà tàng 
của anh để đi từ Pullman, Washington, băng ngang nước Mỹ đến 
Boston, nhận công việc lập trình cho máy tính mini tại công ty 
Honeywell. Anh thường hay ghé qua Cambridge để có thể tiếp tục 
trao đổi với tôi về kế hoạch tương lai của hai đứa. 

Mùa Xuân năm 1974, tạp chí Electronics loan tin hãng Intel cho 
ra đời bộ vi mạch 8080 mới — có công suất mạnh gấp mười lần vi 
mạch 8008 đang gắn trong máy Traf-O-Data của chúng tôi. Con chip 
8080 không lớn hơn 8008 là mấy nhưng lại chứa nhiều hơn tới 2.700 
bóng bán dẫn. Ngay lập tức, chúng tôi hiểu rằng mình đang nhìn 
thấy bộ phận cốt lõi của một chiếc máy tính thực sự, được bán với 
giá chưa đến 200 đôla. Paul thắc mắc không biết vi mạch này có đủ 
mạnh để hỗ trợ cho một phiên bản của BASIC không nữa. Chúng 
tôi nghiên cứu tài liệu về 8080 và kết luận rằng điều này hoàn toàn 
khả thi. Tôi nói với Paul: “Giờ đây thì hãng DEC sẽ không thể bán 
được chiếc máy PDP-8 nào nữa đâu”. Điều khá rõ ràng đối với chúng 
tôi là nếu con chip tí hon đó chỉ sau hai năm mà lại có thể trở nên 
mạnh hơn rất nhiều như vậy thì sự cáo chung của những cỗ máy to 
lớn kềnh càng kia đang đến. 

Tuy nhiên, các nhà sản xuất máy tính lại không cho rằng bộ vi 
xử lý đó là mối đe dọa. Họ chỉ không thể hình dung được là một vi 
mạch điện tử cỏn con kia lại có thể tạo nên một máy tính “thật sự”. 
Thậm chí ngay cả các nhà khoa học của Intel cũng không thể nhìn 
thấy khả năng tiểm ẩn thật sự của nó. Đối với họ, chiếc máy 8080 


Một cuộc cách mạng bắt đầu | 25 


không gì khác hơn là sự cải tiến trong công nghệ vi mạch. Xét trên 
điều kiện ngắn hạn, việc hình thành nên chiếc máy tính đúng là 
như vậy. Bộ vi xử lý 8080 chỉ là một tiến bộ nhỏ nhoi khác. Nhưng 
Paul và tôi lại thấy rằng nếu bỏ qua những hạn chế của vi mạch 
mới này thì sẽ nhìn thấy một loại máy tính khác, hoàn-hảo hơn cho 
chúng tôi, và cho mọi người: mang tính riêng tư, nằm trong khả năng 
mua sắm của nhiều người và dễ thích nghi. Chúng tôi thấy rất rõ 
một điều rằng vì các vi mạch mới đó quá rẻ nên chẳng bao lâu 
chúng sẽ có mặt ở khắp nơi. 

Chúng tôi cũng thấy rằng phần cứng của máy tính, có một thời 
rất hiếm, chẳng mấy chốc cũng sẽ hiện diện khắp nơi, và rằng việc 
truy cập, sử dụng máy tính cũng sẽ không còn phải đi thuê với giá 
mỗi giờ quá đắt như trước nữa. Chúng tôi nghĩ rằng có vẻ như người 
ta sẽ đi tìm các loại ứng dụng mới cho máy tính nếu như nó rẻ. Và 
rôi phần mềm sẽ là chìa khóa để khai thác hết tiểm năng của những 
máy này. Paul và tôi suy đoán rằng các công ty Nhật và IBM chắc 
sẽ chiếm lĩnh vị trí sản xuất hầu hết phần cứng. Chúng tôi tin tưởng 
rằng chúng tôi sẽ làm ra được những phần mềm cách tân và mới mẻ 
này. Và tại sao lại không chứ? Bộ vi xử lý sẽ thay đổi cơ cấu của nền 
công nghiệp. Có lẽ trong cấu trúc mới này sẽ dành ra một vị trí cho 
cả hai chúng tôi. _ 

Kiểu tán chuyện như vậy những sinh viên chúng tôi đã không 
ngớt tranh luận trong những năm đại học. Ở môi trường này, bạn 
nhận được đủ các loại kinh nghiệm mới và trong đầu ấp ủ những ước 
mơ rổ dại về tương lai. Lúc bấy giờ chúng tôi còn trể và nghĩ rằng 
mình còn đủ thời gian. Tôi đăng ký học thêm một năm nữa tại 
trường đại học Harvard, và luôn suy nghĩ tìm cách để cho ra đời một 
công ty sản xuất phần mềm. Từ phòng trọ của tôi tại ký túc xá, chúng 
tôi gởi đơn tới tất cả các công ty máy tính lớn, xin được viết một 
phiên bản BASIC cho vi mạch mới của Intel. Nhưng không một nơi 
nào trả lời. Đến tháng 12 năm 1974, chúng tôi cảm thấy khá thất vọng. 
Tôi dự định sẽ trở về nhà ở Seattle trong kỳ nghỉ cuối năm còn Paul 
vẫn ở lại Boston. Vào một buổi sáng, trong cái lạnh buốt xương của 
vùng Massachusetts, vài hôm trước khi tôi về nhà, Paul vội vàng tìm 


26 | Con đường phía trước 


Tạp cbí Popular Electronics số tháng 
Giêng trăm 1975 


và kéo tôi ra quầy báo tại Quảng trường Harvard để chỉ cho tôi xem 
tờ tạp chí Popular Electronics số tháng Giêng. 

Trên trang bìa của tạp chí đăng bức ảnh chụp một máy tính rất 
nhỏ, không lớn hơn chiếc lò nướng bánh mì là bao. Nó có một cái 
tên nghe có vẻ “kêu” hơn cái tên Traf-O-Data của chúng tôi: Máy 
tính Alrair 8800. (Altair là tên một ngôi sao trong bộ phim khoa học 
giả tưởng Star Trek, và trong số vệ tỉnh của nó có Hành Tinh Cấm). 
Máy được bán trọn bộ với giá 397 đôla. Khi lắp ráp xong, máy không 
có màn hình và cũng chẳng có bàn phím. Nó chỉ có lố công tắc địa 
chỉ để ra lệnh và có l6 đèn. Bạn có thể bật cho các đèn ở mặt trước 
nhấp nháy, và tất cả chỉ có thế. Một phần vấn để của máy Altair 
8800 nằm ở chỗ nó không có phần mềm nào cả - như vậy có nghĩa 
là không thể lập trình cho nó được, và điều đó khiến cho nó trở 
thành một thứ dụng cụ mới lạ chứ không thể là một dụng cụ có giá 
trị thực tiễn. 

Nhưng điều quan trọng là bộ não của máy Altair chính là vi 
mạch xử lý Intel 8080. Khi nhìn thấy nó, chúng tôi hốt hoảng thật 
sự. “Ôi, không! Chuyện đó xảy ra mà chứng tôi không được góp phẩm 


Một cuộc cách mạng bát đầu | 27 


Người ta sắp sửa viết phần mêềm thực sự cho bộ vì xử lý này” Từ bìa 
tờ tạp chí, tương lai đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Tương lai không 
chờ đợi chúng tôi. Có mặt vào đúng giai đoạn khởi đầu của cuộc 
cách mạng-máy tính cá nhân là cơ hội ngàn năm có một, và chúng 
tôi đã nắm bắt ngay lấy vận hội của mình. 

Hai mươi năm sau, nhiều diễn biến xảy ra giống như tình thế 
mà chúng tôi gặp lúc đó tuy cũng có nhiều khác biệt. Khác biệt 
rõ nét nhất là thời đó chúng tôi sợ các công ty khác sẽ ra tay trước 
mình; còn ngày nay tôi biết rằng có hàng ngàn công ty khác đã 
có cùng viễn cảnh với tôi về mạng thông tin tương tác. Quả thật 
vậy, hiện nay trên thế giới có hàng triệu người đang tận dụng mọi 
cơ hội do Internet mang lại. Họ biết rằng di sản của cuộc cách 
mạng trước đây là 50 triệu máy tính cá nhân đang được bán ra 
hàng năm trên toàn thế giới, và trong cuộc cách mạng đó, thời vận 
của những công ty trong ngành công nghiệp máy tính đã được sắp 
xếp lại. Nhiều người cảm nhận được rằng sự thay đổi này sẽ lặp 
lại. Cho nên phải nhanh tay nắm bắt trước trong lúc cơ hội dường 
như vẫn còn nhiều vô kể - và trước khi bị các đối thủ cạnh tranh 
phỗng tay trên. | 

Khi nhìn lại khoảng thời gian 20 năm trước đây, chúng tôi thấy 
rõ ràng một số đông các công ty máy tính lớn chỉ biết cắm đầu đi 
theo những con đường định sẵn nên họ không kịp thích ứng và thua 
thiệt là chuyện hiển nhiên. Sai lầm của những công ty máy tính lớn 
chủ yếu là do họ không có khả năng chuyển đổi nhanh chóng để 
nắm bắt cơ hội mới. Khi IBM bỏ qua thị trường phần mềm và DEC 
từ chối cơ hội sản xuất máy tính cá nhân, họ đã chừa đất sống cho 
những công ty như Microsoft. | 

Rồi đây, hai mươi năm sau nữa, khi nhìn lại thời kỳ này, chúng 
ta cũng sẽ thấy một dạng tương tự như vậy xảy ra. Tôi biết, trong 
khi tôi viết những dòng này, thì ít ra đang có một chàng trai nào 
đó ngoài kia sắp lập nên một công ty mới, quan trọng, với niềm tin 
rằng tầm nhìn của mình về cuộc cách mạng thông tin liên lạc này 
là đúng. Hàng ngàn công ty mới sẽ được thành lập để khai thác 
những đổi thay sắp tới. 


28 | Con đường phía trước 


Một người đi tiên phong có tầm nhìn xa về tương lai như vậy là 
Marc Andreessen, một trong những người lập ra công ty phần mềm 
Netscape vào năm 1994 để cỡi lên con sóng Internet khi nó mới 
chớm dậy, cũng gần giống như trước đó 20 năm Microsoft đã được 
thành lập để đón đợt sóng máy tính cá nhân. Andreessen muốn 
công ty của mình phải là một Microsoft thứ hai, nhưng tình hình 
cạnh tranh trong thời của Netscape hoàn toàn khác với những gì 
Microsoft phải đối phó trong thời kỳ đầu. Trong những năm chập 
chững, Microsoft đã rất may mắn khi các đại gia trong ngành công 
nghệ máy tính không hề quan tâm đến thị trường máy tính cá nhân. 
Chúng tôi không gặp phải sự cạnh tranh khắc nghiệt như Netscape 
trong việc vươn lên thành một công ty hàng đầu trong ngành. Mặt 
khác, Netscape đã khởi đầu với lợi thế của một ban giám đốc dày 
đạn kinh nghiệm và giá cổ phiếu rất cao trên thị trường, cho phép 
họ có thể mua lại các công ty khác. 

Năm 1975, Paul và tôi đã quyết định một cách ngây thơ rằng sẽ 
cho ra đời một công ty, chúng tôi hành động giếng như những nhân 
vật trong một bộ phim của Judy Garland và Mickey Rooney, những 
người đã reo mừng: “Chứng ta sẽ trình diễn trong tàu ngựa. Chúng 
tôi cho rằng không còn thời gian để lãng phí nữa và phải hành động 
ngay. Dự án đầu tiên của chúng tôi lúc đó là tạo ra một phiên bản 
của ngôn ngữ BASIC cho chiếc máy tính Altair nhỏ bé. 

Chúng tôi phải nhồi nhét thật nhiều khả năng vào trong bộ nhớ 
ít Ôi của chiếc máy. Chiếc Altair chỉ có khoảng 4.000 ký tự nhớ. Lúc 
này, hầu hết máy tính cá nhân có ít nhất 8 triệu ký tự nhớ. Công 
việc của chúng tôi càng trở nên phức tạp hơn vì thực sự chúng tôi 
không có trong tay một chiếc Alrair nào — và chưa bao giờ được 
nhìn thấy nó. Nhưng việc đó không thành vấn đề vì điều chúng tôi 
quan tâm thật sự là bộ vi xử lý Intel 8080 mới — và chúng tôi cũng 
chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Không hề nản lòng, Paul nghiên 
cứu tài liệu hướng dẫn về vi mạch này và sau đó viết một chương 
trình bắt chiếc máy lớn tại Harvard phải mô phỏng theo chiếc máy 
Altair nhỏ nhắn kia. Nhờ đó chúng tôi có được “chiếc máy” của 
riêng mình để thử nghiệm các phần mềm. Việc đó chẳng khác nào 


Một cuộc cách mạng bát đảu | 29 


đưa cả một, dàn nhạc hoàn chỉnh ra chỉ để chơi một bản song tấu 
đơn giản. Ấy thế mà lại thành công! 

Để viết được những phần mềm tốt, người viết buộc phải tập 
trung tư tưởng, và viết ngôn ngữ BASIC cho máy Altair là một việc 
làm cạn kiệt sinh lực của bạn. Đôi khi tôi vừa suy nghĩ, vừa ngôi lắc 
lư trên ghế hoặc đi tới đi lui trong phòng bởi điều đó giúp tôi tập 
trung vào một ý tưởng và không bị phân tán. Tôi đã lắc lư và đi lại 
trong phòng ký túc xá suốt mùa đông năm 1975. Paul và tôi không 
ngủ nhiều và không còn biết ngày hay đêm nữa. Khi tôi thực sự 
buồn ngủ, nơi tôi ngủ thường là bàn làm việc hay sàn nhà. Có những 
ngày tôi không ăn gì cả và cũng không hề gặp mặt một người nào. 
Nhưng sau 5 tuần, chúng tôi viết xong BASIC, và công ty phần mềm 
máy tính đầu tiên trên thế giới ra đời. Và sau vài lần thay đổi, công 
ty được mang tên “Microsoft”. 

Chúng tôi biết rằng cho ra đời một công ty có nghĩa là chấp nhận 
sự hy sinh. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng nhận ra rằng hoặc chúng 
tôi thành lập công ty vào lúc đó hoặc sẽ mãi mãi mất cơ hội thành công 
trong ngành phần mềm máy vi tính. Vào mùa xuân năm 1975, Paul từ 
bỏ công việc lập trình viên và tôi cũng quyết định xin nghỉ học. 

Tôi đưa vấn đề này ra bàn với cha mẹ tôi, cả hai người đều khá 
hiểu biết về kinh doanh. Từ Seattle, cha tôi đã theo dõi từng động 
thái của tôi và tổ ra lo lắng cho tương lai của tôi. Ông đã từng nói 
với một người bạn học cũ ở trường luật của ông rằng tôi có tài năng 
nhưng có thể chẳng làm nên trò trống gì. Mẹ tôi còn lo lắng hơn 
cha tôi nhiều. Bà soạn một điệu nhạc riêng cho tấm thiệp giáng sinh 
gia đình, trong đó một cách vui vẻ nhắc lại những gì mà cha mẹ tôi 
kỳ vọng ở anh em tôi. Bài hát đó bày tổ niềm hy vọng rằng công 
việc kinh doanh phần mềm của tôi sẽ gặt hái được thành công. Bất 
chấp những sự lo ngại đó, song thân tôi đều hiểu rằng tôi rất muốn 
thành lập một công ty sản xuất phần mềm và đã ủng hộ ý định đó. 
'Kế hoạch của tôi là tạm nghỉ học để tập trung thời gian thành lập 
công ty rồi sau đó sẽ trở lại trường để hoàn tất chương trình đại học. 
Tôi chưa bao giờ có ý định thôi học vĩnh viễn. Chính xác mà nói 
thì tôi chỉ trong thời gian nghỉ phép dài hạn mà thôi. 


30 | Con đường phía trước 


Tôi yêu mến trường đại học, cả lớp học lẫn sinh viên ở đó. Khi 
trường đại học Harvard yêu cầu sinh viên cho biết sẽ chọn ai làm 
bạn ở chung phòng với mình, tôi đã nói là tôi muốn được ở chung 
với một sinh viên nước ngoài và một sinh viên dân tộc thiểu số. Có 
lẽ do vậy mà tôi được xếp ở chung với một sinh viên Canada ở 
Seattle và một sinh viên người Mỹ gốc Phi ở Tennessee. Trường đại 
học mang đến cho tôi niềm vui vì được ngồi gần và thảo luận với 
biết bao con người thông minh cùng lứa tuổi. Nhưng tôi không chắc 
là cánh cửa mở cho tôi cơ hội thành lập một công ty phần mềm có 
mở vào một lần khác nữa không, vì thế cho nên tôi bỏ học và lao 
vào thế giới kinh doanh khi tôi chỉ mới 19 tuổi. 

Ngay từ đầu, Paul và tôi đã phải sử dụng chính tiền bạc của 
mình cho công ty. Mỗi đứa đều đã tự dành dụm được ít tiền. Lúc 
làm việc ở Honeywell, Paul được trả lương tương đối khá. Còn phần 
lớn số tiền của tôi có được là từ những đêm đánh bài poker ở ký 
túc xá. Cũng may mắn rằng việc thành lập công ty không tốn nhiều 
tiền lắm. 

Người ta thường yêu cầu tôi giải thích sự thành công của công ty 
Microsoft. Họ muốn biết bí quyết nào đã đưa một công ty nhỏ bé, 
chỉ có hai người thành một công ty có trên 21.000 nhân viên với 
doanh số bán ra hàng năm trên 8 tỷ. Tất nhiên, câu trả lời không 
đơn giản chút nào, và sự may mắn cũng góp phần làm nên thành 
công của Microsoft nhưng tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất là 
tầm nhìn ban đầu của chúng tôi. 

Chúng tôi đã tiên đoán được điều gì sẽ xẩy ra sau sự ra đời của 
bộ vi xử lý Intel 8080, và hành động theo suy nghĩ đó. Chúng tôi tự 
hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu như máy tính có giá thật rẻ gần như cho 
không?” Chúng tôi tin rằng máy tính rồi đây sẽ có mặt ở khắp nơi vì 
giá thành sẽ rẻ hơn hiện nay nhiều và năng lực tính toán tuyệt vời 
cùng các phần mềm mới, sẽ giúp ích được nhiều cho mọi người. Tầm 
nhìn đúng đắn ban đầu đã giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. 
Chúng tôi có mặt đúng nơi và đúng lúc, và những thành công ban 
đầu đã tạo cơ hội cho công ty thu dụng thêm rất nhiều nhân tài. 
Chúng tôi thiết lập mạng lưới bán hàng trên toàn thế giới, và sử 


Một cuộc cách mạng bắt đảu | 3l 


dụng lợi tức để đầu tư vào việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới. 
Ngay từ đầu, chúng tôi đã bước đi đúng trên con đường mà chúng 
tôi cần phải đi. 

Bây giờ, nhiều hoàn cảnh mới đã phát tỉnh và câu hỏi lần này 
là: “Điểu gì sẽ xảy tạ nếu như việc thông tin liên lạc sẽ gần như không 
tốn tiền” Ý tưởng về sự nối mạng mọi gia đình và xã hội vào trong 
một mạng thông tin tương tác có tốc độ cao đã và đang khơi dậy trí 
tưởng tưởng của mọi người trên. "kháp. thế giới. Hàng ngàn công ty 
đang đeo đuổi mục đích đó, vì vậy, chính sự tập trung mang tính cá 
nhân, sự hiểu biết hơn người về những bước trung gian và các biện 
pháp thực hiện sẽ quyết định mức độ thành công. 

Mọi người và mọi công ty đang đánh cuộc tương lai của mình 
vào việc xây dựng những thành tố cho mạng thông tin tương tác. 
Tôi gọi đây là “Cuộc Săn Vàng trên Internet”. Tại công ty 
Microsoft, chúng tôi tích cực làm việc để từ vị trí hiện nay có thể 
tiến lên nhận được những tiềm năng của các tiến bộ mới trong nền 
công nghệ. Lúc này là thời điểm đây hứng thú, chẳng những cho các 
công ty có liên quan mà còn đối với tất cả những ai muốn thụ hưởng 
những lợi ích của cuộc cách mạng này. 


TH x~-äằĂ-—-.=—:——~-—-—-—-—_~. >>. .——._-...———~.-...—-—... .-..) 


BAN MAI PỦÚA 
KÝ NGUYÊN THÔNG TIN 


Tu sau ÍnH an san HH an san sư an tnH mm 


Ân đầu tiên nghe được thuật ngữ “Thời đại Thông tin” tôi đã 

bị cuốn hút ngay. Tôi đã được biết về Thời đại Đồ sắt và Thời 
đại Đồ đồng, hai thời kỳ trong lịch sử tiến hóa của nhân loại được 
đặt tên theo những kim loại mà con người đã phát hiện ra rồi sử 
dụng để chế tạo công cụ và vũ khí. Và đi nhiên là ở trường tôi cũng 
đã được học về Thời đại Công nghiệp. Nhưng khi đọc được những 
lời dự báo mang tính lý thuyết rằng các quốc gia sẽ cùng nhau tranh 
giành quyền kiểm soát thông tin, chứ không phải là tài nguyên thiên 
nhiên nữa, tôi vẫn chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa thật sự của thông tin. 

Việc khẳng định rằng tương lai sẽ được xác định bằng thông tin 
gợi lại cho tôi một cảnh nổi tiếng về buổi tiệc trong bộ phim “The 
Graduate” năm 1967. Một doanh nhân đã cố giữ chân chàng sinh 
viên vừa tốt aghiệp Benjamin — do Dustin Hoffman thủ vai - chỉ 
để tặng anh ta một lời khuyên hướng nghiệp miễn phí, gói gọn trong 
hai tiếng: “Chất dẻo”. Liên hệ đến thực tại, tôi đã tự hỏi rằng, giả 
như cảnh phim đó được viết ra vài thập kỷ sau đó, liệu lời khuyên 
của doanh nhân kia có đổi lại thành: “Chỉ hai từ thôi, Benjami, 
“Thông tin” không nữa. 


Ban mai của kỷ nguyên thòng tin | 33 


Có lẽ điều làm tôi phân vân là vì thật ra lúc ấy ngành thông tin 
chỉ là một trong nhiều hướng rẽ xuất hiện trên giao lộ gồm một số 
môn học yêu thích nhất của tôi ở trường đại học. Môn toán tôi học 
giỏi nhất là “giải tích tổ hợp”, ứng dụng thực tiễn của nó là tạo ra 
và giải các thông điệp được mã hóa ~ các mật mã. Việc dùng toán 
học để khóa và mở khóa các thông tin đã thật sự mê hoặc tôi. Tôi 
cũng đã quan tâm đến lý thuyết trò chơi kinh tế, là môn học dùng 
toán và phép suy luận logic để tạo nên những chiến lược cạnh tranh 
tối ưu. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ về cách tính giá trị của 
thông tin trong một cuộc tranh tài mà mỗi bên đều có trong tay 
những bí mật sinh tử. Giá trị được gán cho thông tin sẽ là bao nhiêu 
nếu thông tin bí mật này đang được nhiều người nắm giữ trong tay? 
Giá trị này có thể chỉ là con số không, nhất là nếu giữa hai người, 
hay nhiều hơn nữa nổ ra một cuộc chiến tranh giá cả và mọi người 
đang tìm cách bán cùng một thông tin. _ 

Với tôi, dường như là quá nhiều người sẵn sàng chấp nhận, không 
chút suy xét, ý kiến cho rằng thông tin đang trở thành loại hàng 
hóa giá trị nhất. Thông tin có ở thư viện. Ai cũng có thể tra cứu mà 
chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào. Không lẽ việc truy cập thông tin dễ 
dàng như vậy đã không làm xói mòn giá trị của nó sao? Và thông 
tin có thể sai lầm chứ! Trong trường hợp này thông tin có thể mang 
giá trị phủ định — chúng có thể gây hại thay vì giúp đỡ. Ngay cả 
khi lượng thông tin đang dồn dập dội xuống chúng ta mỗi ngày có 
được chứng minh là chính xác đi nữa thì ngẫm lại, đa số chỉ là 
những thông tin thuộc dạng vô thưởng vô phạt. Và giả dụ như 
chúng có liên quan thiết thực đến cuộc sống chúng ta chăng nữa thì 
giá trị của chúng chỉ thoáng qua, suy giảm theo thời gian hoặc khi 
có quá nhiễu người nắm được chúng. Thí dụ như, một bí quyết đầu 
tư một thời đầy hứa hẹn có thể trở nên vô dụng nếu đã cũ kỹ hay 
khi đã được phổ biến rộng rãi. Nhưng nói gì thì nói, thông tin vẫn 
trụ lại như một thành phần trọng yếu trong một nên kinh tế toàn 
cầu đang sinh sôi. 

Tôi có thể tưởng tượng ra những mấu đối thoại vô ñgfl nghe 
được quanh một văn phòng trong tương lai: “Anh / chị có bao nhiêu 


34 | Con đường phía trước 


thông tin”, “Thụy Sĩ là một xứ sở tuyệt dời vì họ có biết bao nhiêu là 
thông tỉn”, “Tôi nghe nói Chỉ số Giá Thông tin đưng tăng đấp!. 

Các mẩu đối thoại như thế nghe vô nghĩa vì thông tin không 
phải là thứ có thể sờ mó được hoặc có thể đem ra cân đo đong đếm 
như những loại kim khí đã giúp để xác định nên những thời đại 
trước kia, nhưng các học giả lại đang đề cập đến một điều gì khác. 
Thông tin đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với chúng ta, 
và quả thật chúng ta đang đặt chân vào ngưỡng cửa một cuộc cách 
mạng thông tin. Chi phí truyền thông đang bắt đầu hạ xuống, dù 
chưa phải đã xuống nhanh với tốc độ phi mã như chi phí sử dụng 
máy điện toán. Khi chi phí truyền thông trở nên thật rẻ và được kết 
hợp với những tiến bộ kỹ thuật khác, ảnh hưởng của thông tin tương 
tác sẽ trở nên hiện thực và vươn xa chẳng kém gì ảnh hưởng của 
dòng điện vậy. 

Để hiểu được vì sao thông tin đang ngày càng chiếm một vị trí 
“quan trên trông xuống, người ta dòm vào” như vậy, điều quan trọng 
trước tiên là phải biết nền công nghệ hiện thời đang làm thay đổi 
cách thức chúng ta xử lý thông tin như thế nào. Phần quan trọng 
trong chương này được dành để cung cấp cho những độc giả - vốn 
xa lạ với lịch sử của việc tính toán bằng máy và các nguyên lý xử lý 
thông tin dùng trong máy điện toán — những kiến thức cần thiết đủ 
để tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn sách này. Nếu đã hiểu cách 
hoạt động của máy điện toán kỹ thuật số, bạn có thể thoải mái bỏ 
qua chương này. 

Điểm khác biệt cơ bản và dễ nhận thấy nhất giữa “thông tin” 
mà chúng ta từng biết và “thông tin” trong tương lai là hầu như mọi 
thông tin trong tương lai sẽ được số hóa. Toàn bộ sách, báo, tài liệu 
in ấn có trong các thư viện đang dần được quét và lưu trữ dưới dạng 
đữ liệu điện tử trên các đĩa hay CD-ROM. Ngày nay, các báo và tạp 
chí thường được biên soạn hoàn toàn dưới dạng điện tử, và sau đó 
¡in ra giấy chỉ để thuận tiện cho việc phát hành. Các thông tin điện 
tử trên báo chí được lưu trữ vĩnh viễn —- hay cho đến khi nào còn 
có người cần đến ~ trong các cơ sở dữ liệu [tức là các kho dữ liệu đã 
được hệ thống hóa] của máy điện toán. Đó là những ngân hàng dữ 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 35 


lại để xuất những phương pháp tốt hơn để xác định số lượng thông 
tin và chắt lọc thông tin thành hàng tỷ bit dữ liệu nhỏ như những 
nguyên tử. Một khi thông tin dạng số đã được lưu trữ, bất cứ ai được 
phép truy cập thông qua một máy điện toán cá nhân đều có thể vừa 
lấy thông tin, vừa so sánh và vừa chỉnh trang lại (reƒfashiơn) thông tin 
cùng một lúc. Điểm đặc sắc trong giai đoạn lịch sử này, và cũng là 
điểm khiến nó khác hẳn các giai đoạn lịch sử khác, đó là khả năng 
chỉnh trang lại thông tin — những cách thức hoàn toàn mới dùng để 
thao tác và thay đổi thông tin ~ và tốc độ ngày càng tăng trong việc 
xử lý thông tin. Khả năng máy điện toán cung cấp xử lý và truyền 
các dữ liệu số hóa với tốc độ cao và giá thấp sẽ làm thay đổi hoàn 
toàn những thiết bị liên lạc cổ điển trong gia đình và nơi làm việc 
của chúng ta. | 

Ý tưởng về việc sử dụng một dụng cụ để làm việc với những con 
số chẳng phải là điều mới mẻ gì. Người châu Á đã dùng bàn tính 
trong suốt gần 5000 năm trước khi nhà khoa học 19 tuổi người Pháp, 
Blaise Pascal, phát minh chiếc máy tính cơ khí đầu tiên vào năm 
1642. Đó là một thiết bị đếm. Bốn mươi năm sau đó nhà toán học 
người Đức Gottfried von Leibniz cải tiến bản thiết kế của Pascal. 
Chiếc “Máy Đếm Từng Bước” (Stebbed Reckơner) của ông có thể làm 
các phép tính nhân, chia và khai căn bậc hai. Những chiếc máy tính 
cơ khí đáng tin cậy vận hành nhờ vào việc quay những đĩa số và 
bánh răng, hậu duệ của “Máy Đếm Từng Bước”, đã từng là rường cột 
của các hoạt động điều hành kinh doanh mãi cho tới khi những 
đồng nghiệp điện tử của chúng ra đời để thay thế. Hỏi tôi còn bé, 
một chiếc máy tính tiền thực chất vẫn là một chiếc máy tính cơ khí 
được nối với một ngăn kéo đựng tiền mặt. 

Hơn 150 năm trước, một nhà toán học người Anh nhìn xa trông 
rộng đã thoáng nhận ra khả năng hiện hữu của máy điện toán, và 
chính tầm nhìn trí tuệ đó đã giúp ông nổi tiếng ngay từ thời đó. 
Charles Babbage, giáo sư toán của trường đại học Cambridge, từ lâu 


3ó | Con đường phía trước 


đã nung nấu trong lòng ý nghĩ thực hiện một thiết bị cơ khí có thể 
thưc hiên môt chuỗi những nháp toán _có_liêp.qnan. với nhau. Ngay 
những bánh răng, những ống xy lanh và những bộ phận cơ khí khác, 
là những “thiết bị máy móc” phổ biến trong Thời đại Công nghiệp 
non trẻ lúc bấy giờ. Babbage tin rằng “Cỗ Máy Phân Tích" (Analytical 
Engime) của mình sẽ tống khứ sự nhọc nhăn và thiếu chính xác ra 
khỏi việc tính toán. | 

Nhà toán học Babbage đã không dùng những thuật ngữ như hiện 
nay chúng ta đang dùng để nói đến những bộ phận trong cỗ máy 
của mình. Ông gọi bộ xử lý trung tâm, tức là phần hoạt động bên 
trong chiếc máy của mình là “máy xay". Ông để cập đến bộ nhớ trong 
máy của mình bằng từ “kho chứa". Babbage hình dung rằng thông tin 
cũng sẽ được “thay hình đổi dạng” theo như cách mà bông vải được 
làm — nghĩa là, sẽ được lấy ra từ kho chứa rồi được xay nghiền thành 
một cái gì đó hoàn toàn khác. 

“Cỗ Máy Phân Tích" của ông hẳn nhiên là một thiết bị cơ khí, 
nhưng Babbage đã thấy được cách để máy có thể làm theo những 
bộ hướng dẫn (tập lệnh) có thay đổi, và nhờ vậy có thể phục vụ 
nhiều chức năng khác nhau. Và đó chính là bản chất của phần 
mềm, một tập hợp hoàn chỉnh những quy tắc dạy cho một cái máy 
biết phải làm gì, “hướng dẫn” cho nó, từng bước một, cách làm thế 
nào để thực hiện những tác vụ cụ thể. Babbage nhận ra rằng ông sẽ 
cần đến một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới để cung cấp cho máy 
những hướng dẫn này, và ông đã nghĩ ra một ngôn ngữ sử dụng các 
con số, chữ cái, mũi tên và nhiều ký hiệu khác. Babbage đã thiết kế 
ngôn ngữ này để ông có thể “lập trình” cho Cỗ Máy Phân Tích bằng 
một chuỗi dài những lệnh có điều kiện hầu cho phép cỗ máy này 
biến đổi những thao tác của mình một cách thích ứng trong trường 
hợp hoàn cảnh thay đổi. Ông là người đầu tiên nhận thấy rằng chỉ 
" với một cái máy thôi cũng đủ để phục vụ một số mục đích khác 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 3T 


nhau, chứ không phải như máy tỉa hạt bông vải, được thiết kế để. 
mãi mãi chỉ làm được một việc. Ông biết rằng một cái máy đa chức 
năng, sử dụng phần mềm, có thể thay thế được vô số máy chỉ dùng 
riêng cho một chức năng. 

Trong khoảng thời gian một trăm năm sau đó, các nhà toán học 
đã làm việc dựa trên các ý tưởng thoát thai từ sự tư duy của Babbage, 
và cuối cùng, đến giữa những năm 1940 họ đã hoàn chỉnh một máy 
điện toán điện tử dựa trên các nguyên lý hoạt động của Cỗ Máy Phân 
Tích của ông. Khó mà xác định được cha đẻ của chiếc máy điện toán 
hiện đại này là ai vì phần lớn việc suy nghĩ và chế tạo được thực 
hiện tại Mỹ và Anh trong thời gian xảy ra Chiến Tranh Thế giới 
lần thứ hai, được “giấu diếm” dưới tấm màn bí mật thời chiến. 
Chúng ta chỉ biết rằng Alan Turing, Claude Shannon, và John von 
Neumann là ba nhân vật đóng góp nhiều công sức nhất. 

Vào giữa thập niên 1930 Alan Turing, cũng như Babbage, là một 
nhà toán học siêu việt người Anh được đào tạo từ lò Cambridge, đã 
đề xuất cái mà ngày nay được biết đến với tên gọi “cỗ máy Turing”. 
Đó là phiên bản của một máy tính toán đa chức năng của ông, có 
thể được hướng dẫn để làm việc với hầu hết mọi loại thông tin. 

Vào cuối thập niên 1930, khi hãy còn là sinh viên, Claude 
Shannon đã chứng minh được cách xử lý thông tin bằng một cỗ máy 
có khả năng thi hành những lệnh logic. Ý tưởng sắc sảo này, cũng 
chính là đề tài luận văn cử nhân của ông, là tạo ra các mạch điện 
cho máy điện toán — quy ước rằng mạch đóng là đứng, và mạch hở 
là sai — có thể thực hiện các phép toán logic: số Í có thể tượng trưng 
cho “đúng” và số Ô tượng trưng cho “sai”. 

Đây là hệ thống nhị phân, một loại mã. Cách biểu diễn nhị phân 
chính là bảng chữ cái của các máy điện toán điện tử, dùng làm cơ 
sở cho việc chuyển ngữ, lưu trữ và xử lý tất cả thông tin có trong 
máy điện toán. Mỗi số I và 0 là một bit (mảnh) thông tin. 

Tôi và các bạn của mình đã có những hồi ức thú vị với những 
số nhị phân tại sân sau nhà tôi vào mùa hè năm 1991. Chúng tôi chia 
phe để tranh tài với nhau trong một cuộc thi đánh tín hiệu khói. 
Mục tiêu là mã hoá thông tin sao cho có thể truyền đi nhanh nhất. 


38 | Con đường phía trước 


Mỗi đội được giao một máy tạo khói và hai hay ba thành viên trong 
đội sẽ được phân công sử dụng máy này để truyền tín hiệu, trong 
khi những thành viên còn lại đứng từ xa ghi nhận lại các tín hiệu 
này, cũng như trong trò chơi đố chữ bằng động tác. Mỗi đội sẽ có 
hai mươi phút để nghĩ ra một loại mã giúp họ dùng những luồng 
khói để truyền đạt một con số. Không người nào trong cuộc tranh 
tài này biết đích xác con số đó là bao nhiêu, thậm chí cũng không 
biết số đó gồm bao nhiêu chữ số, do đó loại mã mà các đội nghĩ ra 
phải có tính linh hoạt. 

Với sự có mặt của khá nhiều lập trình viên máy điện toán 
trong mỗi đội, không có gì ngạc nhiên khi đội chiến thắng đã 
dùng một lược đồ số nhị phân, chuyển đổi mỗi chữ số của con số 
bí mật thành một số nhị phân 4 bit. Có nghĩa là 0 sẽ được gửi đi 
đưới dạng O0OO, 1 là OO0OI, 2 là 0010, 3 là OOI1I, và cứ tiếp tục như 
thế. Bất kỳ số nào cũng có thể được thể hiện theo lược đồ này, có 
tên gọi là “số thập phân được mã hoá dưới dạng số nhị phân”. Đội 
thắng cuộc đã định ra rằng một luồng khói ngắn báo hiệu 0, còn 
một luồng khói dài là I. Nếu tôi nhớ không nhầm thì con số bí 
mật đó là 709, đã được những nhà vô địch dịch thành 0I11-0000- 
IOOI và gửi đi dưới dạng ngắn-dài-dài-dài-ngắn-ngắn-ngắn-ngắn- 
đài-ngắn-ngắn-dài. Dù vậy, thật ra thì lược đồ “số thập phân mã 
hóa dưới dạng số nhị phân” chưa phải là cách hiệu quả nhất để 
truyền đạt con số đó. Giả sử 709 đã được xử lý như một số nhị phân 
duy nhất chứ không phải là ba chữ số riêng rẽ, số này sẽ được 
truyền đi dưới dạng 1011000101 — mười luồng khói so với mười hai 
luông khói của đội thắng. Đội chiến thắng đơn giản là đã dùng 
máy phun khói của mình rất điêu luyện. 

Hệ nhị phân thật đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng để hiểu 
thấu được cách thức hoạt động của máy điện toán đến nỗi sẽ rất 
đáng cho chúng ta tạm dừng lại đây để giải thích đầy đủ hơn về nó. 

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta muốn dùng bóng đèn điện để 
chiếu sáng một căn phòng với công suất phát sáng tối đa là 250 watt, 
và bạn muốn rằng lượng sáng này phải điều chỉnh được, từ Ô watt 
(tối đen hoàn toàn) cho đến hết công suất tối đa. Có một cách để . 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 39 


đạt được điều này là dùng một thiết bị điều chỉnh độ sáng dạng xoay 
tròn nối trực tiếp với một bóng đèn 250 watt. Để làm tối hoàn toàn, 
bạn sẽ vặn núm xoay ngược chiều kim đồng hồ về đến điểm Off 
(Tát) để có lượng sáng là 0 watt. Để có lượng sáng tối đa, bạn vặn 
núm xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến tận cùng ở mức 250 watt. 
Với một mức độ chiếu sáng nào đó ở khoảng giữa, bạn sẽ vặn núm 
xoay đến một điểm ở lưng chừng. 

Hệ thống này dễ dùng, nhưng có những hạn chế của nó. Nếu 
núm xoay được đặt ở lưng chừng - chẳng hạn bạn đang muốn giảm 
công suất đèn để có một ánh sáng địu cho một buổi ăn tối thân mật 
— bạn chỉ có thể áng chừng mức độ sáng là bao nhiêu. Bạn không 
thật sự biết mình đang dùng chính xác bao nhiêu watt, hay không 
biết rõ làm cách nào để diễn tả chính xác cách xác lập ra ánh sáng 
đó được. Các xác lập/thông tin đó của bạn chỉ là ước lượng xấp xỉ 
sẽ khiến cho việc lưu trữ hay tái tạo sẽ trở nên rất khó khăn. 

Bạn sẽ làm gì nếu muốn mô phỏng thật chính xác lượng sáng 
này vào tuần tới? Bạn có thể đánh dấu trên công tắc để biết được 
phải xoay núm tới đâu, nhưng như vậy khó mà chính xác được, và 
chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn lại muốn tái tạo một ánh sáng đã dùng 
khác? Bạn có thể nói “Xoay nứm khoảng một phẩn năm vờng theo chiều 
kim đổng hổ” hay “Xoay múm cho đến khi mũi tên nằm ở hướng khoảng 
hai giờ, nhưng người bạn của bạn chỉ có thể tạo được gần gần đúng 
cách xác lập ánh sáng như vậy của bạn mà thôi. Rồi sẽ ra sao nếu 
người bạn đó chuyển thông tin nói trên đến một người bạn khác, 
và rồi đến lượt người này lại chuyển đi một lần nữa? Chắc chắn, mỗi 
lần thông tin được chuyển giao thì độ chính xác còn lại của nó lại 
càng suy giảm. 

Đấy là một ví dụ thông tin được lưu dưới dạng ' uiyjpÐŸ (tương tự). 
Vị trí của núm xoay cung cấp một sự tương tự đối với mức độ sáng 
của bóng đèn. Nếu núm được xoay nửa vòng, bạn cho rằng mình 
đang dùng một nửa công suất. Khi bạn đo lường hay mô tả núm được 
xoay đi bao xa, thật ra bạn đang lưu trữ thông tin về sự tương tự (vị 
trí của núm xoay) chứ không phải chính là mức độ sáng. Thông tin 
tương tự có thể được thu thập, lưu trữ, và tái tạo, nhưng có xu hướng 


40 | Con đường phía trước 


thiếu chính xác — và bạn luôn gặp nguy cơ thông tin trở nên kém 
chính xác hơn sau mỗi lần được truyền đi. 

Giờ chúng ta hãy xem xét một cách hoàn toàn khác mô tả cách 
xác lập lượng ánh sáng trong phòng, bằng phương pháp số hóa chứ 
không phải là phương pháp tương tự để lưu trữ và chuyển giao thông 
tin. Bất kỳ dạng thông tin nào cũng có thể được chuyển thành 
những con số được tạo bởi các chữ số l và Ö — tức là các số nhị phân. 
Một khi đã được chuyển thành các chữ số 1 và 0, thông tin có thể 
được nạp vào và lưu trữ trong máy điện toán dưới dạng những chuỗi 
bít đài. Những con số đó chính là tất cả ý nghĩa của thuật ngữ “thông 
tin kỹ thuật sổ” (digital information). 

Cứ cho rằng thay vì chỉ có một bóng đèn 250 watt, chúng ta có 
tắm bóng đèn — mỗi bóng có công suất từ I đến 128 watt, được xếp 
thứ tự, với bóng xếp sau có công suất gấp đôi bóng đứng trước nó. 
Mỗi một bóng đèn trong số tám bóng đó được nối với một công tắc, 
với bóng đèn có công suất nhỏ nhất ở bên phải. Sự sắp xếp như vậy 
có thể được biểu diễn như trong hình sau: 


Bằng cách mở và tắt những công tắc này, bạn có thể điều chỉnh 
nhiều mức độ sáng khác nhau, có độ chênh lệch là l watt, trong 
khoảng từ 0O watt (tất cả công tắc đều tắt) đến 255 watt (tất cả công 
tắc đều mở). Như vậy bạn có đến 256 khả năng điều chỉnh chính xác. 
Nếu muốn có ánh sáng l watt, bạn bật chỉ công tắc ngoài cùng bên 
phải để mở bóng đèn I watt. Nếu muốn có ánh sáng 2 watt, bạn mở 
chỉ một bóng đèn 2 watt. Nếu muốn có ánh sáng 3 watt, bạn mở cả 
hai bóng đèn Í watt và 2 watt vì l cộng 2 chính là 3 watt bạn muốn. 
Nếu muốn 4 watt ánh sáng, bạn mở bóng đèn 4 watt. Nếu muốn 5 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 4l 


watt, chỉ cần mở các bóng đèn 4 watt và l watt. Nếu muốn có ánh 

sáng 250 watt, bạn mở tất cả trừ hai bóng đèn 4 watt và Í watt. 
Nếu bạn xác định rằng độ chiếu sáng lý tưởng để ăn tối là ánh 

sáng 137 watt, bạn sẽ mở các bóng đèn 128, 8 và I watt, như sau: 


Với hệ thống này, thật dễ dàng ghi nhận lại một mức độ sáng 
chính xác để sau đó có thể dùng lại, hay truyền đạt cách tạo ra một 
độ sáng nào đó cho những người khác có cùng hệ thống công tắc 
đèn. Và vì cách chúng ta ghi lại thông tin nhị phân là phổ thông — 
số nhỏ ở bên phải, số lớn ở bên trái, luôn gấp đôi — bạn không cần 
phải viết ra các trị số công suất của bóng đèn. Bạn chỉ cần ghi lại 
mô hình các công tắc: mở, tt, tắt, tắt, mở, tắt, tắt, mở. Với thông tin 
đó, một người bạn có thể tái tạo một cách chính xác ánh sáng lý 
tưởng 137 watt này. Miễn là mọi người có liên quan đều làm thật cẩn 
thận theo những gì được hướng dẫn thì thông điệp này có thể qua 
tay hàng triệu người và cuối cùng thì mọi người sẽ cùng có thông 
tin như nhau và đều có thể đạt được chính xác 137 watt ánh sáng. 

Để ký pháp trên được ngắn gọn hơn nữa, bạn có thể ghi lại mỗi chữ 
“tứ” bằng một số 0, và mỗi chữ “mở' là số 1. Có nghĩa là thay vì viết “mở 
tắt, tắt, tắt, mở, tắt, tắt, mở, tức là mở (tính từ trái sang phải) các bóng đèn 
thứ nhất, thứ năm và thứ tám trong số tám bóng đèn và tất cả các bóng 
đèn còn lại, bạn có thể viết thông tin này, với ý nghĩa tương tự, là I, 0, 
0,0,1,0, 0, 1 hay IOOOIOOI, một con số nhị phân. Trong trường hợp này, 
số nhị phân đó là 127. Bạn điện thoại cho bạn của mình và thông báo: 
“Tớ đã tìm ẳđượ mức độ sáng hoàn hảo! Đó là I0OOIOOI. Cứ thử xem”. Người 
bạn đó cũng tạo được hoàn toàn chính xác mức chiếu sáng đó bằng cách 
mở đèn cho mỗi số I và tắt đèn cho mỗi số 0. 


42 | Con đường phía trước 


Đây có vẻ như là một cách thức phức tạp để mô tả độ sáng của 
một nguồn sáng, nhưng nó đã minh họa cho cách biểu diễn nhị 
phân này, nền tẳng của mọi máy điện toán hiện đại. 

Cách biểu diễn nhị phân đã làm cho việc lợi dụng các mạch điện 
để tạo nên những máy tính toán trở nên khả thi. Trong Đệ Nhị Thế 
Chiến, một nhóm các nhà toán học được dẫn dắt bởi J.Presper 
Eckert và John Mauchly ở Trường Kỹ sư Điện Moore thuộc Đại học 
Pennsylvania bắt tay triển khai một cỗ máy tính toán điện tử, đó 
chính là chiếc Máy Tính Và Máy Tích Phân Số Điện Tử (Electrơmic 
Numericdl Integrator And CaÌculatœr — ENIAC). Chiếc máy này ra đời 
nhằm làm tăng tốc độ tính toán cho các sa bàn mục tiêu của pháo 
binh. ENLAC giống với một chiếc máy tính toán điện tử (electronic 
calcwlator) hơn là một chiếc máy điện toán (cơmputer), nhưng thay vì 
biểu diễn một con số nhị phân bằng các nút tắt và mở trên những 
bánh xe như mọi chiếc máy tính cơ khí thường làm, chiếc máy này 
đã dùng các “công tắc” đèn chân không. 

Những người lính được phía quân đội cử đến chỗ chiếc máy 
khổng lô này phải đẩy những chiếc xe đẩy —- thường dùng trong các 
cửa hàng thực phẩm — kẽo kẹt chất đầy bóng chân không vòng vèo 
xung quanh nó. Khi một bóng đèn bị cháy, máy ENIAC sẽ “hết 
xài”, và cuộc đua tìm kiếm và thay thế chiếc bóng bị cháy sẽ bắt 
đầu. Một lý do — có lẽ cũng đáng ngờ - giải thích cho câu hỏi tại 
sao những cái bóng chân không đó lại phải được thường xuyên thay 
thế đến vậy là vì ánh sáng và sức nóng của chúng thu hút lũ bướm 
đêm, khiến chúng bay vào cỗ máy khổng lỗ và gây chập mạch. Nếu 
lời giải thích này là chính xác, thì đây chính là nguồn gốc của thuật 
ngữ “bug” (con bọ), là cái tên chúng ta đặt cho những trục trặc nho 
nhỏ có thể gây tai họa cho cả phần cứng lẫn phần mềm của máy 
điện toán. 

Khi tất cả bóng đèn chân không đều hoạt động, một đội ngũ kỹ 
sư có thể “dựng đầu ENIAC dậy” để giải một bài toán bằng một 
công việc thuộc dạng “lao động khổ sai”: cắm nối 6 0OO sợi cáp bằng 
tay. Để máy thực hiện được một chức năng khác, cũng nhóm kỹ sư 
đó lại phải tái cấu hình hệ thống cáp — một trăm lần là đúng một 


Ban mai của ky nguyên thông tin | 43 


trăm lần phải thực hiện đúng như vậy. John von Neumann, một nhà 
khoa học sáng giá người Mỹ gốc Hungary được biết đến với việc phát 
triển lý thuyết trò chơi và những đóng góp của ông vào việc chế tạo 
vũ khí hạt nhân, cùng những đóng góp khác, đã được tín nhiệm cho 
vai trò đầu đàn trong việc hình dung ra một cách giải quyết vấn đề 
này. Ông đã tạo ra một khuôn mẫu mà tất cả máy điện toán kỹ thuật 
số hiện đại vẫn còn tuân theo. Khuôn mẫu đó, mà ngày nay được 
biết đến với cái tên “Kiến trúc Vơn Newmamn”, dựa trên những 
nguyên tắc mà ông đã trình bày rành mạch vào năm 1945 — bao gồm 
cả nguyên tắc cho rằng một chiếc máy điện toán có thể tránh được 
việc thay đổi hệ thống cáp bằng cách lưu trữ các lệnh hướng dẫn 
trong bộ nhớ của nó. Ngay khi những ý tưởng này được áp dụng vào 
thực tế, máy điện toán hiện đại đã ra đời. 

Ngày nay, bộ óc của đa số máy điện toán chính là hậu duệ của 
bộ vi xử lý đã làm cho cả Paul Allen lẫn tôi phải choáng váng cực 


Quang cảnh một phân bên trong của má tính ENIAC (194G) 


44 | Con đường phía trước 


độ vào những năm 1970, và những máy điện toán cá nhân thường 
tính toán chạy đua chen giưá 1.2UÙ TOIE CÓ tiệt và là x^c.lân sắc 
hơn 18.000 bóng chân không. Mỗi lần bật công tắc lên là ENLAC 
ngốn hết 150.000 watt năng lượng. Thế mà ENILAC lại chỉ lưu trữ 
được một dung lượng tương đương 8Ô ký tự thông tin. 

Đến đầu những năm 1960, hơn một thập kỷ sau khi phòng thí 
nghiệm Bell Labs phát hiện ra rằng chỉ một mảnh chất liệu sửicơn bé 
tí cũng có thể làm được công việc tương tự như một bóng đèn chân 
không, các bớng bán dẫn (transisơr) đã hất cẳng bóng chân không ra 
khỏi lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Cũng như các bóng đèn chân không, 
các transistor đóng vai trò những công tắc điện tử, nhưng chúng chỉ 
cần dùng một lượng điện năng nhỏ hơn đáng kể để vận hành và vì 
vậy sinh ra ít nhiệt hơn rất nhiễu. Và chúng cũng chiếm ít không 
gian hơn. Các mạch đa bán dẫn có thể được kết hợp trên một con 
chíp (vi mạch) duy nhất, tạo nên một mạch tích hợp. Các vi mạch của 

“máy điện toán mà ngày nay chúng ta sử dụng là những mạch tích 
hợp chứa một lượng tương đương hàng triệu transistor được gói ghém 
trên một mảnh sữicơn có diện tích chưa đầy 2,5 cm!, 

Trong một bài báo đăng trên tờ Sciemific American vào năm 1971, 
Bob Noyce, một trong những nhà sáng lập hãng Intel, đã so sánh 
một bộ vi xử lý trị giá 300 đô la với chiếc máy ENIAC, con voi 
mamut thời tiền sử nhiễm bệnh bướm đêm từ buổi ban mai của kỷ 
nguyên máy điện toán. Bộ vi xử lý bé xíu không chỉ mạnh mẽ hơn, 
mà như Noyce đã nhận xét, còn “nhanh hơn gấp hai mmưwớ lần, có bộ 
nhớ lớn hơn, đáng tin cậy hơn hàng ngàn lấn, tiêu thụ năng lượng chỉ 
bằng một bóng đèn tròn chứ không phải như một đầu máy xe lửa, chiếm 
một thể tích bằng 1/30 000 lần uà giá chỉ bằng IJIOOOO lần. Có thể dễ 
dàng mua được ở cửa hàng gần nhà hay đặt mua qua đường bưu điện” 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 45 


Dĩ nhiên, đến nay thì dường như một bộ vi xử lý của năm 1977 
cũng chẳng khác gì một món đồ chơi. Và nói đúng ra thì nhiều loại 
đồ chơi không mấy mắc tiền cũng đã sử dụng những vi mạch máy 
điện toán mạnh hơn những vi mạch của thời kỳ khai mào cho cuộc 
cách mạng máy vi tính trong thập kỷ 1970. Nhưng tất cả máy điện 
toán ngày nay, bất kể kích thước hay năng lực, đều làm việc với 
những thông tin được lưu trữ dưới dạng những số nhị phân. 

Những số nhị phân được dùng để lưu trữ văn bản trong một 
máy điện toán cá nhân, âm nhạc trong một CD, và tiền bạc trong 
mạng lưới máy rút tiền của một ngân hàng. Trước khi có thể được 
nhập vào một máy điện toán, thông tin phải được chuyển dạng 
thành những con số. Bạn có thể tưởng tượng là có riêng từng thiết 
bị làm cái công việc tắt mở các công tắc tương ứng với những con 
số nhị phân với mục đích kiểm soát dòng điện tử. lưu chuyển. 
Nhưng những công tắc này, thường được làm bằng silicon, cực kỳ 
nhỏ bé và có thể được tắt mở bằng cách tích điện trong một 
khoảng thời gian vô cùng ngắn — để sinh ra văn bản trên màn 
hình máy điện toán cá nhân, phát ra âm nhạc từ một máy nghe 
đĩa CD, hay tạo ra những hướng dẫn cho một máy rút tiền để máy 
cấp ra một lượng tiền. | 

Ví dụ về công tắc điều khiển ánh sáng nói trên đã minh họa cho 
cách thức một con số bất kỳ có thể được biểu diễn dưới dạng mã nhị 
phân như thế nào. Sau đây, các bạn sẽ biết cách thức văn bản có 
thể được thể hiện dưới dạng số nhị phân như thế nào. Theo quy ước, 
số 65 đại điện cho chữ cái A, số 66 cho chữ B, và cứ tiếp tục như 
vậy. Các chữ cái không viết hoa bắt đầu bằng số 97. Trên máy điện 
toán, chữ A hoa, 65, sẽ trở thành 01000001. Chữ B hoa, 6Ó, trở thành 
01000010. Một khoảng trắng được được đại diện bởi số 32, hay 
00100000. Như vậy, câu “Socrate is a man” (Socrate là một cơn người) 
sẽ trở thành một chuỗi gồm 13 chữ số l và O như sau: 


O1010011 01101111 01100011 OIIIOOIO O110000L1 O01110100 


01100101 01110011 00100000 01101001 01110011 00100000 
01100001 00100000 01101101 01100001 01101110 


4ó | Con đường phía trước 


Để hiểu được cách số hóa những dạng thông tin khác như thế 
nào, chúng ta hãy xét một ví dụ khác của thông tin dạng tương tự 
(analog). Một đĩa nhạc nhựa wữmi chính là một đại diện cho dạng 
tương tự của các dao động âm thanh. Nó lưu trữ thông tin âm thanh 
trong các khe li tỉ chạy dọc theo các rãnh dài, có hình xoắn ốc trên 
bề mặt đĩa. Nếu bản nhạc có một đoạn có âm lượng lớn, các khe sẽ 
được khắc sâu hơn vào các rãnh, còn nếu có một nốt cao, các khe 
sẽ được dồn lại với nhau sít sao hơn. Các khe trên rãnh chính là cách 
biểu diễn tương tự của các dao động nguyên thuỷ — là các sóng âm 
thanh được thu bởi một micro. Khi kim của bàn xoay di chuyển 
xuống các rãnh, nó sẽ dao động cộng hưởng với các khe li ti kia. Dao 
động này, vẫn là một biểu hiện dạng tương tự của âm thanh nguyên 
thúy, sẽ được khuyếch đại và truyền đến loa để phát ra âm nhạc. 

Cũng như mọi thiết bị dạng tương tự nào khác dùng trong việc 
lưu trữ thông tin, đĩa nhựa cũng có nhiều khuyết điểm. Bụi bặm, dấu 
tay hay những vết xước trên bề mặt đĩa có thể khiến kim dao động 
không chính xác, gây ra nhảy đĩa hoặc những tạp âm khác. Nếu đĩa 
hát không quay theo một vận tốc thích hợp, âm vực của bài nhạc 
sẽ không còn đúng nữa. Cứ mỗi lần nghe đĩa, kim lại mài mòn một 
phần những đường gờ tỉnh vi của các khe trên rãnh khiến cho chất 
lượng của việc tái tạo bài nhạc giảm dần. Nếu bạn thu một bài hát 
từ đĩa nhựa vào một băng cassette, bất kỳ khiếm khuyết nào của đĩa 
cũng được chuyển thường trực lên dải băng, và những khiếm khuyết 
mới sẽ được thêm vào vì chính bản thân những máy thu băng thông 
thường cũng là những thiết bị sử dụng kỹ thuật tương tự. Như vậy 
chất lượng của thông tin sẽ mất dần mất dần sau mỗi lần thu âm lại 
hay phát lại. 

Trên một đĩa CD, âm nhạc được Mũ đưới dạng một chuỗi những 
số nhị phân, trong đó mỗi bít (mỗi lần bật hay tắt) được đại điện 
bởi một hốc nhỏ li tỉ trên bề mặt đĩa. Những đĩa CD thế hệ đầu 
tiên, đã được sử dụng rộng rãi từ giữa những năm 1980, có hàng tỷ 
hốc như vậy. Ánh sáng lade được phản chiếu bên trong máy nghe 
đĩa CD - là một thiết bị kỹ thuật số ~ sẽ đọc từng hốc một để xác 
định là nó được chuyển đến vị trí số 0 hay số 1, để rồi sau đó lắp 


Bạn mai của ký nguyên thóng tin | 47 


ghép những thông tin đó trở lại thành bài nhạc nguyên thủy bằng 
cách phát ra những tín hiệu điện tương ứng mà sau đó sẽ được loa 
chuyển thành đao động âm thanh. Âm thanh do đó sẽ không thay 
đổi sau mỗi lần nghe. 

Thật tiện lợi khi có thể chuyển đổi mọi dạng thông tin thành 
những biểu diễn số hóa, nhưng số lượng bit có thể tăng lên nhanh 
chóng. Nếu có quá nhiều bit thông tin, lượng thông tin đó sẽ vượt 
quá sức chứa của bộ nhớ máy điện toán hoặc ngốn mất nhiều thời 
gian để truyền tải giữa các máy điện toán với nhau. Đây là lý do vì 
sao với mọi máy điện toán, khả năng nén dữ liệu số hóa, lưu trữ hay 
truyền tải để rồi bung dữ liệu đó trở lại hình thức ban đầu lại quá 
hữu ích và ngày càng trở nên hữu ích hơn như vậy. 

Tiếp theo sau, tôi sẽ nhanh gọn cho thấy bằng cách nào mà máy 
điện toán đã thực hiện thành công được những kỳ công đó. Chúng 
ta quay trở lại với Claude Shannon, chính là nhà toán học vào 
những năm 1930 đã nhận ra rằng thông tin có thể được thể hiện 
dưới dạng nhị phân. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Shannon bắt đầu 
phát triển phương pháp mô tả thông tin theo toán học và đã đặt 
nền móng cho một lĩnh vực mà sau này được biết đến dưới cái tên 
là lý thuyết thông tin. Ông định nghĩa thông tin là việc giảm bớt sự 
không chắc chắn. Theo định nghĩa này, nếu bạn đã biết hôm nay 
là thứ bảy mà một ai đó lại bảo bạn hôm nay là thứ bảy thì bạn đã 
không nhận được một thông tin nào. Ngược lại, nếu bạn không biết 
rõ là thứ mấy và ai đó cho bạn biết là thứ bảy, bạn đã được cung 
cấp thông tin — sự không chắc chắn của bạn đã giảm đi. 

Các nghiên cứu của Shannon về lý thuyết thông tin cuối cùng 
đã dẫn đến những bước đột phá khác. Một trong số đó là việc nén 
đữ liệu sao cho hiệu quả, một yếu tố sống còn cho cả việc tính toán 
lẫn truyền thông. Khi trực tiếp nghe những điều trình: bày của 
Shannon, chúng ta sẽ nhận thấy phương pháp nén dữ liệu của ông 
hết sức rõ ràng: những phần nào trong dữ liệu không cung cấp 
những thông tin độc đáo sẽ được coi là đữ liệu thừa và có thể được 
loại bỏ. Những người chuyên viết tiêu đề đã thẳng tay loại bỏ những 
từ không cần thiết, và những người phải trả tiền cho từng chữ khi 


⁄ on đường phía trước 


gửi điện tín hay đăng quảng cáo rao vặt cũng sẽ làm như vậy. Một 
ví dụ về dữ liệu thừa đã được Shannon chỉ ra là chữ cái w. Trong 
tiếng Anh, chữ w sẽ trở nên thừa mỗi khi chữ này đi chung với chữ 
đ. Bạn biết chắc là w sẽ theo sau mỗi chữ g, vì vậy chữ w có thể được 
bỏ ra khỏi thông điệp mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa. 

Trong suốt nửa thế kỷ kể từ sau khi Shannon phát minh lý 
thuyết thông tin và nghĩ ra một trong những lược đồ nén đầu tiên, 
các kỹ sư đã sáng chế ra biết bao phương cách tuyệt diệu để làm bốc 
hơi những yếu tố thừa ra khỏi thông tin. Chẳng còn gì là lạ khi kích 
thước của một tập tin văn bản có thể được giảm chỉ còn khoảng 
phân nửa nhờ việc nén. Điều này cho phép tập tin được chuyển đi 
nhanh gấp đôi. 

Các nguyên tắc của Shannon cũng đã được áp dụng cho việc nén 
các dữ liệu âm thanh và hình ảnh. Bạn không còn nghe lạ tai khi 
biết một hình ảnh số hóa được nén chỉ còn 5% kích thước ban đầu 
sau khi các thông tin dư thừa đã bị loại trừ. Nếu I2 pixel (những 
bicture element — phần tử ảnh bé tí, còn gọi là dot (dấu chấm), trên màn 
hình) ở cùng một hàng có cùng một màu, sẽ chỉ cần một lượng bit 
thông tin ít hơn rất nhiều để mô tả màu sắc này một lần duy nhất 
và cho biết rằng màu sắc này sẽ được lặp lại 12 lần, so với việc phải 
mô tả cùng một màu sắc đó 12 lần. Những phim video thường chứa 
rất nhiều thông tin dư thừa. Việc nén được hoàn thành bằng cách 
lưu trữ thông tin về sự thay đổi - hay không đổi — của màu sắc qua 
từng khung hình, trong khi chỉ cần lưu trữ thông tin về chính màu 
sắc đó một lần sau vài khung hình. 

Internet đã tận dụng khả năng nén, đáng chú ý là trong việc 
truyền những hình ảnh, âm thanh và phim trên Mạng Rộng Toàn 
Cầu (Worid Wide Web). Nhưng thực ra nếu chỉ có nén thôi thì 
không thể đáp ứng được nhu cầu bùng nổ về dung lượng truyền 
thông. Chúng ta cần di chuyển lượng bit thông tin ngày càng tăng 
từ nơi này đến nơi khác. Những bit thông tin chu du trong không 
trung, chui qua những dây đồng, qua các sợi cáp quang. Cáp quang 
là loại dây cáp làm bằng thúy tinh hay chất dẻo, phẳng lhì và tinh 
khiết đến độ, nếu bạn nhìn xuyên qua một bức tường dày hơn I0OO 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 49 


cây số làm bằng chất liệu này, bạn vẫn có thể nhìn thấy một 
ngọn nến đang cháy leo lét ở phía bên kia bức tường. Các tín hiệu 
nhị phân dưới dạng ánh sáng đã được điều biến sẽ được chuyển” 
tải trong những khoảng cách xa xôi nhờ vào các sợi quang học 
này. Thật sai lầm khi cho rằng một tín hiệu khi truyền qua dây 
cáp quang sẽ nhanh hơn khi truyền qua dây đồng; cả hai đều được 
-_ truyền đi với vận tốc ánh sáng. Nhưng ưu điểm vượt bậc mà dây 
cấp quang mang đến so với dây đồng chính là bandwidth (tạm dịch 
băng thông). Bandwidth là tiêu chuẩn để đánh giá số bịt có thể chuyến 
qua một mạch điện trong một giây. Bạn hình dung điều này thật sự 
giống với một xa lộ. Một xa lộ nối liền các tiểu bang ở Mỹ gồm 
8 làn xe sẽ có nhiều không gian dành cho các phương tiện lưu 
thông hơn là một con đường làng chật hẹp. Càng có nhiều làn xe 
thì có nghĩa là bandwidth càng lớn, và như vậy cũng có nghĩa là 
lưu lượng xe cộ sẽ nhiều hơn hoặc việc giao thông sẽ nhanh chóng 
hơn. Những dây cáp có bandwidth hạn chế, dùng để chuyển văn 
bản hay tiếng nói, được gọi là những dải băng hẹp (narrowband). 
Những loại cáp có dung lượng lớn hơn, chuyển những hình ảnh 
tĩnh và một ít hình ảnh động, có “dưng lượng của một dải băng 
trưng” (midband capacity). Những loại cáp có bandwidth cao, có 
thể chuyển tải nhiều tín hiệu bao gồm cả âm thanh lẫn hình ảnh 
động, sẽ được xem là có “dưng hưng của một dải băng rộng” 
(broadband capacity). 

Trước khi một mạng thông tin tương tác dải Ti rộng trở thành _ 
hiện thực, cáp quang phải được đưa vào sử dụng thêm ở nhiều khu 
vực dân cư nữa, còn hiệu năng hoạt động và dung lượng của những 
vi mạch phải tiếp tục được cải thiện để việc nén đữ liệu ngày càng 
hoàn thiện và rẻ tiền hơn nữa. Tuy việc lắp đặt các đường dây cáp 
quang sẽ vẫn còn khá tốn kém, nhưng các vi mạch sẽ luôn luôn tốt 
hơn và rẻ hơn. 

Vào năm 1965, Gordon Moore, người sau này cùng với Bob Noyce 
là hai đồng sáng lập viên của hãng Intel, đã dự đoán rằng dung lượng 
của một vi mạch máy điện toán cứ sau mỗi năm sẽ tăng gấp đôi. 
Moore đã dựa trên tỷ lệ giá cả/hiệu suất của các vi mạch máy điện 


50 | Con đường phía trước 


toán — nghĩa là hiệu suất đạt được trên mỗi đô la — trong khoảng 
ba năm trước đó và dự phòng ý kiến như vậy. Chính Moore cũng 
không tin rằng tốc độ cải tiến này sẽ tổn tại lâu dài. Nhưng mười 
năm sau, lời tiên đoán của ông đã được minh chứng, và Moore lại 
dự đoán tiếp rằng dung lượng vi mạch cứ mỗi hai năm lại tăng gấp 
đôi. Cho đến nay những dự đoán của Moore vẫn còn đứng vững và 
các kỹ sư hiện đang gọi vận tốc trung bình để tăng dung lượng — 
gấp đôi sau mỗi I8 tháng — là Định luật Moơre. 

Trong đời thường hầu như chúng ta chưa kinh qua điều gì khả 
đi giúp mình nhận thức ý nghĩa của việc một con số được gấp đôi 
lên rất nhiều lần — tăng theo cấp số nhân. Truyền thuyết sau đây 
đã giải thích điều này rất rõ ràng. 

Vua Ấn Độ Shirham đã rất hài lòng khi một trong số những 
quan thượng thư của mình sáng tạo ra trò chơi cờ vua nên đã yêu 
cầu người đó nêu lên bất kỳ phần thưởng nào mà ông ta thích. 

“Tâu Bệ hạ”, vị cận thần nói, “thần mơng rằng ngài sẽ ban cho thân 
một hạt hía mì cho ô đầu tiên của bàn cờ, hai hạt cho ô thứ hai, bốn hạt 
cho ô thứ ba, uà cứ như thế mỗi lần số lượng hạt lại gấp đôi cho đến 
khi đủ 64 ô cờ”. Nhà vua cảm động bởi sự khiêm tốn của lời yêu cầu 
liền ra lệnh mang đến một bao lúa mì. 

Nhà vua ra lệnh phải đếm đúng số hạt lúa mì như đã hứa và đặt 
ngay lên bàn cờ. Một hạt lúa mì nho nhỏ được đặt vào ô đầu tiên 
của hàng đầu tiên. Trong ô thứ hai là hai hạt lúa mì. Trong ô thứ 
ba là bốn - rồi đến những ô kế tiếp là 8, ló, 32, 64, 128. Đến ô thứ 
tám ở cuối hàng đầu tiên, viên quan hậu cần của vua Shirham đã 
đếm ra tổng cộng là 255 hạt. 

Nhà vua vẫn chẳng biểu lộ sự quan tâm gì. Có thể chỉ một ít lúa 
mì nữa sẽ được đặt thêm lên bàn cờ, nhiều hơn con số ông đã nghị, 
nhưng tuyệt nhiên chưa có điều gì ngạc nhiên xảy ra. Nếu ta giả sử 
rằng phải mất một giây để đếm mỗi hạt, thì cho đến lúc đó cũng 
chỉ mất bốn phút để đếm. Nếu số hạt lúa mì của một hàng chỉ phải 
đếm trong vòng bốn phút, vậy bạn hãy thử đoán xem sẽ mất bao 
lâu để đếm số hạt lúa mì trên toàn bộ 64 ô của bàn cờ. Bốn giờ? Bốn 
ngày? Hay bốn năm? 


Ban mai của ký nguyên thông tin | 5t 


Đến lúc lượng hạt lúa mì ở hàng thứ hai đã được đếm xong, chỉ 
riêng trên ô thứ l6 thôi, viên quan hậu cần đã phải mất gần mười 
tám tiếng đồng hồ để đếm cho xong 65535 hạt. Và trước khi đếm 
xong hàng thứ ba trong số tám hàng trên bàn cờ, đã phải mất đến 
97 ngày để đếm hết số lượng 8,4 triệu hạt chỉ riêng trong ô thứ hai 
mươi bốn đó thôi. Thế mà vẫn còn đến những bốn mươi ô trống. 

Không có gì sai khi kết luận rằng vị vua đã phải nuốt lời hứa 
với viên quan thượng thư kia. Để hoàn tất yêu cầu của vị quan này 
- đếm cho đúng và đủ số hạt lúa mì vào tất cả 64 ô cờ — sẽ phải 
cần đến 18.446.744.073.709.551.615 hạt lúa mì và 584 tỷ năm để đếm. 
Mà các bạn có biết không, tuổi ước tính hiện nay của trái đất chúng 
ta chỉ vào khoảng 4,5 tỷ năm! Theo như nhiều dị bản của câu 
chuyện này, đến một lúc nào đó trong quá trình đếm vua Shirham 
chợt nhận ra rằng mình đã bị chơi khăm và đã xuống lệnh chém 
đầu viên thượng thư thông minh kia. 

Hiện tượng tăng theo cấp số nhân, ngay cả khi đã được giải thích, 
dường như vẫn giống một trò đùa. 

Định luật Moore rất có thể sẽ vẫn đúng đắn trong hai mươi năm 
nữa. Nếu quả thật như vậy, những công việc tính toán mà ngày hôm 
nay ta phải mất cả ngày sẽ được giải quyết trên một vạn lần nhanh 
hơn, và như vậy sẽ mất không đến mười giây. 

Các phòng thí nghiệm đã đưa vào sử dụng những bán dẫn “đạn 
đạo” có thời gian chuyển đổi được tính bằng ƒemtosecơnd. Nghĩa là 
bằng 1/1 000 000 000 000 000 (một phần triệu tỷ) của một giây, tức 
là nhanh gấp I0 triệu lần thời gian chuyển đổi của các transi#or đang 
dùng trong các bộ vi xử lý hiện nay. Vướng mắc “nho nhỏ” là phải 
giảm kích thước hệ thống mạch điện trên vi mạch và dòng lưu 
chuyển sao cho các điện tử khi chuyển động sẽ không đụng vào vật 
gì khác, kể cả đụng phải nhau. Giai đoạn kế tiếp sẽ là “bán dẫn đơn 
điện tử" (single electron transistor), trong đó một bit thông tin đơn 
lẻ sẽ được đại diện chỉ bằng một electron duy nhất. Đây sẽ là biện 
pháp tối ưu đối với máy điện toán năng lượng thấp, ít nhất là căn 
cứ trên những hiểu biết vật lý hiện thời. Để tận dụng lợi thế tốc độ 
không tưởng có được ở cấp độ phân tử này, máy điện toán sẽ phải ˆ 


52 | Con đường phía trước 


rất nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ. Chúng ta đã hiểu được tường tận 
ngành khoa học sẽ cho phép ta kiến tạo những máy điện toán siêu 
nhanh này. Vấn đề còn lại là một cuộc đột phá về kỹ thuật, nhưng 
trên thực tế thì điều này thường xuất hiện nhanh thôi. 

Khả năng lưu trữ tất cả các bí: thông tin đó cũng sẽ không là vấn 
đề phải quản ngại . Vào mùa xuân năm 1983, IBM tung ra sản phẩm 
máy điện toán PC/XT của mình, chiếc máy điện toán cá nhân đầu 
tiên của công ty này có cài đặt đĩa cứng ở bên trong. Đĩa này đóng 
vai trò là một thiết bị lưu trữ nội tại, và có thể chứa được lO 
megabyte (MB), gọi tắt là “meg” thông tin, tức là khoảng l0 triệu ký 
tự, hay 8O triệu bit. Nếu khách hàng muốn thêm dung lượng IOMB 
này vào máy điện toán hiện có của mình thì cũng được thôi, nhưng 
mọi thứ đều có giá của nó. I[BM chào mời một bộ đĩa hoàn chỉnh 
trị giá 3.000 đô la bao gồm cả một thiết bị cung cấp điện năng rời 
để mở rộng năng lực lưu trữ của máy. Tính ra mỗi megabyte đáng 
giá 300 đô la. Nhờ tính chất tăng trưởng theo cấp số nhân, theo định 
luật Moore, mà đến đầu mùa hè năm 1996 các đĩa cứng trong máy 
điện toán cá nhân có dung lượng l6 gigabyte (tức là l6 tỷ ký tự 
thông tin) được bán ra với giá 225 đô la. Tức là mỗi megabyte chỉ 
có 014 đô lai (ND: Hiện nay (9/2000), giá bình quân là 08 đô la/I00 
meg). Và chúng ta đang trông đợi một tiến bộ mới mẻ mang tên bộ 
nhớ tự ghi (holographic memory) có thể giữ đến hàng terabyte (ngàn 
tỷ) ký tự trong một thể tích chưa đến 2,5 cm3. Với một dung lượng 
như vậy, một bộ nhớ tự ghi chỉ có kích thước bằng nắm tay của bạn 
cũng có thể chứa toàn bộ nội dung của Thư viện Quốc hội Mỹ. 

Một khi đã được số hóa, công nghệ truyền thông chắc chắn cũng 
-hưởng được nhiều. lợi ích cũng từ những tiến bộ theo cấp số nhân 
đó, cụ thể là một máy điện toán xách tay chỉ trị giá 2.000 đô la ngày 
nay lại mạnh mẽ hơn cả chiếc máy điện toán đổ sộ (mainframe) của 
IBM trị giá 1O triệu đô la của hai mươi năm trước. 

Đến một thời điểm nào đó, chỉ với một đường dây cáp dẫn chạy 
vào mỗi ngôi nhà cũng sẽ có thể gửi và nhận toàn bộ dữ liệu kỹ 
thuật số của gia đình đó. Đường dây dẫn đó có thể là cáp quang, loại 
hiện đang được dùng để truyền tải những cuộc điện thoại đường dài; 


Ban mai của kỷ nguyên thông tin | 53 


hay là cáp đồng trục, loại cáp hiện đang truyền dẫn những tín hiệu 
truyền hình cáp; hoặc cũng có thể là loại cáp “xoắn đôi” đơn giản 
đang nối các máy điện thoại trong mỗi gia đình với mạng điện thoại 
nội hạt. Thậm chí cũng có thể mọi nhà sẽ sử dụng nối kết không 
dây (vô tuyến). Nếu các bit dữ liệu được truyền vào nhà được diễn 
dịch là giọng nói, máy điện thoại sẽ đổ chuông. Nếu đó là những 
hình ảnh video, chúng sẽ hiện lên trên màn ảnh của TV hay máy 
PC. Còn nếu là tin tức, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản và 
những hình ảnh trên một màn hình. 

Những gì mà mối nối kết duy nhất đến mạng đó ciiyển tải chắc 
chắn sẽ không chỉ có những cuộc gọi điện thoại, phim ảnh hay tin 
tức. Nhưng khi nghĩ rằng một người sống ở Thời Kỳ Đô Đá đang sử 
dụng một con đao thô sơ thì làm sao lại có thể hình dung được sẽ 
xuất hiện các tuyệt tác nghệ thuật như ở thời Phục Hưng. Chúng ta 
hiện nay cũng không khác gì con người tiền sử kia, cũng không thể 
nào tưởng tượng ra được những gì mà con đường xa lộ thông tin dải 
rộng này sẽ gồng gánh trong vòng 20 năm nữa. Chỉ khi liên hệ đến 
năng lực tiểm tàng của mạng Internet mạy ra chúng ta phần nào có ˆ 


thể hiểu được. 


- > >> ^ 


P „nh THỊ tnm HH: tt mm SN sỢ thản mm HN HN ANH ANG HHm VN BỌN ĐN HN GHN TÌM HN VNG VU HH HN XNN MỤH ĐNH HHN HNG GEN NNH HN GNG xa sum 


Xy 

hành công là người thầy đáng sợ. Thành công làm cho những 

người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại. Và thành 
công cũng là một hướng đạo viên không đáng tin cậy để hướng dẫn 
ta đi vào tương lai. Những kế hoạch kinh doanh nghe có vẻ rất 
hoàn hảo, hay những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay như máy 
nghe nhạc hiện đại, máy thu hình hay máy tính, cũng đều có thể 
nhanh chóng trở nên lạc hậu. Tôi đã từng chứng kiến cảnh đó xảy 
ra. Tuy nhiên, lịch sử lại là một ông thầy tốt. Nếu theo dõi thật kỹ 
trong một thời gian dài hoạt động của các công ty, ta có thể học 
hỏi được những nguyên tắc để đề ra các chiến lược cho tương lai. 

Những công ty đầu tư vào mạng tương tác sẽ cố gắng tránh tái 
phạm các sai lầm mà nền công nghiệp máy tính đã mắc phải trong 
hơn hai mươi năm qua. Tôi nghĩ rằng hầu hết những sai lầm đó có 
thể hiểu được bằng cách quan sát một vài yếu tố cơ bản, trong số 
đó có những yếu tố như dạng xoắn ốc tích cực và xoắn ốc tiêu cực, 
sự cần thiết phải chủ động thay vì xuôi theo thời cuộc, tầm quan 
trọng của phần mềm tương phản với phần cứng, và vai trò của tính 
tương hợp và sự phản hồi tích cực mà nó tạo ra. | 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 55 


Bạn không thể dựa vào lý lẽ thông thường vì nó chỉ phát huy 
tác dụng trong thị trường thông thường. Trong hơn ba mươi năm 
qua, thị trường phần mềm và phần cứng của máy tính rõ ràng không 
phải là thị trường thông thường. Những công ty lớn, có danh tiếng, 
đạt doanh thu hàng trăm triệu đôla và có rất nhiều khách hàng, 
nhưng rồi đột nhiên biến mất chỉ trong một thời gian rất ngắn. Các 
công ty mới như Apple, Compaq, Lotus, Oracle, Sun và Microsoft đều . 
từ chỗ không có gì đã nhanh chóng đạt doanh số tới hàng tỷ đôla. 
Trong chừng mực nào đó, những thành công này được thúc đẩy bởi 
điều mà tôi gọi là “sự tăng trưởng theo đường xoắn ốc tích cực”. 

Khi bạn có trong tay sản phẩm ăn khách, các nhà đầu tư để mắt 
tới bạn và sẵn sàng đổ tiền vào công ty của bạn. Và một khi đã có 
một người đến thì những người khác nhanh chóng đến theo. Điều 
đó tạo nên không khí hưng phấn. Các đối tác và khách hàng có tiểm 
năng để ý tới, và hình xoắn ốc cứ thế lên cao dần, tạo đà cho những 
thành công khác dễ dàng hơn. 

Ngược lại, có một đường xoắn ốc tiêu cực mà nhiều công ty có 
thể gặp phải. Một công ty lâm vào tình trạng của một đường xoắn 
ốc tiêu cực thường cho rằng đó là định mệnh. Khi đã đi vào đường 
xoắn ốc này, công ty sẽ có cảm giác như giờ tận số của họ sắp điểm 
rồi. Nếu một công ty bắt đầu mất cổ phần thị trường hoặc cho ra 
đời một sản phẩm tổi thì người ta sẽ bắt đầu bàn tán: “Tại sao cậu 
lại làm ưiệc ở công ty Äớ”, “Tại sao anh lại đâu tự uào công ty này”, 
“Tôi nghĩ ông không nên mua cổ phiếu của họ”. Báo chí và các nhà 
phân tích bắt đầu đánh hơi thấy chuyện không hay, và tung ra các 
câu chuyện nội bộ công ty như ai đã cãi nhau với ai, người nào phải 
chịu trách nhiệm về việc quản lý tổi tệ đó. Khách hàng bắt đầu đặt 
dấu hỏi là liệu trong tương lai họ có nên tiếp tục mua sản phẩm của 
công ty đó không. Trong nội bộ công ty, mọi việc đều có vấn đề, kể 
cả những việc đang được thực hiện rất tốt. Thậm chí một kế hoạch 
tốt cũng bị loại bỏ với lý le “Anh chỉ lo bảo vệ cái cứ”, và tất cả những 
điểu đó chỉ tổ làm cho công ty càng phạm thêm nhiễu sai lầm khác. 
Thế là công ty rơi vào chiều xoắn ốc đi xuống. Những nhà lãnh đạo 
tài ba như Lee lacocca, người có công đầu trong việc lật ngược thế 


5ó | Con đường phía trước 


cờ trong khi công ty đang lâm vào chu kỳ xuống đốc, rất xứng đáng 
được tấn dương. 

Trong suốt thời niên thiếu của tôi, máy tính phổ biến nhất thời 
đó là máy của công ty Digiral Equipment Corporation — hay còn gọi 
là DEC. Trong suốt hai mươi năm trời, hầu như không gì có thể chặn 
đứng được sự tăng trưởng theo đường xoắn ốc tích cực của công ty. 
Ken Olsen, người sáng lập ra DEC, là nhà thiết kế phần cứng huyền 
thoại và cũng là thần tượng của tôi. Năm 1960, ông đã sáng lập ra 
ngành công nghiệp sản xuất máy tính mini bằng cách cho chào hàng 
một máy tính “nhỏ” đầu tiên. Chiếc máy ra đời sớm nhất là chiếc 
PDP-I, tổ tiên của chiếc máy PDP-8 của trường trung học tôi học thời 
đó. Người mua, thay vì phải trả hàng triệu đôla cho “Đống Sắt Lớn” 
của công ty IBM, có thể mua một máy PDP-ls của Olsen với giá chỉ 
có 120.000 đôla. Nó không mạnh bằng những chiếc máy lớn, nhưng 
nó có rất nhiều ứng dụng khác nhau không cần đến sức mạnh của 
một chiếc máy tính lớn. Chỉ trong vòng 8 năm, công ty DEC đã bán 
ra nhiều loại máy với nhiều kích cỡ khác nhau, và phát triển thành 
một công ty có số vốn lên tới 6,7 tỷ đôla. 

Hai thập niên sau, tầm nhìn của Olsen bắt đầu bị dao động. Ông 
không nhìn thấy tương lai của những chiếc máy tính để bàn. Ngay 
lập tức, ông bị hất ra khỏi công ty DEC, và ngày nay người ta chỉ 
nhớ rằng ông là một con người nổi tiếng vì đã liên tục và công khai 
tuyên bố rằng máy tính cá nhân chỉ là món đồ chơi nhất thời. Tôi 
cảm thấy buồn khi nghe những câu chuyện giống như chuyện của 
Olsen. Ông là người rất tuyệt vời vì đã tìm ra phương pháp mới để 
tiến hành công việc, và rồi —- sau những năm dài được mệnh danh 
là nhà sáng tạo - ông đã bỏ qua một khúc quanh quan trọng. 

Một người có tầm nhìn xa trông rộng khác là An Wang, một di 
dân gốc Trung Hoa. An Wang đã biến phòng thí nghiệm Wang 
Laboratories của ông thành một công ty cung cấp máy tính điện tử 
bỏ túi, thống trị thị trường vào thập niên 60. Trong thập niên 70, 
phớt lờ mọi lời khuyên can của bạn bè, ông rời bỏ thị trường máy 
tính bỏ túi ngay trước khi nó bước vào một cuộc cạnh tranh quyết 
liệt có thể làm cho ông tán gia bại sản. Thật là một quyết định khôn 


Những bài học từ nẻn công nghiệp điện toán ị L1/ 


ngoan. Wang thành lập lại công ty khác và nó đã trở thành một 
công ty hàng đầu, chuyên cung cấp máy xử lý văn bản (word 
processor). Trong suốt thập niên 70, máy xử lý văn bản của ông đã 
thay thế máy đánh chữ của hầu hết các văn phòng trên toàn thế 
giới. Chiếc máy này có một bộ vi xử lý, nhưng nó không hoàn toàn 
là máy tính cá nhân vì nó được thiết kế để làm một công việc duy 
nhất - xử lý văn bản. | 

Tầm nhìn chiến lược của Wang đã giúp ông quyết định từ bỏ 
ngành sản xuất máy tính bỏ túi. Lẽ ra tầm nhìn này đã có thể giúp 
công ty ông thành công trong lĩnh vực phần mềm máy tính ở thập 
niên 80, nhưng ông đã không nhìn thấy bước ngoặc kế tiếp của 
ngành công nghiệp này. Mặc dù ông đã thiết kế những phần mềm 
tuyệt vời, nhưng nó chỉ chuyên vào một thứ duy nhất là thiết bị xử 
lý văn bản. Khi máy tính đa năng ra đời, phần mềm và thiết bị xử 
lý văn bản của ông không còn đất sống. Máy tính cá nhân có thể 
chạy nhiều chương trình ứng dụng xử lý văn bản khác nhau như 
WordStar, Word Perfect và MultiMate (bắt chước theo phần mềm 
của Wang) cộng thêm hàng loạt các trình ứng dụng khác. Nếu như 
Wang đã nhận thức được tầm quan trọng của các ứng dụng phần 
mềm tương thích và máy tính đa năng thì có lẽ công ty Microsoft 
đã không ra đời và lớn mạnh như ngày nay. Và tôi có thể cũng đã 
trở thành một nhà toán học hay một luật sư ở một nơi nào đó, và 
ước mơ đột phá của tôi vào lĩnh vực máy tính cá nhân thời tuổi trẻ 
có lẽ cũng chỉ còn là một hồi ức xa vời. 

IBM là một công ty lớn khác cũng đã không nắm bắt kịp thời 
được các đổi thay về kỹ thuật và thị trường nền tảng cho cuộc cách 
mạng máy tính cá nhân. Người đứng đầu công ty này, ông Thomas 
J. Watson, vốn trước đây là nhân viên bán máy tính tiền. Thực ra, 
\Watson không phải là người sáng lập ra công ty IBM, nhưng nhờ 
phương pháp quản lý năng nổ của ông mà suốt trong thập niên 3Ô 
công ty IBM đã thống trị thị trường các loại máy dùng trong kế toán. 

Công ty IBM bắt đầu tham gia vào thị trưởng máy tính khoảng 
giữa thập niên 50. Nó là một trong nhiều công ty lớn thời đó đang 
cố cạnh tranh để chiếm giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này. Cho 


58 | Con đường phía trước 


đến năm 1964, mỗi một kiểu máy, dù cùng một công ty sẵn xuất, đều 
được thiết kế theo kiểu dáng riêng biệt, và đòi hỏi phải có hệ điều 
hành và phần mềm sử dụng riêng của nó. Một hệ điều hành, hay 
còn được gọi ngắn gọn là DOS (Disk Operating System), là phần 
mềm căn bản điều phối các thành phần của chiếc máy, chỉ thị cho 
chúng cách phối hợp để thực hiện các chức năng khác nhau. Không 
có hệ điều hành, chiếc máy tính chỉ là vật vô dụng. Nó là một cái 
bệ mà người ta đặt trên đó tất cả các chương trình phần mềm như 
phần mềm về kế toán hay bảng lương, phần mềm xử lý văn bản hay 
thư điện tử. 

Thời đó, máy tính có nhiều kiểu dáng và giá cả khác nhau. Một 
số loại máy được thiết kế đặc biệt để nghiên cứu khoa học, số khác 
phục vụ cho các công việc trong thương mại. Theo những gì tôi đã 
phát hiện được vào thập niên 1970, khi viết các phiên bản của ngôn 
ngữ BASIC cho các loại máy tính cá nhân khác nhau, thì muốn cho 
phần mềm dùng trên loại máy tính này có thể chạy được trên máy 
tính khác, người ta phải chỉnh sửa rất nhiều thứ. Điều đó cũng hoàn 
toàn đúng dù cho phần mềm đó được viết theo một ngôn ngữ chuẩn 
như COBOL hoặc FORTRAN chẳng hạn. 

Dưới sự lãnh đạo của một người mang biệt danh Tom Trẻ, là con 
và đồng thời là người kế thừa của W/atson, vào giữa thập niên 1960, 
công ty đã mạo hiểm bỏ ra 5 tỷ đôla để đầu tư vào một khái niệm 
hoàn toàn mới mẻ, đó là cấu trúc mở rộng — có nghĩa là theo cấu trúc 
đó tất cả máy tính của họ System/30, cho dù kích thước có khác 
nhau, đều có thể đáp ứng một tập lệnh chung. Các loại máy tính được 
thiết kế theo các quy trình kỹ thuật khác nhau, từ chậm nhất đến 
nhanh nhất, từ kích thước nhỏ phù hợp với các văn phòng bình 
thường cho tới loại lớn thích hợp với những trụ sở đồ sộ, đều có thể 
sử dụng cùng một hệ điều hành. Khách hàng có thể di chuyển các 
ứng dụng và thiết bị ngoại vi, các phụ tùng như đĩa, băng và máy in 
từ máy này sang máy khác một cách thoải mái. Cấu trúc mở rộng này ' 
của IBM thực sự đã định hình lại toàn bộ nền công nghiệp. 

Máy System/360 là một thành công hết sức dễ dàng và đã khiến 
cho IBM trở thành nguồn cung cấp máy tính chính trong suốt thời 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 59 


gian ba mươi năm sau đó. Khách hàng đổ xô đến để đầu tư trang bị 
hệ máy tính 360, tin chắc rằng sự đầu tư của họ vào việc sản xuất 
phần mềm và đào tạo sẽ không lãng phí. Nếu họ muốn chuyển sang 
một máy tính lớn hơn, họ có thể có được một máy hoạt động cùng 
một hệ thống và có cấu trúc giống nhau. Năm 1977, công ty DEC 
cho ra đời hệ cấu trúc mở rộng riêng của họ, đó là hệ VAX. Hệ này 
bao gồm từ máy tính để bàn cho đến loại máy tính lớn, và đã mang 
lại cho công ty DEC những gì hệ System/360 đã mang lại cho công 
ty [BM. DEC đã trở thành công ty dẫn đầu vững vàng nhất trên thị 
trường máy tính mini. | 

Hệ cấu trúc mở rộng System/360 của công ty IBM và các hệ kế 
tiếp như System/270 đã loại ra ngoài thương trường nhiều đối thủ 
cạnh tranh của công ty IBM, và đã khiến cho các công ty có tiểm 
năng mới xuất hiện cũng phải nể mặt — ít nhất cũng trong một thời 
gian dài. Năm 1970, một công ty cạnh tranh mới ra đời, do Gene 
Amdahl, vốn trước đây là kỹ sư bậc cao của công ty IBM, thành lập. 
Amdahl đề ra một kế hoạch kinh doanh rất mới lạ. Công ty của ông, 
mang tên Amdahl, chế tạo ra những máy tính hoàn toàn tương thích 
với phần mềm 360 của công ty [BM. Amdahl sản xuất ra phần cứng 
chẳng những sử dụng được hệ điều hành 3⁄0 và các trình ứng dụng 
của IBM mà còn hoạt động tốt hơn các máy cùng giá của công ty 
[BM, nhờ biết tận dụng được lợi thế của kỹ thuật mới. Không lâu 
sau đó, các công ty Control Data, Hitachi và Itel (không phải công 
ty Intel đề cập ở chương trước) đều cho ra đời các mainframe (máy 
tính lớn) có khả năng tương thích với máy của công ty IBM. Khoảng 
giữa thập niên 70, tầm quan trọng của tính tương thích với hệ 360 
trở nên rõ ràng hơn. Chỉ những công ty nào sản xuất phần cứng chạy 
được hệ điều hành của IBM mới có thể ăn nên làm ra được. 

Trước khi hệ 3O và những loại “máy nhái” ra đời, các nhà thiết 
kế máy tính cố tình thiết kế ra những loại máy không tương thích 
với mấy của các công ty khác, bởi vì mục đích của nhà sản xuất là 
làm cho khách hàng lệ thuộc vào họ và sẽ gặp nhiều khó khăn và 
rất tốn kém khi muốn chuyển sang các loại máy khác. Amdahl và 
những công ty sản xuất máy tính tương thích với IBM đã đặt dấu 


ó0 | Con đường phía trước 


chấm hết cho tình trạng đó. Ngày nay khách hàng có thể chọn lựa 
những hệ thống nào cho họ quyển chọn lựa nhà cung cấp phần cứng 
và thật nhiều phần mềm ứng dụng. Việc thị trường đòi hồi tính 
tương thích là một bài học cho nền công nghiệp máy tính. Nó cũng 
là một bài học cho nền công nghiệp Internet. 

Trong khi nền công nghiệp máy tính đang phát triển như vũ bão 
nhờ khái niệm về tính tương thích, tôi vẫn còn bận rộn với những 
bài học khác. Tôi vào đại học Harvard mùa thu năm 1973 và đăng ký 
chuyên ngành kinh tế nhưng sau đó chuyển sang ngành toán học. 
Tôi rất thích thú với chuyên ngành toán học nhưng dường như tất 
cả những điều mới mẻ trong ngành này không còn nữa và nếu có 
tìm được điều gì mới mẻ thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng mấy đến 
thế giới bên ngoài. Điều này làm cho tôi phải suy nghĩ lại. Tôi nhìn 
sang ngành tâm lý học và cũng đã tính đến việc chuyển sang học 
luật. Nhưng thật ra thì tôi cũng chẳng có suy nghĩ nghiêm túc gì về 
con đường tương lai. Tôi chỉ tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình. 

Trong trường lúc đó có nhiều cách nhìn đời rất giả tạo, tỏ vẻ 
không cần học và thái độ bất cần đời được coi là phong cách ngầu 
đời nhất. Vì thế cho nên trong suốt năm học đầu tiên, tôi cố tình 
trốn học nhiều để đến cuối khóa phải lao vào học như điên. Nó đã 
trở thành một trò chơi chẳng phải mới mẻ gì — tức là đầu tư thời 
gian tối thiểu vào việc học để xem mình sẽ đạt kết quả: như thế nào. 

Tôi dành phần lớn thời giờ rảnh rỗi để chơi bài poke, một trò 
chơi rất hấp dẫn đối với tôi. Trong khi chơi poke, người chơi thường 
thu lượm được khá nhiều các mảnh thông tin khác nhau như ai là 
người chơi bạo tay, nên chưng những con bài nào ra trước, gã kia 
thường thấu cáy ra sao, rồi ráp nối chúng lại để tạo cho mình một 
chiến lược riêng với những quân bài mình đang có trong tay. Tôi 
khá giỏi về việc xử lý thông tin theo kiểu này. Tôi thường chơi bài 
khoảng ba lần một tuần. Những ván bài thường quy tụ khoảng 5-6 
sinh viên và kéo dài đến khuya, cũng có khi đến tận sáng hôm sau. 
Việc tôi thắng hoặc thua 500-600 đôla một đêm là chuyện bình 
thường. Cũng có lần tôi tự nhủ: “Ôi chứa ơi Đã 8 giờ sáng rổi và ta 
đã chơi bài l2 tiếng liên tục trơng khi lẽ ra phải chuẩn bị bài vở. Tại sao 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | ối 


ta lại sa vào trò chơi này? Ta đã thua 400 đôla và cảm thấy không thể 
chịu nổi ma. Nhưng nếu chơi thêm một ván nữa, có thể ta chỉ thua có 
300 thôi” Rõ ràng là chơi bài không phải lúc:nào cũng vui. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm trong chiến thuật chơi poke đã giúp ích 
cho tôi rất nhiều khi tôi mới bước vào lãnh vực kinh doanh. Thế 
nhưng trò chơi kia, trò trì hoãn việc học bài cho đến giờ phút chót, 
lại chẳng giúp ích gì được cho tôi. Chỉ có điều rằng lúc đó tôi chưa 
nhận biết được điều này. Thực ra, thói quen lễ mễ của tôi một phần 
cũng do được người khác ủng hộ. Người đó là Steve Ballmer, một 
sinh viên khoa toán, chúng tôi quen nhau hồi còn học năm thứ nhất 
lúc cùng ở chung ký túc xá ở Currier House. Cả hai chúng tôi đều 
sống một cuộc sống khá khác biệt, ít chú ý đến việc học hành, chỉ 
chịu lao vào học các bài học chính trước kỳ thi có vài ngày thôi. 
Steve là một thanh niên giàu nghị lực, thích giao tiếp và các hoạt 
động ngoại khóa chiếm hết phần lớn thời gian của anh. Năm thứ 
hai ở đại học, anh đã là đội trưởng của đội bóng đá, người phụ trách 
mục quảng cáo của tờ The Harvard Crimson, và là chủ tịch của một 
tờ nhật báo của trường đại học. Anh còn là một thành viên của Câu 
lạc bộ Xã hội, tương tự như Hội Ái hữu của trường Harvard. 

Steve và tôi rất ít quan tâm đến việc học và chỉ hối hả đọc cho 
xong các giáo trình chính ngay trước kỳ thi. Có một lần, cả hai đều 
cùng đăng ký học một môn kinh tế học khá hóc búa dành cho 
chương trình sau đại học - Kinh tế học 2010. Giáo sư bộ môn này 
cho phép sinh viên có quyền được đánh giá chỉ bằng kết quả thi 
cuối học kỳ, tức là không tính điểm hiện diện tại lớp cũng như 
không cần làm bài tập. Vì thế, Steve và tôi đã đành hết thì giờ trong 
suốt học kỳ cho các lãnh vực khác và hầu như chẳng ngó ngàng gì 
tới môn này. Cho tới khi chỉ còn đúng một tuần nữa là đến kỳ thị, 
chúng tôi mới lao vào học trối chết. Tuy vậy, cuối Bàu: chúng tôi 
cũng đạt được điểm A. 

Tuy nhiên, sau khi Paul Allen và tôi thành lập ` ty Microsoft, 
tôi mới nhận thấy rằng thói quen chần chữ trước đây không có lợi 
gì khi bắt tay vào quản lý một công ty. Trong số những khách hàng 
đầu tiên của Microsoft có các công ty của Nhật, họ nghiêm khắc tới 


- 62 | Con đường phía trước 


mức nếu chúng tôi giao hàng chậm một vài ngày là họ có thể cử 
ngay vài người sang để giám sát chúng tôi. Họ biết rằng người của 
họ cũng không giúp gì được cho công tiệc của chúng tôi, nhưng 
người này vẫn ngôi ở Microsoft 18 tiếng mỗi ngày để cho chúng tôi 
thấy họ thực sự quan tâm đến công việc. Nhân viên của họ rất 
nghiêm túc. Họ cứ liên tục hỏi chúng tôi: “lại sao các ông thay đổi 
lịch giao hàng? Chứng tôi muốn biết lý do. Và chưng tôi sẽ thay đổi những 
gì đã làm chậm tiến độ công việc.” Cho tới nay, tôi vẫn như còn cảm 
nhận được nỗi bứt rứt do các dự án chậm trễ đó. Chúng tôi đã cải 
tiến lại cách làm việc. Thật tình là, chúng tôi khó có thể sửa chữa 
được ngay nếu như họ không làm như thế. 

Năm 1975, Microsoft ra đời tại Albuquerque, New Mexico, bởi vì 
đó là trụ sở của công ty MITS. MITS là một công ty nhỏ đã sản xuất 
ra chiếc máy tính cá nhân Altair 8800 đã được đăng trước đây trên 
trang bìa của tạp chí Popular Electronics. Chúng tôi phải hợp tác với 
công ty này bởi đó là công ty đầu tiên bán máy tính cá nhân với 
giá khá rẻ ra thị trường đại chúng. Để mua phần mầm của chúng 
tôi, MITS trả tiền bản quyển và dành cho chúng tôi một văn phòng 
nhỏ trong năm đầu tiên chúng tôi ở Albuquerque. 

Nhưng sau khi được một công ty khác mua lại, MITS không còn 
trả tiền cho chúng tôi nữa. Trong suốt một năm trời chúng tôi không 
có nguồn thu nào khác và gần như phá sản. Chúng tôi thuê luật sư 
để kiện nhưng vụ tranh chấp này phải đến bốn tháng sau mới được 
giải quyết và chúng tôi phải sống lây lất qua ngày. Tôi đã hỏi ý kiến 
bố tôi về vụ kiện này và ông đã cho tôi nhiều lời khuyên quý báu. 
Lẽ ra tôi cũng có thể vay bố tôi một ít tiền nhưng tôi không muốn. 
Luật sư của chúng tôi cũng thông cảm chờ chúng tôi lấy được tiền 
mới nhận thù lao. Sau vụ này, Microsoft rất cẩn thận về lượng dự 
trữ tiển mặt trong công ty. Nói một cách chính xác thì tôi đã đặt ra 
một quy định rằng chúng tôi phải có đủ tiền mặt để sống ít nhất 
trong một năm cho dù không có khách hàng. Kinh nghiệm từ vụ 
MITS, khi công ty đột nhiên không có nguồn thu, đã làm tôi trở 
nên hết sức cẩn trọng trong vấn để tiền bạc. Cho đến nay, tôi vẫn 
giữ thói quen này. 


Những bài học từ nền côn lệp điện toán | ó3 


Vào năm 1977, các công ty Apple, Commodore và Radio Shack 
cũng tham gia vào ngành kinh doanh máy tính cá nhân. Chúng tôi 
cung cấp ngôn ngữ BASIC cho hầu hết các máy tính cá nhân đầu 
_ tiên. Đây là phần mềm chủ yếu trong thời đó, vì người sử dụng có 
thể tự viết các ứng dụng của họ bằng ngôn ngữ BASIC thay vì phải 
mua trọn gói. | 

Trong những ngày đầu, việc bán ngôn ngữ BASIC là một trong 
những công việc tôi phải làm. Trong ba năm đầu, hầu hết các kỹ 
thuật viên của Microsoft đều tập trung vào công việc kỹ thuật, tôi 
phụ trách khâu bán hàng, tài chánh và tiếp thị, đồng thời tham gia 
chút ít vào việc viết các bộ mã. Lúc đó tôi mới chỉ vừa bước qua tuổi 
vị thành niên, và công việc bán hàng khiến tôi hơi lo sợ. Chủ trương 
của Microsoft là yêu cầu những công ty như công ty Radio Shack mua 
bản quyển sử dụng phần mềm của chúng tôi để cài đặt cho máy của 
họ (chẳng hạn như máy Radio Shack TRS-80), và trả cho chúng tôi 
tiền bản quyền tác giả. Một trong những lý do buộc chúng tôi phải 
làm như vậy là vì nạn vi phạm tác quyền khá phổ biến vào thời đó. 

Trong vòng vài tháng sau khi tạm nghỉ học ở Harvard, tôi đã đi 
chu du đến Texas để cố tìm cách chảo mời Radio Shack mua phần 
mềm BASIC để cài đặt trên máy TRS-80 của họ. Trong một lần tiếp 
xúc, John Roach, lúc đó là phó chủ tịch công ty và hiện nay là Tổng 
Giám đốc, hỏi tôi muốn bán với giá bao nhiêu. 

Tôi trả lời: “Năm mui ngàn đồla"” 

Roach đáp: “Cậu đùa à”” 

Tôi kiên trì giữ giá, lập luận rằng phần mềm là điều quan trọng 
để thu hút khách hàng sử dụng máy tính cá nhân của Radio Shack. 
Roach là một tay khó chơi nhưng sau cùng ông ta cũng chấp nhận 
giá tôi yêu cầu. 

Mỗi lần bán được BASIC cho một công ty máy tính, tôi lại trở 
nên tự tin hơn. Khi đến chào hàng với Texas Instruments, tôi nghĩ 
rằng 100.000 đôla là hợp lý, nhưng tôi cũng lo khi thấy con số sáu 
chữ số này họ sẽ có phản ứng, cho nên tôi dùng chiến thuật của các 
cửa hàng bán lẻ. Tôi giảm xuống còn 99.000 đôla. Vụ mua bán thành 
công và họ chấp nhận sử dụng phần mềm của chúng tôi. 


64 | Con đường phía trước 


Giá chúng tôi bán ra nghe có về cao, nhưng thật sự họ đang móc 
túi chúng tôi. Nếu một công ty như Radio Shack bỏ tiền ra viết ngôn 
ngữ lập trình của riêng mình thì chỉ phí phải cao hơn nhiều so với 
giá mua của chúng tôi. Nói một cách chính xác, giá bán của chúng 
tôi thấp hơn nhiều so với trường hợp công ty tự mình viết ngôn ngữ 
này. Hầu hết các nhà sản xuất máy tính đều sử dụng phần mềm 
BASIC của chúng tôi. 

Một lý do để chúng tôi bán phần mềm cho các công ty máy tính 
thay vì bán thẳng cho người sử dụng là để chống lại nạn ăn cắp bản 
quyền. Chúng tôi muốn có thù lao cho công việc của mình, và khi 
những công ty máy tính cài đặt phần mềm của chúng tôi cho máy. 
của họ, họ sẽ tính vào đó cả tiền bản quyển. Trong những năm đầu, 
doanh thu rất thấp so với số lượng phần mềm đang được sử dụng 
rộng rãi trên thị trường khiến chúng tôi nghĩ rằng phần mềm của 
mình đã bị đánh cắp. Tôi viết và phổ biến một thư ngỏ gởi những 
người sử dụng máy tính yêu cầu họ hãy ngừng việc sao chép các 
phần mềm này để chúng tôi còn có thể có tiền đầu tư vào việc sản 
xuất nhiều phần mềm khác. Tôi viết trong thư: “Tới chỉ mơng muốn 
có đủ tiền để thuê mười lập trình viên uà cưng cấp cho thị trường nhưững 
phần mêm tốt hơn nữa." Nhưng tôi đã không thuyết phục được họ; 
hình như họ vẫn thích và muốn sử dụng phần mềm của chúng tôi 
nhưng bằng cách “mượn” của người khác hơn là mua. 

May mắn là hiện nay hầu hết những người sử dụng máy tính 
đều hiểu rằng phần mềm được bảo vệ bản quyền. Việc đánh cắp 
phần mềm hiện vẫn còn là một vấn để lớn trong quan hệ thương 
mại bởi vì vẫn còn một số nước chưa có —- hoặc không áp dụng — 
luật bản quyền. 

Mặc dù phần mềm của chúng tôi được các công ty sản xuất phần 
cứng ở Mỹ mua nhiều, nhưng trong năm 1979, gần như phân nửa 
doanh thu của chúng tôi đến từ nước Nhật, nhờ một người bạn tuyệt 
vời tên là Kazuhiko Nishi, hay còn gọi là Kay. Kay điện thoại cho 
tôi vào năm 1978, và tự giới thiệu bằng tiếng Anh rằng anh đã nghe 
nói về công ty Microsoft và nghĩ rằng có thể cộng tác với công ty 
chúng tôi. Và thật thú vị, vì chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 6§ 


Chúng tôi cùng tuổi, cùng là sinh viên, nhưng anh đang tạm nghỉ 
học vì say mê máy tính cá nhân. 

Vài tháng sau, chúng tôi gặp nhau trong một cuộc họp tại 
Anaheim bang California. Khi họp xong, chúng tôi cùng bay trở về 
Albuquerque và ký kết một hợp đồng để anh làm đại diện độc 
quyền phân phối phần mềm BASIC ở vùng Đông Á. Chẳng có luật 
sư nào chứng kiến việc ký kết ngoại trừ tôi và Kay trên tỉnh thần 
tin cậy lẫn nhau. Hợp đồng đó đã mang lại cho chúng tôi doanh thu 
trên 150 triệu đôla, cao hơn gấp lO lần mức dự kiến. 

Kay thường xuyên đi lại giữa các trung tâm thương mại của Nhật 
và cả của Mỹ nữa. Anh là một người khá năng động, điều đó rất lợi 
cho công việc của chúng tôi ở Nhật. Bởi nó khiến cho các thương 
gia Nhật có ấn tượng rằng chúng tôi là những thần đồng. Khi có địp 
sang Nhật, tôi đã ở cùng phòng trong khách sạn với Kay, cùng giao 
địch qua điện thoại thâu đêm suốt sáng, doanh số đạt hàng triệu đô 
la mỗi đêm. Có một lần, trong khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng, chẳng có 
ma nào gọi điện thoại tới cả, nhưng đến khoảng 5 giờ thì có người 
gọi tới, Kay với lấy ống nghe và nói: “Đêm nay việc làm ăn có vé hơi 
chậm." Rất ấn tượng. 

Trong suốt tám năm sau đó, Kay luôn nắm bắt lấy thời cơ. Có một 
"lần vào năm 1981, trên chuyến bay từ Seattle tới Tokyo, Ký ngồi gần 
Kazuo Inamori, chủ tịch Công ty Kyocera, một công ty khổng lỗ có 
số vốn lên tới 650 triệu đôla. Kay, lúc đó đang quản lý công ty ASCH 
của anh ở Nhật, tin ở sự hợp tác với Microsoft, đã thành công trong 
việc bàn với Inamori về sáng kiến mới của anh là hợp tác sản xuất 
máy tính xách tay với một phần mềm đơn giản được thiết kế bên 
trong máy. Thế là Kay và tôi cùng thiết kế kiểu máy. Lúc đó 
Microsoft còn nhỏ nên tôi cũng tham gia một phần vào việc lập trình 
phần mềm cho máy. Tại Mỹ, máy này được công ty Radio Shack tung 
ra thị trường vào năm 1983 với tên gọi là Model 100, với giá chỉ có 
799 đôla. Còn tại Nhật, nó được bán dưới tên gọi NEC PC-8200, và ở 
châu Âu với tên là Olivetti M-l0. Nhờ ở nhiệt tình của Kay, chiếc 
máy này đã trở thành máy tính xách tay đầu tiên rất phổ biến, một 
loại dụng cụ được giới phóng viên ưa chuộng trong nhiều năm. 


6é | Con đường phía trước 


Vài năm sau, vào năm 198, Kay quyết định chuyển công ty 
ASCIHI theo một hướng hoàn toàn khác với hướng tôi dự định cho 
Microsoft, cho nên Microsoft quyết định thành lập một chi nhánh 
riêng tại Nhật. Công ty của Kay vẫn là một công ty quan trọng 
chuyên phân phối phần mềm cho thị trường Nhật. Kay, người bạn 
thân của tôi, vẫn rất năng động như ngày nào và quyết tâm đưa máy 
tính cá nhân trở thành công cụ phổ biến. 

Tính chất toàn cầu của thị trường máy tính cá nhân cũng sẽ là 
một nhân tố hết sức quan trọng trong quá trình phát triển xa lộ 
thông tin. Sự hợp tác giữa các công ty của Hoa Kỳ và Châu Âu cùng 
với các công ty của Châu Á trên lãnh vực máy tính sẽ trở nên quan 
trọng hơn trước đây nhiều. Những nước nào hoặc những công ty nào 
không triển khai được tính chất toàn cầu tORE phần. việc này của 
họ sẽ không thể phát triển được. 

Tháng Giêng năm 1979, công ty Microsoft chuyển từ 
Albuquerque về vùng ngoại ô Seattle thuộc bang Washington. Paul 
và tôi trở về nhà, mang theo gần như tất cả mấy chục nhân viên. 
Chúng tôi tập trung sức lực vào việc viết ngôn ngữ lập trình cho 
hàng loạt máy tính mới ra đời khi nền công nghiệp máy tính cá 
nhân phát triển mạnh. Người ta đổ xô đến với chúng tôi và mang 
theo đủ mọi loại dự án có tiềm năng phát triển thành những công 
trình to lớn hơn. Nhu cầu của khách hàng vượt quá khả năng cung 
cấp của Microsoft. 

Tôi thấy rằng phải có người trợ giúp trong công việc quản lý 
kinh doanh, và tôi đã tìm đến Steve Ballmer, người bạn cùng phòng 
và cùng học bộ môn kinh tế học 2010 tại trường đại học Harvard 
trước đây. Sau khi tốt nghiệp, Steve làm trợ lý giám đốc sản phẩm 
cho công ty Procter & Gamble ở Cincinnati. Hàng ngày anh phải 
liên tục gọi điện thoại cho các cửa hàng bán lẻ để kiểm tra các đơn 
hàng. Sau vài năm, anh lại quyết định theo học trường Kinh doanh 
Stanford. Khi tôi gọi điện cho anh cũng là lúc anh mới vừa kết thúc 
một năm học và vẫn muốn tiếp tục hoàn thành chương trình sau 
đại học. Nhưng khi tôi ngỏ ý mời anh và đề nghị anh tham gia sở 
hữu công ty Microsoft, anh đồng ý và lại trở thành một sinh viên 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 7 


nữa nghỉ học dài hạn. Khi chúng tôi tuyên bố mời nhân viên trong 
công ty tham gia quyển sở hữu dưới hình thức mua cổ phần, công 
ty Microsoft đã gặt hái được những thành công lớn lao chưa từng 
có. Cổ phiếu là động lực thúc đẩy nhân viên tích cực làm việc và 
nhân viên của Microsoft đã nhận ra rằng giá trị cổ phiếu của công 
ty có thể tăng lên đến con số hàng tỉ đôla trong thời gian tới. Việc 
cho phép nhân viên tham gia mua cổ phần vốn được áp dụng rộng 
rãi tại Mỹ và đã góp phần đưa nhiều công ty đến thành công và sẽ 
còn làm cho nhiều công ty mới ra đời nắm bắt được cơ hội. 

Khoảng ba tuần sau khi Steve đến làm việc, chúng tôi đã tranh 
cãi với nhau lần đầu tiên. Lúc đó, công ty Microsoft đang. thuê 
khoảng ba mươi nhân viên, và Steve cho rằng cần phải thuê ngay 
thêm khoảng năm mươi người nữa. 

Tôi đã trả lời anh rằng không thể làm như thế được. Nhiều 
khách hàng đầu tiên của Microsoft đã bị phá sản, và kinh nghiệm 
trong vụ làm ăn với MITS đã làm cho tôi luôn lo sợ bị vỡ nợ ngay 
cả khi công ty đang phát triển mạnh và hết sức bảo thủ về phương 
điện tài chính. Nhưng Steve không hề nản lòng và tôi đã phải nghe 
theo lời anh. Tôi bảo anh chỉ nên thuê những người thật sự có năng 
lực trong thời gian sớm nhất và tôi sẽ thông báo ngừng tuyển người 
khi nào thấy điều đó vượt quá khả năng đáp ứng của công ty. May 
mắn rằng tôi chưa bao giờ phải nói lời thông báo đó với anh, bởi vì 
tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty cũng nhanh bằng tốc độ 
tuyển người của Steve. 

Nỗi lo sợ chính của tôi trong những năm đầu là một số công ty 
nào đó có thể sẽ đột kích vào và cuỗm mất thị trường của chúng tôi. 
Thực ra, thời đó cũng có một vài công ty nhỏ kinh doanh các bộ vi 
xử lý hay phần mềm đã khiến cho tôi lo lắng, nhưng may mắn là 
không ai trong số đó có tầm nhìn về thị trường phần HIỆH giống 
như chúng tôi. 

Ngoài ra, còn có một nguy cơ khác luôn luôn đe dọa TT tÔi. 
Đó là việc có thể vào một ngày nào đó, một trong những cổng ty 
lớn chuyên sản xuất máy tính lấy phần mềm dùng cho máy tính lớn 
của họ để cải tiến lại, dùng cho máy tính sử dụng bộ vi xử lý nhỏ. 


68 | Con đường phía trước 


Các công ty IBM và DEC có những phần mềm hết sức mạnh. Nhưng 
một lần nữa, rất may cho công ty Microsoft là các đại gia này không 
có ý định cải tiến máy tính và phần mềm của họ thành máy tính 
cá nhân. Chỉ có một lần nguy hiểm thật sự là vào năm 1979, khi công 
ty DEC tung ra thị trường loại máy tính mini PDP-II được cải tiến 
theo dạng một máy tính cá nhân mang tên HeathKit. Mặc dù vậy, 
công ty DEC không tin tưởng hoàn toàn vào máy tính cá nhân, và 
do đó trên thực tế họ không mấy quan tâm đến sản phẩm này. 

Mục tiêu của Microsoft lúc đó là viết và cung ứng phần mềm 
cho hầu hết máy tính cá nhân nhưng không dính dáng đến việc 
sản xuất hoặc kinh doanh phần cứng. Microsoft bán bản quyển 
phần mềm với giá hết sức thấp. Chúng tôi cải tiến ngôn ngữ lập 
trình như phiên bản BASIC cho thích hợp với từng loại máy. 
Chúng tôi phẩn ứng rất nhanh trước những đổi thay của các nhà 
sản xuất phần cứng. Chúng tôi không muốn tạo bất cứ một lý do 
nào để khách hàng của mình phải đi tìm mua phần mềm khác. 
Chúng tôi muốn rằng họ phải nghĩ đến Microsoft trước nhất khi 
cần tìm phần mềm cho máy tính. 

Và chiến lược này đã thành công. Trên thực tế, tất cả các nhà 
sản xuất máy tính cá nhân đều mua một ngôn ngữ lập trình của 
chúng tôi. Mặc dù phần cứng của hai công ty sẳn xuất máy tính có 
khác nhau, nhưng cả hai đều sử dụng phần mềm BASIC của 
Microsoft, điều đó chứng tỏ, trong chừng mực nào đó, các máy tính 
đó đều tương thích với nhau. Chính tính tương thích đó đã trở thành 
yếu tố quan trọng mà khách hàng đòi hỏi khi mua máy tính. Các 
nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ngôn ngữ lập trình của 
Microsoft, kể cả ngôn ngữ BASIC, có thể sử dụng được cho các máy 
tính của họ. 

Theo thời gian, phần mềm BASIC của Microsoft đã trở thành 
tiêu chuẩn cho ngành công nghệ phần mềm. 

Có một số công nghệ không lệ thuộc vào sự chấp nhận rộng rãi 
của khách hàng về giá trị sử dụng. Loại chảo chiên không dính vẫn 
là một dụng cụ tuyệt vời và rất hữu ích cho dù bạn là người duy nhất 
chưa bao giờ mua nó. Nhưng đối với sản phẩm của thông tin liên lạc 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | é9 


và các sản phẩm khác cần đến khả năng kết hợp thì giá trị sử dụng 
của chúng lệ thuộc vào việc chúng có được khách hàng sử dụng rộng 
rãi hay không. Nếu bạn phải chọn lựa giữa hai hòm đựng thư: một 
cái được làm thủ công rất đẹp, với khe hở chỉ vừa cho một cỡ phong 
bì và một thùng các tông cũ mà người ta có thể nhét được mọi loại 
thư từ và bưu phẩm vào đó, thì ắt hẳn bạn sẽ chọn cái được nhiều 
người chọn nhất, tức bạn đã chọn tính tương thích của sản phẩm. 

Đôi khi các chính phủ hoặc ủy ban nào đó để ra một số tiêu 
chuẩn nhằm quảng bá cho tính tương hợp. Những tiêu chuẩn cải 
tiến đó được gọi là những tiêu chuẩn “hợp pháp” và có sức mạnh 
về pháp lý. Tuy nhiên, có rất nhiều tiêu chuẩn đã đạt được những 
thành công lớn nhất lại là những tiêu chuẩn “tồn tại trên thực tế” 
do thị trường phát hiện ra. Hầu hết các kim đồng hồ đều chạy từ 
trái sang phải. Máy đánh chữ hay bàn phím của máy tính đều được 
bố trí chữ theo chiều ngang từ trái sang phải gồm những ký tự 
QWER TY. Không có luật nào buộc họ phải làm như vậy. Nó là một 
thông lệ, và khách hàng nói chung đều theo tiêu chuẩn đó, trừ phi 
có những thay đổi tuyệt vời khác ra đời. 

Những định chuẩn “thực tế” đó được thị trường, chứ không phải 
luật pháp, ủng hộ. Chúng được chọn vì những lý do chính đáng, và 
chúng bị thải hồi khi có những thứ khác thực sự có ưu thế hơn, 
tương tự việc đĩa compact disk đã thay thế gần như hầu hết các đĩa 
hát vinyl, tức đĩa hát làm bằng nhựa trước đây. 

"Những tiêu chuẩn “thực tế” tổn tại trong thị trường láng: qua 
guỗng máy kinh tế, tương tự như quan niệm về sự tăng trưởng theo 
đường xoắn ốc tích cực đã đưa nhiều ngành kinh doanh đến thành 
công, trong đó thành công trước tạo điều kiện thuận lợi cho thành 
công sau. _ 

Quan niệm này, được gọi là sự phẩn hồi tích cực, giải thích vì 
sao những tiêu chuẩn “thực tế” thường nổi bật hơn khi người ta tìm 
kiếm tính tương hợp của máy điện toán. 

Trong một thị trường đang phát triển, một tiêu ghi thực tế bắt 
đầu khi có một sản phẩm nào đó tỏ ra có lợi thế hơn cái cũ. Nó 
thường xảy ra với những sản phẩm đồi hỏi kỹ thuật cao, có thể sản 


70_| Con đường phía trước 


xuất với số lượng lớn nhưng giá thành không tăng nhiều và mang 
đến cho khách hàng một số chức năng sử dụng mới nhờ tính tương 
hợp. Máy trò chơi điện tử hiện nay là một thí dụ. Đó là một máy 
tính được thiết kế cho một mục đích đặc biệt, có một hệ điều hành 
riêng làm nền cho phần mềm của trò chơi. Tính tương hợp có ý 
nghĩa rất quan trọng bởi vì càng có nhiều ứng dụng được viết ra cho 
các loại máy này — trong trường hợp này là nhiều trò chơi — thì giá 
trị sử dụng của chúng càng quý đối với khách hàng. Đồng thời, máy 
càng bán chạy thì những nhà phát triển phần mềm ứng dụng càng 
sáng tạo ra nhiều ứng dụng mới hơn. Chu kỳ phản hồi tích cực bắt 
đầu khi chiếc máy đó đạt được mức độ phổ biến cao nhất và doanh 
số sẽ tăng không ngừng. 

Có lẽ một chứng minh hùng hồn nhất về uy lực của sự phẩn 
hồi tích cực là trận chiến về định dạng băng video xảy ra vào cuối 
thập niên 70 và đầu thập niên 80. Người ta tin rằng chỉ có sự phản 
hồi tích cực mới làm cho băng video VHS có ưu thế hơn băng Beta, 
mặc dù về phương diện kỹ thuật thì băng Beta tốt hơn. Thực ra, 
những loại băng Beta đầu tiên chỉ thu được một tiếng đồng hồ — so 
với ba tiếng của VHS - không đủ để thu một bộ phim hay một trận 
đấu bóng. Khách hàng lưu ý tới dung lượng của băng hơn là tới các 
chi tiết kỹ thuật của nó. Do đó, sản phẩm VHS; nhờ có thời gian ghi 
hình lâu hơn, bán chạy hơn sản phẩm của Beta được công ty Sony 
_ sử dụng cho máy Betamax của họ. Công ty JVC, nhà phát triển hệ 
tiêu chuẩn VHS, cho phép các nhà sản xuất đầu máy video sử dụng 
tiêu chuẩn VHS với giá bản quyên rất thấp. Khi số lượng thiết bị 
tương thích với băng VHS tăng lên, người tiêu dùng sẽ chọn mua 
băng VHS nhiều hơn băng Beta. Người sử dụng đầu máy có dùng 
VHS sẽ được xem nhiều phim hơn, điều này làm cho băng VHS trở 
nên tiện dụng hơn, và lại càng có nhiều người mua đầu máy tương 
thích với băng VHS hơn. Rồi các nhà sẳẩn xuất và cho thuê phim 
ảnh lại sử dụng băng VHS nhiều hơn nữa. Beta thua cuộc khi người 
tiêu dùng chọn mua VHS vì họ tin rằng chất lượng của VH6 tốt hơn. 
Rõ ràng là VHS được hưởng lợi thế của chu kỳ phản hồi tích cực. 
Và thành công này cứ thế để ra thành công khác. 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 7I 


Trong thời gian diễn ra cuộc tranh chấp tay đôi giữa hai định 
dạng băng Beta và VHS thì doanh số bán băng video thu sẵn sang 
thị trường Mỹ bị giảm sút hẳn, chỉ còn vài triệu băng một năm. Đến 
khi băng VHS trở thành loại băng tiêu chuẩn vào khoảng năm 1983, 
nó được sự chấp nhận của khách hàng và số lượng băng bán ra tăng 
lên rất nhanh. Chỉ riêng năm đó, trên 9,5 triệu băng đã được bán ra, 
cao hơn 50% so với năm trước. Trong năm 1984, số băng bán ra là 
22 triệu. Và trong những năm sau đó: 52 triệu, 84 triệu, và l1Ô triệu 
băng trong năm 1987, thời điểm mà việc thuê băng để xem phim đã 
trở thành hình thức giải trí phổ biến nhất của các gia đình, và đó 
cũng là thời điểm băng VHS chiếm ngôi vị độc nhất. 

Đó là một ví dụ minh họa sự thay đổi về số lượng trong việc chấp 
nhận một kỹ thuật mới sẽ kéo theo sự thay đổi về chất lượng. Máy 
-_ thu hình là một ví dụ khác. Năm 1946, chỉ có 10.000 máy thu hình 
bán ra trên toàn nước Mỹ, năm sau là 16.000. Và lúc đó nó đã vượt 
qua được ngưỡng cửa chấp nhận cho nên con số bán ra trong năm 
1948 là 190.000 máy. Trong những năm kế tiếp là 1 triệu, rồi 4 triệu, 
1Ô triệu, và số lượng vẫn tăng một cách ổn NT cho tới năm 1955 là 
32 triệu. Khi máy được bán ra nhiều, người ta lại càng đầu tư tiền 
vào để tạo nhiều chương trình truyền hình hơn và việc đó càng 
khuyến khích khách hàng mua máy thu hình. : 

Còn đối với máy hát và đĩa CD, trong những năm đâu không 
có mấy người mua, một phần vì khó tìm được cửa hàng cho thuê 
nào có được nhiều đĩa nhạc hay. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian 
tất ngắn, số máy hát bán ra tăng lên, số đĩa cũng tăng lên nhanh 
chóng và nó vượt qua được ngưỡng cửa chấp nhận của khách hàng. 
Ngày càng có nhiều người mua máy hát đĩa CD vì số lượng đĩa CD 
nhạc ngày càng nhiều và các công ty đĩa hát lại sản xuất ra nhiều 
đĩa CD nhạc hơn nữa. Người nghe nhạc thích chất lượng âm thanh 
mới tuyệt hảo và sự tiện dụng của đĩa CD, nhờ đó CD trở thành 
tiêu chuẩn thực tế, và loại trừ vĩnh viễn đĩa hát cổ điển ra khỏi 
thị trường. 

Một trong những bài học quan trọng nhất mà ngành công 
nghiệp máy tính học được từ rất sớm là giá trị sử dụng của máy 


72 Con đường phía trước 


tính đa năng lệ thuộc vào số lượng và sự ứng dụng phong phú các 
phần mềm của nó. Tất cả những ai ở trong ngành công nghiệp 
máy tính đều học được bài học đó - một số thành công nhưng cũng 
có người thất bại. | 

Vào mùa hè năm 1980, có hai đại diện của công ty [BM đến công 
ty Microsoft để bàn về một loại máy tính mà IBM đang có dự định 
sẵn xuất. 

Vào thời đó, công ty IBM chiếm ngôi vị chúa tể về sản xuất phần 
cứng, nắm trong tay hơn 80% thị trường máy tính lớn. Vốn đã quen 
với việc bán các loại máy lớn, đắt tiền cho các khách hàng quan 
trọng, IBM không mấy thành công với các loại máy tính nhỏ. Ban 
giám đốc của IBM nghĩ rằng cho dù họ có 340.000 công nhân, nếu 
muốn bán các loại máy tính nhỏ, rẻ tiền đến từng cá nhân và các 
công ty thì họ cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

[BM muốn tung mặt hàng máy tính cá nhân ra thị trường trong . 
khoảng thời gian dưới một năm. Để thực hiện được kế hoạch này, 
họ đã phải từ bỏ phương hướng truyền thống là vừa sản xuất phần 
cứng vừa sản xuất cả phần mềm. Do đó, IBM quyết định sản xuất 
máy tính cá nhân chủ yếu dựa vào những linh kiện có sẵn, ai cũng 
có thể mua được. Điều này sẽ tạo nên một kiến trúc mở, dễ dàng 
sao chép. : 

Mặc dù thông thường IBM có sản xuất bộ vi xử lý dùng cho các 
sản phẩm của mình, nhưng họ lại quyết định mua của công ty Intel 
bộ vi xử lý dùng cho máy tính cá nhân thay vì phải sản xuất. Nhưng 
điều quan trọng nhất đối với Microsoft là IBM muốn mua quyền sử 
dụng hệ điều hành của Microsoft chứ không tự sản xuất lấy. 

Khi làm việc với nhóm thiết kế của IBM, chúng tôi đề xuất kế 
hoạch là IBM nên sản xuất loại máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng 
bộ vi xử lý l6 bit, tức bộ Intel 8088. Việc chuyển từ 8 bịt lên 16 bít 
sẽ làm cho chiếc máy tính không còn là món đổ chơi mà sẽ trổ 
thành một công cụ làm việc với khối lượng công việc rất lớn và rất 
hữu hiệu. Thế hệ máy ló bít có bộ nhớ tới một megabyte - tức nhiều 
hơn máy tính 8 bịt 25% lần. Thoạt nghe, điều này có vẻ chỉ là những 
lợi thế về lý thuyết, bởi vì IBM dự định sản xuất một bộ nhớ khoảng 


Những bài học từ nên công nghiệp điện toán | 73 


Máy tính cá thân IBM 
(năm 1981) 


l6 kilobyte, tức chỉ bằng 1/64 của tổng bộ nhớ có thể sản xuất. Kế 
hoạch sản xuất bộ vi xử lý l6 bit càng bị yếu thế hơn do IBM quyết 
định tiết kiệm tiền bằng cách dùng một bộ vi xử lý chỉ dùng các 
kết nối 8 bit đến các phần khác trong máy tính. Hệ quả là, bộ vi xử 
lý này có thể suy nghĩ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng truyền 
tin của nó. | | 

Chúng tôi thấy rằng, với danh tiếng của IBM và với quyết 
định sử dụng một thiết kế mở mà các công ty khác có thể sao 
chép được, IBM đã có cơ hội thực sự để tạo ra một tiêu chuẩn 
mới cho máy tính cá nhân. Chúng tôi muốn có phần trong sự 
thành công này; do đó đã chấp nhận lao vào nghiên cứu để tạo 
ra một hệ điều hành mới. Chúng tôi mua lại một số công trình 
trước đây của một công ty ở Seattle và thuê luôn viên kỹ sư hàng 
đầu của họ là Tim Paterson. Với một loạt các bổ sung mới, hệ 
này đã trở thành hệ điều hành của Microsoft, hay gọi tắt là hệ 
MS-DOS. Tim, trên thực tế, là cha để của hệ điều hành này của 
Microsoft. 


74 | Con đường phía trước 


IBM, khách hàng mua bản quyển đầu tiên của chúng tôi, gọi đó 
là hệ DOS của máy tính cá nhân, hay còn gọi là PC-DO%S. Máy tính 
cá nhân của [BM được tung ra thị trường vào tháng 8 năm 1981 và 
giành được thắng lợi vang dội. Công ty này đã tiến hành công việc 
tiếp thị khá tốt và đã quảng bá hai chữ “PC”, tức Personal Computer 
- máy tính cá nhân. Công trình này do Bill Lowe sáng tạo và Don 
Estridge hoàn chỉnh. Chính nhờ tài năng của nhân viên IBM tham 
gia trong dự án này mà máy tính cá nhân có thể đi từ ý tưởng đến 
thực tế chỉ trong vòng chưa đến một năm. 

Đến nay hẳn không còn mấy ai nhớ tới một thực tế là những 
chiếc IBM PC ban đầu thực tế được xuất xưởng với ba hệ điều hành: 
hệ điều hành PC-DOS của chúng tôi hệ CP/M-86 của công ty 
Digital Research, và hệ UCSD Pascal P-system. Chúng tôi biết rằng 
chỉ có một trong ba hệ điều hành đó là thành công và sẽ trở thành 
hệ tiêu chuẩn. Chúng tôi muốn MS-DOS trở thành hệ tiêu chuẩn 
theo phương thức mà băng VHS đã dùng để đi vào mọi cửa hàng 
bán băng video. Chúng tôi nhìn thấy có ba cách có thể đưa hệ MS- 
DOS trở thành hệ tiêu chuẩn. Trước tiên là phải làm sao cho hệ MS- 
DOS trở thành sản phẩm tốt nhất. Thứ nhì là giúp đỡ các công ty 
phần mềm khác viết phần mềm ứng dụng dựa trên hệ điều hành 
MS-DOS, Và điều cuối cùng là phải làm sao bảo đảm cho giá của hệ 
MS-DCS phải thật hạ. 

Chúng tôi nêu điều kiện hết sức lý tưởng cho công ty IBM - 
chúng tôi để nghị họ trả một khoản tiền là 80.000 đôla và chỉ trả 
một lần để có quyển sử dụng vĩnh viễn hệ điều hành của Microsoft. 
Nói cách khác, chúng tôi đã biếu không cho IBM hệ điều hành MS- 
DOS. Tập quán tặng không phần mềm để tạo nên giá trị chiến lược 
là một chiến lược tiếp thị rất quen thuộc trong ngành hiện nay, 
nhưng lại là một điều hết sức mới mẻ vào lúc đó. Sở dĩ chúng tôi 
đưa ra những ưu đãi như vậy là nhằm khuyến khích IBM quảng bá 
MS-DOS của chúng tôi và bán nó với giá rẻ. Và chiến lược của 
chúng tôi đã thành công. IBM bán hệ UCSD Pascal P-system với giá 
khoảng 450 đôla, hệ CP/M-86 khoảng I75, và hệ MS-DOS chỉ 
khoảng 60 đôla. 


Những bài học từ nên công nghiệp điện toán [ 75 


Mục đích của chúng tôi không phải là kiếm tiền thông qua công 
ty IBM, mà là thu lợi nhuận từ tiền bán quyền sử dụng hệ MS-DOS 
cho những công ty máy tính nào muốn dùng nó vào những máy 
tương thích với máy tính cá nhân của IBM, trong chừng mực nào đó, 
với máy IBM PC. IBM có thể sử dụng phần mềm của chúng tôi miễn 
phí nhưng không được hưởng chế độ độc quyền hoặc được khống 
chế sự cải tiến trong tương lai. Điều đó giúp cho Microsoft kinh 
doanh quyển sử dụng phần mềm cho ngành công nghiệp máy tính 
cá nhân. Và trên thực tế, sau đó [BM đã từ bỏ việc cải tiến các hệ 
UCSBD Pascal P-system và hệ CP/M-& của họ. 

Khách hàng bắt đầu tin tưởng khi mua máy IBM PC, và vào nặm 
1982, những nhà phát triển phần mềm bắt đầu cho ra đời nhiều 
phần mềm ứng dụng mới để chạy trên máy đó. Mỗi một khách hàng 
mới đến mua máy và mỗi một ứng dụng mới khiến cho máy IBM 
PC càng trở thành một tiêu chuẩn “thực tế” tiềm tàng của ngành 
công nghiệp máy điện toán. Chẳng bao lâu sau, đa số các phần mềm 
mới và tốt nhất như Lotus 1-2-3 bắt đầu xuất hiện. Nhưng những 
người có công đầu trong việc sáng tạo ra chương trình bảng tính điện 
tử là Dan Bricklin và Bob Frankston với phần mềm VisiCalc, nhưng 
bảng biểu này đã bị bảng biểu 1-2-3 làm cho trở thành lạc hậu bằng 
cách tiếp thu những điều hay của VisiCalc và mở rộng thêm các 
chức năng của nó nhờ biết tận dụng sức mạnh của máy tính cá nhân 
IBM. Mitch Kapor, người hợp sức với Jonathan Sachs để sáng tạo ra 
phần mềm Lotus I1-2-3, là một con người xuất chúng xuất thân từ 
ngành điện tử. Ông ta là nhân vật tiêu biểu cho giới kỹ sư phần 
mềm mặc dù đã từng là người chơi nhạc trong vũ trường và là huấn 
luyện viên về thiền. | 


Chu kỳ phản hồi tích cực bắt đầu có tác dụng đối với thị trường ” 


máy tính cá nhân. Một khi nó lấy được đà, hàng ngàn các phần mềm 
ứng dụng mới xuất hiện, và hàng loạt các công ty bắt đầu tung ra 
các phần bổ sung hoặc “phụ tùng”, tức là những bản mạch có khả 
năng giúp tăng cường sức mạnh của phần cứng máy tính cá nhân. 
Sự xuất hiện các phần bổ sung cho phần mềm lẫn phần cứng làm 
cho việc bán máy tính cá nhân vượt xa dự định của công ty IBM, 


76_| Con đường phía trước 


lên tới con số hàng triệu máy. Chu kỳ phản hồi tích cực đã mang 
lại cho IBM hàng tỷ đô la. Chỉ trong vòng vài năm, hơn phân nửa 
số máy tính cá nhân dùng trong các cơ sở kinh doanh là của IBM 
và hầu hết số còn lại đều có thể thích ứng với máy của họ. 

Tiêu chuẩn của IBM trở thành hệ nền cho mọi người noi theo. 
Uy tín của IBM đã làm cho máy tính cá nhân trở thành chuẩn mực 
rộng rãi. Ngoài ra còn phải tính đến các yếu tố là sẩn phẩm ra đời 
đúng lúc và nhờ có bộ xử lý l6 bit. Thời điểm và chiến lược tiếp thị 
là yếu tố then chốt để bảo đảm cho một sản phẩm kỹ thuật được 
chấp nhận rộng rãi. Ngẫu nhiên mà máy tính cá nhân trở thành một 
chiếc máy tốt, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có IBM mới có thể 
đặt ra được một chuẩn mực như vậy. Trong những hoàn cảnh khác, 
_ một công ty khác cũng có thể lập nên tiêu chuẩn bằng cách tạo được 
nhiều ứng dụng theo thị hiếu của khách hàng và sản phẩm của họ 
đứng được trên thị trường. 

Các quyết định trước đây của IBM, do muốn sẵn xuất nhanh máy 
tính cá nhân, đã tạo điều kiện dễ dàng cho các công ty khác bắt tay 
sản xuất các loại máy tương thích. Cấu trúc máy được bán rộng rãi. 
Bộ vi xử lý của Intel và hệ điều hành của Microsoft đang sẵn sàng 
được cung cấp cho bất kỳ công ty nào muốn bắt đầu sản xuất máy 
tính cá nhân. Chính sách cởi mở đó là một khuyến khích rất mạnh 
mẽ cho các nhà sản xuất linh kiện, các nhà phát triển phần mềm, 
và cho tất cả các công ty khác trong ngành. 

Chỉ trong vòng ba năm, gần như hầu hết các tiêu chuẩn cạnh 
tranh về máy tính cá nhân đều biến mất. Chỉ trừ vài trường hợp 
ngoại lệ như máy Apple II và Macintosh. Hewlett Packard, DEC, 
Texas Instruments và Xerox, mặc dù có kỹ thuật cao, có danh tiếng, 
và số lượng khách hàng đông đảo, nhưng đều thất bại trong thị 
trường máy tính cá nhân vào những năm đầu của thập niên 80, bởi 
vì máy của họ không tương thích với IBM và không có sự cải tiến 
quan trọng nào so với cấu trúc của máy tính cá nhân do công ty I[BM 
sản xuất. Một loạt các công ty mới nổi lên như Eagle và North Star 
nghĩ rằng người ta sẽ mua phần cứng của họ, bởi họ có đôi chỗ cải 
tiến tốt hơn máy IBM PC. Họ đã lầm. Máy tính cá nhân của IBM 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 77 


đã trở thành chuẩn mực của phần cứng và tất cả những công ty khác 
phải chuyển sang sản xuất phần cứng tương thích hoặc chịu thất bại. 
Vào khoảng giữa thập niên 80, có hàng chục loại máy tính cá nhân 
tương thích với IBM. Mặc dù những người mua máy tính cá nhân 
không nói rõ, nhưng rõ ràng họ muốn tìm mua những phần cứng 
nào có thể chạy được hầu hết các phần mềm, và họ muốn tìm mua 
được đúng những máy mà những người họ quen biết đã sử dụng. 

Một số nhà bình luận cho rằng IBM đã phạm phải sai lầm khi 
hợp tác với Intel và Microsoft khi chế tạo ra máy tính cá nhân. Họ 
lập luận rằng IBM nên giữ lấy bản quyển của cấu trúc máy tính cá 
nhân, và rằng Intel và Microsoft, trong một chừng mực nào đó, đã 
lợi dụng IBM. Nhưng những người đó quên một điều. Việc IBM trở 
thành trung tâm điểm của ngành công nghiệp máy tính cá nhân rõ 
ràng là vì họ có khả năng khai thác rất nhiều tài năng sáng tạo và 
khả năng quản lý, và biết sử dụng nó để quảng bá cho cấu trúc mở. 
IBM đã thiết lập các định chuẩn. 

Trong lãnh vực kinh doanh máy chủ, IBM chiếm ngôi vị chúa 
tể, và các đối thủ cạnh tranh khó mà sánh được với doanh số bán 
ta cũng như khả năng đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển của - 
họ. Nếu có một đối thủ,nào ngấp nghé muốn leo lên ngôi vị đó, IBM 
có thể huy động nguồn lực để tiêu diệt ngay. Ñhưng trong thế giới . 
máy tính cá nhân đầy biến động này, vị trí của IBM tương tự như 
vị trí của người dẫn đầu trong một cuộc chạy maratông. Nếu người 
dẫn đầu vẫn cố chạy nhanh hơn những người khác thì anh ta vẫn 
luôn luôn là người dẫn đầu, và những đối thủ khác sẽ phải cố gắng 
đuổi cho kịp anh ta. Tuy nhiên, nếu anh ta tổ ra đuối sức hoặc 
không còn cố gắng được nữa thì những người khác sẽ vượt lên và 
qua mặt anh ta. IBM chỉ có thể giữ vững vị trí dẫn đầu bằng cách 
chạy hết tốc lực. 

Đến năm 1983, tôi nghĩ rằng bước đi kế tiếp ‹ của đhdnế tôi là 
phải phát triển hệ điều hành đề họa. Tôi tin rằng chúng tôi khó có 
thể giữ vững vị trí hàng đầu trong công nghiệp phần mềm nếu 
chúng tôi cứ cố bám lấy hệ MS-DOS, bởi hệ này dựa trên cơ sở ký 
tự. Người sử dụng cứ phải đánh hàng loạt các lệnh khó hiểu và chờ 


78 | Con đường phía trước 


cho chúng xuất hiện trên màn hình. Hệ MS-DO%S không cung cấp 
hình ảnh và các đồ họa khác để giúp cho người dùng giao tiếp với 
các phần mềm ứng dụng. Tôi tin rằng trong tương lai, giao diện, tức 
là “tính cách” của các chương trình, sẽ dựa trên đồ họa và đó là điều 
để Microsoft vượt lên trên hệ MS:DOS và đặt ra một tiêu chuẩn 
mới, thiết lập một giao diện dễ sử dụng hơn nhờ các hình ảnh và 
các phông chữ đẹp hơn. Để cho máy tính được sử dụng rộng rãi khắp 
nơi như mong muốn của chúng tôi, máy tính cá nhân phải được thiết 
kế sao cho thật dễ sử dụng, chẳng những đối với số khách hàng hiện 
có, mà còn hấp dẫn được cả những khách hàng mới, những người 
không muốn mất thì giờ để học cách sử dụng một loại giao diện quá 
rắc rối. 


Giao điện tgitòi đhìng chứa trên Bý Hự trong trìnb xử lý con cbữ thời bỳ dân 
(nrăm 1984) 


PHARMAC EUTICAL 
—ớỷớýỹ 


JÐG. se m.—- vn 


NAcerE sœemosea 


TÌG: : 6ø SG sát gác đlÊV W9 7 (CÁ 2C ẤẾ ¡ Sa út 0956.2402 gõ SÁU l0 ĐỐC 
SE.Z7WCT- 


Giao điện người dùng đồ bọa trong một trìnb xử |ý biện đại 
(năm 1996) 


Để minh họa cho sự khác biệt lớn lao giữa một chương trình máy 
tính dựa trên cơ sở ký tự và một chương trình dựa trên cơ sở đồ họa, 
chúng ta hãy tưởng tượng như bạn chơi môn đánh cờ và đang thực 
hiện các nước đi trên màn hình. Nếu bằng hệ thống ký tự, bạn phải 
dùng ký tự để đánh nước đi của mình. Bạn phải gõ vào dòng lệnh 
“chuyển quân cờ từ ô vuông II sang ô vuông 19”, hoặc ngắn gọn hơn 
“chốt sang QB3”. Nhưng nếu bằng hệ thống đồ họa, bạn sẽ nhìn 
thấy bàn cờ trên màn hình. Bạn chuyển vị trí các quân cờ bằng cách 
chỉ vào chúng và lôi chúng tới vị trí mới. 

Những nhà nghiên cứu của Xerox tại Trung tâm Nghiên cứu 
Palo Alto rất nổi tiếng hiện nay ở California đã khám phá ra các hệ 
biến hóa mới cho sự tương tác giữa người và máy. Họ chứng minh 
rằng ra lệnh cho máy dễ dàng hơn nếu như chúng ta có thể chỉ vào 


80 | Con đường phía trước 


vị trí đó trên màn hình. Họ sử dụng một công cụ gọi là một “con 
chuột”, nó có thể chạy trên mặt bàn, để hướng mũi tên trên màn 
hình. Xerox không biến ý tưởng tuyệt vời này của họ trở thành hiện 
thực được vì những chiếc máy tính của họ đắt hơn máy tính cá nhân 
và không sử dụng bộ vi xử lý chuẩn. Không phải công ty nào cũng 
có thể dễ dàng biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm để có thể 
bán ra thị trường được. 

Vào năm 1983, Microsoft tuyên bố rằng sẽ đặt kế hoạch đưa hệ 
đồ họa vào máy IBM PC, với sản phẩm được gọi là Windows. Mục 
tiêu của chúng tôi là tạo ra phần mềm có thể mở rộng hệ MS-DOS, 
sử dụng con chuột để cho hiện lên màn hình các hình đồ họa và sẽ 
làm cho màn hình chứa được nhiều “cửa sổ”, mỗi cửa sổ chạy một 
chương trình khác nhau. Vào thời đó, trên thị trường có hai loại máy 
tính cá nhân có khả năng đổ họa, đó là máy Xerox Star và máy 
_ Apple Lisa. Cả hai loại này đều rất đất tiền, khả năng lại bị hạn chế 
và xây dựng trên cấu trúc phần cứng độc quyển. Các công ty sản 
xuất phần cứng khác không mua được quyền sử dụng hệ điều hành 
để thiết kế ra các máy tương thích, và bản thân hệ nền này không 
thu hút được các công ty sản xuất phần mềm tham gia vào việc sản 
xuất thêm các ứng dụng mới. Microsoft muốn tạo ra một tiêu chuẩn 
mở và áp dụng khả năng đồ họa vào bất cứ máy tính nào đang chạy 
hệ MS-D. 

Hệ điều hành đô họa phổ biến đầu tiên xuất hiện trên thị trường 
vào năm 1984, khi công ty Apple cho ra đời máy Macintosh. Mọi thứ 
trên hệ điều hành độc quyền của Macintosh đều là đỗ họa và máy 
tính Macintosh là một thắng lợi to lớn. Phần cứng và phần mềm hệ 
điều hành công ty Apple tung ra thị trường lúc ban đầu còn rất 
nhiều hạn-chế, nhưng nó đã minh chứng một cách sinh động khả 
năng tiểm tàng của giao diện đồ họa. Khi phần cứng và phần mềm 
được cải tiến thì khả năng tiềm tàng của nó càng rõ ràng hơn. 

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với công ty Apple trong suốt quá 
trình phát triển máy Macintosh. Microsoft muốn rằng máy tính 
Macintosh phải có thật nhiều khách hàng và phải được chấp nhận 
rộng rãi, không chỉ vì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho việc thiết 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 8l 


kế các phần mềm ứng dụng dành cho hệ điều hành này mà còn vì 
chúng tôi muốn người sử dụng hiểu và chấp nhận hệ điều hành đồ 
họa. Steve Jobs là nhóm trưởng của nhóm phát triển máy tính 
Macintosh. Làm việc chung với anh thật thú vị. Steve có trực giác 
đáng ngạc nhiên về kỹ thuật và thiết kế cũng như khả năng lãnh 
đạo thuộc tầm cỡ bậc thầy. 

Cần phải có đầu óc tưởng tượng thật phong phú để phát triển 
chương trình đồ họa. Hình dạng của nó trông sẽ như thế nào? Nó 
hoạt động ra sao? Có một số ý tưởng được chúng tôi tiếp thu từ 
những kết quả nghiên cứu của công ty Xerox, số khác chúng tôi tự 
tạo ra. Đầu tiên, chúng tôi đi hơi quá trớn. Trên các trình đơn, 
chúng tôi sử đụng gần như hầu hết mọi phông chữ và biểu tượng mà 
chúng tôi có. Sau đó, chúng tôi hình dung ra rằng nếu bao gồm quá 
nhiều thứ như vậy có thể làm rối mắt người dùng, cho nên chúng 
tôi thay đổi cho trình đơn ít rườm rà hơn. Chúng tôi tạo ra chương 
trình xử lý văn bản Microsoft Word, và chương trình bảng tính 
Microsoft Excel cho máy Macintosh. Đó là những sản phẩm đồ họa 
đầu tiên của Microsoft và những bài học rút ra được trong thời gian 
thiết kế các phần mềm này tỏ ra hết sức quý giá, đối với chúng tôi 
và nhiều công ty khác muốn viết phần mềm ứng dụng cho 
Macintosh và Windows. 

Máy Macintosh có phần mềm hệ thống rất tuyệt, nhưng trước 
năm 1995, công ty Apple không cho phép bất cứ ai được sản xuất 
phần cứng để chạy hệ điều hành này. Đó là nếp nghĩ mang tính 
truyền thống của những công ty sản xuất phần cứng: Nếu anh muốn . 
có phần mềm ư, xin mời anh mua máy của công ty Apple. 

Vấn để tách biệt phần cứng và phần mềm là một vấn đề chính 
trong sự hợp tác giữa IBM và Microsoft để tạo ra một sản phẩm 
mang tên OS/2, một sản phẩm thay thế cho MS-DO%. Và thậm chí 
đến tận ngày nay, việc chia tách phần cứng và phần mềm cũng còn 
là một vấn đề gây tranh cãi. Một số công ty cho việc bán phần cứng 
và phần mềm là hai công việc kính doanh riêng biệt. Những công 
ty khác lại ràng buộc hai việc này lại với nhau. Những chuẩn mực 
phần mềm đã tạo nên một sân chơi bình đẳng cho các công ty phần 


82 | Con đường phía trước 


Máy tính Apble Macintosb 
(năm 1964) 


cứng, nhưng nhiều nhà sẳn xuất vẫn dùng sự ràng buộc giữa phần 
cứng và phần mềm để tạo sự khác biệt cho hệ thống của họ. Những 
sự khác biệt trong phương pháp kinh doanh như vậy bắt đầu mờ 
nhạt dần khi nhân loại bắt đầu tiến vào kỷ nguyên kinh doanh qua 
mạng Ïnternet. 

Trong suốt thập niên 1980, IBM là một công ty thuộc hàng đại 
gia, căn cứ theo mọi tiêu chuẩn của nền kinh tế tư bản. Năm 1984, 
[BM đã lập kỷ lục là công ty kiếm nhiều tiền nhất trong một năm 
kinh doanh khi đạt đến con số 6,6 tỉ đôla lợi nhuận. Trong năm lịch 
sử đó, IBM cho ra đời thế hệ máy tính cá nhân thứ hai, một loại máy 
tính mạnh mẽ mang tên PC AT được thiết kế bằng bộ vi xử lý 8028 
của công ty Intel (còn được gọi tắt là máy “286”). Máy này nhanh 
hơn gấp ba lần so với máy IBM PC ban đầu. Đó là một thành công 
vĩ đại, và chỉ trong vòng một năm, doanh thu của thế hệ máy này 
đã chiếm trên 70% của toàn doanh số máy tính cá nhân. 

Khi cho ra đời chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, IBM chưa bao 
giờ nghĩ rằng doanh số bán của máy này lại có thể vượt lên cao hơn 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 83 


doanh số của toàn bộ phần còn lại trong hệ thống kinh doanh của 
hãng, mặc dù doanh thu từ những khách hàng truyền thống của 
công ty chiếm một tỷ lệ đáng kể. Những người lãnh đạo chủ chốt 
của IBM dự tính rằng máy tính cá nhân chỉ có thể được bán cho thị 
trường bình dân với số lượng ít ỏi. Nhưng vì thấy máy tính cá nhân 
càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để tránh thiệt hại tới doanh 
thu của những loại máy lớn dành cho thị trường cao cấp, IBM đã 
cho kiểm chế bớt tốc độ phát triển của máy tính cá nhân lại. 

Trong khâu kinh doanh máy chủ, IBM luôn luôn có khả năng 
khống chế việc chọn lựa những tiêu chuẩn mới. Chẳng hạn như họ 
có thể giới hạn tỷ lệ giá bán/khả năng thực hiện công việc (tức là 
khối lượng công việc thực hiện được tính trên một đôla) của một 
dòng sản phẩm phần cứng mới để không ảnh hưởng đến doanh thu 
của các sản phẩm đắt tiền hơn đang được sản xuất. IBM có thể 
khuyến khích sử dụng một phiên bản hệ điều hành mới bằng cách 
tung ra thị trường một phần cứng đòi hỏi phải có phần mềm mới 
thì mới hoạt động được, hay ngược lại, họ có thể đưa ra thị trường 
một phần mềm hệ điều hành mới chỉ có thể chạy được trên phần 
cứng mới. Chiến lược này có thể có hiệu quả đối với loại máy chủ, 
nhưng nó lại là một thảm họa đối với một thị trường máy tính cá 
nhân đang tiến nhanh như vũ bão. Trong một chừng mực nào đó, 
với cùng một sản phẩm, IBM có thể bán giá cao hơn các đối thủ 
cạnh tranh, nhưng thế giới đã phát hiện ra rằng có rất nhiều công 
ty sản xuất phần cứng tương thích với [BM, và nếu IBM không bán 
với giá phải chăng thì các công ty khác sẽ bán. 

Có ba kỹ sư đã nhận thấy khả năng tiểm tàng khi IBM bước vào 
lĩnh vực máy tính cá nhân nên họ xin nghỉ việc tại công ty Texas 
[nstruments để thành lập một công ty mới mang tên Compaq 
Computer. Họ sản xuất phần cứng có thể sử dụng được cùng lơại phụ 
tùng giống như máy IBM PC và mua quyền sử dụng hệ MS-DOS, 
nhờ vậy máy của họ có khả năng chạy được các chương trình ứng 
dụng giống như máy IBM PC. Công ty này sản xuất các loại máy có 
thể thực hiện được mọi chức năng như máy IBM PC và có phần gọn 
nhẹ hơn. Compaq nhanh chóng trở thành một điển hình thành 


84 | Con đường phía trước 


công trong giới doanh nhân Mỹ, doanh thu từ máy tính cá nhân 
trong năm đầu tiên của họ đã đạt tới con số 100 triệu đôla. IBM thu 
được tiền bán bản quyển, nhưng thị phần máy tính cá nhân của họ 
giảm mạnh khi các hệ thống máy tính tương thích giá rẻ xuất hiện 
trên thị trường trong khi chính bản thân IBM không chăm lo thúc 
đẩy sự phát triển của máy tính cá nhân. 

[BM quyết định hoãn việc cho ra đời loại máy tính cá nhân có 
bộ vi xử lý rất mạnh 396 của công ty Intel, sản phẩm kế thừa của 
chiếc 286 trước đây. Sở dĩ họ làm như vậy là để bảo vệ cho việc bán 
ra các máy tính mini vốn không mạnh hơn máy thuộc hệ 38. Quyết 
định trên đây của IBM đã mở đường cho công ty Compaq trở thành 
công ty đầu tiên bán máy 366 ra thị trường trong năm 1986 và trở 
thành công ty có uy tín và chiếm ngôi vị hàng đầu mà trước đây chỉ 
có IBM chiếm giữ. 

JBM đề ra kế hoạch khôi phục lại vị trí bằng chiến lược hai 
gọng kiểm. Gọng kiểm thứ nhất đối với phần cứng và gọng kiểm 
thứ hai cho phần mềm. IBM dự định sẵn xuất máy tính và viết hệ 
điều hành riêng, hai sản phẩm này lệ thuộc lẫn nhau do đặc điểm 
mới của chúng để cho những kẻ cạnh tranh hoặc phải co vòi hoặc 
bị buộc phải trả một khoản tiền bản quyền đáng kể. Chiến lược 
này nhằm loại bỏ các loại máy tính “tương thích với IBM” của 
những công ty khác. 

Chiến lược trên của IBM có một vài ý tưởng hay. Một là nó đơn 
giản hóa thiết kế của máy bằng cách đưa nhiều ứng dụng vào trong 
máy trong khi trước đây những chức năng này chỉ là mang tính tùy 
chọn. Việc đó sẽ giúp giảm được giá thành và nâng doanh số linh 
kiện của IBM bán ra thị trường. Trong khi đó, chiến lược phần mềm 
của IBM lại tổ ra có nhiều vấn đề rắc rối hơn. 

Kế hoạch đó còn đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong 
cấu trúc phần cứng: các đầu nối và các tiêu chuẩn của thẻ phụ tùng, 
bàn phím, con chuột, và thậm chí cả sự hiển thị trên màn hình. Để 
làm cho máy có thêm nhiều lợi thế, IBM đã không cho bán trước 
quy<ách của bất cứ bộ nối nào cho đến khi xuất cả một hệ thống 
hoàn chỉnh. Việc làm đó là nhằm xác định lại tiêu chuẩn tương 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 85 


thích. Những nhà sản -xuất máy tính cá nhân và thiết bị ngoại vi 
khác buộc phải bắt đầu lại từ đầu, và nhờ đó IBM có thể lại trở ^ 
ngôi vị đầu đàn. 

Vào năm 1984, phần lớn công việc kinh doanh của Mhbc¿efc là 
cung cấp hệ điều hành MS-DOS cho những công ty nào sản xuất 
máy tính cá nhân tương thích với IBM. Cũng khoảng thời gian đó, 
chúng tôi bắt đầu hoạt động độc lập và sau đề hợp tác với IBM để 
phát triển một hệ điều hành mới mang tên hệ OS/2. Thỏa thuận 
lần này không giống như đối với MS-DOS trước kia. IBM muốn 
kiểm soát tiêu chuẩn để phát triển việc bán phần cứng máy tính cá 
nhân và máy tính chủ. Do đó, họ tham gia trực tiếp vào việc thiết 
kế và ứng dụng OS/2. thỏa thuận giữa hai công ty cho phép 
Microsoft bán cho các nhà sản xuất máy tính khác cùng một hệ điều . 
hành mà IBM cài đặt cho các máy của họ. Và đồng thời cả Microsoft 
và [BM đều có quyển mở rộng hệ điều hành này dựa trên Pin bản 
mà cả hai bên cùng cộng tác tạo ra. 

Hệ OS/2 là khâu trung tâm của kế hoạch sản xuất phần mềm 
của IBM. Đó là việc áp dụng lần đầu tiên Cấu Trúc Ứng Dụng Theo 
Hệ Thống của IBM mà công ty dự định dựa vào nó để tạo môi 
trường phát triển chung cho toàn bộ các dòng sản phẩm, từ máy tính . 
chủ tới máy tính trung và máy tính cá nhân. Các nhà lãnh đạo của 
IBM tin rằng việc áp dụng kỹ thuật của máy tính chủ vào máy tính 
cá nhân sẽ càng thu hút thêm khách hàng là những công ty. Họ cho 
rằng loại máy này sẽ tạo cho IBM một lợi thế khổng lổ so với các 
đối thủ cạnh tranh chỉ sẩn xuất máy tính cá nhân do các công ty 
này không có được công nghệ máy tính chủ. Phiên bản mở rộng độc 
quyền đầu tiên của IBM dựa trên OS/2 ~ gọi là Extended Edition ~— 
bao gồm cả các dịch vụ về thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu. Và 
IBM cũng đặt kế hoạch xây dựng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng 
— gọi là Office Vision — để làm việc trên hệ Extended Edition. Kế 
hoạch đó dự đoán rằng những ứng dụng này, bao gồm cả chương 
trình xử lý văn bản, sẽ giúp IBM trở thành một nhà sản xuất phần 
mềm ứng dụng cho máy tính cá nhân để cạnh tranh với Lotus và 
WordPerfect. Việc phát triển phiên bản Office Vision đòi hỏi phải 


8é | Con đường phía trước 


có một đội ngũ gồm hàng ngàn người. OS/2 không chỉ là hệ điều 
hành mà nó còn là một phần trong chiến dịch lớn của công ty này 
nhằm chiếm lĩnh thị trường. 

Microsoft đã đi trước một bước và phát triển các ứng dụng cho 
hệ điều hành OS/2 để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này. 
Nhưng qua thời gian, chúng tôi không còn tin tưởng vào kế hoạch 
này nữa. Kế hoạch phát triển đó là đột gánh nặng bởi nó đòi hỏi 
dự án phải đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiều chức năng trái 
ngược nhau, cũng như phải theo kịp tiến độ mà I[BM đã hoạch định 
cho Extended Edition và Office Vision. Chúng tôi tham gia vào dự 
án này vì tin rằng IBM sẽ cho phép OS/2 được thực hiện như 
Windows, tức là sẽ cho phép một người phát triển phần mềm, chỉ 
với những bổ sung rất nhỏ, cũng có thể viết được một chương trình 
ứng dụng chạy được trên cả hai hệ điều hành. Nhưng sau đó IBM 
cứ nhất định đồi hỏi là các ứng dụng đó phải tương thích với các hệ 
thống máy chính và máy trung của họ, khiến cho những gì còn lại 
cho chúng tôi chỉ là một hệ điều hành máy chủ cổng kênh chứ 
không phải là của một máy tính cá nhân nữa. 

Mối quan hệ kinh doanh với IBM là mối quan hệ sống còn đối 
với chúng tôi. Năm 1986, chúng tôi niêm yết Microsoft trên thị 
trường chứng khoán để nhân viên công ty có thể bán các cổ phiếu 
của Microsoft mà họ đang sở hữu. Cũng vào khoảng thời gian này, 
Steve Ballmer và tôi đã đề nghị với IBM rằng họ nên mua khoảng 
30 phần trăm cổ phần của công ty Microsoft với giá ưu đãi trên tỉnh 
thần chia bùi sẻ ngọt. Chúng tôi nghĩ rằng việc đó sẽ giúp cho hai 
bên cùng hợp tác tốt đẹp và có hiệu quả hơn. Nhưng IBM tỏ ra 
không quan tâm lắm. 

Chúng tôi làm việc cật lực để bảo đảm cho sự hợp tác giữa hai 
công ty trong việc phát triển hệ điều hành được thành công tốt đẹp. 
Tôi nghĩ rằng dự án OS/2 sẽ là tấm vé thông hành để cả hai cùng 
đi vào tương lai. Nhưng ngược lại, trên thực tế, nó đã tạo một sự rạn 
nứt rất lớn giữa đôi bên. 

Phát triển một hệ điều hành mới là một. dự án lớn và hệ điều 
hành này là một đự án khổng lồ. Nhóm kỹ thuật của chúng tôi làm 


Những bài học từ nền côn lệp điện toán | 87 


việc ở vùng ngoại vi Seattle. IBM có các nhóm làm việc tại Boca 
Raton ở Florida, Hursley Park ở Anh, và về sau thêm một nhóm ở 
Austin thuộc bang Texas. 

Nhưng sự cách trở về địa lý không quan trọng bằng chính di sản 
máy tính chủ của IBM. Những phần mềm trước đây của IBM rõ ràng 
chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng sử dụng máy tính 
cá nhân bởi nó vốn được thiết kế để dùng cho máy chủ. Chẳng hạn 
như phải mất khoảng ba phút để khởi động một phiên bản của hệ 
©S/2. Đối với IBM, như vậy cũng không tệ lắm bởi trong thế giới 
máy chủ, người ta có thể phải mất khoảng mười lăm phút để khởi 
động máy. 

Với khoảng trên 300.000 nhân viên, IBM cũng gặp khó khăn về 
sự đồng lòng nhất trí trong toàn công ty. Mọi bộ phận của IBM đều 
được mời tham gia đóng góp ý kiến cho yêu cầu thay đổi thiết kế, và 
kết quả lại là những yêu cầu buộc phần mềm của máy tính cá nhân 
phải được thay đổi sao cho thích hợp tốt hơn với yêu cầu của các sản 
phẩm máy chủ. Nhóm phối hợp làm việc của Microsoft và IBM đã 
nhận được trên 10.000 yêu cầu như vậy, và cả hai bên phải ngồi lại - 
để thảo luận về chúng, có đôi khi mất cả hàng mấy ngày trời. 

Tôi còn nhớ yêu câu thay đổi số 221: “Loại bỏ các phông chữ ra 
khỏi sản phẩm. Lý do: để nâng cao chất lượng sản. phẩm”. Thực ra thì 
một bộ phận nào đó của IBM không muốn cho hệ điều hành của 
máy tính cá nhân có nhiều kiểu chữ khác nhau bởi có một loại 
máy in dùng trên máy chủ của IBM không thể xử lý được các kiểu 
chữ đó. 

Cuối cùng, vấn đề trở nên rõ ràng rằng việc hợp tác để cùng phát 
triển không thể thực hiện được. Chúng tôi yêu cầu IBM để cho 
chúng tôi tự phát triển hệ điều hành riêng và bán quyển sử dụng 
này cho họ với giá rẻ. Chúng tôi nghĩ Microsoft có thể kiếm lời bằng 
cách bán chúng cho những công ty máy tính khác. Nhưng IBM 
tuyên bố rằng các thảo trình viên của họ phải được trực tiếp cùng 
tham gia vào việc sáng tạo ra bất cứ phần mêm nào được coi là có 
ý nghĩa chiến lược. Và rõ ràng phần mềm hệ điều hành mang lo 
ý nghĩa chiến lược vô cùng tơ lớn” * -* v 


88 | Con đường phía trước 


[BM là một công ty có tầm cỡ nhưng vì sao họ lại quan tâm tới 
việc phát triển phần mềm của máy tính cá nhân đến như thế? Câu 
trả lời là IBM dự định cất nhắc tất cả các thảo trình viên giỏi của 
họ vào ban quản lý và loại bỏ những thảo trình viên yếu kém ra. 
Nhưng điều quan trọng hơn là do IBM luôn bị ám ảnh bởi những 
thành công của họ trước đây. Quy trình kỹ thuật truyền thống của 
họ chỉ tập trung vào phần cứng không còn thích hợp với nhịp độ 
phát triển và đòi hỏi nhanh chóng của thị trường phần mềm máy 
tính cá nhân hiện nay. 

Vào tháng 4 năm 1987, IBM cho ra đời phần cứng/phần mềm đã 
được tổ hợp của họ nhằm ngăn chặn những người muốn sao chép. 
Phần cứng “loại trừ máy nhái” được gọi là PS/2 và chạy trên hệ điều 
hành mới, hệ OS/2. | 

Trong phần cứng PS/2 có được một số sáng tạo mới. Đáng chú ý 
nhất là mạch điện “bus vi kênh - microchannel bus” mới, sơ đồ này 
cho phép các bản mạch (cards) phụ nối với hệ thống và giúp cho 
phần cứng của máy tính cá nhân được mở rộng ra để thỏa mãn các 
yêu cầu cụ thể của khách hàng như âm thanh hoặc khả năng thông 
tin liên lạc của máy chủ. Bus vi kênh của máy PS/2 là một sự thay 
thế tuyệt vời cho đường bus kết nối cũ cửa máy tính cá nhân AT. 
Loại bus này nhanh hơn bus của máy tính cá nhân AT rất nhiều. 
Nhưng trong thực tế, tốc độ của đường bus không ảnh hưởng gì 
nhiều đến tốc độ làm việc, cho nên bus vi kênh ra đời giải quyết 
một yêu cầu không mấy quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là bus 
vi kênh không kết hợp được với hàng ngàn bản mạch phụ được 
dùng cho các máy tính cá nhân AT và các loại máy tính cá nhân 
tương thích. 

Cuối cùng, [BM đồng ý bán bản quyền của vi kênh này cho các 
nhà sản xuất cards phụ kiện mở rộng và máy tính cá nhân. Nhưng 
vào thời điểm đó, một liên minh các nhà sẳn xuất tuyên bố đã cho 
ra đời một bus dẫn mới với nhiều khả năng như của vi kênh và 
tương thích với bus của máy PC AT. Khách hàng không chấp nhận 
các máy tính dùng bus vi kênh để quay sang sử dụng các loại máy 
tính có trang bị bus tương thích với máy tính cá nhân AT. Điều này 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 89 


buộc IBM phải tiếp tục cho ra đời các loại máy tính hỗ trợ bus tương 
thích máy tính AT. Nạn nhân thật sự của cuộc chiến bus này là 
IBM; họ mất quyền kiểm soát cấu trúc máy tính cá nhân. Họ không 
bao giờ có thể tự mình đưa ngành công nghiệp máy tính chuyển 
sang một cấu trúc máy tính mới được nữa. 

Mặc dù cả IBM lẫn Microsoft đều đã cố gắng quảng bá, nhưng 
khách hàng nghĩ rằng hệ OS/2 quá cổng kểnh và phức tạp. Tình 
trạng của hệ OS/2 càng tôi tệ bao nhiêu thì hình ảnh của Windows 
càng trở nên sáng sủa bấy nhiêu. Bởi vì chúng tôi mất cơ hội tạo sự 
tương thích giữa Windows và máy OS/2, và cũng không thể làm cho 
OS/2 chạy được trên các máy tính nhỏ, chúng tôi chỉ còn một con 
đường là phát triển hệ điều hành Windows. Windows “nhỏ hơn” 
nhiều — có nghĩa là nó sử dụng ít không gian phần cứng hơn và có 
thể hoạt động trong những máy có bộ nhớ nhỏ — vì vậy những máy 
không sử dụng được hệ điều hành OS/2 vẫn có thể sử dụng Windows. 
Chúng tôi gọi đó là chiến lược “gia đình”. Nói cách khác, hệ OS/2 
thuộc hệ thống cao cấp, còn Windows chỉ là thành viên em út của 
một gia đình đông con, tức có thể sử dụng nó trong các máy nhỏ hơn. 

TBM không hài lòng về chiến lược gia đình của chúng tôi, nhưng 
họ đã có kế hoạch riêng. Mùa xuân năm 1988, họ kết hợp với các 
công ty sản xuất máy tính khác để thiết lập nên một Hiệp hội Phần 
Mềm Mở để quảng bá cho hệ UNIX, một hệ điều hành được phát 
triển tại Bell Labs của công ty AT&T vào năm 1969, nhưng qua thời 
gian nó đã bị chia nhỏ thành nhiều phiên bản khác nhau. Một số 
phiên bản được phát triển tại các trường đại học nơi sử dụng hệ 
UNIX để thí nghiệm lý thuyết về hệ điều hành. Số khác phát triển 
từ các công ty sản xuất máy tính. Mỗi công ty lại cải tiến hệ UNIX 
để dùng cho máy tính của họ khiến cho nó không thể tương thích 
được với bất cứ loại máy tính nào khác. Điều đó có nghĩa là hệ 
UNIX không phải là một hệ mở duy nhất, mà là một lô các hệ điều 
hành đối chọi lẫn nhau. Tất cả sự khác nhau đó khiến cho tính 
tương thích của phần mềm càng trở nên khó khăn hơn và kìm hãm 
tốc độ phát triển trong thị trường phần mềm cho hệ UNIX của phía 


... đối tác thứ ba. Chỉ có một vài công ty phần mềm là còn có thể xoay 


90 | Con đường phía trước 


sở để phát triển và thử nghiệm các ứng dụng của khoảng một chục 
phiên bản khác nhau của hệ UNIX. 

Hiệp hội Phần Mềm Mở là một cố gắng đầy hứa hẹn trong số 
các cố gắng nhằm “thống nhất” hệ UNIX và tạo ra một cấu trúc 
phần mềm chung có thể hoạt động trong nhiều phần cứng khác 
nhau. Về lý thuyết, một hệ UNIX thống nhất có thể tạo ra được một 
chu kỳ phản hỏi tích cực và đó chính là điều mà những người ủng 
hộ nó mong muốn. Nhưng, mặc dù được tài trợ khá đủ, Hiệp hội 
Phần Mềm Mở vẫn không thể làm cho những người bán hợp tấc 
được với nhau, ngược lại họ cạnh tranh nhau rất mạnh. Các thành 
viên của ủy ban này, bao gồm cả IBM, DEC, và các công ty khác, 
vẫn tiếp tục cải tiến theo chiều hướng có lợi cho các phiên bản của 
họ trong hệ UNIX. Các công ty sản xuất hệ UNÏIX quảng cáo rằng 
hệ của họ làm lợi cho khách hàng hơn. Nhưng nếu bạn mua hệ 
UNIX của người bán này thì phần mềm của bạn không thể chạy 
được trên bất cứ hệ nào khác. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ bị lệ thuộc 
vào người bán, trong khi đó thì trong thế giới máy tính cá nhân, bạn 
có thể mua phần cứng ở bất cứ đâu tùy bạn chọn lựa. 

Những sáng kiến của Hiệp hội này cũng như những sáng kiến 
tương tự khác cho thấy những khó khăn trong việc cố gắng áp đặt một 
tiêu chuẩn vào một lĩnh vực mà sự đổi mới diễn ra một cách hết sức 
nhanh chóng, và tất cả những công ty hợp thành ủy ban tiêu chuẩn 
kia lại là những đối thủ cạnh tranh của nhau. Thị trường máy tính và 
hàng tiêu dùng điện tử chấp nhận các tiêu chuẩn nào được khách hàng 
yêu cầu. Tiêu chuẩn bảo đảm cho tính chất tương hổ, giảm thiểu được 
thời gian học cách sử dụng, và tất nhiên thúc đẩy ngành công nghiệp 
phần mềm phát triển với khả năng cao nhất của nó. Bất cứ một công 
ty nào muốn tạo ra một tiêu chuẩn, phải định giá sản phẩm của mình 
thật hợp lý, nếu không sẽ không được thị trường chấp nhận. Thị trường 
lựa chọn một cách rất hữu hiệu những tiêu chuẩn có giá cả hợp lý và 
thay thế nó khi nó trở nên lạc hậu, hoặc giá cả quá đất. 

Hệ điều hành của Microsoft hiện nay được khoảng trên một 
nghìn nhà sản xuất bán ra, giúp cho khách hàng tha hồ lựa chọn. 
Sở dĩ Microsoft có khả năng cung cấp tính tương thích tốt như vậy - 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 9l 


là nhờ các nhà sản xuất phần cứng đã thỏa thuận với chúng tôi rằng 
họ sẽ không bổ sung vào phần mềm của chúng tôi những gì có thể 
làm mất tính tương thích của nó. Điều đó có nghĩa là hàng trăm 
ngàn người sử dụng phần mềm sếkhông phải lo lắng về phần mềm : 
nào sẽ chạy trong máy tính của họ. Mặc dù từ “mở” được dùng theo 
nhiều nghĩa khác nhau, nhưng đối với tôi, nó có nghĩa là tạo ra cho 
khách hàng khả năng lựa chọn những ứng dụng của phần cứng và 
phần mềm. 

Hàng điện tử dân dụng cũng được hưởng lợi từ tiêu chuẩn do các 
công ty tư nhân đặt ra. Những năm trước đây, các công ty sản xuất 
hàng điện tử dân dụng thường tìm cách ngăn không cho các đối thủ 
sử dụng kỹ thuật của họ, nhưng ngày nay hâu hết các công ty sản 
xuất điện tử dân dụng lớn thường bán quyền sử dụng bản quyền và 
các bí mật nghề nghiệp cho nhau. Tiền bản quyển của sản phẩm 
thường là dưới 5% giá của sản phẩm. Đầu video, băng VHS, đĩa 
compact disk, máy thu hình, điện thoại di động, đều là những ví dụ 
về kỹ thuật do các công ty tư nhân tạo ra và họ nhận lại tiền bán 
bản quyền từ những công ty sản xuất ra các công cụ đó. Thuật toán 
của Dolby Laboratories là một ví dụ về chuẩn thực tế trong việc giảm 
tiếng ồn cho băng ghi âm. 

Tháng 5 năm 1990, trong những tuần cuối cùng trước khi cho ra 
đời Windows 3.0, chúng tôi cố gắng thỏa thuận với [BM để bán cho họ 
quyền sử dụng Windows dùng cho máy tính cá nhân của họ. Chúng tôi 
thuyết phục họ rằng mặc dù hệ OS/2 có thể còn tiếp tục hoạt động 
trong một thời gian nữa, nhưng hiện nay Windows sắp sửa thành công 
và OS/2 có thể rồi sẽ trở nên lạc hậu. Lúc ban đầu IBM không chấp 
nhận mua bản quyển Windows, nhưng về sau họ phải đổi ý. 

Vào năm 1992, [BM ngưng hợp tác với Microsoft để tự phát triển _ 
hệ OS/2. IBM tiếp tục phát triển hệ điều hành này một mình. Kế 
hoạch đây tham vọng về LẺ Anh bản Office Vision sau cùng đã bị 
-_ hủy bỏ. 

Các nhà phân tích dự đoán rằng IBM đã đổ ra hơn 2 tỷ đôla cho 
hệ OS/2, Office Vision và các công trình liên quan khác. Nếu như 
IBM và Microsoft tiếp tục hợp tác với nhau thì đã không phải lãng 


92 | Con đường phía trước 


phí hàng ngàn năm tính theo giờ công lao động, vì đã tiêu phí những 
năm tốt đẹp nhất cũng như những con người tài năng nhất. Nếu hệ 
OS/2 và Windows có thể tương ứng với nhau thì hệ điều hành đồ 
họa đã trở thành xu thế chủ đạo ngay trước đó vài năm tôi. 

Sự chấp nhận giao diện đồ họa cũng bị chậm lại bởi vì hầu hết 
các công ty lớn sản xuất phần mềm ứng dụng không chịu đầu tư vào 
đó nữa. Phần đông trong số họ phớt lờ Macintosh và cũng làm ngơ 
hoặc chế giễu cả Windows. Lotus và WordPerfect, những nhà cung 
-_ ứng hàng đầu các ứng dụng xử lý văn bản và bảng tính cũng không 
mấy quan tâm đến hệ điều hành OS/2. Về sau này, khi nghĩ lại, tôi 
thấy rằng việc phớt lờ giao diện đổ họa trong một thời gian dài như 
thế là một sai lầm tốn kém đối với các công ty này. Khi Windows 
cuối cùng được hưởng lợi từ chu kỳ phần hồi tích cực từ các phần 
mềm ứng dụng của nhiều công ty phần mềm nhỏ và của chính 
Microsoft, các công ty lớn bị tụt hậu. 

Thành công của Windows không phải đến ngay lập tức. Trong 
thập niên 1980, nhiều người sử dụng máy tính từ chối Windows vì 
nó cần có thêm bộ nhớ và cần nhiều phần mềm ứng dụng hơn. 
Những người chỉ trích đặt ra câu hỏi: “Tại sao phải có thêm một 
tầng phần mêm nữa chồng lên MS-DOS? Như vậy có phải là cho máy 
tính chạy chậm đi không?” hoặc “Tại sao phải chấp nhận giao diện đô 
_ họa trơng khi nó làm giảm tính hiệu quả của máy?” Phải mất nhiều 
thời gian, nhiều công sức, Windows mới thuyết phục được người 
tiêu dùng. 

Windows, cũng như máy tính cá nhân, tiếp tục phát triển. 
Microsoft vẫn tiếp tục bổ sung những khả năng mới cho nhiều phiên 
bản khác nhau. Bất cứ người nào cũng có thể phát triển ứng dụng 
phần mềm chạy trên nền Windows không cần phải báo hoặc xin phép 
Microsoft. Thực ra, ngày nay có hàng ngàn cơ sở cung cấp phần mềm 
trọn gói (gồm hầu hết các ứng dụng cạnh tranh với Microsoft). 

Khách hàng bày tỏ mối e ngại với tôi rằng vì Microsoft hiện là 
nguồn duy nhất cung cấp phần mềm hệ điều hành, có thể Microsoft 
sẽ quyết định nâng giá, kìm hãm hoặc thậm chí ngưng việc cải tiến 
hệ điều hành này. Giả sử nếu như chúng tôi có làm như vậy đi nữa 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 93 


thì chúng tôi sẽ không thể bán được các phiên bản mới. Những người 
đang sử dụng hiện nay có thể sẽ không nâng cấp máy của họ và chúng 
tôi sẽ không có khách hàng mới. Doanh số của chúng tôi có thể sẽ 
giảm, và nhiều công ty khác có thể cạnh tranh và chiếm lấy vị trí của 
chúng tôi. Guồng máy phản hỏi tích cực chỉ ủng hộ những người 
thách thức cũng như những người đang nắm giữ vị thế này. Bạn không 
thể hài lòng với những thành công của mình trong cuộc chạy đua này, 
bởi sau lưng bạn còn có biết bao đối thủ bám đuổi theo. 

Gần đây, người ta hay đồn rằng Microsoft là kể bất khả chiến 
bại nhưng cũng có người cho rằng ngày tàn của Microsoft đã điểm. 
Cả hai quan điểm này đều đúng. Chắc chắn rằng Microsoft không 
phải là kẻ bất khả chiến bại. Mỗi ngày, chúng tôi phải chiến đấu 
cật lực để giữ vững vị trí của mình. Nếu chúng tôi không cải tiến, 
hoặc không điều chỉnh kế hoạch của mình, hoặc nếu chúng tôi bỏ 
qua một bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp máy tính, chúng tôi 
sẽ thua trận. Vì Microsoft cũng có thể thất bại, chúng tôi không hề 
xem nhẹ những người tiên đoán rằng chúng tôi sắp bị tiêu diệt. 
Chúng tôi lắng nghe lời cảnh báo của họ và tự hỏi: “Tại sao họ lại 
nói như thế! Chứng ta có đánh giá đứng những gì chứng ta đang làm 
không? Chứng ta có bỏ qua một công nghệ mới nào không?” 

Không một sản phẩm nào chiếm giữ mãi vị trí hàng đầu trừ phi 
nó luôn được cải tiến. Do đó, chúng tôi không ngừng cải tiến các 
sản phẩm của mình. Phần mềm Macintosh lẽ ra đã trở thành sản 
phẩm thay thế cho MS-DOS. OS/2 hoặc ỦNIX cũng có thể đã làm 
được điều đó. Nhưng rồi chính Windows lại là người thay thế cho 
MS-DOS, và mỗi phiên bản mới của Windows chỉ có thể thu hút 
được khách hàng mới nếu những người sử dụng hiện tại chấp nhận 
nó. Microsoft phải cố gắng hết sức mình để làm cho các phiên bản 
mới hấp dẫn được khách hàng về phương diện giá cả và chức năng 
để họ chấp nhận thay đổi, mặc dù phải tốn thêm chi phí. Chỉ những 
sự cải tiến lớn mới thuyết phục được khách hàng bỏ tiền ra nâng 
cấp. Chúng tôi phải có những sản phẩm tốt hơn mới mong giữ được 
khách hàng. Tôi hy vọng rằng khoảng từ hai đến ba năm, Microsoft 
sẽ cho ra đời một sản BIẾN: Windows mới.. 


94 | Con đường phía trước 


Thành công liên tục của Windows cũng không có gì bảo đảm 
rằng nó không có đối thủ. Chúng tôi phải cải tiến hệ điều hành để 
theo kịp các tiến bộ mới trong phần cứng và cơ sở hạ tầng viễn thông. 
Và mỗi ngày, mỗi giờ, trên khắp thế giới, đâu đâu cũng có những 
người muốn đánh bại chúng tôi. Công ty Sony đã vào cuộc với một 
hệ điều hành dành cho các sản phẩm kết hợp giữa máy tính và thiết 
bị điện tử gia dụng. Nescape dự tính sẽ đưa trình duyệt của họ trở 
thành một hệ điều hành. Sun Microsystems muốn gia tăng số dòng 
lệnh lập trình trong thư viện ngôn ngữ Java của họ để có thể từ đó 
tạo ra một hệ điều hành mới. Ngày nay, thử thách lớn nhất của chúng 
tôi là làm cho Windows trở thành phương tiện truy cập Internet tốt 
nhất, cho dù chúng tôi cũng không quên các cải tiến khác. Các đồ 
họa ba chiều ngày càng trở nên quan trọng và khi công nghệ nhận 
dạng giọng nói, nhận dạng chữ viết được hoàn thiện, thì chính những 
tiến bộ này sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong hệ điều hành. 

Người ta hỏi tôi: “Liệu sự ra đời của Internet có báo hiệu ngày cáo 
chưng của Microsoft không?" 

Tôi nhận xét một cách hài hước rằng: “Tôi không nghĩ thế. Chính 
những thứ khác mới giết chết chứng tôi, 9ì chứng tôi quá tập trưng vào 
Internet." 

Internet đang thay đổi các quy luật của ngành công nghiệp phần 
mềm. Công ty Novell đã tạo nên một tên tuổi lớn trong ngành phần 
mềm mạng, nhưng các mạng Internet nội bộ, nằm trong phạm vi của 
các công ty, người ta quen gọi là intranet hay mạng nội bộ, mới 
chính là điều đáng lưu ý trong tương lai. Khi sản phẩm Lotus 1-2-3 
không còn được ưa chuộng nữa, công ty Lotus đặt hết hy vọng vào 
một sản phẩm ứng dụng mạng gọi là Notes. Năm 1995, IBM mua lại 
Lotus để có thể sở hữu sản phẩm Notes, nhưng phần mềm này gặp 
phải sự cạnh tranh dữ dội của Microsoft Exchange và những ứng 
dụng khác dựa trên Internet. Gần đây, dưới sự lãnh đạo của Lou 
Gerstner, công cuộc kinh doanh của IBM đã đạt hiệu quả hơn nhiều 
so với trước, chẳng những về mặt lợi nhuận mà cả trong việc tạo ra 
định hướng tích cực cho tương lai. Mặc dù IBM vẫn còn nhiều khó 
khăn do sự sút giảm doanh thu từ máy tính chủ, nhưng rõ ràng IBM 


Những bài học từ nền công nghiệp điện toán | 95 


sẽ là một troäig những công ty lớn cung cấp sản phẩm cho các ngành 
kinh doanh và cho xa lộ thông tin trong tương lai. 

Trong công việc kinh doanh, sự việc thường diễn biến nhanh 
đến mức chúng ta không có thời gian để quay nhìn lại. Tuy nhiên, 
tôi đặc biệt lưu ý tới những sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải cũng 
như những cơ hội trong tương lai. Điều quan trọng là nhận ra được 
sai sót của mình và cố gắng rút ra từ đó những bài học bổ ích. Đồng 
thời, có một việc khác cũng không kém phần quan trọng là bảo đảm 
_ sao cho không có người nào tránh né việc phát minh sáng tạo ra cái 
mới vì sợ sẽ phải trả giá cho những sai sót có thể của mình. Hầu như 
từ trước đến nay, chưa có một sai lầm đơn lẻ nào có thể làm cho 
công ty phải phá sản. 

Trong những năm gần đây, Microsoft cố ý tuyển dụng một số các 
nhà quản lý đã từng kinh qua các công ty thất bại. Khi phải đương 
đầu với thất bại, người ta buộc phải tìm tòi sáng tạo, phải ngày đêm 
đào sâu suy nghĩ. Tôi muốn xung quanh tôi có những con người như 
thế. Microsoft cũng có thể thất bại trong tương lai, và tôi muốn mọi 
người ở công ty phải chứng tỏ rằng họ có thể làm việc tốt trong cả 
những tình huống khó khăn. 

Một công ty chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thương trường có 
thể sẽ bị khai tử một cách nhanh chóng. Khi người ta nhận biết rằng 
mình đã để vuột mất chu kỳ phản hồi tích cực thì thường là lúc đã 
quá muộn, và lúc này gần như tất cả mọi yếu tố của chu kỳ xoắn ốc 
tiêu cực đều phát huy tác dụng của nó. Bạn khó có thể nhận biết 
được mình đang rơi vào trong cơn khủng hoảng vào những lúc mà 
công việc kinh doanh của bạn có vẻ như đang tiến triển tốt đẹp. 

Tôi luôn cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ 
dự đoán rằng Microsoft sẽ phát triển lớn mạnh đến mức này, và bây 
giờ, tại thời điểm khởi đầu của thời đại mới này, tôi bỗng nhiên 
nhận ra rằng mình là một phần trong công trình đó. Mục tiêu của 
tôi là muốn chứng minh rằng một công ty thành công có thể tự tái 
lập lại mình và luôn giữ vững vị trí tiền tiêu. 


CÁC ỨNB DỤNG 
_ VÄ THIẾT BỊ - 


Ị 
kí 

hi tôi còn là một cậu bé, chương trình truyền hình The Ed 

Sulivan Show thường phát hình vào đúng tám giờ mỗi tối chủ 
nhật. Hầu hết những người Mỹ có tivi đều cố gắng có mặt ở nhà vào 
giờ đó để xem bởi vì chỉ vào giờ đó họ mới có thể xem được các 
chương trình của The Beatles, Elvis Presley, The Temptations, hay 
một chương trình xiếc đặc biệt nào đó. Không có mặt ở nhà vào lúc 
đó cũng có nghĩa là bạn sẽ lỡ mất dịp được xem buổi đàm thoại phát 
vào sáng thứ hai về chương trình đã phát tối hôm trước. 

Máy thu hình thông thường chỉ cho chúng ta xem những gì 
chúng ta muốn xem chứ không cho ta chọn thời điểm để xem. 
Thuật ngữ chỉ loại hình này là “sự đồng bộ”. Người xem phải đồng 
bộ hóa thời gian của mình theo chương trình mà đài phát. Đó là 
cách tôi đã xem chương trình The Ed Sullivan Show cách nay ba 
mươi năm, và đó vẫn còn là cách mà chúng ta sẽ xem chương trình 
truyền hình mỗi tối. _ 

Trong những năm đầu của thập niên 80, đầu máy video ta đời 
tạo cho chúng ta điều kiện linh hoạt hơn. Nếu bạn thích một 
chương trình nào đó, bạn có thể vặn giờ thu lại vào băng để có thể 


Các ứng dụng và thiết bị 


xem lại lúc nào tùy thích. Bạn có thể lập riêng một chương trình 
mình muốn và hàng triệu người đã làm như vậy. Các cuộc nói 
chuyện trên điện thoại cũng phải đồng bộ, bởi cả hai bên đều phải 
có mặt cùng lúc tại hai đầu dây. Khi bạn thu một chương trình 
truyền hình hay bạn cài cho máy ghi âm ghi lại các cuộc điện thoại 
gọi tới tức bạn đang chuyển việc liên lạc đồng bộ sang một hình 
thức khác tiện lợi hơn: đó là liên lạc “không đồng bộ”. 

Bản chất của con người là tìm cách chuyển đổi các cuộc liên lạc 
đồng bộ thành các hình thức liên lạc không đồng bộ. Trước khi chữ 
viết ra đời, cách đây khoảng 5.000 năm, hình thức thông tin liên lạc 
duy nhất lúc bấy giờ là lời nói và thính giả phải đến tận nơi mới có 
thể nghe được. Từ khi chữ viết ra đời, người ta có thể lưu trữ thông 
tin lại để đọc khi nào thuận tiện. Tôi viết những dòng này tại nhà 
tôi vào đầu năm 1995, nhưng tôi không biết khi nào bạn sẽ đọc nó 
và đọc nó ở đâu. 

Một trong những lợi ích mà xa lộ thông tin ban tặng là chúng 
ta có thể khống chế nhiều hơn đối với các chương trình. Một khi 
bạn đã làm cho thông tin liên lạc trở nên không đồng bộ thì bạn 
cũng có thể tăng khả năng lựa chọn của mình. Người xem hiếm khi 
thu lại các chương trình đã phát của đài truyền hình mà họ thường 
thích thuê phim về xem hơn. Trong các cửa hàng cho thuê băng 
video, chúng: ta có hàng ngàn cơ hội lựa chọn với giá chỉ vài đô la, 
nhờ vậy người ta có thể xem các chương trình của Elvi¿, the Beatles 
hay Greta Garbo vào bất cứ lúc nào họ muốn. 

Truyền hình ra đời cách đây chưa tới sáu mươi năm nhưng nó 
đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống hầu như của mọi người. Nhưng 
truyền hình, trong chừng mực nào đó, chỉ là loại thay thế máy thu 
thanh, một loại hình trong gần hai. mươi năm đã đưa phương tiện 
giải trí bằng điện tử đến với mọợi gia đình. Nhưng rồi đây sẽ không 
có phương tiện truyền thanh nào có thể sánh được với những gì xa 
lộ thông tin sẽ mang lại cho chúng ta nay mai. 

Xa lộ thông tin sẽ tạo ra những khá năng mà thoạt nghe có vẻ 
như chuyện thần thoại. Nhưng không, đó chính là kỹ thuật sẽ làm 
cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và tốt đẹp hơn. Vì khách hàng - 


98 | Con đường phía trước 


vốn đã hiểu rõ giá trị của phim ảnh và sẵn sàng trả tiền để được xem 
nó thì việc được xem phim theo sở thích sẽ là một ứng dụng quan 
trọng trên xa lộ thông tin. Tuy nhiên, đó không phải là công cụ đầu 
tiên. Chúng ta đã biết rằng máy điện toán rồi sẽ được nối mạng với 
nhau, và chất lượng hình ảnh của phim chiếu trên các hệ thống cũ 
không tốt lắm. Tuy nhiên, các hệ thống đó sẽ có khả năng tạo ra 
nhiều ứng dụng khác như trò chơi điện tử, thư điện tử, hay khả năng 
thanh toán với ngân hàng mà không phải đến tận nơi. Khi hình ảnh 
video có chất lượng cao được truyền đi thì các loại đầu máy video 
trung gian như hiện nay không còn nữa; bạn chỉ việc chọn từ trong 
một danh mục đài các loại chương trình bạn thích. Hiện nay, hệ 
thống chiếu phim video theo yêu cầu đã được lắp tại một số khách 
sạn loại sang, thay thế hoặc bổ sung cho các chương trình chiếu phim 
trên truyền hình. Hiện nay các khách sạn, sân bay, thậm chí trên các 
chuyến bay sẽ là nơi để người ta thí điểm các loại dịch vụ mới của 
xa lộ thông tin để sau này sẽ đi vào từng gia đình. 

Các chương trình giải trí trên truyền hình sẽ được tiếp tục phát ' 
sóng theo chương trình đồng bộ như hiện nay. Còn các chương trình 
xem theo yêu câu, cũng như hàng ngàn các chương trình phim khác, 
sẽ sẵn sàng trên xa lộ để bạn có thể xem vào lúc nào tùy thích. Bạn 
có thể xem một chương trình bạn yêu thích vào bất cứ giờ nào và 
ngày nào thuận tiện cho bạn. Yêu cầu của bạn về một chương trình 
cụ thể nào đó sẽ được ghi nhận và các bit, thông qua mạng lưới, sẽ 
chuyển chương trình tới bạn. Xa lộ thông tin sẽ tạo cho bạn có cảm 
giác rằng tất cả các thiết bị trung gian giữa bạn và chương trình bạn 
yêu thích không còn nữa. Bạn chỉ cần nêu ra những gì bạn muốn, 
và lập tức bạn được phục vụ ngay. 

Các chương trình chiếu phim, chương trình truyền hình và mọi 
loại thông tin dạng số sẽ được lưu trữ lại trên servers “máy phục vụ”, 
tức một dạng máy điện toán với các, đĩa có dung lượng bộ nhớ rất 
lớn. Các máy phục vụ này sẽ cung cấp thông tin cho bất cứ nơi nào 
trên mạng lưới. Nếu bạn muốn xem một phim đặc biệt nào đó, muốn 
kiểm tra vấn để gì, muốn tìm lại các thư điện tử bạn đã gởi đi, yêu 
cầu của bạn sẽ được chuyển sang máy phục vụ lưu trữ thông tin đó. 


Các ứng dụng và thiết bị | 99 


Seruer tương tác đẳa 
Ðpbưtơng tiện da trên 
máy tínb cá nbân 
(năm 1995) 


Các dữ liệu dạng số theo yêu cầu đó sẽ được lấy ra từ một máy 
phục vụ và chuyển tới máy thu hình, máy điện toán cá nhân, hoặc 
điện thoại của bạn, tức những cống cụ thông tin của bạn. Những 
thiết bị dạng số này cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chúng như 
các thiết bị dạng tương tự đã làm trước đây. Không giống như các 
thiết bị xử lý từ chuyên dùng đã đưa bộ vi xử lý đầu tiên vào các 
văn phòng làm việc, các thiết bị thông tin này sẽ là những thiết bị 
đa dụng, là những máy điện toán có thể lập trình và được nối với 
xa lộ thông tin. 

Thậm chí đối với một chương trình truyền hình trực tiếp, bạn 
cũng có thể dùng bộ điều khiển từ xa bằng hồng ngoại để khởi động, 
ngừng, hoặc quay trở lại bất cứ phần đoạn nào của chương trình khi 
bạn muốn. Trường hợp đang xem nhưng có ai đó đến, bạn có thể 
cho chương trình ngưng lại trong bao lâu tùy thích. Tóm lại, bạn có 
thể điều khiển được chương trình. Tất nhiên, trừ trường hợp là bạn 
không thể cho quay nhanh để xem những phần sắp tới vì đây là 
chương trình truyền hình trực tiếp và nó vẫn đang diễn ra. 


t00 | Con đường phía trước 


Việc phân phát các chương trình truyền hình và phim, về 
phương điện kỹ thuật là việc khá đơn giản. Hầu hết người xem đã 
biết về kỹ thuật xem phim theo yêu cầu và hẳn sẽ hoan nghênh 
tính chất tự do nó mang hại. Nó có khả năng tiểm tàng mà trong 
thuật ngữ điện toán gọi là 'ứng dụng phụ' của xa lộ. Ứng dụng phụ 
có nghĩa là việc ứng dụng một kỹ thuật sao cho hấp dẫn khách hàng 
_ tới mức nó khích động tiểm-lực thị trường sôi động lên và khuyến 
khích việc phát minh sáng tạo trở thành yếu tố không thể thiếu 
được, thậm chí điều đó chưa hề được các nhà phát minh nghĩ tới. 
Skin-So-Soft là một loại nước hoa đang được bán trên thị trường, 
bỗng có ai đó phát hiện ra rằng nước hoa này còn có đặc tính là trừ 
được côn trùng. Hiện nay, loại nước hoa này vẫn còn được bán theo 
chức năng ban đầu của nó là làm mềm da, nhưng doanh số của nó 
tăng cao hơn nhiều lại nhờ ở ứng dụng phụ. - 

Cái tên thì mới nhưng ý nghĩ về nó thì không mới. Thomas 
Edison là một thương gia vĩ đạt đồng thời cũng là một nhà sáng tạo 
lừng danh. Khi ông thành lập Công ty Edison General Electric vào 
năm 1878, ông hiểu rằng muốn bán được điện ông phải chứng minh 
cho người mua hiểu về giá trị của nó - chỉ bằng một động tác bật 
công-tắc, ánh sáng sẽ tràn khắp ngôi nhà dù là giữa ban ngày hay 
ban đêm. Edison đã khêu gợi trí tưởng tượng của công chúng bằng 
việc so sánh rằng giá của đèn điện rồi đây sẽ rẻ tới mức chỉ có nhà 
giàu mới có thể mua đèn cây. Ông đã tiên đoán chính xác rằng mọi 
người sẽ sẵn lòng trả tiền điện để họ có thể tận hưởng ứng dụng tiện 
lợi của kỹ thuật này. _ 

Điện đã có chỗ đứng trong hầu khắp các gia đình như là 
nguồn cung cấp ánh sáng chính, nhưng ngoài ra nó còn một số 
ứng dụng khác. Công ty Hoover đã phát minh ra máy hút bụi. 
-Nồi cơm điện trở nên rất phổ biến, và theo sau nó là lò sưởi bằng 
điện, lò nướng bánh mì, tủ lạnh, máy giặt, bàn ủi, máy sấy tóc, 
và vô số các ứng dụng thay thế sức người khác, và điện đã trở 
thành một nhu cầu thiết yếu. Các ứng dụng phụ giúp đưa các 
tiến bộ kỹ thuật từ chỗ tò mò tìm hiểu thành ra những thứ cơ 
bản để làm rạ tiền. | 


Các ứng dụng và thiết bị | 101 


Trong chương ba, tôi đã đề cập tới việc bộ xử lý từ (văn bản) đã 
đưa bộ vi xử lý đi vào khắp các văn phòng làm việc trong thập niên 
70. Đầu tiên, nó do các máy chuyên dùng cung cấp, chẳng hạn như 
máy của Wang chỉ chuyên sử dụng để xử lý văn bản. Thị trường của 
bộ xử lý văn bản phát triển hết sức nhanh chóng cho đến khi có 
tất cả khoảng 50 nhà sản xuất nhập cuộc, với tổng doanh số bán ra 
khoảng 1 tỷ Mỹ kim mỗi năm. | 

Chỉ trong vòng vài năm, máy điện toán cá nhân xuất hiện. Khả 
năng chạy được nhiều loại ứng dụng khác nhau là một điều mới. 
Người sử dụng máy điện toán có thể thoát WordStar (một trong 
những ứng dụng xử lý văn bản phổ biến trong những năm đó) để 
khởi động một ứng dụng khác, chẳng hạn như chương trình bảng 
biểu VisiCalc, hoặc dBASE để quản lý cơ sở dữ liệu. Nói chung, 
WordStar, VisiCalc và đBASE khá hấp dẫn và đã khiến người ta mua 
nhiều máy điện toán cá nhân hơn. Đó chính là những ứng dụng phụ. 

Ứng dụng phụ đầu tiên của chiếc máy IBM PC là Lotus 1-2-3, 
một loại chương trình chuyên tính bảng biểu phù hợp với sức mạnh 
của máy đó. Ứng dụng phụ của máy Apple Macintosh là Aldus 
PageMaker một ứng dụng trình bày tài liệu để in (chế bản điện tử), 
là Microsoft Word để xử lý văn bản, và Microsoft Excel để lập bảng 
biểu. Trước đó, hơn một phần ba máy Macintosh dùng trong kinh 
doanh và nhiều máy dùng trong gia đình được mua để dùng vào việc 
mà nay có nhiều tên gọi như là thiết bị in ấn để bàn, in ấm với sự 
trợ giúp của máy tính, chế bản điện tử v.v. 

Xa lộ hình thành nhờ ở sự hợp lưu của những tiến bộ kỹ thuật 
của cả hai lĩnh vực thông tin liên lạc và máy điện toán. Không một 
sự tiến bộ đơn lễ nào có thể sản sinh ra các ứng dụng phụ cần thiết 
trừ phi cùng kết hợp với nhau. Xa lộ sẽ trở thành một phương tiện 
không thể thiếu được bởi nó sẽ tạo ra sự kết hợp giữa thông tin, các 
dịch vụ giáo dục, giải trí, mua bán, và sự liên lạc giữa con người với 
nhau. Chúng ta chưa thể chắc chắn một cách chính xác khi nào sẽ: 
có đây đủ tất cả các thành phần cần thiết. Những thiết bị thông tin 
dễ dàng sử dụng sẽ là những thành phần mang tính quyết định. 
Ngay trong những năm sắp tới sẽ có sự gia tăng rất nhanh các thiết : 


-102 | Con đường phía trước 


bị số dưới nhiều dạng với những tốc độ truyền đạt thông tin khác 
nhau. Tôi sẽ tiếp tục bàn sâu vào vấn để này sau. Bây giờ, chúng ta 
chỉ cần biết rằng những ứng dụng giống như dạng máy điện toán cá 
nhân sẽ giúp mỗi chúng ta đuy trì sự liên lạc với nhau cũng như với 
các nguồn thông tin. Trong đó bao gồm cả các thiết bị dạng số thay 
thế các thiết bị dạng tương tự, kể cả máy thu hình và điện thoại 
đang vây quanh chúng ta., Chúng ta cũng đã tin rằng những thứ 
nào còn tồn tại được sẽ trở thành những thứ không thể thiếu được. 
Mặc dù chúng ta chưa biết những dạng nào sẽ trở nên phổ biến, 
nhưng chúng sẽ là những máy điện toán đa dụng, có thể lập trình 
được và được nối với xa lộ. ˆ 

Nhiều gia đình hiện đã có hai loại hạ tầng cơ sở của thông tin 
liên lạc chuyên dùng là đường dây điện thoại và cáp truyền hình. 
Khi các hệ thống chuyên dùng này được kết hợp lại thành một 
hệ thống thông tin dạng số PhY nhất, đó là lúc xa lộ thông tin 
xuất hiện. 

Máy thu hình của bạn rồi đây nhìn không giống như một máy 
điện toán và không có bàn phím, nhưng những phần điện tử bổ: 
sung lắp bên trong hoặc được gắn vào sẽ làm cho cơ cấu của máy 
thu hình mang đặc tính của một máy điện toán cá nhân. Máy thu 
hình của bạn sẽ được nối vào xa lộ thông qua một hộp điều khiển 
tương tự như những hộp được các công ty cáp truyền hình gắn kèm 
theo máy của bạn hiện nay. Nhưng các hộp điều khiển này sẽ bao 
gồm các chức năng của một máy điện toán đa dụng cực mạnh. Hộp 
điều khiển này có thể sẽ được lắp vào bên trong, hoặc đặt ở phía 
sau, hay để ngay bên trên máy thu hình, hoặc cũng có thể đặt ở tầng 
hầm hay tại một nơi ở bên ngoài căn nhà của bạn. Cả máy điện toán 
cá nhân và chiếc hộp điều khiển của máy thu hình sẽ được nối vào 
_ xa lộ thông tin để thực hiện các cuộc “đối thoại” thông qua các thiết 
bị chuyển mạch hay các máy phục vụ của mạng lưới, truy tìm thông 
tin để chuyển tới người thuê bao theo yêu cầu của họ. 

Mặc dù hộp điều khiển có đặc tính rất giống như máy điện toán 
cá nhân, nhưng cách sử dụng hai loại này lại hoàn toàn khác nhau, 
đó là khoảng cách. Hiện nay, hơn một phần ba số hộ gia đình người 


Các ứng dụng và thiết bị | 103 


Mô bình một bộp điều kbiển máy tbu bình 


Mỹ đã có máy điện toán cá nhân (không kể các máy trò chơi điện 
tử). Gần như mọi gia đình sau này sẽ có ít nhất là một máy được nối 
trực tiếp vào. xa lộ thông tin. 

Đây là những thiết bị bạn dùng khi cần tính toán, lãỹ đánh máy 
một thư từ nào đó. Nó đặt một màn hình có chất lượng cao cách 
mặt bạn khoảng chừng nửa thước sao cho mắt bạn dễ dàng đọc được 
nội dung hay hình ảnh nhỏ trên đó. Màn hình lớn của máy thu 
hình của bạn đặt tại nơi nào đó trong căn phòng, không có sự hiện 
diện của bàn phím, dù không tạo ra không khí riêng tư, nhưng nó 
sẽ là phương tiện lý tưởng khi có nhiều người cần xem cùng một lúc. 

Các hộp điều khiển và giao diện của máy điện toán được thiết 
kế sao cho một máy thu hình kiểu cũ nhất và hầu hết các loại máy 
điện toán cá nhân đều có thể tiếp cận được với xa lộ thông tin. Sau 
này sẽ có những máy thu hình và máy điện toán cá nhân mới với 
hình ảnh có chất lượng tốt hơn. Những hình ảnh trên máy thu hình 

-hiện nay còn rất kém so với hình ảnh trên các tạp chí hay trên các 
màn hình của các rạp chiếu phim. Trong khi hiện nay tín hiệu trên 


¡04 | Con đường phía trước 


máy thu hình của Mỹ có tới 486 dòng thông tin hình ảnh nhưng 
hâu hết đều rất khó phân biệt được, và các đầu máy video kiểu gia 
đình chỉ có khoảng 260 dòng phân giải. Kết quả là người xem gặp 
khó khăn trong việc đọc danh sách các diễn viên, đạo diễn của phim 
trên màn hình. Máy thu hình của chúng ta có tỷ lệ cỡ ảnh (tức tương 
quan giữa chiều rộng và chiều cao của hình ảnh) là 4 x 3, có nghĩa 
là chiều rộng rộng hơn một phần ba so với chiều cao của hình ảnh. 
Hình ảnh phim truyện thường có tỷ lệ cỡ ảnh là 2 x I, tức chiều 
rộng gấp đôi chiều cao. 

Những máy thu hình có độ phân tích cao (HDTV-Hight 
Defintion Television) có thể có tới hơn 1000 dòng phân giải, với tỷ 
lệ cỡ ảnh là l6 x 9 và màu sắc đẹp, đang được thử nghiệm, và hình 
ảnh của nó thật tuyệt vời. Mặc dù hiện nay giá các loại máy thu 
hình này còn rất đắt, nhưng rồi nó sẽ trở nên phổ biến hơn bởi vì 
xa lộ sẽ làm cho đầu máy video có thể tiếp nhận được hình ảnh có 
độ phân giải cao và các tỷ lệ cỡ ảnh khác nhau. Ý nghĩ về độ phân 
giải có thể điều chỉnh được cũng khá quen thuộc với người sử dụng 
máy điện toán cá nhân, họ có thể chọn độ phân giải điển hình hiện 
nay là 480 (còn gọi là VGA) hoặc cao hơn từ 600, 768, 1024 hoặc 1.200 
đòng phân giải ngang tùy thuộc vào loại màn hình họ có. 

Cả hai loại màn hình của máy thu hình và máy điện toán cá 
nhân sẽ được tiếp tục cải tiến cho nhỏ hơn và có chất lượng tốt hơn. 
Hầu hết có hình dạng giống một tấm bảng trắng nhưng ở dạng số, 
có thể treo trên tường, có chiều đày khoảng một inch. Loại này sẽ 
thay thế loại bảng đen và bảng trắng hiện đang dùng. Bảng này sẽ 
thể hiện hình ảnh, phim hoặc văn bản, hay những hình ảnh có chỉ 
tiết li ti khác. Người ta có thể vẽ hoặc viết trên bảng đó. Máy điện 
toán nối với bảng này sẽ nhận dạng chữ viết và chuyển chúng thành 
loại chữ có thể đọc được. Những thiết bị này trước hết sẽ được trang 
bị cho các cuộc hội nghị và sau đó là các cơ quan và thậm chí cả 
cho các gia đình. 

Điện thoại hiện đang dùng sẽ được nối chung mạng với máy điện 
toán cá nhân và máy thu hình. Nhiều kiểu điện thoại trong tương lai 
sẽ có một màn hình phẳng, và một máy chụp hình tí hon. Hoặc 


Các ứng dụng và thiết bị | 105 


ngược lại, chúng có hình dạng giống như kiểu chúng ta đang sử dụng 
hiện nay. Nhà bếp rồi sẽ có điện thoại treo tường, bạn có thể nhìn 
thấy người đang nói chuyện với bạn hoặc bất cứ hình ảnh nào người 
đó muốn chuyển đến cho bạn. Về phương diện kỹ thuật thì loại điện 
thoại treo trên máy giặt sẽ có đặc tính gần giống như chiếc hộp điều 
khiển trong phòng khách và chiếc máy điện toán trong phòng làm 
việc của bạn, nhưng về hình đáng thì nó vẫn là hình dáng của chiếc 
máy điện thoại. Bên trong chiếc vỏ bọc ngoài, tất cả các loại thiết bị 
thông tin sẽ có cấu trúc gần giống như một máy điện toán cá nhân. 
Hình dáng bên ngoài của chúng chẳng nói lên được điều gì so với vô 
vàn chức năng khác nhau mà chúng có thể thực hiện được. 

Trong một xã hội luôn chuyển động, người ta thấy cần phải làm 
việc một cách có hiệu quả ngay cả những lúc đang trên đường đi. 
Hai thế kỷ trước đây, khách lữ hành thường mang theo một “bàn gỗ. 
hay còn gọi là lap desk”. Nó có mặt bàn được gắn vào một hộp nhỏ 


Máy tínb loại Notebook uới 
Ppbương tiện Multtmedia 


106 _| Con đường phía trước 


màu gụ và có ngăn kéo để đựng bút mực. Khi gấp lại rất gọn nhẹ, 
và khi mở ra, nó là chiếc bàn viết. Ngày nay, loại bàn viết đó đã 
được thay thế bằng chiếc máy điện toán xách tay, còn được gọi một 
cách phổ biến theo tiếng Anh là laptop. Nhiều người, trong đó có 
cả tôi, thường làm việc ở cả hai nơi: văn phòng và ở nhà, chọn loại 
laptop này (hay một loại hơi nhỏ hơn, gọi là notebook) để dùng như 
một máy điện toán chính. Những chiếc máy điện toán nhỏ này rồi 
đây cũng sẽ được nối vào mạng lưới của công ty. Những chiếc 
notebook đó sẽ tiếp tục được cải tiến sao cho ngày càng mỏng hơn... 
Notebook là loại máy điện toán xách tay nhỏ nhất và phổ biến nhất 
hiện nay, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện loại máy điện toán 
bỏ túi với màn hình màu cỡ bằng tấm ảnh. 

Hiện nay, bạn đang mang theo trong người những thứ gì nào? Có 
lẽ ít ra là một chùm chìa khoá, giấy chứng minh thư, tiền và một 
đồng hồ đeo tay. Cũng rất có thể bạn mang theo thẻ tín dụng, sổ 
tiết kiệm, séc du lịch, sổ địa chỉ, số lịch hẹn công tác, tập giấy ghi 
chép, sách để đọc, máy ảnh, máy ghi âm bỏ túi, điện thoại di động, 
máy nhắn tin, về xem hòa nhạc, bản đỏ, la bàn, máy tính bỏ túi và 
có lẽ một chiếc còi cấp cứu dùng khi bị nạn. 

Bạn có thể cất những thứ này và nhiều thứ khác nữa vào trong 
một thiết bị thông tin mà chúng tôi gọi là ví điện toán cá nhân 
(Wallet PC). Nó có cùng cỡ với chiếc ví tiền chúng ta đang dùng 
hiện nay. Nó sẽ hiển thị các mẫu tin nhắn, lịch công tác, và bạn 
cũng có thể đọc hoặc gởi thư điện tử hay các bản fax, theo dõi thời 
tiết hay giá cổ phần ở thị trường chứng khoán, và chơi được cả các 
trò chơi đơn giản lẫn phức tạp. Tại các cuộc họp, bạn có thể ghi 
chép, kiểm tra các buổi hẹn, xem lướt qua các thông tin, hoặc chọn 
một trong hàng ngàn cách điều khiển dễ dàng để ngắm các tấm 
hình của các con bạn. 

Thay vì phải mang theo tiền mặt, chiếc ví mới của bạn có thể 
chứa tiền ở dạng số mà người ta không thể nào làm giả được. Bạn 
có thể trao cho ai đó một tờ đô Ïa, một tấm séc, hoặc các phương 
tiện thanh toán khác, có nghĩa là khi trả một khoản tiền nào đó, 
bạn không cần phải thể hiện điều đó trên giấy. Các khoản thanh 


Các ứng dụng và thiết bị | 107 


toán bằng thẻ tín dụng hoặc qua phương tiện điện thoại được trao 
đổi dưới dạng thông tin tài chánh số. Nay mai, chiếc ví điện toán sẽ 
giúp bạn gởi hoặc nhận lại các khoản tiền dưới dạng số. Chiếc ví của 
bạn sẽ được nối với máy điện toán của cửa hàng để bạn chuyển tiền 
mà không phải đích thân đi đến quây thu tiền của cửa hàng. Nếu 
con bạn xin tiền, bạn có thể chuyển cho cháu 5 đô la từ ví điện 
toán của bạn sang ví điện toán của cháu. _ 

Khi ví điện toán cá nhân trở nên phổ biến, tình trạng đông 
nghẹt người đứng chờ để kiểm tra tại những nơi công cộng như ở 
sân bay, nhà hát sẽ được giải quyết. Chẳng hạn khi bạn đi qua một 
cửa ra của sân bay, ví điện toán của bạn sẽ được nối với máy của sân 
bay và xác nhận rằng bạn đã trả tiền vé. Bạn cũng không cần phải 
dùng chìa khóa hay thẻ từ để đi qua một cửa nào đó. Ví điện toán 
cá nhân sẽ giới thiệu nhận dạng của hàn vào máy điện toán đang 
quản lý ổ khóa đó. 

Rồi đây tiền mặt và thẻ tín ti sẽ không còn, nh đó mục tiêu 
của bọn tội phạm sẽ là chiếc ví điện toán của bạn, cho nên phải đề 
ra biện pháp đề phòng. Ví điện toán sẽ lưu trữ những “chìa khóa” 
để bạn dùng. Bạn sẽ dễ dàng vô hiệu hóa chìa khóa của bạn, và việc 
đó sẽ được thay đổi thường xuyên. Đối với những thương vụ quan 
trọng, chiếc chìa khóa trong ví điện toán của bạn chưa đủ bảo đảm 
an toàn. Một giải pháp là bạn dùng một mật khẩu vào thời gian bạn 
chuyển tiền. Máy thu ngân tự động sẽ yêu cầu bạn báo số nhận dạng 
của bạn, thực ra đó là một mật khẩu rất ngắn. Giải pháp khác không 
cần phải nhớ mật khẩu là giải pháp dùng thước đo sinh học. Giải 
pháp dùng thước đo sinh học này an toàn hơn nhiều và gần như 
chắc chắn rằng cuối cùng nó cũng sẽ được đưa vào trong ví điện toán 
cá nhân. 

Hệ thống an toàn sinh học ghi lại những đặc điểm thân thể như 
giọng nói, vân tay. Chẳng hạn, chiếc ví điện toán của bạn yêu cầu 
bạn đọc to lên bất kỳ chữ nào và giọng đó được phản ảnh lên màn 
hình, hoặc yêu cầu bạn ấn ngón tay cái của bạn lên bề mặt của một 
thiết bị khi bạn sắp sửa thanh toán một khoản tiền lớn nào đó. Ví 
điện toán sẽ so sánh giọng nó “nghe” được hay “cảm nhận” được 


08 | Con đường phía trước 


với giọng hay vân tay của bạn mà nó đã lưu trữ dưới dạng số xem 
có đúng không. 

Chiếc ví điện toán cá nhân với những thiết bị thích hợp có thể 
sẽ báo cho bạn biết một cách chính xác rằng bạn đang ở nơi nào 
trên trái đất này. Những vệ tỉnh có hệ thống định vị toàn cầu 
(Global Positioning System - GPS) bay trong một quỹ đạo chung 
quanh quả đất phát ra những tín hiệu báo cho máy bay phản lực, 
tàu biển, tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân, có trang bị hệ thống 
tiếp nhận GPS biết vị trí chúng đang ở chính xác tới mức chỉ 
chênh lệch vài chục thước. Những thiết bị như vậy hiện đang được 
bán với giá chỉ vài trăm đô, và chúng sẽ được lắp vào trong ví điện 
toán cá nhân. 


Ví điện toán cá rrbân 


Chiếc ví điện toán sẽ nối bạn với xa lộ thông tin trong khi bạn 
đang đi trên một xa lộ thực sự nào đó và nó sẽ báo cho bạn biết 
hiện bạn đang ở đâu. Bộ loa được lắp bên trong ví sẽ nói cho bạn 
biết mọi bất trắc có thể xảy ra trên đường bạn đi. Nó sẽ báo cho 
bạn biết rằng bạn nên ra sân bay sớm hơn dự định vì đường đó có 
thể sẽ bị tắc, và nó sẽ gợi ý cho bạn một con đường tắt để đi. Bản 
đổ màu của chiếc ví điện toán sẽ chỉ vị trí bạn đang đến với bất cứ 
loại thông tin nào bạn cần: tình hình đường sá và thời tiết, khu vực 
cắm trại, các danh lam thắng cảnh, thậm chí các cửa hàng bán thức 


Các ứng dụng và thiết bị | 109 


ăn nhanh. Bạn có thể hỏi: “Nhà hàng Trưng Quốc nào gần nhất cờn 
đang mở cửa?” và câu hỏi đó của bạn sẽ được chuyển tới ví điện toán 
thông qua một mạng lưởi vô tuyến. Khi bị lạc đường hay lúc ở trong 
rừng già, nó sẽ là chiếc la bàn hoặc tựa như một con dao nhỏ nhiều 
lưỡi rất hữu dụng cho bạn. 

Thực ra, tôi cho rằng chiếc ví điện toán cá nhân của bạn cũng 
giống như một con dao nhỏ nhiều lưỡi. Lúc còn bé, tôi cũng có một 
con dao như vậy, nó có chiếc cán bóng láng màu đỏ với một chữ 
thập màu trắng với nhiều lưỡi và nhiều công cụ khác nhau, kể cả 
một cái tuốc nơ vít, một cái kéo tí xíu, và một cái mở nút chai (mặc 
dù tôi chưa bao giờ dùng tới loại phụ tùng đặc biệt này). Một số ví 
điện toán cá nhân khá đơn giản, chỉ gồm vài công cụ cơ bản như 
một màn hình, một micro, một thiết bị an toàn để chuyển tiền dạng 
số, và khả năng có thể đọc hoặc sử dụng các thông tin cơ bản. 
Những cái khác thì đầy dẫy các thiết bị khác nhau, kể cả máy ảnh, 
máy quét để có thể đọc được các mẫu tin in hoặc viết tay, và hệ 
thống tiếp nhận khả năng định vị toàn cầu. Hầu hết các loại ví điện 
toán cá nhân sẽ có một nút bấm báo động khi bạn gặp nguy hiểm 
cần được giúp đỡ. Một số còn có cả nhiệt độ kế, phong vũ biểu, thước 
đo độ cao và thiết bị đo nhịp tim. | 

Do có nhiều loại ví với nhiều chức năng, kiểu dáng khác nhau 
nên giá cả cũng rất khác nhau. Nhưng nhìn chung, giá một chiếc 
ví điện toán cá nhân khoảng bằng giá một máy ảnh hiện nay. Giá 
một “thẻ thông minh” đơn giản chỉ có một chức năng để thanh 
toán tiển dạng số chỉ bằng giá một máy ảnh chụp một lần hiện 
nay, trong khi đó, giống như một máy ảnh hiện đại, giá một chiếc 
ví điện toán cá nhân tỉnh vi thực sự có thể lên tới 1000 đô hay 
cao hơn, nhưng nó có chức năng hoạt động vượt xa các máy điện 
toán chỉ cách nó khoảng mười năm trước. “Thẻ thông minh”, một 
dạng cơ bản nhất của ví điện toán cá nhân, trông giống như một 
thể tín dụng hiện đang rất phổ biến ở Châu Âu. và sẽ lưu trữ tiền, 
vé, hay y bạ của bạn. Nó không có màn hình, không có thiết bị 
nghe, hoặc các tiện ích khác như của các ví điện toán đắt tiển. 
Nhưng nó khá tiện lợi khi đi du lịch hoặc làm chức năng như một 


I10 | Con đường phía trước 


bộ phận lưu trữ, và có lẽ bấy nhiêu cũng đủ đáp ứng được yêu cầu 
của người sử dụng. : 

Trường hợp bạn không mang theo chiếc ví điện toán, bạn sẽ 
phải sử dụng các trạm liên lạc công cộng để tiếp cận với xa lộ, một 
số miễn phí, số khác bạn phải trả tiền. Trên thực tế, nó chẳng 
những thay thế điện thoại mà cả các phương tiện thanh toán bởi 
vì nó có khả năng riêng cũng như các ứng dụng khác của xa lộ, từ 
việc gởi nhận các tin nhắn, truy tìm trên bản đồ và mua các loại 
vé. Nhưng tiếp cận thông qua các quầy ki-ốt là chính và chúng có 
mặt ở khắp nơi. Một số ki-ốt có trình bày các quảng cáo nối với 
một số máy dịch vụ đặc biệt giống như kiểu máy điện thoại tại các 
sân bay nối thẳng với khách sạn hay dịch vụ cho thuê xe hiện nay 
vậy. Nhìn bề ngoài trông nó khá thô kệch giống như các máy đổi 
tiền hiện đang sử dụng tại các sân bay, nhưng bên trong là cả một 
chiếc máy điện toán cá nhân. 

Dù cho máy điện toán đó có hình dạng gì đi nữa thì người sử 
dụng phải biết cách tiếp cận được các ứng dụng của nó. Hãy hình 
dung cách bạn sử dụng một bộ điều khiển từ xa để chọn chương 
trình truyền hình. Các hệ thống mới trong tương lai sẽ có nhiều 
chọn lựa hơn và sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thay vì phải nhớ số của 
từng kênh để chọn chương trình thích hợp, các ứng dụng sẽ hiện 
lên trong một trình đơn đồ họa và bạn chỉ việc đưa con trỏ đến một 
biểu tượng vẽ một hình ảnh rất dễ hiểu để chọn đúng thứ mình cần. 

Thậm chí không cần phải sử dụng con trỏ, bạn chỉ cần nói trực tiếp 
vào máy thu hình, máy điện toán hay bất cứ thiết bị thông tin nào 
khác, để nó thực hiện điều bạn cần. Đầu tiên, chúng ta phải có một số 
vốn từ vựng nhất định, nhưng về sau chỉ cần dùng lời để trao đổi. Khả 
năng này đòi hỏi phải có phần cứng và phần mềm thật mạnh bởi 
những đàm thoại mà con người hiểu một cách hết sức dễ dàng thì đối 
với máy điện toán là công việc vô cùng khó khăn. Hiện nay, việc nhận 
biết và thực hiện theo các lệnh được định trước như “Gọi chị tôi” đã 
được máy nhận biết và thực hiện khá tốt. Nhưng đối với máy điện 
toán, việc nhận biết một câu tùy tiện nào đó là việc rất khó, và phải 
mất ít ra là mười năm nữa máy mới có thể thực hiện được điều đó. 


Các ứng dựng và thiết bị | III 


Những ai không thích dùng bàn phím hay nói trực tiếp, bạn có 
thể viết lên màn hình để ra lệnh cho máy. Cho đến nay có nhiều 
công ty, trong đó có cả Microsoft, đã bỏ ra nhiều năm trời để tạo ra 
cái mà chúng tôi gọi là “máy điện toán viết” có khả năng đọc được 
chữ viết. Nhưng tôi là người luôn lạc quan, tôi nghĩ rằng khả năng 
tạo ra phần mềm có thể nhận dạng được chữ viết của nhiều người 
sẽ sớm trở thành hiện thực. Những khó khăn chúng tôi gặp lại là 
những vấn đề hết sức tinh vi. Khi tiến hành thử nghiệm, hệ thống 
của chúng tôi hoạt động rất tốt, nhưng đối với những người mới sử 
dụng chúng lại lên tục giở trò. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng 
do việc vô tình nắn nót chữ viết đã khiến cho chúng dễ đọc hơn 
bình thường. Chúng tôi phải tìm cách thay đổi thay vì ì buộc mấy 
phải thích nghỉ với mình. 

Trong một trường hợp khác, có một ` kỹ sư nghĩ rằng đã tạo 
được một chương trình tốt nên tự hào đem trình bày thành tích. này 
với tôi. Nhưng khi họ trình diễn thì chương trình không hoạt động 
được. Nguyên nhân là vì tất cả các thành viên tham gia vào công 
trình này đều là những người cầm bút tay phải, do đó máy điện toán 
đã được lập trình để nhận biết các nét láy trong chữ viết đã không 
sao nhận biết được những nét lấy viết bằng tay trái của tôi. Tất nhiên 
việc làm cho máy nhận dạng được chữ viết to, nhỏ, nghiêng, đứng, 
viết bằng tay phải hay tay trái của từng người là một việc khó chẳng 
kém việc làm cho máy nhận dạng ra giọng nói của bạn. 

Dù cho bạn dùng tiếng nói, chữ viết, hay con trỏ để chọn những 
ứng dụng bạn cần, điều khác nhau ở đây không phải chỉ có các 
chương trình phim truyền hình mà là hàng loạt các loại ứng dụng 
khác nhau, và bạn muốn việc chọn lựa đó phải thật dễ dàng, không 
mất thời gian. Người sử dụng sẽ không thể chịu đựng nổi sự lầm lẫn, 
hoặc lãng phí thời gian. Phần mềm của xa lộ sẽ giúp cho việc tìm 
thông tin được dễ dàng, thậm chí khi người sử dụng không biết là 
mình đang tìm thông tin gì. Sẽ có vô số các loại thông tỉ tin và xa lộ 
sẽ truy nhập chúng vào trong hàng trăm thư viện. | 

Một trong những lo ngại đối với xa lộ:thông tin là 'sự quá tải về 
thông tin. Một số người hình dung một cách khá thông minh rằng 


¡12 | Con đường phía trước v. 


cáp quang của xa lộ sẽ giống như những đường ống khổng lỗ luôn 
tống ra ngoài một khối lượng thông tin rất lớn. 

Sự quá tải về thông tin không phải là vấn đề duy nhất đối với 
xa lộ, và nó cũng không phải là một vấn đề. Chúng ta đã từng đối 
phó với khối lượng thông tin rất lớn bằng cách dựa vào cơ sở hạ tầng 
rộng lớn hiện đang hình thành để giúp chúng ta chọn lựa — từ thẻ 
chọn sách trong thư viện, các bản tin tóm lược về phim ảnh, cho tới 
các trang vàng trong niên giám điện thoại và thư giới thiệu của bạn 
bè. Khi có ai đó tỏ ra lo ngại về sự quá tải thông tin, hãy hỏi họ 
xem họ sẽ làm cách nào để chọn những gì cần đọc. Khi chúng ta 
đến một cửa hàng sách hay một thư viện, chúng ta đâu có nghĩ rằng 
mình phải đọc hết mọi cuốn sách rồi mới mua được một cuốn. 
Chúng ta chọn được nhưng không cần phải đọc tất cả là nhờ có các 
phương tiện dẫn đường. Các phương tiện dẫn đường này bao gồm cả 
các quầy sách báo trên đường phố, hệ thống thập phân Dewey trong 
các thư viện, và mục điểm sách trên báo chí địa phương. 

Trển xa lộ thông tin, kỹ thuật và các dịch vụ về biên tập sẽ kết 
hợp nhau để giúp bạn chọn lựa thông tin. Hệ thống dẫn đường lý 
tưởng sẽ rất mạnh, có thể tiếp cận được bất cứ nguồn tin nào trong 
nguồn thông tin không có giới hạn đó. Phần mềm sẽ cho ra những 
trình câu hỏi, trình lọc, trình dẫn đường không gian, trình siêu liên 
kết và trình đại lý như là những kỹ thuật chọn lựa ưu việt. 

Có một cách giúp chúng ta dễ dàng hiểu được các phương pháp 
chọn lựa khác nhau là hãy nghĩ về chúng theo phép ẩn dụ. Hãy 
tưởng tượng ra một thông tin đặc biệt nào đó, chẳng hạn một bản 
sưu tập các loại sự kiện hay một danh mục phim, tất cả đều được để 
trong một nhà kho tưởng tượng nào đó. Một câu hỏi sẽ truy tìm tất 
cả các mục thông tin có trong nhà kho để xem có loại nào đáp ứng 
được các tiêu chuẩn bạn đã đề ra không. Một bộ lọc sẽ kiểm tra tất 
cả những thông tin mới được cho vào nhà kho để xem chúng có đáp 
ứng được các tiêu chuẩn không. Bộ phận dẫn đường không gian là 
một con đường bạn có thể đi vòng quanh trong nhà kho để kiểm 
tra danh mục tồn kho tại từng địa điểm. Nhưng có lẽ biện pháp hấp 

dẫn nhất, và cũng là biện pháp dễ dàng nhất trong tất cả các phương 


_ Các ứng dụng và thiết bị | 113 


tiện, là đăng ký sự giúp đỡ của một đại lý riêng (Agent), người sẽ đại 
điện cho bạn trên xa lộ thông tin. Người đại lý này thực tế là một 
phần mềm, nhưng nó đã được nhân cách hóa và bạn có thể nói 
chuyện với nó đưới hình thức này hay hình thức khác. Việc này. 
cũng giống như việc cử một trợ lý đi tìm danh mục hàng tổn kho 
cho bạn vậy. _ 

Và dưới đây là hoạt động của các hệ thống khác nhau đó. Hệ. 
thống câu hỏi, đúng như tên gọi là một câu hồi. Bạn có thể hỏi 
nhiều loại câu hỏi khác nhau và sẽ nhận được câu trả lời hoàn 
chỉnh. Giả sử bạn muốn tìm song không thể nhớ được trọn tên 
phim, bạn chỉ nhớ rằng nó được các minh tỉnh màn bạc Spencer 
Tracy và Katharine Hepburn thủ vai chính, và trong đó có một 
cảnh mà chàng hỏi hàng lô câu hỏi và nàng thì đang run lên vì - 
lạnh. Vậy mời bạn hãy đánh vào mục câu hỏi về tất cả các phim 
có “Spencer Tracy”, “Katharine Hepburn”, “lạnh” và “câu hỏi”. Để 
trả lời, một máy dịch vụ trên xa lộ sẽ nêu phim hài tình cảm Desk 
Set năm 1957, trong đó có cảnh Tracy nhìn chăm chăm vào một 
Hepburn run lập cập trên nóc một ngôi nhà đang giữa mùa đông. 
Bạn có thể xem được cảnh đó, có thể xem toàn bộ cuốn phim, có 
thể đọc phụ đề, xem mục điểm phim, và có thể đọc bất cứ bài báo 
nào để cập đến Tracy hoặc Hepburn có liên quan tới cảnh đó. Nếu 
bạn muốn xem bản có phụ đề đành cho các nước không nói tiếng 
Anh thì bạn có thể yêu cầu để được xem bản đó. Những phim này 
được lưu trữ trên các máy phục vụ tại nhiều nước và nếu bạn yêu 
cầu sẽ có ngay tức khác. 

Hệ thống này chứa những loại câu hỏi như: “Cho tôi xem bài báo 
viết về trường hợp sinh cơn trơng ống nghiệm đâu tiên”, hoặc “Cho tôi danh _ 
mục của tất cả các cửa hàng có bán từ hai loại thức ăn cho chó trở lên 
uà chuyển cho tôi một thàng theo địa chỉ này trơng vờng một tiếng đồng 
hô”.. Hệ thống này cũng có thể trả lời những loại câu hỏi phức tạp 
hơn nhiều. Bạn có thể hỏi “Thành phố nào có số người thường xem phim 
nhạc rock gà thường đọc uê thưởng mại quốc tế cao nhất” Nói chung, bạn 
không phải chờ lâu mới có được câu trả lời vì hầu hết các loại câu hỏi 
đều đã được mặc định trước và câu trả lời đã được lưu trữ lại. 


I14 | Con đường phía trước 


Bạn cũng có thể tạo ra “bộ lọc”, thực chất là những câu hỏi. Bộ 
lọc làm việc liên tục, truy nhập những thông tin mới phù hợp với 
sở thích của bạn, và lọc bỏ các tin không liên quan. Bạn cũng có thể 
lập trình một bộ lọc để thu thập thông tin theo sở thích riêng của 
mình, chẳng hạn như thông tin về các đội bóng địa phương hay 
những phát minh khoa học đặc biệt nhất. Giả sử dự báo thời tiết là 
tin tức quan trọng nhất đối với bạn thì bộ phận lọc sẽ xếp nó lên 
hàng đầu trong tờ báo cá nhân của bạn. Một số bộ lọc sẽ được máy 
điện toán của bạn tự động lập nên, lưu trữ những thông tin bạn ưa 
thích. Bạn cũng có thể tạo ra một bộ lọc đặc biệt, chẳng hạn “Cẩn 
mua phụ tùng của xe Nissan Maxima l990”, hoặc “Có ai muốn bán vật 
lưu niệm của World Cup  ưừa rôi không” hay “Có ai muốn tìm bạn để 
cùng đi chơi bằng xe đạp vào chiều chủ nhật, dù nắng hay mưa không” 
Bộ lọc sẽ tiếp tục tìm cho đến khi nào bạn ra lệnh ngưng. Nếu bộ 
lọc tìm được một bạn đồng hành cho bạn vào chiều chủ nhật chẳng 
hạn, nó sẽ tự động tìm hiểu thêm các tin tức khác đã có trên mạng 
về người đó. Nó sẽ cố gắng trả lời câu hỏi “Irông anh ta như thế nào?” 
— đó là câu hỏi đầu tiên bạn muốn biết về một người bạn mới. 

Hệ thống dẫn đường không gian sẽ được tạo theo kiểu mẫu mà 
chúng ta đang lưu trữ thông tin hiện nay. Khi chúng ta muốn tìm 
một vài để tài nào đó, tất nhiên là bạn tìm đến bộ phận lưu thẻ 
trong thư viện. Báo chí hàng ngày đều có đăng tải các tìn về thể dục 
thể thao, về bất động sản, về kinh doanh, đó là những nơi người ta 
tìm đến để thu thập thông tin. Trong hầu hết các loại nhật báo, tin 
dự báo thời tiết thường xuất hiện tại một vị trí quen thuộc ngày này 
qua ngày khác... 

Hệ thống dẫn đường không gian, hiện đang được ứng dụng trong 
một số sản phẩm phần mềm, sẽ đưa bạn đến những nơi có thông tin 
bạn cần bằng cách làm cho bạn có thể giao lưu với một loại thiết 
bị nhìn thấy cảnh thực hay cảnh được tạo ra. Bạn có thể hình dung 
ra một mô hình như một bản đồ chẳng hạn, có minh họa, có bản 
nội dung không gian ba chiều. Hệ thống dẫn đường không gian có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong giao lưu với các loại máy thu hình 
và với các loại máy điện toán cá nhân nhỏ, xách tay. Để rút một 


Các ứng dụng và thiết bị | 115 


khoản tiền nào đó từ ngân hàng, bạn phải tới một nơi rút tiền nằm 
trên một phố chính, rồi dùng con chuột, hoặc thiết bị điều khiển từ 
xa, hoặc thậm chí dùng ngón tay bạn để chỉ vào nơi rút tiền của 
ngân hàng. Bạn có thể chỉ vào một tòa án để xem hôm nay tòa xử 
vụ nào, do thẩm phán nào phụ trách hoặc những vụ nào còn tôn lại 
chưa xử. Bạn có thể chỉ vào một bến phà để xem lịch trình của phà 
hoặc xem phà chạy có đúng giờ không. Nếu bạn có ý định muốn 
thuê phòng tại một khách sạn, bạn có thể biết được hiện phòng nào: 
còn trống, và có thể xem sơ đồ bố trí phòng của khách sạn, hoặc để 
xem khách sạn có máy quay video nối với xa lộ thông tin không, 
bạn có thể xem qua phòng đợi và nhà ăn của khách sạn xem có 
đông người không. 

Bạn cũng có thể bấm ra một bản đô để từ đó có thể đi vào một 
khu phố hay xem lướt qua các phòng của một khu nhà. Bạn cũng có 
thể xem chỉ tiết hoặc toàn cảnh một khu vực nào đó một cách dễ 
dàng. Chẳng hạn bạn muốn mua một máy cắt cỏ. Nếu màn hình 
trình chiếu khu vực bên trong của ngôi nhà, bạn có thể đi ra khỏi 
ngôi nhà bằng cửa sau, tại đó bạn có thể thấy các mốc hàng rào, và 
một nhà để xe. Khi bấm vào nhà để xe thì bạn đã ở bên trong rồi, 
bạn có thể nhìn thấy các loại dụng cụ, trong đó có cả chiếc máy cắt 
cỏ. Bấm vào chiếc máy cắt cỏ, bạn có thể xem các thông tin có liên 
quan như quảng cáo, bản tóm tắt, bản hướng dẫn sử dụng máy, và 
các phòng trưng bày trong không gian điều khiển học. Việc so sánh 
một số cửa hàng diễn ra thật đơn giản và nhanh chóng. Khi bạn 
bấm vào hình ảnh của nhà để xe và muốn bước vào bên trong, thì 
những thông tin có liên quan tới vật bạn muốn tìm hiện lên ở phần 
sau của màn hình do các máy phục vụ ở xa hàng ngàn đặm trên xa 
lộ chuyển tới. 

Khi bạn chỉ vào một vật trên màn hình để đọc thông tin về vật 
đó, tức bạn đang sử dụng một hình thức của dạng “siêu liên kết- 
hyperlinking”. Dạng siêu liên kết giúp cho người sử dụng có thể 
nhảy từ lãnh vực này sang lãnh vực thông tin khác ngay trong tích 
tắc, giống như kiểu các con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn 
tưởng nhảy từ địa điểm này sang địa điểm khác. Dạng siêu lên kết 


Ilé | Con đường phía trước 


trên xa lộ thông tin giúp bạn tìm được câu trả lời cho các câu hỏi 
khi nó nảy sinh trong đầu làm bạn cảm thấy thích thú. Chẳng hạn 
bạn đang xem chương trình thời sự và thấy một người đang đi cùng 
với Thủ tướng Anh mà bạn không sao nhớ ra được. Nếu muốn biết 
người đó là ai chỉ cần dùng bộ điều khiển từ xa bấm vào người đó, 
sẽ làm xuất hiện một tiểu sử và một danh mục của các sự kiện liên 
quan đến người này trong thời gian gần đây. Bấm vào mục nào đó 
trong danh mục trên, bạn có thể đọc hoặc xem các thông tin có liên 
quan, và bạn có thể nhảy từ mục này sang hàng loạt các đề tài khác 
và xem các hình ảnh, nghe các thông tin từ khắp nơi trên thế giới 
liên quan tới người này. 

Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống dẫn đường không gian để đi 
du lịch. Nếu bạn muốn xem cách người ta phục chế các tác phẩm 
nghệ thuật trong một bảo tàng, bạn có thể “đi dạo” quanh để xem 
nhiều tác phẩm khác nhau như chính bản thân bạn đang thực sự có 
mặt tại đó vậy. Muốn đi sâu vào chi tiết của một bức họa hay một 
pho tượng, nên sử dụng một siêu liên kết. Không có nhiều người, 
không phải chen lấn xô đẩy, bạn có thể hỏi bất cứ vấn đề gì mà 
không phải lo lắng vì không được trả lời. Bạn có thể bất ngờ gặp 
những điều thú vị hệt như trong một phòng triển lãm tranh thực 
ngoài đời vậy. Dạo quanh một phòng triển lãm ảo không giống như 
việc dạo quanh một phòng triển lãm thực, nhưng nó cũng tạo cho 
bạn cẩm giác gần giống như thực, cũng như việc bạn xem một điệu 
vũ ba-lê hay một trận bóng rổ trên truyền hình — nó cũng không 
kém phần hào hứng và cuốn hút cho dù lúc đó bạn không có mặt 
tại nhà hát hay sân vân động. 

Nếu có những người khác cũng đang cùng xem một “bảo tàng” 
với bạn, bạn cũng có thể giao lưu với họ nếu muốn. 

Nếu bạn sử dụng một hệ thống dẫn đường không gian thì nơi bạn 
đang tham quan không phải là cảnh thực. Bạn cũng có thể tạo lập 
nên một địa điểm tưởng tượng ra và quay trở lại với nó khi nào bạn 
muốn. Trong bảo tàng riêng của bạn, bạn có thể di chuyển các bức 
tường, bổ sung thêm các bức tranh, bố trí lại các tác phẩm. Bạn cũng 
có thể bố trí tất cả các tranh tĩnh vật vào một nơi, thậm chí trong 


Các ứng dụng và thiết bị [ I7 


đó có cả một bức tranh tường chưa hoàn thành được treo trong phòng 
tranh nghệ thuật cổ La Mã, và một bức tranh lập thể của Picasso 
trong phòng tranh của thế kỷ 20. Bạn cũng có thể đóng vai nhà sưu 
tập, thu thập tất cả những tác phẩm nghệ thuật bạn ưa thích trên 
toàn thế giới về “treo” trong phòng tranh của mình. Giả sử bạn muốn 
có một bức tranh về một phong cảnh khá ấm cúng vẽ một người đàn 
ông đang được một con sư tử dùng mũi của nó ru ngủ, song bạn không 
thể nào nhớ ra được tên người họa sĩ đã vẽ bức tranh đó hoặc nơi 
bạn đã được xem lần đầu. Xa lộ thông tin không bắt bạn phải cất 
công đi tìm. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng cách nêu 
ra câu hỏi. Câu hỏi đó sẽ khởi động máy điện toán hoặc các thiết bị 
ứng dụng khác tìm chọn trong một kho lưu trữ thông tin để tìm ra 
bức tranh đúng với miêu tả của bạn. 

Bạn còn có thể mời bạn bè cùng đi tham quan với mình dù 
người đó đang ngôi gần bạn hay đang ở một chân trời khác. Bạn có 
thể giới thiệu: “Đây, ngay giữa hai bức tranh của Raphael uà Modigliani 
là bức uẽ bằng các ngớn tay mà tôi đã thực hiện từ lúc mới lên ba" 

Loại cuối cùng trong hệ thống dẫn đường là một loại, xét về 
nhiều phương diện khác nhau, hữu ích nhất so với tất cả các loại. 
Đó là trình đại lý (agent) đây là một bộ lọc đã được nhân cách hóa 
và thể hiện được tính chủ động. Công việc của trình đại lý là giúp 
đỡ bạn. Trong thời đại thông tin, việc tạo ra trình đại lý là nhằm 
giúp bạn tìm chọn thông tin. 

Để có thể hiểu được cách thức một đại lý giúp bạn trong nhiều 
công việc khác nhau hãy xem cách nó cải tiến giao diện của máy 
điện toán cá nhân hiện nay như thế nào. Hiện trạng của giao diện 
đang dùng là giao diện đồ họa, như Apple của Macintosh và Window 
của Microsoft, những giao diện này miêu tả thông tin và mối quan 
hệ trên màn hình thay vì chỉ thể hiện chúng bằng văn bản. Giao 
diện đồ họa cũng giúp cho người sử dụng có thể chỉ hoặc di chuyển 
các vật, kể cả hình ảnh, chung quanh màn hình. 

Nhưng giao diện đồ họa hiện còn phức tạp nên chưa thể đưa vào 
sử dụng cho các hệ thống trong tương lai. Chúng ta đã nhỏi nhét 
quá nhiều cách chọn lựa trên màn hình đến nỗi khi dùng tới những 


JI18 | Con đường phía trước 


chương trình này sẽ cảm thấy nản lòng. Những phương tiện trên 
thật là tuyệt vời và chúng giúp người ta làm quen nhanh chóng với 
phần mềm, nhưng đối với người sử dụng trung bình thì chúng thiếu 
phần hướng dẫn để giúp cho họ cảm thấy yên tâm. Hệ thống đại lý 
sẽ sửa chữa những thiếu sót đó. 

Sở di hệ thống đại lý biết cách giúp bạn một phần là nhờ máy 
điện toán đã ghi lại các hoạt động trước đây của bạn. Nó có thể tìm 
được cách thức để làm việc với bạn một cách có hiệu quả hơn. 
Thông qua tính chất kỳ diệu của phần mềm, các thiết bị thông tin 
nối với xa lộ sẽ học từ cách giao lưu của bạn và sẽ nêu cho bạn 
những gợi ý cần thiết. Tôi gọi nó là “phần mềm mềm hơn”. 

Phần mềm mềm hơn sẽ xuất hiện để giúp cho công việc hiệu 
quả hơn trong khi bạn đang sử dụng nó. Nó sẽ nắm bắt yêu cầu của 
bạn cũng gần giống như một người trợ lý thực sự và công việc sẽ 
trở nên có hiệu quả hơn. Khi người trợ lý mới bắt tay vào công việc 
trong ngày đầu tiên, bạn không thể yêu cầu anh ta chuẩn bị một 
tài liệu giếng như biên bản ghi nhớ mà bạn đã chuẩn bị vài tuần 
trước đây. Bạn không thể nói một cách giản đơn: “Hãy gởi cho 
những ai liên quan một bản sao tài liệu này”. Nhưng sau vài tháng 
hay vài năm, người trợ lý đó sẽ trở nên thông thạo hơn vì anh ta 
đã tích lũy được kinh nghiệm và hiểu được ý muốn của bạn trong 
từng công việc. | 

Máy điện toán hiện nay cũng giống như người trợ lý trong ngày 
làm việc đầu tiên vậy. Nó cần được chỈ vẽ càng rõ ràng, cụ thể càng 
tốt. Và nó cũng vẫn sẽ mãi mãi là người trợ lý làm việc trong ngày 
đầu tiên. Nó sẽ chẳng bao giờ điều chỉnh bất cứ việc gì khi làm việc 
với bạn. Chúng ta đang xúc tiến việc hoàn thiện phần mềm mềm 
hơn cho ngày thêm hoàn hảo. Không ai lại chấp nhận sử dụng mãi 
một người trợ lý, trong trường hợp này là phần mềm, mà không biết 
rút ra những bài học từ kinh nghiệm. 

Giả sử bây giờ tôi có một đại lý biết học tập, tôi sẽ giao cho đại 
lý ấy một số công việc. Chẳng hạn, sẽ rất có Íợi nếu nó có thể lướt 
qua tiến độ công việc của các công trình, ghi nhận những thay đổi, 
và nêu những gì tôi cần phải chú ý. Nó sẽ nắm bắt những tiêu 


Các ứng dụng và thiết bị | II9 


chuẩn thu hút sự chú ý của tôi: quy mô của công trình, những công 
trình nào phải phụ thuộc vào tiến độ, nguyên nhân và thời gian 
chậm trễ. Nó cần phải biết khi nào thì thời gian chậm trễ trong hai 
tuân có thể chấp nhận được, và khi nào thì nó là đấu hiệu rắc rối 
thực sự mà tôi phải can thiệp trước khi trở nên tệ hại. Cần phải 
có thời gian mới có thể đạt được mục tiêu này, một phần vì việc 
cân đối cho được tính chủ động sáng tạo và cách làm việc theo thói 
quen là một công việc vô cùng khó khăn, ngay cả đối với một trợ 
lý thực thụ. Chúng tôi không muốn cường điệu vấn đề. Nhưng nếu 
hệ thống đại lý lấp sẵn bên trong máy tổ ra quá thông minh, có 
thể dự đoán và thực hiện một cách tự tin các công việc dù người 
chủ không yêu cầu hoặc không muốn thì e rằng nó sẽ làm phiển 
những người đã quen với việc khống chế hoàn toàn chiếc máy điện 
toán của họ. 

Khi bạn sử dụng hệ thống đại lý, bạn có thể nói chuyện với một 
chương trình, mà trong chừng mực nào đơ, nó hành động như một 
con người vậy. Cũng có thể là phần mềm bắt chước thái độ của một 
nhà hiền triết hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình để giúp đỡ 
bạn. Một đại lý đã được nhân tính hóa có thể cung cấp “một giao 
điện thân thiện”. Nhiều công ty, trong đó có Microsoft, đang phát 
triển trình đại lý có khả năng của giao điện giao tiếp. Trình đại lý 
sẽ không thay thế phần mềm giao diện đồ họa của người sử dụng, 
nhưng nó bổ sung bằng cách cung cấp một nhân vật theo sự chọn 
lựa của bạn để giúp bạn. Nhân vật này sẽ biến mất khi bạn sử dụng 
một ứng dụng khá quen thuộc với bạn, nhưng nếu bạn tỏ ra do dự 
hay yêu cầu được giúp đỡ, trình đại lý sẽ xuất hiện để giúp bạn. 
Bạn có thể xem trình đại lý như một bạn đồng nghiệp nằm ngay 
trong phần mềm. Nó sẽ ghi nhớ mặt mạnh của bạn và những gì 
bạn đã làm trước đây, và cố gắng dự đoán trước những vấn đề có 
thể xảy ra và gợi cho bạn các giải pháp đối phó. Nếu bạn đang làm 
việc gì đó trong vài phút và rồi đột nhiên muốn loại bỏ, đại lý sẽ 
xuất hiện và hỏi bạn có thực sự muốn loại bỏ công việc đó không. 
Một vài phần mềm hiện có đã làm được việc đó. Nhưng nếu bạn 
đã làm công việc đó trong hai tiếng đồng hồ, và rồi ra lệnh xóa bỏ 


J20_| Con đường phía trước 


thì giao điện giao tiếp sẽ suy luận rằng theo thường lệ thì đây có 
thể là một sai lầm nghiêm trọng của bạn. Trình đại lý sẽ nói: “Bạn 
đã làm công việc này trơng hai tiếng đông hồ trôi đấy. Bạn có thực sự 
muốn xóa bó nó không?” 

Một vài người, sau khi nghe về phần mềm mềm hơn và về giao 
điện thân thiện, cho rằng việc nhân tính hóa máy điện toán là việc 
kỳ quái. Nhưng tôi tin rằng rồi những người đó sẽ thích nó nếu đã 
qua một lần sử dụng. Loài người chúng ta có khuynh hướng thích 
nhân tính hóa. Phim hoạt hình đã biết tận dụng khuynh hướng này 
của con người. Phim “Vua S% Tứ” - The Lion King, không thực tế 
lắm và nó cũng không cố gắng làm như vậy. Khi một chiếc xe hơi 
bị hỏng, hoặc chiếc máy điện toán bị rơi vỡ, chúng ta thường la ó, 
chửi bới, thậm chí hỏi vì sao nó lại phụ lòng chúng ta như thế. Tất 
nhiên, chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn cứ muốn coi đồ vật như 
là những vật thể sống, có tâm hồn vậy. Các nhà nghiên cứu tại các 
trường đại học và các công ty phần mềm đang ra sức tìm cách làm 
cho giao điện máy điện toán trở nên hữu hiệu hơn bằng cách tận 
dụng xu hướng nói trên của con người. 

Chúng ta đã có một ý niệm tương đối rõ về các loại hệ thống 
dẫn đường mà chúng ta sẽ có trên xa lộ. Nhưng vẫn chưa chắc là 
chúng ta sẽ đi qua những con đường nào. Tuy nhiên, chúng ta có . 
thể đưa ra một vài dự báo. Nhiều áp dụng trên xa lộ thông tin chỉ 
thuần túy là để vui chơi. Đơn cử như là thú đánh cờ với những 
người bạn thân dù cho các bạn có thể sống tại nhiều thành phố 
khác nhau. Các buổi tường thuật thể thao trên truyền hình cũng 
sẽ cung ứng cho bạn khả năng chọn góc độ của camera, đoạn nào 
cần chiếu chậm lại và ngay cả bình luận viên ưa thích của bạn. 
Bạn có thể nghe bất cứ bản nhạc nào, vào bất cứ thời gian và 
không gian nào, được lưu trữ trong gian hàng đĩa hát đồ sộ nhất 
thế giới: xa lộ thông tin. Bạn có thể hát một giai điệu mình vừa 
sáng tác vào micro và nghe nó lại khi được chơi với một dàn hợp 
xướng hay một nhóm nhạc rock. Hoặc bạn có thể xem các cảnh 
trong phim “Cuốn theo chiều gió” với khuôn mặt và giọng nói của 
chính mình thay thế cho tài tử Vivien Leigh (hay Clark Gable). 


Các ứng dụng và thiết bị | 12† 


Hoặc giả bạn có thể thấy mình đang nhún nhảy tại một buổi trình 
điễn thời trang, mặc những kiểu quần áo mốt nhất của Paris được 
may cắt khít khao với thân hình mình hoặc bất cứ kiểu y phục 
nào bạn từng mơ ước. 

Những người sử dụng có óc tò mò sẽ mê mệt với sự phong ghữ 
của thông tin. Muốn biết một chiếc đồng hồ cơ khí hoạt động ra 
sao ứ* Bạn có thể nhìn tận bên trong các cấu trúc và đặt câu hỏi. 
Cuối cùng bạn sẽ có thể “bò” xung quanh chiếc đồng hỗ bằng 
cách áp dụng “thực và ảo” của xa lộ thông tin. Bạn cũng có thể 
đóng vai trò một bác sĩ phẫu thuật tim hoặc một tay trống của một 
ban nhạc rock có hạng, nhờ vào khả năng mô hình hóa của xa lộ 
thông tin. Các sự lựa chọn phần mềm trên xa lộ sẽ dựa trên dạng 
siêu liên kết, nhưng dạng đổ họa và nhân tính hóa sẽ tốt hơn 
nhiều. Một vài áp dụng khác rất thực tế, chẳng hạn khi bạn đi 
nghỉ, một chương trình quản gia có thể sẽ tắt lò sưởi, tắt quạt; báo 
cho bưu cục giữ thư từ của bạn lại và người đưa báo không mang 
ấn phẩm đến cho bạn trong thời gian đó; tuần tự đóng mở đèn 
trong nhà như thể bạn vẫn có mặt ở nhà và tự động thanh toán 
các hóa đơn định kỳ. | 

Còn một vài ứng dụng nữa rất thiết yếu. Chẳng hạn như, cụ thân 
sinh của tôi bị dập ngón tay vào một dịp cuối tuần và ông đã đến 
phòng cấp cứu gần nhất của bệnh viện nhi đồng ở Seatle. Họ từ chối 
chữa trị cho cụ với lý do là cụ đã quá lớn so với lứa tuổi bệnh nhi. 
Giả sử có xa lộ thông tin vào thời ấy thì cụ đã không gặp rắc rối vì 
biết rằng không nên thử đến bệnh viện ấy. Một trình áp dụng nối 
với xa lộ sẽ cho cụ biết phòng cấp cứu nào gần nhất là tiện lợi nhất 
cho cụ vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nếu cụ bị dập ngón tay trong 
vài năm tới, cụ sẽ không những có thể dùng xa lộ thông tin để tìm 
ra bệnh viện thích hợp mà còn có thể đăng ký bằng điện tử với 
bệnh viện khi đang trên đường đến đó để tiết kiệm thời giờ làm thủ 
tục. Máy tính của bệnh viện xét thương tích của cụ và để nghị một 
bác sĩ thích hợp, vị này có thể truy xuất y bạ của cụ từ máy phục 
vụ của xa lộ thông tin. Nếu bác sĩ đó cần xét nghiệm X-quang, phim 
sẽ được mã hóa và lưu trữ trên máy phục vụ, sẵn sàng cho một bác 


122 [Con đường phía trước 


sĩ hay một chuyên viên X-quang xem xét. Những nhận xét khi xem 
X-quang ở dạng viết hay dạng nói sẽ được liên kết với y bạ của cụ. 
Sau đó cụ có thể ở nhà xem phim X-quang của mình và làm theo 
các chỉ định chuyên môn. 

Hầu hết các ứng dụng này, từ việc tìm chọn thực đơn tại các nhà 
hàng cho đến việc tham khảo y bạ bệnh nhân đều đã được thực hiện 
trên máy điện toán cá nhân. Việc giao lưu thông tin đang phát triển 
nhanh chóng và sắp trở thành một bộ phận quan trọng trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi nó xuất hiện, còn 
biết bao công đoạn phải hoàn thành để sớm đưa xa lộ thông tin vào 
hoạt động. 


TH TH. NGGH SN GHI VAN HH ĐỚN TINH IN VỚNG HH VAN HH XE NNNH HỚNG TIEE GNG ANH ĐỤC 


_ TỪ INTERNET 
ĐỀN XR LỆ THN6 TIN 


jU HH NNE BNN VN TINH VN VN VINH ĐỚN VN VN NNNHE VINH XNNG GIAN NUNG HHNN SNN ĐH TNNH NỚNG GMN VẾNH TỚNH SANG HHNE VAN SÀN HHN ẤN HN XỚNG GỤ NỚNH HỚNH VN TINH GNNG 


Rẻ thế giới ngày nay không có khái niệm gọi là xa lộ thông 
tin. Điều này có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho những người từ trước 
đến nay vẫn được nghe rằng tất cả mọi thứ, từ điện thoại đường dài 
đến Internet, đều được gọi chung là một “siêu xa lộ” về đữ liệu. Mặc 
dù Internet đã cung cấp những dịch vụ truyền thông và thông tin 
cho hàng triệu người nhưng phải mất ít ra là một thập kỷ nữa chúng 
ta mới hy vọng có được một mạng tương tác băng thông rộng có khả 
năng thực hiện những ứng dụng kỳ diệu như đã được nêu ở chương 
4. Không thể thiết lập được một hạ tầng cơ sở có tốc độ cao trước 
thời điểm đó. 

Internet là tiền thân của mạng thông tin toàn cầu lớn nhất. 
Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng khi mạng tương tác toàn 
cầu phát triển thành xa lộ thông tin, nó sẽ vẫn được gọi là Internet. 
Do thuật ngữ “xa lộ thông tin” cũng còn rất xa lạ với đa số người 
dùng máy tính, việc sử dụng chính xác tên gọi “Internet” sẽ chỉ ra - 
được sự khác biệt giữa mạng tương tác băng thông hẹp (là “Internet” 
ngày nay) và mạng tương tác băng thông rộng của tương lai (là “xa 
lộ thông tin”). 


24 | Con đường phía trước 


Cuối cùng cho dù được gọi như thế nào thì việc xây dựng một 
mạng tương tác có dung lượng lớn (dải băng thông) là một công việc 
lớn lao. Nó đòi hỏi phải có một sự phát triển mạnh mẽ về phần mềm 
Internet và các nền tảng phần cứng. Cuộc cạnh tranh quyết liệt 
trong công nghiệp phần mềm về máy tính cá nhân mà chúng ta đã 
chứng kiến trong những năm 1980 nay lại xuất hiện, lần này sẽ quyết 
định những linh kiện phần mềm nào trở thành chuẩn mực trong 
mạng Internet đang phát triển nhanh chóng. Xây dựng mạng cũng 
đòi hỏi phải lắp đặt hạ tầng cơ sở vật chất đắt tiền như đường dây, 
khoá chuyển đổi và máy chủ. Đôi khi thời gian biểu dành cho việc 
phát triển và đầu tư này chưa được rõ ràng. Chúng ta hiểu rằng các 
doanh nghiệp kết nối rất nhanh nhưng các gia đình thì chậm hơn 
- đầu tiên sự phát triển từ kết nối băng thông hẹp sang trung bình 
sẽ làm gia tăng thêm những công dụng của Internet so với ngày nay 
và cuối cùng việc chuyển sang kết nối cáp quang băng thông rộng 
sẽ là một triển vọng sáng sủa cho xa lộ thông tin. 

Không có ranh giới rõ ràng giữa các mạng dữ liệu băng thông 
hẹp và trung bình, giữa trung bình và rộng. Tuy vậy, trong thực tế, 
việc kết nối băng thông hẹp cho phép truyền tải tối đa khoảng 
50,000 bit thông tin trong 1 giây đến và đi từ một thiết bị truyền tin 
đơn lẻ trong khi kết nối băng thông rộng có thể thực hiện truyền 
tải liên tục ít nhất 2 triệu bit trong Í giây — và với chất lượng hình 
ảnh tốt hơn thì có thể lên đến 6 triệu bit một giây hoặc cao hơn. 
Kết nối băng thông trung bình nằm giữa băng thông hẹp và băng 
thông rộng xét về số lượng bit thông tin truyền đi ổn định trong 
một giây đến một máy tính, máy thu hình hay thiết bị thông tin 
khác. Sự phân loại các dải băng thông này có thể hữu ích, nhưng nó 
hơi bị quá giản lược hóa, vì một số hình thức kết nối sẽ không đối 
xứng, có thể nhận thông tin nhanh hơn gửi đi. Một số kênh chuyển 
thông tin sẽ bị chia sẻ, vì vậy tốc độ kết nối sẽ phụ thuộc vào số 
lượng người đang cố giành quyên sử dụng cùng một đường dây. ... 

Hiện nay hầu hết các kết nối tại nhà vào mạng tương tác đều là 
băng thông hẹp. Đa số người tiêu dùng truy cập vào các dịch vụ trực 
tuyến hay Internet đều sử dụng đường dây thép “xoắn” truyền thống 


Từ lnternet đến xa lộ thông tin | I25 


của mạng điện thoại, một hệ thống băng thông hẹp dựa trên tín hiệu 
tương tự để truyền thông tin. Một “modem” (viết tắt của 2 từ 
modulator/bộ điều biến-demodulator/bộ giải điều biến) là một thiết 
bị phần cứng kết nối máy tính cá nhân vào một đường dây điện 
thoại, đóng vai trò như một máy truyền tin giữa hai thế giới kỹ thuật 
số và tương tự. Modem chuyển đổi thông tin kỹ thuật số của máy 
tính cá nhân (Ô và I) thành những đạng tín hiệu mà hệ thống điện 
thoại có thể truyền tải và ngược lại. Vào những ngày đầu khi mới 
xuất hiện máy tính cá nhân của IBM, một modem phổ biến có thể 
chuyển tải dữ liệu với tốc độ 300 hay 1200 bịt một giây, còn được 
gọi là 300 hay 1.200 “bốt” (baud). Thông tin bạn gửi được chỉ là văn 
bản vì với tốc độ chậm như vậy thì gửi hình ảnh tốn rất nhiều thời 
gian. Hiện nay các modem phổ biến gửi và nhận 28.800 (28,8K) bít 
một giây. Tốc độ này có nhanh hơn nhưng vẫn không đủ nhanh để 
thực hiện tốt nhiều nội dung phong phú. Bạn có thể gửi một trang 
văn bản trong Ì giây, nhưng phải mất hàng chục giây để gửi được 
một bức ảnh có kích cỡ bằng màn hình dù đã được nén. Phải mất 
hàng phút để gửi được một bức ảnh màu có độ phân giải của một 
phim dương bản (slide). Và hình ảnh chuyển động chất lượng cao là 
điều không tưởng. 

Có một số modem có thể truyền đữ liệu với tốc độ 33.600 hay 
thậm chí 38.400 baud, nhưng modem không thể nhanh hơn việc sử 
dụng đường dây điện thoại bình thường. Đây là một lý do tại sao thế 
giới đang bỏ các mạng liên biến (analog) băng thông hẹp, vốn được 
thiết kế để truyền tải giọng nói, để chuyển sang các mạng kỹ thuật 
số có thể chuyển tải lượng thông tin lớn hơn trong một giây. 

Trong những năm sắp tới các công ty điện thoại và cáp sẽ nâng 
cấp các hệ thống mạng của mình với những khóa chuyển đổi kỹ 
thuật số và với cáp quang, nó có đải băng thông rộng hơn dây thép. 
Một khi cơ sở hạ tầng mới được lắp đặt thì kỷ nguyên truyền thông 
băng thông rộng — kỷ nguyên xa lộ thông tin —- sẽ xuất hiện. 

Khóa chuyển đổi kỹ thuật số không giống như công tắc đèn. 
Chúng không bật hoặc tắt gì cả. Chúng giống những thanh phi 
chuyển đổi các toa tàu từ đường ray này sang đường ray khác. Hãy 


126 | Con đường phía trước 


hình dung một luồng thông tin, như một bức thư điện tử (e-mail) hay 
một bộ phim, đóng vai trò như một “đoàn tàu” (gói tin) chở đầy các 
bit rời khỏi sân ga (là máy chủ) và vượt qua quãng đường trong mạng 
và đến ga cuối cùng (là máy tính cá nhân ở nhà hay máy thu hình). 
Các hệ thống mạng có vô số khóa chuyển đổi, mỗi khóa có thể dẫn 
thông tin đến đích. Bạn có thể cho rằng chức năng của các khóa 
chuyển đổi là tìm ra con đường ngắn nhất cho đoàn tàu, nhưng thật 
ra không phải vậy. Dẫn đường cho toàn bộ đoàn tàu trong cùng một 
lúc sẽ làm tê liệt các đường ray và bất kỳ nhà ga nào mà đoàn tàu đi 
qua. Nó cũng giống như một đầu tàu phải kéo một hàng toa xe dài: 
Không thể làm được điều gì cho đến khi cả đoàn tàu đi qua. Để giải 
quyết vấn để này, các khóa chuyển đổi kỹ thuật số tách đoàn tàu 
thành từng toa xe mang thông tin kỹ thuật số và trong một số trường 
hợp còn dẫn đường cho mỗi toa một cách độc lập. 

Lấy thí dụ, các phần khác nhau của một bức thư điện tử có thể 
di chuyển theo các tuyến đường rất khác nhau, mỗi toa xe tìm con 
đường riêng của mình qua các khóa chuyển đổi để đến đích — nơi 
các toa xe được kết nối lại thành một “đoàn tàu” thông tin hoàn 
chỉnh. Mặc dù khi bạn đặt mua một bộ phim, tất cả các toa xe đều 
theo một tuyến đường để bảo đảm việc giao hàng trôi chảy, nhưng 
dù có như vậy chúng vẫn có rất nhiều khoảng trống ở giữa để các 
luông nội dung khác đi xuyên qua cùng một khoa chuyển đổi có 
thể hòa nhập với chúng. Các cụm thông tin này tất nhiên không 
được gọi là “toa xe”. Chúng được đặt tên là “gói tin” (packet) hay 
“ngăn” (cell). 

Tuyến đường của “tàu chở thư” có thể được hoàn thiện bằng 
việc sử dụng một giao thức truyền thông được biết đến dưới tên gọi 
Thể thức Truyền tải Đồng bộ, hay ATM (asynchronous transfer 
mode) (đừng nhầm với chữ viết tắt của automatic teller machine, 
“máy rút tiền tự động”). Các công ty dịch vụ điện thoại đường dài 
trên khắp thế giới rất hứng khởi với giao thức ATM này. Theo các 
quy tắc của giao thức này, một dòng dữ liệu kỹ thuật số được tách 
thành từng packet (gói), mỗi packet chứa 48 byte thông tin để 
chuyển đi và 5 byte thông tin kiểm soát cho phép các khoa chuyển 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 127 


đổi của mạng dẫn đường cho packet đến đích. Ví dụ, một giây hình 
ảnh động được tách ra thành hàng nghìn packet, mỗi packet được 
ghi địa chỉ riêng và gửi đến đích. Các khóa chuyển đổi ATM có khả 
năng giải quyết nhiều luồng thông tin khác nhau trong cùng một 
lúc vì các luồng này được truyềển tải với tốc độ rất cao - lên đến 622 
triệu bit một giây với công nghệ hiện nay và cuối cùng tới 2 tỷ bit 
trong một giây hay nhanh hơn. 

Các đường dây viễn thông cần có dung lượng lớn để có thể 
chuyển tải lượng thông tin lớn này trong cùng một lúc, và đó là nơi 
cáp quang phát huy hiệu lực. Cáp quang, với chức năng truyền tải 
thông tin theo một tia ánh sáng điều biến sẽ đóng vai trò là “nhựa 
đường” để xây dựng xa lộ thông tin hay “đường ray” của tuyến 
đường tàu chuyển thông tin, nếu ta mở rộng loại suy. Tất cả đường 
dây điện thoại đường dài chính chuyển tải các cuộc gọi giữa các 
“trạm bẻ ghi” ở Mỹ đều đã sử dụng cáp quang. Các bộ phận của một 
số mạng lưới truyền hình cũng vậy. Các công ty mạng đã không nghĩ 
đến ATM khi họ bắt đầu lắp đặt cáp quang, nhưng giờ đây họ đã 
quan tâm rất nhiều đến công nghệ này. Các công ty điện thoại và 
cáp sẽ từng bước kéo đường dây cáp quang về những trạm phân phối 
trong khu vực dân cư, nơi các tín hiệu có thể được chuyển đến hệ 
thống cáp đồng trục cung cấp truyền hình cáp hay đến hệ thống dây 
thép xoắn là đường dây cung cấp dịch vụ điện thoại. Cuối cùng thì 
cáp quang có thể chạy trực tiếp đến gia đình bạn, đặc biệt nếu bạn 
sử dụng nhiều đữ liệu. Nhưng không nhất thiết phải có cáp quang 
chạy thẳng đến nhà bạn để sử dụng dịch vụ băng rộng. 

Ngoại trừ ở lĩnh vực thương mại và những người sắn sàng trả tiền 
kết nối, cũng phải còn lâu lắm các mạng băng thông rộng mới có thể 
phổ biến được. Hiện thời, mọi người đều nhất trí rằng phải mất một 
thời gian dài mới thực hiện được việc lắp đặt cơ sở hạ tầng tại nhà. 
Nhận thức này phản ánh một sự thay đổi trong tư duy rất phổ biến 
vào năm 994; lúc đó các công ty điện thoại và công ty cáp hứa hẹn 
rằng hàng triệu kết nối theo băng thông rộng tại nhà sẽ được thực 
hiện trong vài năm tới. Đó là thời kỳ đáng nhớ vì có quá nhiều hứa 
hẹn. Nhiều công ty điện thoại lớn ở Mỹ đã tuyên bố rằng trong suốt 


“° 


[28 | Con đường phía trước 


thập niên này, mỗi năm họ sẽ kết nối từ 500 nghìn đến 1 triệu hộ 
gia đình vào các mạng băng thông rộng, với tổng số hơn 9 triệu hộ 
hy vọng được kết nối vào cuối năm 1996. Công ty Bell Atlantic thông 
báo rằng họ sẽ kết nối cho khoảng 1,5 triệu hộ chỉ trong vài năm, 8 
triệu vào năm 2000 — mặc dù công ty này công nhận rằng cho phép 
mọi người kết nối tốc độ cao không nhất thiết có nghĩa là họ đăng 
ký các dịch vụ băng rộng. Công ty Pacific Bell tuyên bố rằng 5,5 triệu 
trong số khách hàng của họ sẽ kết nối băng rộng vào cuối thập niên, 
và công ty Ameritech thông báo họ sẽ có 6 triệu hộ khách hàng được 
kết nối. Microsoft đã bị chỉ trích là bảo thủ vì phản ứng thận trọng 
trước những tuyên bố này: Chúng tôi cho rằng không nên xây dựng 
hạ tầng cơ sở mới trước khi có kết quả thử nghiệm cho thấy có đủ 
doanh thu để bảo đảm cho những đầu tư lớn. 

Người ta thấy rằng việc kết nối băng thông rộng sẽ không thể 
diễn ra nhanh chóng khi các công ty hiểu rằng chi phí xây dựng một 
hệ thống băng thông rộng cao hơn dự kiến của họ và họ có rất ít ứng 
dụng cho hệ thống này. Còn một điều nữa cũng quan trọng không 
kém, đó là thành công nổi bật của Internet từ năm 1995 đã chứng 
minh rằng hàng triệu người sẽ say mê sử dụng các mạng tương tác 
băng thông hẹp để giải quyết các vấn đề thuộc máy tính cá nhân. 
Như tôi đã đề cập trong phần mở đầu, tính phổ biến bất ngờ của 
Internet đã làm tôi ngạc nhiên. Sai lầm của tôi là đã đánh giá thấp 
số lượng người sẵn sàng sử dụng một mạng kết nối tương đối chậm 
như vậy và đánh giá thấp một thế hệ đam mê Internet. Internet gặp 
phải rất nhiều vấn đề, từ khó khăn trong thực hiện kết nối đến tình 
trạng thiếu bảo mật và an ninh. Tuy nhiên đến cuối năm 1995 thì rõ 
ràng là Internet đã chiếm được đông đảo công chúng, tạo nên một 
bước tiến tích cực còn lớn hơn cả máy tính cá nhân trước đây. Hiện 
nay số người sử dụng Internet làm cho các công ty thấy rằng rất đáng 
bỏ công tạo nên những nội dung mới và nội dung mới sẽ thu hút 
nhiều người sử dụng hơn nữa. Thành công nhanh chóng của Internet 
là một bằng chứng đầy ấn tượng chứng minh cho tính chất đầy 
thuyết phục của các mạng tương tấc — và một sự kiện bước ngoặt đã 
thay đổi hy vọng của mọi người đối với tương lai. 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 129 


Khi thuật ngữ “xa lộ thông tin” trở nên thịnh hành vào mùa 
xuân năm 1993, nhiều công ty đã cho rằng cuộc cách mạng viễn 
thông sẽ thăng hoa cùng với truyền hình tương tác. Mọi người đều 
cho rằng các ứng dụng về video sẽ là một đòn bẩy để từ đó các mạng 
kỹ thuật số sẽ tìm được thành công về thương mại. Chiếc máy thu 
hình có vẻ là ứng viên thích hợp nhất để trở thành thiết bị cung 
cấp các dịch vụ ban đầu bởi vì máy thư hình rẻ hơn, phổ biến hơn 
và dễ sử dụng hơn máy tính cá nhân. Hầu hết mọi đề án đưa tương 
tác đến hộ gia đình đều tập trung vào cung cấp phim video - không 
có gì đáng ngạc nhiên khi dịch vụ xem video trên mạng (video theo 
yêu cầu) kéo theo một số lượng lớn phim ảnh và chương trình truyền 
hình đã có sẵn và là một ứng dụng tương đối dễ thực hiện. Các công 
ty điện thoại và cáp vội vàng thực hiện các thử nghiệm trên truyền 
hình (nhằm nghiên cứu thị trường và nhằm chứng minh cho thế - 
giới biết rằng họ đang hướng đến Ý tưởng lớn tiếp theo). Một số các 
thử nghiệm này tổ ra không hiệu quả xét về mặt kỹ thuật. Ví dụ, 
khi một gia đình đặt xem một bộ phim, điều xảy ra ở hậu trường 
thật khôi hài: một băng videocassette được đưa vào đầu máy bằng 
tay tại văn phòng của công ty cáp và được phục vụ cho khách hàng 
đó ở phía bên kia thành phố. Điều này có thể tạo nên những thông 
tin tiếp thị tốt nhưng đó không phải là xa lộ thông tin. 

Tại Microsoft chúng tôi nhất trí với quan điểm truyền thống rằng 
dịch vụ xem video trên mạng (video theo yêu cầu) là một ứng dụng 
tuyệt vời của kết nối băng thông rộng. Chúng tôi tin rằng một loạt 
các ứng dụng rộng rãi phải được thực hiện ngay từ đầu nếu mạng lưới 
thành công — chúng tôi bắt tay vào xây dựng một cơ sở phần mềm 
hỗ trợ cho vô số ứng dụng và tự chúng tôi tạo nên các ứng dụng. Nói 
cách khác, chúng tôi cố gắng thực hiện điều chúng tôi đã từng làm 
với Windows: tạo nên một nền tảng phần mềm và một bộ ứng dụng 
quan trọng giúp mang lại giá trị cho nền tầng đó. Chúng tôi không 
vội vàng thử nghiệm, điều này đã khiến một số phóng viên cho rằng 
chúng tôi đang tụt hậu trong cuộc đua xây dựng xa lộ thông tin. Thực 
tế, chúng tôi quá bận rộn. Chúng tôi tập trung xây dựng một kiến 
trúc hoàn thiện để hỗ trợ cho một mạng toàn diện. Chúng tôi cho 


"ế: 130 | Con đường phía trước 


rằng phần lớn các thử nghiệm sớm đều là các động tác mang tính 
quảng cáo, tung hỏa mù hơn là cơ hội, và chúng tôi không muốn thử 
nghiệm nếu chưa có cái gì cụ thể để thử nghiệm. 

Một số công ty không thấy rằng phần mềm máy tính cá nhất: 
đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tương tác. Chúng tôi 
cố gắng đạt tới một sự tương thích và đồng bộ cao giữa máy tính cá 
nhân và truyền hình, và chúng tôi tin rằng các mạng máy tính công 
ty và mạng tương tác lớn hơn sẽ hợp nhất qua thời gian, dẫn đến 
một kiến trúc chung cho sự trao đổi thông tin kỹ thuật số. 

Trong khi đó toàn bộ ngành công nghiệp đã bắt đầu xoay sở, tìm 
lý do chính đáng để thực hiện việc đầu tư cần thiết nhằm kết nối 
mạng băng thông rộng cho hàng chục triệu hộ gia đình chỉ trong 
vài năm. Giá thành kết nối TV hay máy tính cá nhân hộ gia đình 
Mỹ vào mạng băng thông rộng được ước tính vào khoảng I,200 đôla, 
chênh lệch vài trăm đôla. Mức giá này bao gồm chi phí dẫn cáp 
quang vào khu dân cư, máy chủ, khóa chuyển đổi, và dụng cụ điện 
tử trong nhà. Với phỏng chừng 100 triệu hộ ở Mỹ, công trình này 
tốn khoảng 120 tỷ đôla đối với chỉ một nước. Các công ty một thời 
vạch những kế hoạch đầu tư hấp dẫn bắt đầu lo lắng không biết 
người ta có chấp nhận trả nhiều tiền cho các dịch vụ tương tác hay 
không. Họ hiểu rằng những dịch vụ mới sẽ phải mang lại mức doanh 
thu ít nhất cũng bằng truyền hình cáp và nếu chỉ có các ứng dụng 
giải trí không thì chưa đủ. Các thử nghiệm về tiếp thị cho thấy dịch 
vụ xem video trên mạng (video theo yêu cầu) có thể mang lại lợi 
nhuận lớn hơn một chút so với các hệ thống đơn giản hơn và rẻ 
hơn có chức năng đơn thuần là chiếu các bộ phim ăn khách. Thông 
tin này cho thấy thật khó có cơ sở để xây đựng cơ sở hạ tầng mới 
đắt tiền với tốc độ nhanh như thế. 

Tôi cho rằng giải pháp cho vấn để này có thể được tìm thấy từ 
các ứng dụng sáng tạo mới. Khi họp bàn về việc tham gia vào xa lộ 
thông tin, tôi thường hỏi: “Chứng ta sẽ làm gì trơng lĩnh vực y học? 
Chứng ta sẽ làm gì trơng lĩnh vực du lịch? Chứng ta sẽ làm gì trơng lĩnh 
ưực giáo dục? Chứng ta dang đùa với chính mình? Những ứng dụng này 
có được người dùng ta chuộng không? Làm thế nào để phát triển những 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 131 


gì chứng ta đang làm?” Chúng tôi biết rằng cũng phải phối hợp cùng 
nhiều công ty khác mới thiết lập được các ứng dụng này. Tuy vậy, 
không có mạng lưới thì khó thuyết phục được các công ty khác cùng 
tham gia đầu tư. | 

Một khi ngành công nghiệp nhận thấy rằng sẽ không có đủ lãi 
trước mắt để hỗ trợ cho kết nối băng thông rộng thì hầu hết mọi cuộc 
thử nghiệm dù đã được lên kế hoạch đều bị hủy bỏ hay hoãn lại. 
Trong số này có thử nghiệm của công ty Time-Warner ở Orlando và 
Florida; của Bell Atlantic gần Washington D.C và một thử nghiệm 
khác của nhà khổng lỗ về viễn thông của Nhật Bản là NTT ở 
Yokosuka, Nhật Bản. Microsoft và NEC là những đối tác trong cuộc 
thử nghiệm ở Nhật Bản. 

Nếu mạng băng thông rộng quá tốn kém, tại sao không dùng 
mạng băng thông trung bình để làm bước chuyển tiếp? Cho dù điều 
này sẽ loại bỏ ứng dụng dịch vụ xem video trên mạng (video theo 
yêu cầu), thì các công nghệ như ISDN (integrated services digital 
network, mạng dịch vụ kỹ thuật số tích hợp) và ADSL (asymmetrical 
digital subscriber line, đường dây thuê bao kỹ thuật số bất đối xứng) 
vẫn cung cấp được các dịch vụ dữ liệu băng thông trung bình (chỉ 
với video có chất lượng vừa phải) qua đường dây mạng hiện hành, 
tiết kiệm nhiều chi phí. Tuy vậy ngành công nghiệp vẫn không chắc 
rằng người tiêu dùng, trước nay vẫn được cho là cân dịch vụ xem 
phim video, sẽ hài lòng với kết nối mạng vốn cung cấp những video 
có chất lượng thấp. Cho dù chi phí thấp hơn, chúng ta vẫn cần các 
ứng dụng. Cuộc cách mạng tương tác dường như đang gặp bế tắc. 

Sau đó, gần như ngay lập tức, Internet trả lời được câu hỏi đã ám 
ảnh cả ngành công nghiệp máy tính. Vấn để trở nên rõ ràng rằng 
mạng tương tác sẽ được xây dựng đầu tiên dựa trên máy tính cá nhân 
và sau đó trên máy truyền hình, vì đây là thiết bị giống máy tính 
cá nhân nhất. Sẽ có sự đồng bộ giữa máy tính cá nhân và truyền 
hình. Mạng công cộng (còn gọi là xa lộ) và các mạng nội bộ sẽ tương 
tự nhau và chúng sẽ hoạt động đan xen nhau. Cuối cùng:ngành công 
nghiệp nhận thấy rằng người ta sẽ trả tiền để được kết nối. Vấn đề 
cũng trở nên rõ ràng là nội dung tương tác ban đầu sẽ không tập. 


. 132 | Con đường phía trước 


trung nhiều vào hình thức giải trí phong phú như video mà chỉ tập 
trung vào thông tin và các ứng dụng thương mại - các loại nội dung 
trước nay vẫn được cung cấp qua mạng băng thông hẹp và sẽ hoạt 
động tốt hơn trên mạng băng thông trung bình. Bỗng nhiên việc 
kết nối băng thông trung bình lại có một tương lai đầy hứa hẹn và 
dịch vụ băng thông rộng nhắm vào việc cung cấp giải trí video lại 
biến mất. 

Internet là một tập hợp không chặt chẽ kết nối các mạng máy 
tính thương mại và phi thương mại. Các mạng cấu thành được liên 
kết lại bởi các đường dây viễn thông và bởi sự lệ thuộc chung vào 
các giao thức (qui tắc) truyền thông chuẩn. Cơ cấu phân quyển này 
có thể hiểu được khi bạn xem xét nguồn gốc của Internet. 

Internet là một sản phẩm xuất thân từ một mạng chính phủ có 
tên gọi là ARPANET, được Bộ Quốc Phòng Mỹ tạo nên vào năm 
1969 để các nhà thâu và nhà nghiên cứu về quốc phòng có thể giữ 
liên lạc thậm chí sau cuộc tấn công hạt nhân. Thay vì củng cố vững 
chắc hệ thống để đề phòng vũ khí hạt nhân, các nhà thiết kế của 
ARPANET quyết định làm cho mạng này trở nên linh động bằng 
cách phân bố tài nguyên của nó theo cách hoàn toàn phân quyển - 
sao cho nếu bất kỳ một phần hay toàn bộ mạng lưới bị hư hỏng vẫn 
không gây cẩn trở cho luông thông tin. Mạng này nhanh chóng 
nhận được sự ủng hộ từ các nhà khoa học và kỹ sư máy tính trong 
ngành công nghiệp và các trường đại học, và nó đã trở thành một 
cầu nối liên lạc quan trọng giữa các cộng tác viên từ xa. Mạng này 
hầu như không được người ngoài biết đến. 

Vì Internet có xuất xứ từ tin học, không phải từ môi trường kinh 
doanh, nên nó luôn là mục tiêu thu hút tin tặc, và có những kẻ đã 
sử dụng tài năng của mình để đột nhập vào các mạng máy tính. 
Thực tế, chính một tay tin tặc là người đầu tiên làm cho nhiều người 
Mỹ biết đến sự tổn tại của Internet. Vào ngày 2 tháng lÏ năm 1986, 
hàng nghìn máy tính kết nối với mạng Internet bỗng dưng chậm lại. 
Nhiều máy còn tạm ngưng hoạt động. Không có dữ liệu nào bị phá 
hủy, nhưng hàng triệu đôla giá trị thời gian sử dụng máy tính đã bị 
thiệt hại khi các chuyên viên quản lý hệ thống máy tính phải vật 


Từ lnternet đến xa lộ thông tin | 133 


lộn để giành lại quyền kiểm soát máy. Nguyên nhân hóa ra là một 
chương trình máy tính gây tác hại gọi là “con sâu” lây lan từ máy 
này sang máy khác trong mạng và tự nhân bản khi nó di chuyển. 
(Đây là một con sâu chứ không phải là virút vì nó không ảnh hưởng 
đến các chương trình khác) Con sâu này sử dụng một “cánh cửa 
hậu” không được chú ý đến trong phần mềm của hệ thống để xâm 
nh trực tiếp vào bộ ng của các máy tính. Ở đó chúng tự giấu 
mình và gửi đi các thông tin đánh lạc hướng làm nó rất khó xác 
định và đối phó. Trong vòng một vài ngày tờ New York Times đã ˆ 
phát hiện được tin tặc là Robert Morris ]r, một sinh viên 23 tuổi 
mới tốt nghiệp Trường Đại học Cornell. Sau này Morris khai rằng 
hắn đã thiết kế và thả con sâu đi để xem nó có thể xâm nhập được 
bao nhiêu máy tính nhưng một lỗi trong lập trình của hắn đã khiến 
con sâu này nhân bản nhanh hơn hắn tưởng. Morris đã bị buộc tội 
vi phạm Luật Gian lận và Lạm dụng Máy tính ban hành năm 1986, 
vi phạm ở cấp liên bang. Hắn bị kết án bả năm tù treo, chịu phạt 
10,000 đôla và 400 giờ lao động công ích. | 

Năm 1989, khi chính phủ Mỹ biểu quyết để dừng tài trợ cho dự 
án ARPANET, những người sử dụng lâu nay tùy thuộc vào mạng 
này đã đưa ra những kế hoạch xây dựng một mạng thừa kế, gọi là 
“Internet”. Từ này bao hàm ý nghĩa của chính mạng máy tính này 
và các giao thức kiểm soát giao tiếp trên toàn mạng - một nghĩa kép 
gây lầm lẫn ngay từ lúc ra đời. Thậm chí khi nó trở thành một dịch 
vụ thương mại, những khách hàng đầu tiên của Internet đa số cũng 
chỉ là các tổ chức nghiên cứu, các công ty máy tính, các nhà khoa 
học thuộc trường đại học và sinh viên mới tốt nghiệp, họ sử dụng 
mạng để trao đối thư điện tử. 

Cho đến những năm gần đây Internet mới trở thành một “xương 
sống” kết nối tất cả các mạng thư điện tử trên toàn thế giới. Ngày 
nay ai cũng có thể gửi một thông điệp trên Internet — vì mục đích 
kinh doanh, giáo dục hay chỉ để giải trí. Sinh viên trên toàn thế giới 
gửi thư cho nhau. Những người tàn tật không thể ra ngoài có thể 
sống một đời sống xã hội nhộn nhịp với những người bạn mà họ 
chưa bao giờ được gặp. Những người cảm thấy không thoải mái khi 


134 | Con đường phía trước 


“Trên Internet bhông ai biết bạn là ai” 


giao tiếp trực tiếp có thể hiểu nhau qua mạng. Khi dải băng thông 
càng mở rộng và các bộ vi xử lý trở nên nhanh hơn, việc giao tiếp 
qua mạng sẽ được thực hiện cùng với hình ảnh video, điều này dù 
muốn hay không cũng góp phần loại bỏ hiện tượng không xác định 
được tình trạng về xã hội, chủng tộc và giới tính vốn là những hạn 
chế của giao tiếp văn bản. 

Cả một hệ thống từ vựng và văn hóa đã phát triển quanh mạng 
thư điện tử. Một số người có thể cố ý tấn công người khác, một hành ` 


v 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 135 


động được xem là “đốt cháy”, nhưng những người sử dụng thư điện 
tử xưa kia đôi khi khám phá ra rằng một nhận xét hài hước có thể 
bị hiểu lầm là “ngọn lửa”. “Emoticons” (viết tắt của hai từ emotion 
và icon, thể hiện cảm xúc bằng các biểu tượng), những biến tấu nhỏ 
trong văn bản quy ước, đã được phát triển để thể hiện cảm xúc của 
người viết một cách đầy đủ hơn và tránh bị hiểu lầm. Nếu bạn muốn 
kết thúc một câu nói bao hàm ý nghĩa hài hước, bạn có thể sử dụng 
"một dấu hai chấm, một gạch ngang và một dấu ngoặc đơn. Biểu 
tượng lấp ghép này :~), nếu nhìn ngang sẽ tạo thành một khuôn 
mặt đang cười. Bạn có thể viết: “Tôi không chắc đó là một ý kiến hay 
:—)”. Khuôn mặt đang cười này muốn nói rằng những từ ngữ bạn sử 
dụng mang ý nghĩa vui vẻ. Đảo dấu ngoặc đơn theo hướng ngược lại 
sẽ biến khuôn mặt cười thành khuôn mặt nhăn nhó, :—( là một cách 
thể hiện sự thất vọng theo ý nghĩa đùa cợt. Giống như việc không 
thể xác định về xã hội, chủng tộc và giới tính, những hình ảnh hài 
hước này có thể sẽ không còn tổn tại khi thư tín điện tử được kèm 
theo các thông tin bằng âm thanh và hình ảnh. 

Khi tôi gửi cho bạn một bức thư điện tử, nó được truyền tải từ máy 
tính của tôi sang máy chủ có chứa “hộp thư” (mailbox) của tôi, và từ 
đó nó đi trực tiếp hay gián tiếp đến bất kỳ máy chủ nào chứa hộp thư 
của bạn. Khi bạn kết nối vào máy chủ của mình, dù qua mạng điện 
thoại hay qua mạng máy tính nội bộ, bạn có thể “tải xuống” các nội 
dung trong hộp thư của mình, bao gồm cả bức thư của tôi. Bạn có thể 
soạn một bức thư duy nhất và gửi cho một người hay 25 người, hay 
bạn có thể gửi nó lên “bảng thông báo” (bulletin board). 

Địa chỉ điện tử trên bảng thông báo là nơi các bức thư được gửi 
đến để tất cả mọi người đều đọc được. Các cuộc đối thoại công cộng 
diễn ra khi mọi người trả lời thư. Những trao đổi này thường không 
đồng bộ. Các bảng thông báo thường được sắp xếp theo chủ đề để 
phục vụ cho những cộng đồng với những mối quan tâm riêng biệt. 
Sự sắp xếp này là một cách thức hiệu quả để giúp các bức thư tìm 
đến được đối tượng của mình. Các dịch vụ thương mại cung cấp bảng 
thông báo cho phi công, nhà báo, giáo viên và nhiều cộng đồng nhỏ 
khác. Trên Internet, các bảng thông báo thường là không được biên 


I3é | Con đường phía trước 


tập và điều phối, có tên gọi “các nhóm trao đổi thông tin 
USENET”, đã tôn tại hơn 20 năm. Hàng nghìn cộng đồng đã gắn 
với các chủ để cụ thể như caffeine (altdrugs.caffeine) Ronald 
Reagan (altfan.ronald-reagan) và văn hóa dân gian thành thị 
(alt.folklore.urban). Bạn có thể tải tất cả các thư thuộc một chủ đề, 
những thư gần nhất, tất cả các thư trả lời một thư đặc biệt khác, hay 
những thư có chứa một từ đặc biệt trong dòng chủ đề v.v. 

Ngày nay, ứng dụng phổ biến nhất của Internet là “duyệt web”. 
“Mạng toàn cầu” (World Wide Web) là một mạng các máy chủ kết 
nối với Internet, chúng cung cấp những trang thông tin chứa văn 
bản, hình ảnh, âm thanh và chương trình. Khi bạn kết nối vào một 


Trang chủ của thư uiện Hạ uiện Mỹ trên World Wide Web 
(năm 1996) 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 137 


máy chủ của Web, màn hình (hay trang) đầu của thông tin có chứa 
một số đường dẫn sẽ xuất hiện. Khi kích hoạt một đường dẫn bằng 
cách nhấp chuột, bạn được dẫn sang một trang khác có thông tin bổ 
sung và có thể có các đường dẫn khác. Trang đó có thể được lưu giữ 
trên cùng một máy chủ đầu tiên hay bất kỳ máy chủ nào kết nối 
vào Ïnternet. 

Trang chính thuộc “web site” của một công ty hay cá nhân được 
gọi là “trang chủ.” Nếu bạn tạo một trang chủ thì người sử dụng 
Internet có thể tìm thấy nó bằng cách gõ lêri địa chỉ (còn được gọi 
là “URL”, viết tắt của Uniform Resource Locator) hay bằng cách 
nhấp chuột vào đường dẫn đến địa chỉ đó. Ngày nay, trong quảng 
cáo trên truyền hình và quảng cáo báo chí, chúng ta bắt đầu thấy 
địa chỉ của trang chủ bên cạnh số điện thoại của công ty. Ví dụ như 
quảng cáo của hãng Boeing có thể bao gồm địa chỉ 
“http://www.boeing.com,” tức là URL của công ty Boeing. | 

Phần mềm để xây dựng một trang web rất rẻ và sử dụng được 
cho mọi máy tính. Phần mềm để dò tìm (duyệt) trang web cũng được 
cung cấp miễn phí cho hầu hết mọi máy tính. Các hệ điều hành máy 
tính cá nhân đang bắt đầu tích hợp việc dò tìm trang web và nhiều 
ứng dụng của máy tính cá nhân hiện ,nay cho phép người sử dụng 
có thể đọc và viết các trang web. 

Hiện nay Internet đã tự khẳng định mình là một kênh phân 
phối chính cũng như một diễn đàn thu hút nhiều sáng kiến đổi mới. 
Các dự báo về cách tương tác và “siêu văn bản” - được đưa ra hàng ˆ 
thập kỷ trước đây bởi những người tiên phong như Vanevar Bush và 
Ted Nelson - đang trở thành hiện thực trên mạng. 

Đúng là hiện nay, mỗi ngày đều có thêm những sự phát triển 
mới mẻ và thú vị về Internet. Tốc độ phát triển của Internet nhanh 
đến nỗi những thông tin về nó một năm hay thậm chí nửa năm 
trước đây có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Thật khó giữ tĩnh 
tại với một thứ năng động như Internet. Ngày nay, nói về Internet 
của thời điểm giữa những năm 1990 cũng kỳ lạ như câu chuyện về 
những đoàn xe goòng và những người tiên phong khai phá miền 
Viễn Tây trên tuyến đường Oregon vậy. 


138 | Con đường phía trước 


Nếu so sánh với hình ảnh của một xa lộ, tuyến đường Oregon 
rất giống với Internet. Giữa năm 1841 và đầu những năm i8óÓO, hơn 
300,000 người tiên phong đã đi tàu kéo xe goòng rời Independence, 
bang Missouri, trên một hành trình dài 2000 dặm qua một vùng 
hoang vu đến vùng lãnh thổ Oregon hay đến những mỏ vàng ở 
California. Ước tính có khoảng 20,000 người đã không chống cự 
nổi bọn cướp, bệnh tiêu chảy, đói khát và việc dầm mưa dãi nắng. 
Bạn có thể dễ dàng cho rằng con đường mà họ đã đi, tuyến đường 
Cregon, là sự khởi đầu của hệ thống xa lộ xuyên bang ngày nay. 
Nó đi xuyên qua nhiều ranh giới và tạo nên tuyến giao thông hai 
chiều cho xe cộ. Xa lộ Interstate 84 (Xuyên tiểu bang) hiện đại và 
nhiều xa lộ khác vẫn chạy dọc theo tuyến đường của những người 
tiên phong trên toàn bộ chiều dài. Nhưng sự so sánh giữa tuyến 
đường Cregon và xa lộ xuyên bang không hoàn toàn chính xác. 
Bệnh tiêu chảy và đói khát không phải là một vấn để trên 
Interstate 84. Thế nhưng vào thời đó, không có nạn xe đâm vào 
đuôi nhau và không có tài xế say rượu gây nhiều nguy hiểm cho 
đoàn xe goòng — mặc dù các tay cao bồi say xỉn có thể cũng xuất 
hiện và gây rắc rối. 

Tuyến đường được Internet sáng lập đã dẫn đến xa lộ thông tin. 
Mạng Internet vào những ngày đầu là tiền thân của mạng tương tác 
băng thông rộng cũng như Altair 8800 là tiền thân của máy tính cá 
nhân hiện đại. Altair, chiếc máy tính nhỏ đa năng do Paul Allen và 
tôi viết phần mềm, chạy rất chậm, sơ khai và khó sử dụng, nhưng 
đối với một nhóm nhỏ những người say mê thì nó có những khả 
năng thật lôi cuốn. So sánh với mạng tương tác băng thông rộng mà 
chúng ta sẽ chứng kiến trong vài năm tới thì Internet còn chậm, sơ 
khai và khó sử dụng. Nhưng nó cải tiến nhanh hơn 'máy tính cá 
nhân và hứa hẹn một tầm quan trọng tương tự. Số người say mê 
Ínternet ngày càng tăng nhanh là một thành tựu phát triển quan 
trọng nhất của thế giới máy tính kể từ khi chiếc máy tính đầu tiên 
của IBM được giới thiệu vào năm ÍØ6I. Sự so sánh Ïnternet với mấy 
tính cá nhân cũng có những lý do khác. Máy tính cá nhân không 
hoàn thiện. Các chức năng của nó mang tính võ đoán và thậm chí 


Từ lnternet đến xa lộ thóng tin | 139 


yếu về mặt kỹ thuật. Cho dù có những nhược điểm nhưng số người 
sử dụng máy tính cá nhân đã tăng đến mức nó đã trở thành chuẩn 
mực phần cứng để phát triển các ứng dụng. Có những công ty cố 
gắng chống lại chuẩn mực của máy tính cá nhân vì các lý do chính 
đáng nhưng họ đã thất bại vì nhiều công ty khác đang được đầu tư 
để tiếp tục phát triển máy tính cá nhân. 

Những bài học của công nghiệp máy tính cá nhân được những 
công ty như Microsoft và Netscape vốn đang hợp tác — và cả cạnh 
tranh — rút tỉa để đưa ra các chuẩn mực nhằm khắc phục những hạn 
chế của Internet. Netscape và Microsoft là hai trong số những công 
ty cung cấp linh kiện của cơ sở phần mềm cho các mạng tương tác. 
Chúng tôi đang chạy đua để tận dụng và mở rộng thêm những 
chuẩn mực có sẵn. 

Sự thành công của Internet đã làm sợi mọi người tập trung vào 
việc cải tiến các chuẩn mực của nó. Vào năm 1994, Microsoft chuẩn 
bị xây dựng cơ sở phần mềm riêng của mình cho các mạng tương 
tác, AT&T chuẩn bị xây dựng hệ nền riêng, IBM và Oracle cũng 
vậy. Mỗi hệ nền đều hứa hẹn sẽ là một giải pháp hoàn chỉnh phục 
vụ cho ưu thế và quyển lợi của công ty đã sản sinh ra nó. Ví dụ như 
chuyên viên điều hành mạng của các công ty điện thoại và truyền 
hình cáp sẽ chọn một cơ sở cho khách hàng của mình. Ngành công 
nghiệp máy tính sẽ tìm cách để bịt (chữ số nhị phân) chuyển động 
giữa các hệ thống khác nhau, tạo ra một mức độ hạn chế về tính 
tương thích. 

Nhưng giờ đây rõ ràng là sẽ chỉ có một hệ nền phần mềm chính, 
hậu duệ tiến hóa của Internet ngày nay. Hệ nền này sẽ là chuẩn mực 
không chỉ trong các mạng công cộng trên toàn thế giới mà còn trong 
các mạng nội bộ nữa — tức là các “intranet” phục vụ các nhân viên 
trong một công ty nhưng lại hạn chế sự truy cập của bất kỳ ai nằm 
ngoài “bức tường lửa” của mạng nội bộ. Sự cạnh tranh ban đầu bây 
giờ không còn ở giữa các hệ nền phần mềm mà là cuộc cạnh tranh 
để đẩy nhanh sự phát triển của Internet. Đây là một bước thay đổi 
quan trọng và nó sẽ thúc đẩy nhiệu sự thay đổi lớn trong khoảng 
thời gian không lâu. 


Ị40 | Con đường phía trước 


Và chắc chắn sẽ có những sự thay đổi toàn diện. Ít nhất một vài 
mạng băng thông rộng không vượt qua được Internet có thể vẫn 
được phát triển. Một số chính phủ, như Hồng Kông và Singapore, ủy 
nhiệm và tài trợ cho các sáng kiến độc lập. Những nỗ lực này sẽ 
mang lại rất nhiều ích lợi bởi vì chúng sẽ khuyến khích việc thử 
nghiệm các ứng dụng và giao diện. Nhưng hầu hết các nỗ lực và qui 
trình đều được xây dựng trên cơ sở của Internet. 

_ Nền tảng phần mềm của Internet rất mạnh. Giao thức TCP/IP 
điều tiết các trụ cột truyền tải đã hỗ trợ các mạng máy tính phân 
phối và thang độ rất tốt. Các giao thức qui định trình duyệt Web 
rất đơn giản và đã cho phép các máy chủ thực hiện được những khối 
lượng lưu thông lớn. Nhưng mặc dù có những nền tảng ưu việt, vẫn 
còn nhiều việc phải làm trước khi hệ nền phần mềm được hoàn 
thiện. Hệ nền phần mềm phải phát triển để thực hiện tốt các việc 
tìm kiếm và bảo mật, phối hợp năng lực các nhóm, các dịch vụ 
thanh toán và kế toán và kết nối được với các linh kiện phần mềm 
bắt buộc. Hệ nền này phải xác định các chuẩn mực để thể hiện sở 
thích của người sử dụng và chuyển tải giữa các ứng dụng một cách 
không sai sót. 

Để đạt được tiềm năng thực sự của mình, Internet cần có khả 
năng duy trì đải băng thông đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ. 
Vì ATM hỗ trợ cho việc bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thiết kế, 
nên chắc chắn nó sẽ được sử dụng như một công nghệ nền — mặc dù 
có một số chất lượng của giao thức dịch vụ không cần đến ATM. Một 
- người sử dụng có thể dùng bất kỳ giao thức nào trong số này để duy 
trì được dải băng thông giữa hai điểm trên mạng và dễ dàng nhận 
được nội dung như âm thanh và hình ảnh. Bảo đảm chất lượng dịch 
vụ là bước phát triển cần thiết nếu các ứng dụng như hội nghị qua 
video hay dịch vụ xem video trên mạng theo yêu cầu được thực hiện 
thành công, nhưng như vậy Internet mất đi một ưu điểm là miễn phí 
do người dùng phải trả một khoản tiền để sử dụng các dịch vụ truyền 
tải thông tin trên mạng. Có nhiều khả năng người sử dụng sẽ phải 
trả một khoản tiền nhỏ cho bất kỳ dịch vụ truyền thông nào có bảo 
đảm chất lượng dịch vụ. Nếu không có một hình thức chi phí, bất kỳ 


Từ lnternet đến xa lộ thông tin | 14i 


ai cũng đòi hỏi phải có bảo đảm chất lượng dịch vụ cho mọi giao tiếp. 
Internet không thể duy trì dải băng thông cho tất cả các thông điệp 
— một điều không thể thực hiện —- vì vậy phải có cách nào đó để 
buộc người sử dụng phải trả thêm một khoản phụ phí để hoạt động 
được bảo đảm. Giờ đây Internet giống như một nhà hàng không chấp 
nhận cho đặt bàn trước. Nếu bạn muốn được phục vụ, bạn phải đến 
tận nơi và chấp nhận bất kỳ món ăn nào đã có sẵn và tin chắc rằng 
bất kỳ ai cũng ở trong tình trạng đó và bạn không phải chịu bất lợi 
khi nói về khía cạnh phục vụ nhanh. Nhưng vì Internet của tương 
lai sẽ chấp nhận việc trả trước để đặt chỗ, nếu bạn không trả tiền 
thì chỉ có thể chấp nhận bất kỳ điều gì mà dải băng thông còn trống 
có thể thực hiện được. Bất kỳ khi nào bạn sử dụng một kết nối giọng 
nói, bạn sẽ sử dụng kết nối chất lượng dịch vụ. Chi phí phụ trội hàng 
tháng cho nhiều lần kết nối giọng nói là rất nhỏ, vì các kết nối âm 
thanh không đòi hỏi nhiều dải băng thông. ˆ 

Chi phí sử dụng Internet rất thấp, ngoại trừ ở những nước phải 
chịu nhiều phụ phí nặng nề hay không có đủ người bán cạnh tranh 
để giảm giá. Với một khoản chỉ phí hàng tháng cố định, Internet đã 
cung cấp cho khách hàng ở Mỹ các dịch vụ kết nối toàn cầu giữa 
_ các máy chủ, cho phép trao đổi thư điện tử, các thông tin trên bảng 
thông báo và các dữ liệu khác. Phạm vi trao đổi dao động từ các bức 
thư ngắn vài chục chữ đến các bức ảnh nhiều triệu byte, phần mềm 
và các dữ liệu khác. Truy cập đữ liệu từ máy chủ cách xa hàng nghìn 
đặm, người sử dụng không phải trả chỉ phí nhiều hơn khi truy cập 
đữ liệu từ máy chủ chỉ cách đó một dặm. Cơ cấu giá phải chăng của 
Internet đã phá bỏ quan điểm cho rằng truyền thông phải được 
thanh toán theo thời gian và khoảng cách — giống như sự phổ biến 
của máy tính cá nhân đã làm cho BpMDI dùng BhNG: phải trả tiền 
máy tính theo giờ nữa. 

Cø cấu tài chính cho phép Internet có giá rẻ một kích đáng ngờ 
là do việc phát huy một tiển lệ thú vị vốn đã bị hạn chế trong một 
thời gian dài. Ngày nay khi sử dụng điện thoại, bạn nghĩ mình sẽ bị 
tính tiển theo thời gian và khoảng cách trừ phi bạn đang gọi từ một 
điện thoại nội hạt miễn phí. Nhưng các công ty thực hiện những 


142 | Con đường phía trước 


cuộc gọi đến một địa điểm cách đó rất xa có thể tránh các chỉ phí 
theo thời gian và khoảng cách này bằng cách thuê một. đường dây 
điện thoại có mục đích đặc biệt dành cho các cuộc gọi giữa hai địa 
điểm. Không có chi phí lưu thông trên một đường dây thuê bao — 
chí phí hàng tháng vẫn như nhau bất kể đường dây được sử dụng 

nhiều hay ít. 

Cơ sở của Internet là một loạt các đường dây thuê bao được kết 
nối bằng các hệ thống chuyển đổi để truyền đữ liệu. Các kết nối 
Internet đường dài ở Mỹ được cung cấp bởi 5 công ty thuê đường dây 
từ các công ty viễn thông. Từ khi tập đoàn AT&T chia tách vào 
năm 1984, giá thuê đường dây đã trở nên rẻ hơn nhiều. Vì khối lượng 
lưu thông trên Internet quá lớn, năm công ty này có thể hưởng 
những mức giá thấp nhất — điều này có nghĩa là họ truyền tải những 
khối lượng đữ liệu khổng lô với giá rất thấp. Họ nhượng lại mức giá 
thấp này cho các công ty kết nối vào Internet dưới dạng các mức giá 
thấp và cố định. 

Giá cả thường dựa trên công suất kết nối. Một kết nối băng thông 
tương đối cao có tên gọi “đường dây T-1” có thể có giá 1600 đôla một 
tháng. Chi phí này bao gồm tất cả các lưu thông trên Internet của 
công ty, dù thường xuyên hay ít khi sử dụng, giữa khoảng cách một 
vài dặm hay vòng quanh thế giới. Cơ cấu giá cả này có nghĩa là một 
khi khách hàng kết nối vào Internet sẽ không phải trả phụ phí dành 
khi sử dụng nhiều, điều này tất nhiên sẽ thúc đẩy họ sử dụng nhiều 
hơn. Chi phí mà người tiêu dùng phải trả đã thanh toán cho toàn bộ 
mạng Internet mà không cần chính phủ hỗ trợ. | 

Hầu hết các cá nhân đều không thể thuê một đường dây T-I1. Để 
kết nối vào Internet, họ liên hệ với một nhà cung cấp dịch vụ trực 
tuyến địa phương. Đây là công ty đã trả tiền để kết nối qua T-I hoặc 
các phương tiện tốc độ cao khác vào Internet. Các cá nhân sử dụng 
đường dây điện thoại (băng thông hẹp) thông thường để gợi cho nhà 
cung cấp dịch vụ ở địa phương và sẽ được kết nốt vào Internet. 

Vào năm 994 và 1995, chi phí sử dụng Internet hàng tháng 
thông thường ở Mỹ là 20 đôla. Với chi phí này, một khách hàng có 
thể sử dụng 20 tiếng vào giờ cao điểm. Vào mùa xuân năm 1996, 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 143 


AT&T là một trong số những công ty bắt đầu cho phép khách hàng - 
sử dụng không hạn chế cũng với chi phí 20 đôÌa, báo hiệu sự ra đời 
của một thị trường cạnh tranh mới. Các công ty điện thoại lớn khác 
trên toàn thế giới đang tiến vào ngành kinh doanh truy cập Internet. 
Các công ty dịch vụ trực tuyến như CompuServe và America Online 
nay đã tính luôn tiền truy cập Internet vào giá dịch vụ của họ. 
Trong vài năm tới, sẽ có một thị trường rất lớn, Internet sẽ tiếp tục 
cải tiến và được hưởng lợi từ tính năng truy cập dễ dàng, phổ biến 
rộng rãi, truy tìm dễ dàng và thống nhất với các dịch vụ trực tuyến 
thương mại. 

Tất cả những lợi thế này mang đến cho các công ty điện thoại 
nhiều lợi ích cũng như lắm nguy cơ. Một mặt họ có thể trở thành 
những nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet lớn nhất. Mặt khác, 
Internet đe dọa sẽ chiếm giữ phần lớn ngành kinh doanh điện thoại 
đường dài béo bở hiện đang là lợi thế của các công ty điện thoại. 
Người ta có khuynh hướng sử dụng Internet để thực hiện các cuộc 
gọi đường dài đến những người sử dụng Internet khác ở mọi nơi trên 
thế giới - mặc dù chất lượng truyền giọng nói kém. Nhưng khi các 
hoạt động bảo đảm chất lượng dịch vụ được kết hợp với nền tảng 
[nternet, các cuộc gọi kèm âm thanh hay hình ảnh sẽ có độ trung 
thực cao hơn. 

Đây là một ích lợi thật tuyệt vời đối với khách hàng, nhưng 
không phải công ty nào cũng sắn sàng đón nhận cạnh tranh. Vào 
tháng 3 năm 199%, một nhóm kinh doanh đại diện cho hơn 130 công 
ty điện thoại cỡ nhỏ và trung bình đề nghị Ủy ban Truyền thông 
Liên bang Mỹ (FCC, viết tất của Federal Communication 
Commission) ban hành qui chế và đánh thuế đối với kinh doanh 
các sản phẩm phần mềm và phần cứng cho phép Internet thực hiện 
các cuộc gợi đường dài. Trong thông cáo báo chí của nhóm này, có 
tên là Hiệp hội các công ty viễn thông Hoa Kỳ, đã cáo buộc rằng 
Internet “đã tạo nên lợi thế để lấn át các công ty uiễn thông đường đài 
trong nước uà quốc tế cũng như cho phép thực hiện các cuộc gọi hầu 
như không cân chỉ phí” Cáo buộc này cảnh báo rằng hình thức lưu 
thông này sẽ tràn ngập trên Internet. 


144 | Con đường phía trước 


Tôi không trách các cöng ty điện thoại khi họ thể hiện sự bất 
mãn này. Hiện nay tình thế của họ rất khó khăn. Trong quá trình 
điều chỉnh giá cả, chính phủ Mỹ đã đặt họ vào vị trí phải chịu thua 
lỗ đối với một số dịch vụ truy cập địa phương mà họ cung cấp. Có 
những lý do lịch sử chính đáng để đưa ra qui định về mức giá điện 
thoại, như nguyện vọng tạo điều kiện cho mọi người đều có thể sử 
dụng dịch vụ điện thoại — căn cứ theo học thuyết “dịch vụ toàn 
cầu.” Cho đến nay, các công ty điện thoại Mỹ đã hoạt động tốt bằng 
cách bù lễ nhờ các chi phí của dịch vụ đường dài lãi cao. Thực vậy, 
dịch vụ đường dài chỉ phí cao đã bù lỗ cho dịch vụ nội hạt chi phí 
thấp. Nhưng đến mức các cuộc điện thoại đường dài bị thay thế bởi 
một hình thức truyền thông mới trên Internet thì các công ty điện 
thoại đường dài sẽ mất đi chi phí hỗ trợ cho dịch vụ nội hạt bị thua 
lỗ. Đây là một vấn để nghiêm trọng, nhưng sẽ là một sai lầm lớn 
nếu đưa ra những qui định đối với truyền thông trên Internet như 
truyền thông qua điện thoại, và tôi cho rằng điều này không thể xảy 
ra. Có điều là rất khó xác định và kiểm tra các cuộc gọi từ hàng loạt 
đữ liệu kỹ thuật số được khách hàng trao đổi. 

Các công ty điện thoại đã đúng khi cho rằng Internet sẽ thường 
xuyên bị tràn ngập lưu thông khi mạng này phát triển. Nhưng vấn 
đề này sẽ nhanh chóng được khắc phục vì các đầu tư liên tục vào 
cơ sở hạ tầng của Internet là rất lớn và bởi vì dải băng thông được 
công nghệ viễn thông cung cấp. đang tăng trưởng rất nhanh chóng. 
Nhu cầu sẽ tăng nhanh nhưng công suất sẽ còn tăng nhanh hơn gấp 
bội. Thực hiện cân bằng đòi hỏi phải tỉnh tế, và có thể có những 
thời điểm xảy ra tình trạng thời gian phản hổi của Internet rất 
chậm, nhưng sự phát triển của Internet sẽ không gặp bất kỳ trở ngại 
lớn nào - kể cả việc truyền tải giọng nói trên mạng. - 

Nếu tình trạng nghẽn mạch trở thành một vấn đề lớn, có một 
giải pháp là mọi người phải trả một mức giá cố định cao hơn. Một 
giải pháp khác là phải tìm được một phương pháp đo đạc — có thể 
là đo thời gian trên hệ thống, khoảng cách truyền bít, số lượng bít, 
hoặc bất cứ cái gì. Nhưng đây không phải là một giải pháp dễ thực 
hiện vì có quá nhiều công ty đang cung cấp dịch vụ kết nối vào 


Từ lnternet đến xa lộ thông tin | I45 


Internet. Nếu chỉ vài công ty trong số đó có mức giá quá cao làm 
ảnh hưởng đến người sử dụng, những khách hàng này sẽ di trú sang 
những công ty có giá rẻ hơn và toàn bộ lưu thông trên mạng sẽ bị 
ảnh hưởng đôi chút. (Đây là hiện tượng được gọi “sự lựa chọn đối 
nghịch” rất quen thuộc với những ai làm việc trong ngành bảo 
hiểm. Những người có ít khả năng trở thành khách hàng nhất nay 
trở thành những khách hàng đăng ký nhiều nhất bởi vì họ có khá 
nhiều cơ hội hưởng lợi). | 

Khi Internet thay đổi cách thức chúng ta vẫn dùng để thanh 
toán chỉ phí truyền thông, nó cũng có thể thay đổi hình thức chúng 
ta trả tiền cho thông tin — hay nói chính xác là không trả một 
khoản nào cả. Hầu hết mọi đầu tư cho xuất bản trên mạng đến thời 
điểm này đều do niềm đam mê, hoặc để quảng cáo các sản phẩm 
được bán trên thị trường phi điện tử. Rất ít các nhà cung cấp nội 
dung được trả tiền trực tiếp bởi khách hàng, mặc dù nhiều người 
trong số họ đều mong đến ngày họ tìm ra cách thức để yêu cầu 
thanh toán. Một ngành công nghiệp nội dung tương tác mới đã phát 
triển trong đó hầu như chưa ai có được lợi nhuận. | 

Một vài người cho rằng Internet đã cho thấy rằng thông tin là 
miễn phí, hoặc phần lớn là miễn phí. Nói chính xác thì một lượng 
lớn thông tin, từ các bức ảnh của NASA đến các danh mục bảng 
thông báo được người sử dụng đóng góp vẫn tiếp tục được cung cấp 
miễn phí. Nhưng tôi tin rằng hầu hết. những thông tin hấp dẫn nhất, 
như các bộ phim của Hollywood hay các cơ sở dữ liệu bách khoa 
toàn thư, sẽ được thực hiện với ý tưởng sinh lợi. —. | 

Thật khó hình dung rằng Internet có thể phát triển như một 
phương tiện xuất bản trừ phi các nhà cung cấp nội dung được trả 
tiền cho công việc của họ. Tuy vậy, trong thời gian tới, các công ty 
sẵn xuất nội dung sẽ rất thất vọng vì .họ gần như không có được lợi 
nhuận qua số lượng thuê bao và quảng cáo. Các công ty quảng cáo 
thường ít khi muốn chuyển sang sử dụng một phương tiện mới, và 
Internet là một phương tiện quảng cáo quá mới mẻ. Một số công ty 
sản xuất nội. dung đang thử nghiệm kết hợp giữa thuê bao và quảng 
cáo, nhưng người ta không muốn trả tiền cho những nội dung đó mà 


I4é | Con đường phía trước 


chỉ muốn sử dụng chúng miễn phí, vì vậy số khách hàng thuê bao 
mà một công ty sản xuất nội dung có thể cung cấp cho các công ty 
quảng cáo sẽ giảm, điều này dẫn đến việc giảm giá quảng cáo và từ 
đó kéo theo việc giảm doanh thu từ quảng cáo của công ty sản xuất 
nội dung này. 

Một lý do để giải thích tại sao việc trả tiền cho những nội dung 
mà khách hàng truy cập chưa thể tiến hành được vì việc tính chi 
phí hay những khoản chỉ trả nhỏ là điều khó thực hiện. Việc thanh 
toán 3 xu để đọc một bài báo là không khả khi. Tình trạng khó - 
khăn tạm thời này sẽ được giải quyết khi Internet phát triển. Nếu 
bạn quyết định viếng thăm một trang web mà phải tốn lÕ cent thì 
khoản này sẽ được gộp vào một hóa đơn lớn hơn — cũng như ngày 
nay bạn thanh toán cho mọi dịch vụ điện thoại hàng tháng. Tôi 
nghĩ rằng rồi đây, thông tin được cung cấp với số lượng phong phú 
và giá cả rất thấp. Nói cho cùng thì kể cả các thông tin trị giá 3 xu 
cũng sẽ mang lại lợi nhuận nếu có nhiều người sử dụng. 

Ngoài thông tin miễn phí, ngày nay trên Internet cũng có nhiều 
phần mềm miễn phí rất hữu ích. Đôi khi đó là những phần mềm 
thương mại được cho không từ một chiến dịch tiếp thị hoặc trong 
một dự án của sinh viên mới tốt nghiệp hay tại phòng thí nghiệm 
do chính phủ tài trợ. Nhiều sinh viên và các thành viên của các 
khoa thuộc trường đại học viết phần mềm miễn phí nay đang bận 
rộn soạn thảo những kế hoạch cho các công ty mới khởi nghiệp và 
họ sẽ cung cấp các phiên bản phần mềm thương mại với nhiễu tính 
năng hơn, chưa kể dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo trì. 

- Một trong những lĩnh vực phát triển nóng bỏng nhất là kết nối 
Internet không dây hai chiều, vốn trước nay chỉ được định hướng 
ban đầu là một dịch vụ băng thông hẹp trong một tương lai gần. 
Ngành cảnh sát và y tế có thể mua đủ băng thông để thực hiện các 
hình ảnh video hai chiều nhưng đối với hầu hết những ngưới truy 
cập bình thường thì dải băng thông sẽ bị giới hạn hơn. Vệ tỉnh đã 
có thể truyền tải hàng loạt dữ liệu đến máy tính cá nhân nhưng về 
cơ bản sự lưu chuyển đữ liệu vẫn là một chiều. Các mạng không dây 
đành cHo truyền thông di động sẽ phát triển vượt ra khỏi các hệ 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 147 


thống điện thoại di động và dịch vụ điện thoại không dây ngày nay, 
gọi là PCS (Personal Communication Services). Khi bạn đang đi trên 
đường và muốn có thông tin từ nhà hay từ máy tính ở cơ quan, thiết 
bị xách tay của bạn sẽ kết nối với phần vô tuyến của xa lộ, và một 
khóa chuyển đổi sẽ chuyển kết nối này sang phần hữu tuyến, phần 
này sẽ nối thiết bị của bạn vào máy tính ở nhà hay VÀ cơ quan và 
đem đến cho bạn thông tin bạn cần. 

Cũng sẽ có những loại mạng không đây nội hạt, ít tốn kém hơn 
trong các công ty và tại hậu hết các gia đình. Các mạng này sẽ cho 
phép bạn kết nối với xa lộ hay hệ thống máy tính của riêng bạn mà 
không phải trả tiền theo thời gian sử dụng nếu như bạn vẫn đang 
ở trong một phạm vi địa lý nào đó. Các mạng không dây nội hạt sẽ 
sử dụng công nghệ khác với công nghệ được sử dụng bởi các mạng 
không dây trong phạm vi rộng. Tuy nhiên, một thiết bị thông tin 
xách tay sẽ tự động lựa chọn mạng không đây rẻ nhất mà nó có thể 
kết nối vào được, vì vậy là người sử dụng bạn sẽ không nhận biết 
được sự khác biệt về công nghệ. | _ 

Một công nghệ quan trọng khác sẽ hoạt động trên mạng băng 
thông hẹp là sự chia sẻ màn hình hay một cửa sổ trên màn hình . 
để có thể cho hai hoặc nhiều người xem tại những địa điểm khác 
nhau. Những phiên bản đầu tiên của tính năng này đang được cài 
đặt vào các trình duyệt Web, và đã có một số modem hỗ trợ cho sự 
truyền tải cùng lúc âm thanh và đữ hiệu qua đường dây điện thoại. 
Nếu bạn muốn lên kế hoạch đi du lịch, bạn và nhân viên của công 
ty du lịch đó đều có máy tính được trang bị một modem thích hợp, 
người đó sẽ giới thiệu với bạn những bức ảnh của các khách sạn 
khác nhau để bạn lựa chọn, hay gửi đến bạn một biểu đồ so sánh 
giá cả. Nếu bạn gọi cho một người bạn để hỏi đường đến nhà người 
đó và cả hai đều có máy tính kết nối vào đường dây điện thoại của 
nhau, thì trong cuộc đối thoại người bạn ấy có thể gửi cho. bạn một 
tấm bản đô để hai người có thể cùng nhau tham khảo + và tìm ra 
con đường ngắn nhất để bạn đi. ' 

Kết nối băng thông trưng bình đem lại cho Bạn một sự cải tiến 
nếu so:sánh với băng thông hẹp của một modem thông thường. Hình 


i48 | Con đường phía trước 


ảnh được tải vào màn hình rất nhanh khi bạn kết nối băng thông 
trung bình, và bạn thậm chí có thể sử dụng hình ảnh có chất lượng 
thấp, đặc biệt nếu hình ảnh này nằm trong một cửa số nhỏ trên màn 
hình máy tính của bạn. Băng thông bổ sung đã thật sự tạo nên một 
sự khác biệt trong việc sử dụng Web. 

Các công ty điện thoại đã cung cấp các dịch vụ kết nối băng 
thông trung bình tại gia đình bằng cách phát đi các tín hiệu kỹ 
thuật số (digital) thay vì các tín hiệu tương tự (analog). Kết nối hữu 
tuyến truyền thống vẫn được sử dụng, nhưng các khóa chuyển đổi 
dẫn đường cho thông tin lại khác với các khóa chuyển đổi vẫn được 
sử dụng trong một dịch vụ có tên gọi POTS, hay “dịch vụ điện thoại 
cổ điển giản đơn” (plain old telephone service). 

Mục đích cơ bản của các công ty điện thoại là nhằm sử dụng hệ 
thống ISDN (viết tắt của integrated services digital network, hệ 
thống dịch vụ kỹ thuật số tích hợp), vì nó truyễn tải tiếng nói và dữ 
liệu khởi đầu ở 64.000 hay 128.000 bịt mỗi giây. Hình ảnh động có 
thể được truyền đi trên đường dây của hệ thống ISDN, nhưng hình 
ảnh có chất lượng rất thấp trong điều kiện tốt nhất - chắc chắn 
không đủ tốt để xem phim và chỉ thực hiện được chức năng hội nghị 
bằng hình ảnh, mặc dù chất lượng hội nghị bằng hình ảnh sẽ cải 
tiến nếu nhiều mạch ISDN được sử dụng cùng lúc. 

Hàng trăm nhân viên của Microsoft sử dụng ISDN hàng ngày để 
kết nối máy tính tại gia đình của họ vào hệ thống nội bộ của chúng 
tôi. ISDN được phát minh hơn một thập niên trước, nhưng vì không 
có nhu cầu xuất phát từ các ứng dụng của máy tính cá nhân, cho 
nên hầu như không có ai cần đến hệ thống này. Rõ ràng là các công 
ty điện thoại đã đầu tư những khoản tiền lớn để phát triển hệ thống 
khóa chuyển đổi nhưng lại không hình dụng được hiệu quả của nó. 
Tuy nhiên, có một tín hiệu khả quan là. máy tính cá nhân cuối cùng 
sẽ tạo nên nhu cầu bùng nổ về ISDN. Một bản mạch gắn thêm vào 
máy tính cá nhân để hỗ trợ cho ISDN đã từng có giá 500 đôla, nhưng 
trong vài năm tới giá này sẽ giảm xuống còn dưới 200 đôla. Giá thuê 
đường dây thay đổi theo địa phương nhưng thường vào khoảng 50 
đôla một tháng ở Mỹ. Tôi hy vọng rằng mức giá này sẽ giảm xuống 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | !49 


dưới 20 đôla, không cao hơn nhiều so với chi phí kết nối tàn thoại 
thông thường. 

Một nhược điểm của hệ ISDN theo quan điểm của một công ty 
điện thoại là đường dây ISDN bó buộc các tài nguyên trong mạng 
truyền tải tiếng nói truyền thống. Một công nghệ băng thông trung 
bình khác, một công nghệ mới sẽ trở nên quan trọng trong thời gian 
còn lại của thập niên, sẽ không có nhược điểm này. ADSL (viết tắt 
của asymmetrical digital subscriber line, mạng thuê bao kỹ thuật số 
không đồng bộ) đã hoàn toàn vượt qua mạng truyền tiếng nói. Hệ ` 
thống này sử dụng đường dây điện thơại truyền thống để kết nối 
một máy tính cá nhân với một văn phòng trung tâm của công ty 
điện thoại, từ đây nó được dẫn đường đến Internet. 

Nhưng vượt qua mạng truyền tiếng nói không phải là lợi thế 
kinh doanh của ADSL. Tính năng đặc biệt của mạng này là nó có 
thể cung cấp nhiều đải băng thông cho các gia đình hơn mạng 
ISDN. ADSL có thể truyền tải vào gia đình ít nhất L6 triệu bit mỗi 
giây, tương đương với đường truyền T-1 kết nối các doanh nghiệp với 
Internet. Không may là tốc độ đữ liệu phản hồi từ gia đình (tốc độ 
“kênh phản hồi”) có thể xuống đến 64.000 bit trên giây, nhanh hơn 
tốc độ của một modem thông thường nhiều, nhưng không đủ nhanh 
để có thể tạo kết nối video hai chiều. May mắn là công nghệ ADSL 
đang cải tiến, và tôi hy vọng rằng nhiều gia đình sẽ có khả năng 
gửi đữ liệu đến mạng với tốc độ 600.000 bit mỗi giây, một tốc độ 
kênh phản hồi đủ nhanh để có được chất lượng hội nghị bằng hình 
ảnh hợp lý. 

ADSL cũng sẽ cung cấp cho các gia đình tốc độ cao hơn, đến 6,2 
triệu bit mỗi giây và có khi còn nhanh hơn. Nhưng nó chỉ có thể 
làm được điều này khi khoảng cách giữa văn phòng trung tâm của 
điện thoại và máy tính cá nhân ngắn hơn 2 đặm. 

ADSL được thiết kế một vài năm trước để giúp các công ty điện 
thoại đối phó với sự đe đọa của truyền hình tương tác mà đối thủ 
của họ là những công ty cáp hứa hẹn sẽ tung ra ADSL sẽ là một 
cách truy cập vào Internet tuyệt hảo. Những trang web có nhiều 
hình ảnh đồ họa sẽ xuất hiện trên màn hình dường như là ngay lập 


¡50 | Con đường phía trước 


tức. Giá của modem ADSL phải giảm xuống dưới 300 đôla khi chúng 
trở nên phổ biến hơn. 

Các công ty điện thoại không phải là những đối thủ cạnh tranh 
duy nhất có động lực và công nghệ để kết nối khách hàng vào 
[nternet với tốc độ cao. Các công ty cáp có ý định sử dụng mạng 
cáp đồng trục để kết nối máy tính cá nhân với Internet cũng như 
cạnh tranh với các công ty điện thoại để cung cấp dịch vụ điện 
thoại nội hạt. 

Cáp đồng trục, loại kết nối TV với đầu máy video, có nhiều tiềm 
năng băng thông hơn đường dây điện thoại chuẩn. Tuy nhiên phần 
lớn tiềm năng to lớn này đã bị lãng phí, vì các hệ thống truyền hình 
cáp ngày nay không truyền tải bit; thay vào đó, chúng sử dụng công 
nghệ analog để truyền tải 30 đến 75 kênh video. Các công ty truyền 
hình cáp sẽ tiếp tục truyền qua các kênh truyền hình truyền thống. 
Nhưng với sự xuất hiện của các khóa chuyển đổi hỗ trợ cho việc 
truyền thông tin kỹ thuật số, đường cáp cũng sẽ có khả năng truyền 
tải đến hàng trăm triệu bit thông tin mỗi giây. 

Theo quan điểm thực tế, dải băng thông mà một công ty cấp 
cung cấp cho một gia đình sẽ không lớn như người ta tưởng lúc ban 
đầu. Không giống như đường dây của các công ty điện thoại, vốn có 
khả năng tải một tín hiệu đặc biệt đến một gia đình nào đó, các tín 
hiệu cáp được phát cho từ 200 đến 1.000 gia đình. Khi một công ty 
điện thoại sử dụng ADSL để cung cấp cho một gia đình L5 triệu bit 
mỗi giây thì như vậy chỉ để phục vụ cho việc sử dụng riêng của gia 
đình đó. Khi công ty cáp địa phương cấp 6 MH¿ băng thông cho 
việc truyền tải 27 triệu bit mỗi giây trên cơ sở chia sẻ đến một vùng 
dân cư rộng lớn, tất cả các modem cáp đều cạnh tranh để giành được 
một phần của dải băng thông. Bằng cả hai cách, các gia đình đều 
được kết nối băng thông trung bình vào Internet. Các công ty điện 
thoại có thể tăng dải băng thông hiệu quả bằng cách kích hoạt các 
đường dây điện thoại bổ sung đến các gia đình, và các công ty cáp 
có thể mở rộng dải băng thông bằng cách sử dụng nhiều kênh 6MH: 
để kết nối Interrnet - hay bằng cách lắp đặt một đường dây cáp 
quang khác vào khu dân cư đó. | 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | tŠ§5i 


Bên cạnh việc tìm ra phương thức để cung cấp dịch vụ Internet 
và dịch vụ điện thoại truyền thống, một bước chuyển tiếp khác mà 
các công ty cáp phải thực hiện là tăng số kênh truyền hình của 
mình lên 5 đến I0 lần. Các công ty này sẽ có được dải băng thông 
để thực hiện sự gia tăng này bằng cách mở rộng việc sử dụng cáp 
quang và bằng cách dùng công nghệ nén kỹ thuật số để loại bỏ 
những thông tin thừa trong dòng đữ liệu, từ đó ép nhiều kênh hơn 
vào bất kỳ dải băng thông nào có sẵn. 

Việc có từ 300 đến 500 kênh sẽ cung cấp được dịch vụ video 
trên mạng theo yêu cầu, mặc dù chỉ đối với một số lượng giới hạn 
các chương trình truyền hình và phim. Bạn sẽ lựa chọn từ một 
danh mục trên màn hình thay vì chọn một kênh được đánh số. 
Một bộ phim nổi tiếng có thể được phát trên 20 kénh, với thời 
gian bắt đầu lệch nhau năm phút để bạn có thể bắt đầu xem trên 
kênh này hoặc kênh kia vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn. 
Chương trình CÍNN Headline News có thời lượng 30 phút — hoặc 
có thể một chương trình tin tức từ đài MSNBCI - có thể được phát 
trên 6 kênh thay vì một, với chương trình lúc 6 giờ chiều được phát 
lại vào lúc 6:05, 6:10, 6:15, 6:20 và 6:25. Sẽ có một chương trình mới 
được phát trực tiếp mỗi nửa giờ, như hiện nay. Nếu một số dải băng 
thông đã được sử dụng cho hoạt động của Internet, số lượng dải 
băng thông của 500 kênh sẽ được sử dụng hết khá nhanh chóng 
bằng cách này. 

Các công ty cáp đang chịu sức ép phải tăng kênh để Bản nào 
đối phó với tình trạng cạnh tranh. Các vệ tỉnh truyền hình trực tiếp 
như DIRECTV của công ty Hughes Electronics đã tải hàng trăm 
kênh đến các gia đình (và cũng đang bắt đầu truyền đữ liệu vào máy 
tính cá nhân). Các công ty cáp muốn tăng nhanh số lượng kênh để 
tránh mất khách hàng. 

Nếu lý do duy nhất để nối mạng tương tác là nhằm cung cấp 
một số lượng phim hạn chế, có hoặc không kết nối Internet, thì 
lúc đó chỉ một hệ thống 500 kênh là đủ. Nhưng ở mức độ cao nhất, 
mộc hệ thống 500 kênh vấn sẽ có tính đồng bộ cao, sẽ hạn chế sự 
lựa chọn, và chỉ cung cấp kênh phản hồi có tốc độ chậm. Một 


152 | Con đường phía trước 


kênh phản hồi trên một hệ thống có 500 kênh có thể cho phép 
bạn sử dụng hộp dò kênh truyền hình để đặt mua các sản phẩm 
hay chương trình, trả lời các câu hỏi thăm đò ý kiến hay tham dự 
đố vui trên truyền hình, cũng như tham gia vào các trò chơi đa 
phương tiện. Nhưng một kênh phản hồi tốc độ chậm không thể 
mang lại tính linh động và tương tác mà nhiều ứng dụng thú vị 
cần phải có. 

Xin hãy hiểu đúng ý tôi: việc có 500 kênh sẽ tốt hơn những gì 
chúng ta hiện có, và tôi đang trông chờ điều này. Nếu công ty cáp 
có thể vừa cung cấp dịch vụ kết nối Internet băng thông trung 
bình và hàng trăm video, thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng đó 
không phải là xa lộ thông tin băng thông rộng. Nó sẽ không cho 
phép bạn xem bất kỳ chương trình truyền hình trong hiện tại hay 
quá khứ vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn. Nó sẽ không cho 
phép bạn bỏ băng, tạm dừng hay quay lại bất kỳ bộ phim nào 
trong số hàng nghìn bộ được cung cấp qua mạng đến màn hình ở 
nhà bạn. Nó sẽ không cung cấp nhiều nội dung về giáo dục và giải 
trí tương tác có hình ảnh chất lượng cao. Nó sẽ không tho phép 
bố mẹ bạn trao đổi hình ảnh chất lượng cao tại nhà với bạn bè, 
con, cháu của mình. 

Không rõ bao lâu nữa thì hàng triệu người mới có khả năng 
kết nối Internet băng thông rộng. Đường đây cáp quang và những 
công nghệ hỗ trợ khác sẽ dần vươn tới các vùng dân cư khi các 
công ty điện thoại và truyền hình cáp nâng cấp thường kỳ hệ 
thống của mình. Nhưng việc lắp đặt một phần hay toàn bộ hạ 
tầng cơ sở lại không giống với việc lắp đặt một mạng băng thông 
rộng tương tác. Cần phải có các ứng dụng và nội dung. Hàng triệu 
ngôi nhà, căn hộ và cư xá cần được kết nối trước khi thị trường 
phát triển đủ lớn để mang lại lợi nhuận cần thiết cho việc đầu tư 
phát triển hàng loạt các nội dung và ứng dụng tương tác dành cho 
gia đình. 

Thật may mắn là các phần cứng và phần mềm cửa mạng băng 
thông rộng không cần phải hoàn toàn tương thích ngay. Sự quan tâm 
đến Internet của khách hàng đã tạo điều kiện để chúng ta phát 


Từ Internet đến xa lộ thông tin | 153 


triển. Nhu cầu ngày càng cao của công chúng về đải băng thông là 
động lực thúc đẩy sự phát triển này. Người sử dụng Internet tại nhà 
nhận thấy rằng hạn chế về dải băng thông đang gây cần trở. Họ cảm 
thấy tình hình sẽ tốt hơn nhiều nếu việc kết nối mạng nhanh hơn. 
Những người có kết nối băng thông rộng tương đối nhanh tại công 
sở hay trường học đang mong ước có được những hình thức kết nối 
đó tại nhà. Nhu cầu này đang khuyến khích các công ty điện thoại 
- và cấp đầu tư vào dịch vụ truy cập Ïnternet Đôn thông trung bình 
cho các khách hàng tại nhà, 

Các kết nối băng thông rộng sẽ. 6a sau. Công nghệ, ứng dụng 
và nội dung sẽ là sự phát triển của máy tính cá nhân và Internet 
thay vì sự phát tiển của truyền hình như vài năm trước đây người 
ta vẫn nghĩ. Quá trình phát triển này thật ý nghĩa và nó sắp sửa 
điễn ra. 


^ ., 


jU nh tnH NHH SN vn HN VN HÀNG TNG GHNG GIỚN GNG XIN TINH XIN VỚNẾ GNH SHAN XỚNH XỚNH ĐỚNG VN MANG THƠ HNNH VN SN SANG NNG SNHG VN HNNH GIAN NGE HN VAN GƠNH XIN 


c 


ua hơn 500 năm, toàn bộ kiến thức và thông tin của con người 

được lưu trữ trên giấy. Bạn đang cầm trên tay một cuốn sách 
(trừ khi bạn đọc nó trên CD-ROM hay một ấn bản trực tuyến của 
tương lai). Trong thời gian tới, các ấn phẩm bằng giấy sẽ vẫn còn 
gắn bó với chúng ta, nhưng chức năng tìm kiếm, lưu trữ và phân 
phối thông tin của nó đã giảm đi đáng kể. 

Khi nghe nói đến một “hồ sơ”, có lẽ bạn hình dung một hay 
nhiều trang giấy in, nhưng đây là một cách định nghĩa quá hạn 
hẹp. Hồ sơ có thể là bất kỳ dạng thông tin nào. Một bài báo là 
một hồ sơ, nhưng định nghĩa rộng nhất của từ này bao gồm một 
trang web, một chương trình truyền hình, một ca khúc hay một 
trò chơi video tương tác. Bởi vì mọi hình thức thông tin có thể 
được lưu trữ theo dạng kỹ thuật số nên hồ sơ chứa mọi thông tin 
có thể dễ đàng được tìm kiếm, lưu trữ và gửi đi trên mạng. Tài 
liệu bằng giấy rất bất tiện hơn khi lưu trữ và chuyển đi, và nội 
dung của giấy chỉ giới hạn ở các văn bản có hình vẽ và hình 
ảnh. Một hồ sơ được lưu trữ bằng kỹ thuật số có thể bao gồm 
hình ảnh, video, âm thanh và các hướng dẫn lập trình để tạo các 


Cuộc cách mạng về nội dun 13 


hoạt động tương tác, xây dựng hình ảnh động hay phối hợp tất 
cả các yếu tố này. 

Với các tài liệu điện tử phong phú, chúng ta có thể sẽ làm được 
nhiều điều mà giấy in không bao giờ có thể làm được. Công nghệ đữ 
liệu tiên tiến của mạng trong tương lai sẽ cho phép chúng ta lập các 
bảng chỉ mục cũng như truy cập lại các hồ sơ bằng các phương tiện 
tương tác. Chi phí phân phối các hồ sơ này rất thấp và có thể thực 
hiện dễ dàng. Các hỗ sơ kỹ thuật số mới mẻ này sẽ thay thế nhiều 
hồ sơ giấy in vì chúng có thể giúp đỡ chúng ta bằng nhiều cách. 

Nhưng các hồ sơ bằng giấy cũng phải còn ở với chúng ta một 
thời gian nữa. Sách, tạp chí và báo in vẫn có rất nhiều lợi thế so với 
các ấn phẩm kỹ thuật số. Một tờ báo in có một tầm nhìn rộng hơn, 
độ phân giải cao, tiện lợi trong vận chuyển và dễ sử dụng. Một cuốn 
sách thường nhỏ gọn, nhẹ, độ phân giải cao và rẻ hơn nếu so sánh 
với giá của một chiếc máy tính hay các thiết bị thông tin khác bạn 
cần để đọc được dữ liệu kỹ thuật số. Trong vòng ít nhất là một thập 
niên tới, việc đọc các văn bản dài và liên tục trên màn hình máy 
tính vẫn không tiện lợi bằng bản giấy. (Tôi cũng đã thực hiện phần 
lớn công việc biên tập cuốn sách này bằng bút chì trên giấy và tôi 
thích đọc văn bản trên giấy hơn). Các tài liệu kỹ thuật số đầu tiên 
được sử dụng rộng rãi sẽ thực hiện được nhiều chức năng thay vì chỉ 
đơn giản là sự lập lại của các phương tiện sao chép truyền thống. Suy 
cho cùng, máy thu hình vẫn to hơn, đắt hơn, công kểnh hơn và có 
độ phân giải thấp hơn sách báo, nhưng điều này không hạn chế tính 
phổ biến của truyền hình. Truyền hình mang giải trí video đến từng 
gia đình, và truyền hình hấp dẫn đến nỗi các máy thu hình có thể 
tồn tại song hành cùng sách báo. 

Những tiến bộ lớn lao trong công nghệ máy tính và màn hình 
sẽ đem đến cho chúng ta một loại sách điện tử nhẹ và phổ biến toàn 
cầu, hay còn gọi là “e-book”, nó tương đương với sách in ngày nay. : 
Trong một chiếc hộp có kích thước và trọng lượng bằng một cuốn 
sách bìa cứng hay bìa mềm, bạn sẽ có màn hình hiển thị văn bản, 
hình ảnh và video có độ phân giải cao. Bạn cũng có thể “lật” trang 
bằng ngón tay hay sử dụng tiếng nói để tìm những đoạn văn bản 


I5ố | Con đường phía trước 


bạn muốn. Bất kỳ hồ sơ nào trên mạng đều có thể được truy cập từ 
một thiết bị như vậy. | 

Nhưng vấn đề thực sự của các tài liệu điện tử không đơn giản 
chỉ là việc đọc chúng trên các thiết bị phần cứng. Thay đổi từ sách 
in sang sách điện tử chỉ là giai đoạn cuối cùng của một quá trình 
đang tiến triển tốt. Khía cạnh quan trọng của hồ sơ kỹ thuật số là 
sự tái định nghĩa lại chính khái niệm hồ sơ. Điều này sẽ tạo nên 
những tác động rất lớn. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại không chỉ về 
ý nghĩa của thuật ngữ “hổ sơ” mà còn về nghĩa của từ “tác giả”, 
“nhà xuất bản”, “văn phòng”, “lớp học” và “sách vở.” 

Thông thường nếu hai công ty đang thương thảo một hợp đồng 
thì bản dự thảo thứ nhất sẽ được đánh vào máy tính và sau đó được 
in ra giấy. Dự thảo này sẽ được gửi bằng fax cho bên đối tác; bên ấy 
sửa chữa bằng cách viết lên giấy hay nhập văn bản có sửa đổi vào 
một máy tính khác, từ đó một văn bản mới sẽ được in ra. Sau đó 
bên thứ hai sẽ fax một bản in của hợp đồng đó trở lại cho bên thứ 
nhất: các thay đổi khác sẽ được bổ sung thêm; một văn bản trên giấy 
được in ra và được fax ngược trở lại thêm lần nữa; và quá trình sửa 
chữa lặp lại. Trong toàn bộ quá trình này rất khó phân biệt ai thực 
hiện điều chỉnh nào, và việc điều phối tất cả các điều chỉnh và trao 
đổi qua lại sẽ tạo ra những chi phí phụ cho quá trình thương thảo. 
Với một hồ sơ điện tử, quá trình này được giản lược hóa. Hồ sơ hợp 
đồng được trao đổi qua lại nhanh chóng với các điều chỉnh, chú 
thích và ghi chép (do ai thực hiện và khi nào), so với bản chính. 
Ngoài ra, hai bên có thể trao đổi với nhau qua mạng trong khi họ 
cùng thực hiện điều chỉnh hợp đồng. 

Trong vòng một vài năm, tài liệu kỹ thuật số cùng với chữ ký 
kỹ thuật số giống như thật sẽ được xem như bản gốc và bản ¡in sẽ 
trở thành bản sao chép. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hình thức 
trao đổi trên giấy và bằng máy fax. Họ trao đổi các văn bản có thể 
được biên tập, qua thư điện tử, giữa các máy tính. Cuốn sách này 
sẽ khó hoàn thành hơn nếu không có thư điện tử. Những độc giả 
có ý kiến hữu ích được tôi gửi cho bản thảo điện tử, họ tham gia 
sửa chữa bằng điện tử và gửi trả lại cho tôi. Thật vô cùng tiện lợi 


Cuộc cách mạn về nội dụn 157 


khi nhìn các sửa chữa được đề nghị, thấy cơ sở hợp lý của các thay 
đổi trong các ghi chú, đồng thời có thể biết được ai đã để nghị 
điều chỉnh và điều chỉnh vào lúc nào. 

Vào cuối những năm 1990, một tỷ lệ đáng kể các hồ sơ, thậm chí 
hồ sơ tại công sở, sẽ không được in ra hết trên giấy. Tài liệu sẽ giống 
như một bộ phim hay một ca khúc hiện nay. Bạn vẫn có thể in trên 
mặt phẳng hai chiều một nội dung văn bản, nhưng điểu này cũng 
giống như đọc một bản phổ nhạc thay vì thưởng thức một đĩa hát. 

Một số hình thức tài liệu được thể hiện rất ưu việt ở dạng kỹ 
thuật số đến nỗi mọi người không còn cảm thấy nhu cầu đối với bản 
trên giấy. Hãng Boeing thiết kế máy bay phản lực 777 bằng cách sử 
dụng một hồ sơ điện tử khổng lỗ để tập trung mọi thông tin về kỹ 
thuật. Trong suốt thời gian phát triển mỗi mẫu máy bay trước đây, 
Boeing đã sử dụng các sơ đồ và xây dựng một mô hình có kích thước 
thật của chiếc máy bay để điều phối sự hợp tác giữa các nhóm thiết 
kế, sản xuất và các nhà thầu từ bên ngoài. Mô hình này rất cần thiết 
để bảo đảm các phần của máy bay, do những kỹ sư khác nhau thiết 
kế, được đồng bộ theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong thời gian 
phát triển máy bay Boeing 777, hãng Boeing đã bỏ sơ đồ và mô hình 
và ngay từ đầu đã sử dụng một hồ sơ điện tử bao gồm các mẫu 3 chiều 
kỹ thuật số của tất cả các bộ phận rời và cách thức ghép các bộ phận 
lại với nhau. Các kỹ sư ở các máy tính trạm có thể nhìn thiết kế và 
thấy các bộ phận ở nhiều góc cạnh. Họ có thể theo dõi qui trình ở 
mọi khu vực, tìm kiếm các kết quả thử nghiệm quan trọng, ghi chú 
về thông tin giá cả cho từng thiết kế, và thực hiện thay đổi mọi khía 
cạnh của thiết kế theo những cách thức mà giấy tờ không thể thực 
hiện được. Mỗi nhân viên liên quan đến dự án, làm việc với cùng 
một dữ liệu, đều có khả năng tìm kiếm những thông tin đặc biệt liên 
quan đến anh ta. Mọi thay đổi đều được chia sẻ, và ai cũng biết người 
nào thực hiện thay đổi nào, vào lúc nào và lý do tại sao. Boeing đã 
tiết kiệm hàng trăm nghìn đôla tiền in ấn cũng như nhiều năm phác 
thảo và sao chép,. bằng cách sử dụng hồ sơ kỹ thuật số này. —_ 

__ Đúng như sự trông đợi của bạn, hồ sơ.kỹ thuật số có chế được 
giải quyết nhanh hơn hồ sơ trên giấy. Bạn có thể gửi thông tin,ngay 


158 | Con đường phía trước 


lập tức và nhận thông tin với một tốc độ gần như tương tự. Những 
người sử dụng hồ sơ kỹ thuật số giờ đây đã nhận thấy việc truy tìm 
thông tin đễ dàng và nhanh chóng hơn cũng như dễ tổ chức lại nội 
dung hơn. 

Ví dụ như cuốn sổ theo dõi đặt chỗ trước tại một nhà hàng được 
trình bày một cách cứng nhắc theo thứ tự thời gian. Đăng ký đặt 
bàn vào lúc 9 giờ tối được ghi cách xa đăng ký lúc 8 giờ tối ở phía 
dưới trang giấy. Các đăng ký đặt bàn ăn tối vào thứ bảy theo sau đặt 
bàn ăn trưa thứ bẩy. Người phụ trách nhóm phục vụ bàn có thể 
nhanh chóng nhận biết ai đã đặt chỗ vào ngày nào, giờ nào vì thông 
tin trong số được ghi theo ngày và thời gian. Nhưng nếu vì lý do bất 
kỳ một người nào đó muốn tìm hiểu một số thông tin khác, ví dụ 
như một người nào đó có đặt bàn hay không, vào ngày giờ nào. Lúc 
này thì hệ thống thứ tự thời gian thành vô ích. 

„Hãy hình dung ra tình trạng khó khăn của người điều hành nhà 
hàng nếu tôi gọi đến và nói: “Tên tôi là Gates. Tôi nghĩ vợ tôi đã đặt 
chỗ cho tháng tới. Ông có thể kiểm tra lại xem cô ấy đã đặt chưa và đặt 
cho ngày nào” | 

Người quản lý sẽ hỏi: “Xin lỗi ngài, ngài có thể cho biết ngày đặt 
bàn được không” _ 

“Không. Đó chính là thông tin mà tôi muốn hỏi.” 

“Có phải uào một ngày cuốt tuần không thưa ngài" 

Ông ta biết mình phải lần tìm từng trang, từng dòng trong cuốn 
số với hy vọng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. 

-_ Nhà hàng có thể sử dụng một cuốn sổ đặt bàn bằng giấy vì số 
người đặt bàn không quá đông và người quản lý cũng ít khi nhận 
được những yêu cầu như của tôi. Nhưng hệ thống đặt chỗ trên máy 
bay chứa một lượng thông tin khổng lỗ — số chuyến bay, giá vé, đặt 
vé, xếp chỗ và thông tin về hóa đơn thanh toán... — cho hàng trăm 
hay hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày trên toàn thế giới. Hệ thống 
đặt chỗ SABRE của American Airlines lưu trữ các thông tin - gồm - 
4,4 nghìn tỷ byte, tương đương với hơn 4 triệu triệu chữ cái — trong 
một cơ sở dữ liệu trên đĩa cứng. Nếu thông tin trên hệ SABRE được 
sao chếp vào một cuốn sổ đặt chỗ thì sẽ cần 2 tỷ trang giấy. Thật 


Cuộc cách mạng về nội dun ¡59 


may mắn là các nhân viên của American Airlines không phải lật 2 
tỷ trang dữ liệu đặt chỗ. Bất kỳ ai truy cập vào hệ thống có thể tìm 
thấy bất kỳ thông tin nào theo nhiều cách khác nhau. 

Chừng nào chúng ta vẫn còn duy trì hồ sơ giấy hay các tập hợp 
hồ sơ giấy, chúng ta vẫn phải tổ chức thông tin theo tuyến tính, với 
phụ lục, bảng biểu nội dung và hướng dẫn tham khảo dưới nhiều 
hình thức để cung cấp các phương tiện dò tìm thay thế. Trong phần 
lớn công sở, các tủ hồ sơ được tổ chức theo khách hàng, người bán, 
hay dự án theo thứ tự ABC. Nhưng để thuận tiện cho việc truy cập, 
bộ hồ sơ sao thường được lưu trữ theo thứ tự thời gian. Các chuyên 
gia làm phụ lục thường làm tăng giá trị cho một cuốn sách bằng cách 
thiết kế nhiều phương pháp khác nhau để giúp người đọc tìm kiếm 
thông tin. Và trước khi các danh mục thư viện được vi tính hóa, các 
đầu sách mới được đưa vào danh mục bằng giấy, trên thẻ, để người 
đọc có thể tìm ra một cuốn sách qua tiêu đề, tác giả hay vấn đề. 
Phải cần nhiều nhân viên thư viện mới có thể giúp người đọc tìm 
thông tin dễ dàng hơn. 

Khi còn bé, tôi rất say mê cuốn Từ điển Bách khoa Toàn thư 
Thế Giới (World Book Encyclopedia) xuất bản năm 1960. Các tập 
sách nặng nề và chắc chắn này chỉ bao gồm văn bản và hình ảnh. 
Chúng chỉ cho tôi thấy chiếc máy hát của Edison trông như thế nào 
nhưng không thể cho phép tôi nghe âm thanh lạo xạo của nó. Cuốn 
từ điển có những ảnh chụp một con sấu xù xì biến thành một con 
bướm, nhưng không có hình ảnh video nào miêu tả sống động sự 
biến đổi đó. Sẽ hay hơn nếu cuốn từ điển bách khoa có thể kiểm 
tra tôi về những gì tôi mới đọc hay nếu thông tin luôn được cập 
nhật. Tuy vậy, lúc đó tôi chưa ý thức được những thiếu sót này. Lúc 
lên 8, tôi bắt đầu đọc tập đầu tiên và quyết tâm sẽ đọc hết tất cả 
các tập. Tôi có thể lĩnh hội nhiều hơn nếu các bài viết về thế kỷ 
l6 được sắp xếp theo chuỗi. để dễ đọc hơn hay tất cả những bài viết 
về y học được xếp theo chuỗi. Thay vì vậy, tôi đọc về “Garter 
Snakes,” sau đớ là “Gary, Indiana,” sau đó Íà “Gas.”:Tuy nhiên tôi 
rất thích thú khi đọc cuốn từ điển này và tiếp tục đọc trong 5 năm 
tiếp theo cho đến khi tôi đọc đến vần P. Rôi tôi khám phá ra cuối 


Jó0 | Con đường phía trước 


Từ điển Bách khoa nước Anh (Encyclopaedia Britannica), tỉnh tế và 
chi tiết hơn. Tôi biết mình sẽ không bao giờ có đủ kiên nhẫn để 
đọc hết cuốn sách. Và vào thời điểm đó, việc thỏa mãn niềm say mê 
máy tính đã chiếm hầu hết thời gian rảnh rỗi của tôi. 

Một cuốn từ điển bách khoa in ấn ngày nay gồm gần vài chục 
tập, với hàng triệu từ và hàng nghìn hình ảnh minh họa, giá hàng 
trăm hoặc hàng nghìn đôla. Đây quả là một sự đầu tư lớn, đặc biệt 
khi bạn chứng kiến thông tin trở thành lỗi thời nhanh chóng như 
thế nào. Một cuốn từ điển bách khoa toàn thư đa phương tiện được 
thực hiện trên một đĩa CD-ROM (Compact Disc - Read Only 
Memory, Đĩa nén — Bộ nhớ chỉ để đọc) duy nhất có trọng lượng l 
ounce (28g35) bao gồm 26.000 chủ đề, 9 triệu từ, 8 giờ âm thanh, hơn 
8,000 hình ảnh và minh họa, hơn 950 bản đồ, 250 biểu đồ và bảng 
biểu, 10O hình ảnh hoạt hình và video clip. Nó cũng bao gồm 
300.000 kết nối liên quan đến các mục từ và có giá chưa đến 60 đôla 
ở Mỹ. Nếu bạn muốn biết đàn “ud” của Ai Cập có âm thanh như 
thế nào, muốn nghe bài diễn văn thoái vị của vua Edward III của 
Anh Quốc hay muốn xem một đoạn phim miêu tả một cỗ máy hoạt 
động ra sao, tất cả các thông tin đều có ở đó và không có một cuốn 
từ điển bách khoa toàn thư bằng giấy nào có được hình thức chuyển 
tải sinh động đó. 

Một mục từ trong một cuốn từ điển bách khoa toàn thư bằng 
giấy thường được kèm theo bằng một danh sách các mục từ có nội 
dung liên quan. Để đọc một mục từ, bạn phải tìm mục từ tham khảo, 
có thể được in ở một tập khác. Với từ điển bách khoa toàn thư CD- 
ROM, tất cả những gì bạn làm là nhấp chuột vào đường dẫn và mục 
từ sẽ hiện ra. Trong thế giới trực tuyến, từ điển bách khoa toàn thư 
cũng nêu những mục từ dẫn đến những mục từ được cập nhật và 
những mục từ có nội dung liên quan — không chỉ đến những mục 
từ khác trong từ điển mà còn đến những mục từ và các loại hình _ 
thông tin từ các nguồn trên toàn thế giới. Khi Internet và các tham 
khảo trực tuyến khác phát triển, sẽ không còn những giới hạn thực 
tế đốt với số lượng thông tin bạn có thể khám phá về: một chủ đề 
mà bạn quan tâm. Một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trên mạng 


Cuộc cách mạng về nội dun li 


còn có nhiều tính năng hơn là một công trình tham khảo. Nó sẽ 
giống như một cuốn danh mục thẻ thư viện — một điểm xuất phát 
để khám phá. 

Trước đây người ta rất khó xác định nơi có thể tìm được thông 
tin. Tìm được thông tin có giá trị nhất về một chủ đề cụ thể — bao 
gồm sách, báo, đoạn phim — dường như là một việc không tưởng. Và 
việc tập hợp những thông tin mà bạn có thể tìm thấy cũng rất tốn 
thời gian. Ví dụ nếu bạn muốn đọc tiểu sử của rất cả những người 
đoạt giải Nobel gần đây, việc tập hợp sẽ mất cả ngày. Trong khi đó, 
các hồ sơ điện tử lại mang tính tương tác. Bạn yêu cầu cung cấp một 


GUẾI Wav, muitary struggie fought 
pnncipafy tr: ưwg and ứrag đường J@nwary 
snd fgbruery fQ91 The críeie b@gen m Augusf 
I8O, when trao, led by Pressdent Sađdam 
Hussem, vadad and sanexed Kuwed. 
Đ@tweec Augus!t and November te Làndđed 
Nahons Securty Councii passeở ø senes dí 
resok/bone [hat cưimangted m the đemand thai 
: uc 6 1đ le: b 


Màn bình trực tuyến từ Tự điển Bácb bboa Toàn tbư điện tử đa 
Ppbitơng tiện (năm 1996) 


162 | Con đường phía trước 


loại thông tin, và hồ sơ điện tử sẽ trả lời cho bạn. Bạn xác định lại 
yêu cầu của mình hoặc thông báo bạn vừa thay đổi ý định, và hồ 
sơ lại phần hồi lần nữa. Khi đã quen với hệ thống này, bạn sẽ nhận 
thấy rằng khả năng tiếp cận thông tin theo những cách thức khác 
nhau sẽ làm cho thông tin đó có giá trị hơn đối với bạn. Sự linh 
hoạt lôi cuốn tìm tòi, và sự tìm tòi nhận được phần thưởng là sự 
phám phá. . 

Bạn cũng có thể nhận tin tức hàng ngày theo cách tương tự. Bạn 
có thể quyết định thời lượng chương trình tin tức của mình. Bạn có 
thể lựa chọn bản tin cho riêng mình. Bản tin được tập hợp chỉ dành 
riêng cho bạn có thể bao gồm tin tức thế giới từ đài NBC, BBC, 
CNN hay tờ Thời báo Los Angeles, với bản tin dự báo thời tiết từ 
nhà khí tượng học tại đài truyền hình địa phương mà bạn yêu thích 
~ hay từ bất kỳ nhà khí tượng học tư nhân cung cấp dịch vụ riêng. 
Bạn có thể yêu cầu những nội dung dài hơn về chủ đề bạn đặc biệt 
quan tâm hay những điểm nổi bật thuộc những chủ đễ khác. Trong 
_. chương trình tin tức nếu bạn muốn có nhiều thông tin hơn số thông 
_ tin đã được tập hợp, bạn có thể yêu cầu nhiều chỉ tiết hơn, từ những 
- bản tin thời sự hay hệ thống thông tin lưu trữ. 

Trong tất cả mọi hình thức tài liệu in ấn, tiểu thuyết là một trong 
số ít không chịu ảnh hưởng rõ ràng của công nghệ điện tử. Hầu hết 
các sách tham khảo đều có mục lục, nhưng tiểu thuyết thì không. Tiểu 
thuyết mang tính đơn chiều. Cũng tương tự như vậy, chúng ta xem 
một bộ phim từ đầu đến cuối. Đây không phải là một sự đánh giá về 
công nghệ mà là một sự đánh giá về thẩm mỹ. Tính đơn chiều là bản 
chất của phong cách kể chuyện truyền thống. Các hình thức tiểu 
thuyết tương tác tận dụng được những tiến bộ của điện tử đang là chủ 
đề thử nghiệm và có thể đạt tới những thành công đầy sáng tạo, 
nhưng tiểu thuyết và điện ảnh đơn chiều vẫn sẽ luôn luôn phổ biến. 

Mạng máy tính sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc cung cấp tài 
liệu kỹ thuật số rẻ hơn, bất kể cơ cấu tài liệu là gì. Hàng triệu người 
và công ty sẽ xây dựng những hệ thống tài liệu và xuất bản chúng 
trên mạng. Một số tài liệu sẽ nhằm vào khách hàng trả tiền và một 
số khác miễn phí. Thiết bị lưu trữ kỹ thuật số đã có giá rẻ thật bất 


Cuộc cách mạng về nội dun 163 


ngờ. Các ổ đĩa cứng trong máy tính cá nhân có chỉ phí từ 0,15 đôla 
trở xuống cho mỗi megabyte lưu trữ thông tin. Nhìn theo triển vọng, 
l megabyte chứa khoảng 700 trang văn bản, vì vậy chi phí cho mỗi 
trang là vào khoảng 0,00021 đôla — tương đương với I phần 200 chỉ 
phí 0,05 đôla cho mỗi trang tại cửa hàng copy tại địa phương. Và vì 
với lưu trữ kỹ thuật số bạn có thể tái sử dụng không gian lưu trữ cho 
một mục đích khác sau này, nên chỉ phí thực tế sẽ là chi phí lưu trữ 
trên đơn vị thời gian — nói cách khác, đó chính là chi phí thuê 
không gian. Nếu chúng ta ước lượng tuổi thọ trung bình của một ổ 
đĩa cứng là 3 năm thì chi phí trả dần cho mỗi trang trong một năm 
là 0,00007 đôla. Và việc thiết bị lưu trữ ngày càng rẻ hơn. Giá ổ đĩa 
cứng đã giảm khoảng 50% một năm trong vài năm qua. 

Văn bản đặc biệt rất dễ lưu trữ vì văn bản ở dạng kỹ thuật số 
rất gọn nhẹ. Câu tục ngữ cổ nói rằng một hình ảnh đáng giá một 
ngàn từ là rất đúng và trong thế giới kỹ thuật số thì điều này càng 
đúng hơn. Những ảnh chụp kỹ thuật cao chiếm nhiều không gian 
hơn văn bản, và video (mà bạn có thể hình dung một chuỗi lên đến 
30 hình ảnh xuất hiện trong một giây) còn chiếm nhiều chỗ hơn. 
Tuy nhiên, chí phí phát hành cho những loại hình dữ liệu này vẫn 
còn thấp. Một bộ phim truyện chiếm khoảng 4 gigabytes (4,000 
megabytes) ở dạng nén kỹ thuật số, tương đương với khoảng 1.600 
đôla giá trị không gian trên ổ đĩa cứng. 

Một ngàn sáu trăm đôla để lưu trữ một bộ phim có thể không 
phải là thấp đối với bạn, nhưng hãy xem xét việc một cửa hàng cho 
thuê video ở địa phương mua 20 bản của một bộ phim ăn khách mới 
với giá 80 đôla cho mỗi bản. Và với 20 bản này thì cửa hàng chỉ có. 
thể phục vụ cho 20 khách hàng một ngày. 

Một khi ổ đĩa và máy tính quản lý ổ đĩa này được nối mạng, lu 
chỉ cần một bản sao thông tin là đủ để cung cấp cho nhiều người. 
Với một lần đầu tư — gần giống với việc một cửa hàng mua nhiều 
bản sao của một bộ phim video nổi tiếng - một máy chủ dựa trên ổ 
đĩa sẽ có khả năng phục vụ cho hàng nghìn khách hàng trong cùng 
một lúc (cho dù bản sao của các tài liệu thực sự quan trọng sẽ được 
cung cấp từ nhiều máy chủ để tránh việc giao hàng chậm khi có 


Ié4 | Con đường phía trước 


nhiều người muốn xem.) Chi phí phụ cho mỗi người sử dụng chỉ đơn 
giản là chi phí sử dụng lưu trữ trên ổ đĩa cứng trong một thời gian 
ngắn và chi phí viễn thông. Chi phí này đang xuống cực kỳ thấp. 
Chi phí phụ cho mỗi người sử dụng sẽ nhanh chóng xuống đến mức 
bằng Ô. 

_ Điều này không có nghĩa là thông tin sẽ được cung cấp miễn phí, 
nhưng chỉ phí phân phối thông tin sẽ rất thấp. Khi bạn mua một 
cuốn sách in, một phần tiền của bạn là dành cho chi phí sản xuất 
và phát hành hơn là chi phí cho tác giả. Phải đến cây cối, xay chúng 
thành bột để làm giấy. Sách phải được ¡in và đóng xén. Hầu hết các 
nhà xuất bản đều đầu tư vốn cho lần in đầu tiên một số lượng lớn 
mà họ nghĩ sẽ bán hết vì công nghệ in chỉ có hiệu quả kinh tế khi 
in với số lượng lớn. Số vốn đọng ở hàng tồn kho là một rủi ro tài 
chính đối với nhà xuất bản: Họ có thể sẽ không bao giờ bán hết số 
sách đó, và nếu có làm được thì phải mất nhiều thời gian. Trong khi 
đó, nhà xuất bản phải lưu kho số sách này và gửi chúng đến các thầu 
phát hành và cuối cùng là đến những cửa hiệu bán lẻ. Những cửa 
hàng này cũng phải đầu tư vốn vào hàng hóa và trông đợi có lãi từ 
số hàng này. 

Khi khách hàng quyết định mua sách và trả tiền thì lợi nhuận 
cho tác giả chỉ chiếm một phần khá nhỏ so với số tiền thuộc về 
người thực hiện những công đoạn cung cấp thông tin trên giấy như 
nhà xuất bản, nhà in, nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ. Đây được 
gọi là một sự “mâu thuẫn” trong phân phối và đồng tiền không đến 
được tác giả mà lọt vào tay những người khác... 

Xuất bản qua mạng không mang tính mâu thuẫn. Tôi sẽ để cập 
nhiều hơn đến vấn để này ở chương 8. Tính không mâu thuẫn trong 
phát hành thông tin này là một bước phát triển quan trọng. Nó sẽ 
đem lại nhiều quyền hơn cho tác giả vì khách hàng phải trả rất ít 
tiền cho chi phí in ấn và phát hành. 

Phát minh ra máy in của Gutenberg đã giảm nhẹ mâu thuẫn đầu 
tiên trong phát hành — nó cho phép thông tin về bất kỳ vấn để nào 
được phát hành nhanh chóng và tương đối rẻ. Việc in ấn đã tạo ra 
một phương tiện truyền thông đại chúng vì nó cho phép sự nhân 


Cuộc cách mạng về nội dưn ILé5 


bản dễ dàng hơn. Sự phát triển mạnh mẽ của sách thúc đẩy tất cả 
mọi người học đọc học viết. Và khi mọi người có được những kỹ 
năng này, họ có thể sẽ làm được nhiều việc khác trên văn bản. Các 
doanh nghiệp có thể theo đõi hàng hóa lưu trữ và soạn thảo hợp 
đồng. Những người yêu có thể trao đổi thư từ. Mọi người có thể ghi 
chép và viết nhật ký. Nếu đứng một mình, không có ứng dụng nào 
trong số này có sức lôi cuốn mạnh mẽ để mọi người nỗ lực học đọc 
và viết. Trước khi khả năng đọc viết là một “cơ sở vững chắc” để 
phát triển thì chữ viết không thật sự là một hình thức lưu trữ thông 
tin hữu ích. Sách đem lại khả năng đọc và viết cho công chúng, vì 
vậy bạn có thể nói rằng máy ¡in đã dạy cho chúng ta đọc. 

Máy ¡in đã cho phép việc nhân bản hàng loạt hồ sơ trở nên dễ 
đàng hơn. Nhưng đối với những văn bản chỉ dành cho một vài người 
thì sẽ như thế nào? Đối với in ấn số lượng nhỏ, phải cần đến một 
công nghệ mới. Giấy than có tác dụng tốt nếu bạn chỉ cần một hay 
vài bản sao. Máy in rônêô và những loại máy móc thô kệch khác có 
thể in được hàng tá bản, nhưng để sử dụng được bất kỳ công đoạn 
nào trong số đó, bạn phải lên kế hoạch sắn khi chuẩn bị văn bản. 

Vào những năm 1920, Chester Carlson đã tỏ ra bực bội trước 
những khó khăn mà ông gặp phải khi soạn thảo các bằng sáng chế 
kỹ thuật vì phải sao chép các tranh ảnh và văn bản bằng tay. Ông 
bắt tay vào sáng chế ra một phương pháp thuận tiện hơn để sao chép 
thông tin có số lượng tương đối nhỏ và đã phát minh ra một quy 
trình mà ông gọi là “xerography” và nhận được bằng sáng chế cho 
công nghệ này vào năm 1940. Vào năm 1959 công ty mà ông đã gắn 
bó — sau này là công ty Xerox — đã thành công trong việc tung ra 
máy copy đầu tiên. Máy copy đời 914, với tính năng cho phép sao 
chụp tài liệu với số lượng khiêm tốn một cách dễ dàng và rẻ tiền, 
châm ngòi nổ cho hình thức và số lượng thông tin được cung cấp 
cho những nhóm nhỏ. Trong bản nghiên cứu thị trường, công ty 
Xerox dự kiến sẽ bán được nhiều nhất là 3.000 máy copy mẫu đầu 
tiên. Họ đầu tư khoảng 200.000 đôla, và một năm sau khi chiếc máy 
copy này được giới thiệu, các doanh nghiệp đã in 50 triệu bản copy 
trong một tháng. Vào năm 1986, hơn 200 triệu bản copy được in hàng 


léé | Con đường phía trước 


tháng và con số vẫn tiếp tục tăng kể từ đó. Nếu công nghệ không 
rẻ và dễ như vậy thì chắc người ta không photo nhiều đến thế. 

Máy copy và người em họ của mình là máy in laser — cùng với 
phần mềm chế bản của máy tính cá nhân — đã cho phép sản xuất 
các tờ thông tin nội bộ, thư từ, bản đồ, tờ rơi và những tài liệu khác 
đành cho những nhóm đối tượng có qui mô nhỏ. Carlson đã làm 
giảm bớt mâu thuẫn trong phát hành thông tin. 

Mặc dù tổn tại mâu thuẫn trong phát hành, nhưng lại không có 
một giới hạn nào đối với số lượng sách được xuất bản trong mỗi năm. 
Vì vậy đã có rất nhiều đầu sách hay được xuất bản và đã đạt được 
thành công. Một cửa hàng sách bình thường có thể có đến 10.000 
đầu sách ở một thời điểm bất kỳ, và một số siêu thị sách có thể có 
tới 100.000 đầu sách. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ dưới 10% tất cả những đầu 
sách thương mại được xuất bản là đem lại lợi nhuận cho nhà xuất 
bản, nhưng cũng có những cuốn sách thành công vượt qua mọi sự 
trông đợi. | _ 

Cuốn sách yêu thích của tôi là Lược sử Thời gian (A Brief History 
of Time) của Stephen W. Hawking, nhà bác học xuất sắc bị bệnh 
teo cơ phải ngồi trên xe lăn và rất khó khăn khi giao tiếp với mọi 
người. Vậy thuyết luận của Hawking về nguồn gốc của vũ trụ có cơ 
may nào được ấn hành nếu giả sử trên thế giới chỉ có một vài nhà 
xuất bản và mỗi nơi chỉ có thể xuất bản một vài cuốn sách trong 
một năm? Giả dụ một biên tập viên chỉ còn một chỗ trống trong 
danh mục sách có thể xuất bản và ông ta phải lựa chọn giữa cuốn 
sách của Hawking và cuốn Sex của Madonna? Tôi dám đánh cuộc 
rằng ông ta sẽ chọn quyển Sex của Madonna vì nó có khả năng bán 
được một triệu bản. Và đúng vậy. Nhưng cuốn sách của Hawking đã 
bán được 5,5 triệu cuốn và vẫn đang tiếp tục được bán. 

Thỉnh thoảng, một cuốn sách bán chạy gây ngạc nhiên cho mọi 
người (trừ tác giả). Không ai có thể thực sự biết được điều gì sẽ lôi 
cuốn thị hiếu của người đọc. Luôn luôn có những quyển sách trên 
danh mục sách bán chạy nhất do tờ Thời báo New York thống kê 
lại không có xuất xứ nổi bật. Chi phí xuất bản sách tương đối thấp 
- nếu so sánh với hầu hết mọi phương tiện truyền thông khác - đến 


Cuộc cách mạng vẻ nội dung | {67 


nỗi các nhà xuất bản có thể cho ấn hành một đầu sách mặc dù 
không chắc chắn về thành công của nó. 

Chi phí trong truyền hình và điện ảnh cao hơn nhiều và danh 
mục phát hành ít hơn nên người ta cũng ít khi dám thử những gì 
được cho là rủi ro. Vào những ngày đầu của truyền hình, chỉ có vài 
đài truyền hình tại mỗi khu vực, và hầu hết các chương trình đều 
nhắm đến đối tượng khán giả nào đông nhất. 

Truyền hình cáp đã gia tăng các lựa chọn, mặc dù bản thân 
người sản xuất không nhằm vào việc đa dạng hóa chương trình. 
Truyền hình cáp được phát triển vào cuối những năm 1940 để tạo 
điều kiện cho những vùng xa xôi có thể nhận được tín hiệu truyển 
hình tốt hơn. Những khán giả truyền hình có tín hiệu truyền hình 
bị đổi núi ngăn cẩn đã dựng nên những cột ăngten công cộng để hỗ 
trợ cho hệ thống cáp địa phương. Lúc đó không có ai hình dung rằng 
những người nhận được tín hiệu truyền hình có chất lượng hoàn hảo 
sẽ phải trả tiền để được kết nối cáp vào tận nhà để họ có thể xem 
được những video âm nhạc có hình ảnh ổn định, nếu không họ chỉ 
bắt được một kênh truyền hình toàn phát tin tức hay dự báo thời 
tiết suốt 24 tiếng trong ngày. 

Khi số đài truyền hình mà một khán giả có thể lựa chọn tăng từ 
3 hoặc 5 lên 24 hay 36 thì động lực thúc đẩy việc xây dựng chương 
trình cũng thay đổi. Nếu bạn chịu trách nhiệm chọn chương trình 
cho kênh số 30, bạn sẽ không thu hút được nhiều khán giả nếu chỉ 
bắt chước các kênh từ 1 đến 29. Thay vì vậy, các chuyên gia xây 
dựng chương trình truyền hình cáp buộc phải chuyên môn hóa. 
Cũng giống như các tạp chí và bản tin có chủ đề đặc biệt, những 
kênh truyền hình mới này lôi kéo khán giả bằng cách thu hút sự 
quan tâm rnạnh mẽ từ những nhóm nhỏ gồm những khán giả ưa 
thích một loại chương trình nào đó -— điều này trấi ngược với việc 
chọn chương trình chung chung luôn cố gắng cung cấp một nội dung 
nào đó phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, lôgíc chuyên môn 
hóa này chỉ có thể làm được đến mức đó. Chi phí sản xuất và số 
lượng ít ỏi các kênh truyền hình nói chung vẫn hạn chế số chương 
trình truyền hình được sản xuất. 


. lé8 | Con đường phía trước 


Mặc dù chi phí xuất bản một cuốn sách thấp hơn nhiều so với ` 
phát sóng một chương trình truyền hình nhưng xuất bản một cuốn 
sách vẫn có chi phí cao nếu so với xuất bản trên Internet. Để một 
cuốn sách được in, tác giả thường phải tìm được một nhà xuất bản 
đồng ý chỉ trả các chi phí ban đầu như sẵn xuất, phát hành và quảng 
cáo. Nhưng Internet là một phương tiện xuất bản có chi phí đăng 
ký thấp hơn bất kỳ phương tiện nào khác mà chúng ta từng được 
biết đến — phương tiện tự xuất bản tuyệt vời nhất. Tính năng vượt 
trội của bảng tin, nhóm tin và trang web đã chứng minh cho những 
thay đổi diễn ra khi hàng triệu người có thể truy cập vào hệ thống 
phát hành đơn giản này và ai cũng có thể gửi thư, hình ảnh hay 
phần mềm. - , 

Bảng tin và nhóm tin đã đóng góp rất lớn vào sự phổ biến của 
Internet từ lúc còn sơ khai. Để xuất bản một tài liệu, tất cả những 
gì bạn phải làm là đánh máy các suy nghĩ của bạn ra và sau đó gửi 
đi. Điều này đã và đang tạo nên nhiều rác rưổi trên Internet, nhưng 
cũng có một số viên ngọc quí. Một thông điệp tiêu biểu chỉ đài một 
hoặc hai trang. Một thông điệp thông thường được gắn lên bảng tin 
hay được gửi đến một danh mục địa chỉ có thể đến được và thu hút 
sự chú ý của hàng triệu người. Hoặc nó chỉ dừng lại ở đó và không 
có một tác động nào. Lý do mà bất kỳ tác giả/nhà xuất bản nào cũng 
sẵn sàng chấp nhận thử nghiệm là chi phí phát hành rất thấp. Dải 
băng thông của mạng lớn và chi phí thấp đến nỗi không ai nghĩ 
đến chi phí để gửi đi một bức thư. Quá lắm là bạn có thể cảm thấy 
ngượng khi bức thư của bạn được gửi lên mạng và không có ai phản 
hồi. Đáng mừng nhất là có rất nhiều người đọc nó, gửi tiếp đến bạn 
bè của họ, điền thêm nhận xét và phản hồi lại. 

Giao tiếp trên Internet rất nhanh và rẻ. Giao tiếp bằng thư từ 
hay điện thoại hiệu quả đối với những cuộc đối thoại tay đôi, nhưng 
nếu bạn muốn giao tiếp với một nhóm bạn phải trả khá nhiều tiền. 
Phải mất gần một đôla để in, gửi một bức thư và cũng tốn gần bằng 
như vậy cho một cuộc gọi đường dài. Và để thực hiện một cuộc hội 
nghị trên điện thoại bạn phải trả nhiều tiền hơn, tập hợp các số điện 
thoại, và phải điều phối thời gian để mọi người đều có thể thảo luận 


Cuộc cách mạng về nội đun. 169 


thoải mái với những người khác. Phải mất nhiều thời gian và công 
sức để tập hợp một nhóm chỉ có qui mô nhỏ để liên lạc với nhau. 
Trên bảng tin, bạn chỉ cần soạn thư một lần và nó sẽ được gửi đến 
tất cả những người bạn muốn gửi. 

Bảng tin trên Internet bao gồm nhiều chủ đề và việc gửi đi 
không đòi hỏi phải nghiêm túc. Ai đó có thể gửi một câu chuyện 
vui lên danh sách mail hay gửi đi đâu đó. Điều thú vị là thông điệp 
này sẽ được gửi tiếp đến vô số người và nhóm khác dưới dạng thư 
điện tử. Cuối năm 1994, điều này đã xảy ra với một thông cáo báo 
chí giả về việc Microsoft mua Giáo hội Công giáo. Hàng nghìn bản 
đã được phát hành trong nội bộ công ty Microsoft trên hệ thống thư 
điện tử của chúng tôi. Bản thân tôi nhận được hơn 20 bản nước gửi 
đến từ những người bạn trong và ngoài công ty. 

Bảng tin và thư điện tử đã được sử dụng để tập trung Ni 
người có cùng sự quan tâm hay sở thích. Trong thời gian xung đột 
chính trị ở Nga, cả hai phía đều có khả năng tiếp xúc với mọi người 
trên toàn thế giới qua những thông điệp gửi lên bảng tin điện tử. 
[nternet cho phép bạn tiếp xúc với những người bạn chưa bao giờ 
gặp để chia sẻ những mối quan tâm cùng bạn. 

Thông tin được xuất bản bằng điện tử được phân nhóm theo chủ 
đề. Mỗi bảng tin hay nhóm tin đều có tên, và bất kỳ ai quan tâm 
có thể “tụ họp” ở đó. Bạn có thể tìm thấy danh mục những nhóm 
tin thú vị hay có thể đò tìm trên bảng tin theo những tên gọi mà 
bạn thấy lôi cuốn. Nếu bạn muốn liên lạc với một nhóm quan tâm 
đến những hiện tượng huyển bí, bạn sẽ tìm đến nhóm tin 
alt.paranormal. Nếu bạn muốn thảo luận chủ để này với những ai 
không tin, bạn tìm đến sciskeptic. Bạn có thể kết nối vào 
copernicus.bbn.com và vào trang National School Network Testbed 
để xem một loạt các giáo án được sử dụng từ nhà trẻ đến các giáo 
viên lớp 12. Hầu hết mọi chủ đê đều có một nhóm thảo luận về nó 
trên mạng. 

Phát minh của Gutenberg đã khởi đầu cho công nghệ ¡in hàng 
loạt, nhưng tỷ lệ biết đọc biết viết gia tăng do công nghệ này thúc 
đẩy về sau lại dẫn đến việc giao tiếp cá nhân nhiều hơn. Giao tiếp 


70 | Con đường phía trước 


trên mạng máy tính lại phát triển theo hướng ngược lại. Nó bắt đầu 
bằng thư điện tử vốn là giao tiếp cá nhân hay trong nhóm nhỏ, và 
phát triển thành một hình thức giao tiếp công cộng. Ngày nay, hàng 
triệu người đang tận dụng hình thức phát hành ít mâu thuẫn của 
Internet để giao tiếp trên diện rộng qua nhiều hình thức gửi thư 
khác nhau. 

Có lẽ hình thức liên lạc mạnh mẽ nhất, và cũng gần gũi với hình 
thức xuất bản truyền thống nhất, là trang Web. Sự bùng nổ nội dung 
trên Internet đã điễn ra trên Mạng toàn cầu (World Wide Web). Để 
tạo điều kiện cho những người không chuyên về kỹ thuật tạo ra trang 
web cho riêng mình, các ứng dụng phần mềm “wizard”, có thể miễn 
phí hoặc không, được cung cấp để hướng dẫn mọi người qua một mẫu 
đơn ghi tên và sở thích của người sử dụng, các site được yêu thích 
trên Internet, câu nói ưa thích, và những bức ảnh chụp con cái của 
người sử dụng, hoặc có thể loại xe hơi yêu thích hay con chó trong 
gia đình. Sau đó phần mềm này tạo nên một trang riêng mà người 
- sử dụng có thể thông qua nhà cung cấp Ínternet như America Online 
hay UUNet. Presto! Instant để tải lên và xuất bản trên mạng. 

Chất lượng của xuất bản trên mạng không mang tính ổn định, 
vì đó là một phương tiện mà bất kỳ ai cũng có thể xuất bản và bất 
kỳ ai cũng có thể dễ dàng thay đổi để phục vụ cho mục đích riêng. 
Tôi rất ghét phải dành hàng giờ liền để lang thang trên mạng tìm 
kiếm những thông tin không đáng tin cậy. Nhưng hàng triệu người 
thấy việc lang thang trên Internet là một cái thú, bất.chấp những 
điều bất tiện đó. Có quá nhiều thông tin, từ quá nhiều nguồn khác 
nhau, đến nỗi các công ty chỉ đưa lên mạng những đường dẫn đến 
các trang web khác — và một số các công ty mới ra đời này đã trở 
nên nổi tiếng với tài sản lên tới hàng trăm triệu đôla. Tôi đã miêu 
tả một trong số các dịch vụ này là YAHOO, ở Chương 4. 

Mạng tương tác có tiểm năng rất lớn, nhưng điều quan trọng đối 
với uy tín lâu dài của mạng này là không nên quá kỳ vọng vào nó. 
Tổng số người sử dụng Internet và các dịch vụ trực tuyến thương mại ' 
như CompuServe, America Online và Microsoft Network (MSN) chỉ 
là một phần rất nhỏ so với tổng dân số. Và số người rời bỏ các dịch 


Cuộc cách mạng về nội dun I7I 


vụ trực tuyến lại khá cao — nhiều khách hàng thuê bao đã ngưng 
thuê bao, vì thất vọng, sau thời gian chưa đến một năm. Những 
người khác cứ sau vài tháng lại thay đổi dịch vụ để tận dụng những 
hình thức khuyến mãi. Một số dịch vụ, như e-Word của Apple, đã 
đóng cửa. Những dịch vụ khác, như Prodigy, đã có những kết quả 
không khả quan và đối mặt với một tương lai không có gì chắc chắn. 
Mạng MSN của Microsoft đã thu hút được hơn một triệu thuê bao 
sau bảy tháng hoạt động, nhưng tính phổ quát ngày càng tăng của . 
Internet đã buộc chúng tôi tổ chức lại MSN để trở thành một 
phương tiện hỗ trợ và mở rộng Internet thay vì một sự lựa chọn thay 
thế cho Internet. Những dịch vụ trực tuyến khác cũng đang thực 
hiện theo cách này. 

Cần phải có những đầu tư đáng kể để phát triển ñhWf8 nội dung 
trực tuyến có giá trị thu hút được người sử dụng máy tính cá nhân 
và tăng số người sử dụng dịch vụ trực tuyến từ 1O đến 50% và có thể 
lên đến 90%, nếu như tôi đoán đúng. Việc phát triển nội dung có 
phần bị chậm lại do những cơ chế đơn giản, an toàn mà các tác giả 
và nhà xuất bản cần để tính chi phí cho người sử dụng và các công 
ty quảng cáo chỉ mới bắt đầu xuất hiện. 

Các dịch vụ trực tuyến thương mại có doanh thu, nhưng họ chỉ 
chỉ trả cho các nhà cung cấp thông tin từ IO đến 30% số tiền khách 
hàng trả cho họ. Mặc dù nhà cung cấp nội dung có thể hiểu khách 
hàng và thị trường rõ hơn, nhưng giá cả và tiếp thị vẫn do dịch vụ 
kiểm soát. Đơn giản là dòng doanh thu nhận được không đủ lớn để 
khuyến khích một số lượng lớn các nhà cung cấp thông tin tạo nên 
những thông tin trực tuyến hấp dẫn và cập nhật chúng. 

Trong nhiều năm tới sự phát triển của cơ cấu dịch vụ trực tuyến 
sẽ giải quyết được những tổn tại này và tạo nên một sự khích lệ để 
các nhà cung cấp sáng tạo những nội dung hấp dẫn và dành riêng 
cho Internet. Những phương thức thanh toán mới — thuê bao tháng, 
thuê giờ, thanh toán cho từng mục truy cập, và chi phí quảng cáo — 
sẽ đem lại nhiều doanh thu hơn cho nhà cung cấp thông tin. 

Bất kỳ khi nào một phương tiện mới ra đời, nội dung ban đầu 
của nó cũng đều được lấy từ những phương tiện khác. Nhưng để tận 


172 | Con đường phía trước 


dụng được các tính năng của phương tiện điện tử, nội dung phải được 
soạn thảo mang bản sắc đặc biệt của phương tiện sắp ra đời. Cho 
đến gần đây, hầu hết các thông tin trực tuyến mà chúng tôi đã đọc 
đều là thứ “thải ra” từ những nguồn khác. Các nhà xuất bản báo và 
-_ tạp chí tiếp nhận văn bản được viết cho ấn phẩm báo chí và chỉ 
làm một công việc đơn giản là đưa lên mạng, thường thì bỏ bớt ảnh, 
biểu đồ và đô họa. Nội dung này thường hấp dẫn nhưng không thể 
cạnh tranh được với những hình thức thông tin phong phú hơn 
trong cuộc sống của chúng ta. Ngày nay hầu hết mọi thông tin trực 
tuyến của các nhà xuất bản in thương mại đều có nhiều hình ảnh 
đồ họa, hình ảnh chụp và kết nối với những nguồn thông tin liên 
quan. Khi truyền thông trở nên nhanh hơn và cơ hội kinh doanh 
trở nên rõ ràng hơn thì càng có nhiều yếu tố âm thanh và hình ảnh 
được đưa vào nội dung trực tuyến. 

CD-ROM cung cấp cho chúng ta một số mẫu để sáng tạo nội 
dung trực tuyến. Những tiêu đề đa phương tiện thực hiện trên CD- 
ROM đã tích hợp được nhiều loại thông tin khác nhau — văn bản, 
hình ảnh đô họa, hình ảnh chụp, hình ảnh hoạt hình, âm nhạc và 
video — vào trong các tài liệu duy nhất, và giờ đây chúng đã gần đạt 
tới trình độ đa dạng của các tài liệu tương tác mà chúng ta sẽ có 
trong tương lai. 

Âm nhạc và các âm thanh khác trên CD-ROM thì rõ nhưng 
chắc chắn chất lượng sẽ không bằng một đĩa nhạc thực thụ. Bạn có 
thể lưu trữ âm thanh có chất lượng như CD trên CD-ROM, nhưng 
dạng thức (format) mà một CD-ROM sử dụng cho âm thanh là rất 
lớn. Nếu bạn lưu trữ nhiều âm thanh có chất lượng như CD, bạn sẽ 
không còn chỗ cho đữ liệu, hình ảnh đồ họa và các loại phương 
tiện khác. 

Hình ảnh động trên CD-ROM cũng cần được cải tiến. Những 
người sử dụng máy tính lâu năm tỏ ra rất hứng thú khi lần đầu tiên 
họ được thấy hình ảnh video trên máy tính, nhưng hình ảnh lại đầy 
hạt và chuyển động giật cục chẳng khá hơn hình truyền hình những 
năm 1950. Nếu bạn so sánh chất lượng video mà một máy tính cá 
nhân từ năm 199 có thể hiển thị với những hình ảnh video nhỏ” 


Cuộc cách mạng về nội dưng | ¡73 


bằng con tem thì sẽ thấy một sự tiến bộ rất lớn. Nhưng chúng ta 
vẫn chưa đạt được yêu cầu. Kích cỡ và chất lượng của hình ảnh sẽ 
cải thiện cùng với những bộ xử lý nhanh hơn và độ nén tốt hơn, và 
cuối cùng thì hình ảnh trên máy tính cá nhân sẽ tốt hơn nhiều so 
với hình ảnh truyền hình ngày nay. 

Mặc dù có một số hạn chế, công nghệ CD-ROM đã mang lại 
những loại hình ứng dụng mới sẽ ảnh hưởng đến nội dung trực 
tuyến. Sách giới thiệu mua hàng, sách hướng dẫn thăm bảo tàng, và 
sách giáo khoa đang được xuất bản dưới dạng đa phương tiện hấp 
dẫn này. Mọi chủ đề đều được xử lý trên đa phương tiện. Cạnh tranh 
và tiến bộ trong công nghệ sẽ đem lại những cải tiến nhanh chóng 
về chất lượng nội dung. CD-ROM sẽ được thay thế bởi đĩa video kỹ 
thuật số (DVD), một loại đĩa có dung lượng cao có hình dạng giống 
như đĩa CD thông thường nhưng có thể chứa số lượng dữ liệu lớn 
gấp lO lần. Dung lượng bổ sung của những đĩa CD mở rộng này có 
thể chứa hơn 2 giờ hình ảnh video kỹ thuật số, đủ để xem phim. 
Chất lượng âm thanh và hình ảnh sẽ cao hơn nhiều tín hiệu truyền 
hình tốt nhất mà máy thu hình của bạn có thể nhận được. Và 
những thế hệ vi xử lý đồ họa mới sẽ cho phép các nội dung đa 
phương tiện có được những hiệu quả đặc biệt của Hollywood trong 
tầm kiểm soát tương tác của người sử dụng. 

CD-ROM đa phương tiện phổ biến ngày nay không phải vì 
chúng bắt chước truyền hình mà vì chúng mang lại tính năng tương 
tác cho người sử dụng. Sự hấp dẫn về mặt tương tác đã được chứng 
minh bằng sự phổ biến của những trò chơi trên CD-ROM như trò 
Mgyst của hãng Broderbund và Seventh Quest của hãng Virgin 
Interactive Entertainment, đó là những câu chuyện trinh thám kết 
hợp hình thức tiểu thuyết và một loạt những câu hỏi đố để người 
chơi có thể điều tra một vụ án kỳ bí bằng cách thu thập các đầu 
mối theo mọi thứ tự. 

Thành công của những trò chơi này đã khuyến khích các tác giả 
sáng tạo nên những tiểu thuyết hay phim tương tác trong đó họ giới 
thiệu các nhân vật và bố cục chung của kịch bản, từ đó người 
đọc/người chơi tự đưa ra những quyết định thay đổi diễn tiến và kết 


174 | Con đường phía trước 


cục của câu chuyện. Không ai muốn mọi cuốn sách và bộ phim đều 
có thể cho phép người đọc hay người xem làm ảnh hưởng đến kết 
quả. Bản thân tôi cũng không muốn chọn phần kết cho cuốn The 
Great Gatsby hay La Dolce Vita. Các tác giả F. Scott Fitzgerald và 
Fererico Fellini đã làm điều đó cho tôi. Nhưng việc lạm dụng tính 
tương tác sẽ ảnh hưởng đến sự thưởng thức một tác phẩm lớn. Bạn 
không thể vừa kiểm soát kịch bản vừa để trí tưởng tượng của mình 
chịu thua trước kịch bản đó. 

Truyện và trò chơi tương tác cũng sẽ xuất hiện trên mạng. CD- 
ROM có thể chia sẻ thông tin với các ứng dụng của mạng, nhưng ít 
nhất vào thời điểm này thì phần mềm vẫn sẽ phải được thiết kế để 
nội dung của CD-ROM sẽ không bị chậm lại khi được sử dụng trên 
mạng. Tốc độ truyền tải bit từ CD-ROM đến máy tính — dải băng 
thông — lớn hơn nhiều so với dải băng thông trên mạng điện thoại 
hiện hành của chúng ta. Khi kết nối Internet tốc độ cao trở nên phổ 
biến, nội dung được xây dựng cho cả hai phương tiện có thể tương 
tự như nhau. Nhưng để có được sự tương thích này, phải mất một 
vài năm, đặc biệt khi cùng lúc có rất nhiều cải tiến được thực hiện 
đối với công nghệ CD-ROM-DVD. 

Ngoài các trang web, hiện có rất ít tài liệu đa phương tiện được 
người sử dụng máy tính cá nhân thực hiện. Lãnh vực này vẫn còn 
đòi hỏi nhiều công sức. Hàng triệu người có máy quay video và ghi 
lại hình ảnh con cái họ trong những chuyến nghỉ mát. Nhưng để 
biên tập hình ảnh, bạn phải là người chuyên nghiệp và cần những 
thiết bị đắt tiền. Tình trạng này sẽ thay đổi. Những phát triển của 
bộ xử lý văn bản trên máy tính cá nhân và phần mềm chế bản 
điện tử đã trở thành những công cụ có chất lượng chuyên nghiệp 
để tạo ra những tài liệu in tỉnh xảo có giá cả tương đối không đắt 
đối với hàng triệu người. Phần mềm chế bản điện tử đã phát triển 
-_ đến một trình độ mà các ấn phẩm báo chí được sản xuất bằng máy 
tính cá nhân và những thiết bị phần mềm mà bạn có thể mua tại 
bất kỳ cửa hàng máy tính nào tại địa phương và sử dụng để thiết 
kế giấy mời dự sinh nhật của con gái bạn. Phần mềm biên tập 
phim và tạo kỹ xảo đặc biệt sẽ trở nên thông thường như phần 


Cuộc cách mạng về nội dung | 175 


mềm chế bản điện tử. Đến lúc đó, sự khác biệt giữa người chuyên 
nghiệp và nghiệp dư là tài năng và sự khéo léo hơn là khả năng 
tiếp cận thiết bị. 

George Méliès đã tạo nên một trong những kỹ xảo điện ảnh đầu 
tiên vào năm 1899, khi ông biến một người phụ nữ thành những 
cọng lông vũ trong bộ phim The Conjurer, và kể từ đó các nhà làm 
phim đã làm nên vô số điều kỳ ảo cùng với các kỹ xảo điện ảnh. 
Gần đây, công nghệ kỹ xảo điện ảnh đã cải tiến đáng kể với kỹ 
thuật xử lý hình ảnh kỹ thuật số. Đầu tiên một tấm ảnh được 
chuyển sang dạng thông tin nhị phân mà các ứng dụng phần mềm 
có thể dễ dàng xử lý. Sau đó thông tin kỹ thuật số được thay đổi và 
cuối cùng trở lại dạng ảnh, như một khung hình trên phim. Những 
thay đổi này không thể nhận ra nếu chúng được thực hiện tốt và 
kết quả là cho ra những hình ảnh tuyệt vời. Phần mềm máy tính đã 
sản sinh ra những con khủng long trong phim Jurassic Park (Công 
viên kỷ Jura), những con đô chơi Woody và Buzz trong phim Toy 
Story (Câu chuyện Đồ chơi) và những hiệu quả hoạt hình kỳ dị 
trong phim The Mask (Mặt nạ). Nhiều bộ phim ăn khách trong năm 
1996, từ Twister và đến Independence Day (Ngày Độc lập), chủ yếu 
dựa vào hiệu quả đặc biệt. Khi tốc độ phần cứng và độ tỉnh xảo của 
phần mềm tăng lên, hầu như không có giới hạn nào đối với thành 
tựu của hiệu quả đặc biệt. Hollywood sẽ tiếp tục thúc đẩy trình độ 
phát triển của nghệ thuật. 

Một chương trình phần mềm có thể tạo nên những cảnh giống 
như những hình ảnh được quay bằng camera. Những ai xem bộ 
phim Forrest Gump đều biết rằng những cảnh Gump xuất hiện bên 
cạnh các tổng thống Kennedy, Johnson và Nixon đều là giả. Mọi 
người đều biết diễn viên Tom Hanks đã không thực sự xuất hiện ở 
đó. Rất khó để nhận ra việc xử lý kỹ thuật số đã xóa bỏ đôi chân 
lành lặn của Gary Sinise để anh vào vai một người bị cụt hai chân. 
Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có thể sử dụng một máy tính cá nhân 
chuẩn để tạo nên các hiệu quả đặc biệt này. Khi máy tính cá nhân 
và phần mềm sửa ảnh có thể xử lý những hình ảnh phức tạp một 
cách dễ dàng, người ta có thể làm giả hay thay đổi hình ảnh đến 


[7é | Con đường phía trước 


mức không thể nhận ra được. Khi kỹ thuật tổng hợp có chi phí rẻ 
hơn, nó sẽ được sử dụng nhiều hơn. Nếu chúng ta có thể làm sống 
lại loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, tại sao không làm được 
đối với Elvis? 

Thậm chí những người không muốn trở thành Œ.B. DeMilHe hay 
Lina Wertmuller thứ hai vẫn sẽ thiết kế các hổ sơ đa phương tiện 
hàng ngày. Ai đó có thể bắt đầu bằng cách đánh máy, viết tay, hay 
nói miệng thư điện tử: “Ăn trưa ở công viên không phải là một ý tưởng 
hay. Hãy xem dự báo thời tiết" Để đem lại một thông điệp nhiều hiệu 
quả thông tin, người ta có thể đưa con trổ vào một biểu tượng hiển 
thị mục dự báo thời tiết trên đài truyền hình địa phương và kéo biểu 
tượng này ngang qua màn hình để thả vào hồ sơ của mình. Khi bạn 
bè của anh ta nhận được thông điệp, họ có thể xem dự báo ngay 
trên màn hình của họ — một hình thức truyền thông chuyên nghiệp. 

Trẻ con ở trường có thể sẽ tạo nên các album ảnh hay phim của 
riêng mình và gửi qua mạng cho bạn bè hay gia đình. Khi tôi có thời 
gian, tôi thích làm những thiếp chúc mừng hay giấy mời đặc biệt. Ví 
dụ nếu tôi làm một thiếp chúc mừng sinh nhật tặng em gái, để nhân 
cách hóa, đôi khi tôi đưa vào những bức ảnh gợi cho cô ấy nhớ lại 
những câu chuyện vui của chúng tôi ngày xưa. Vào mùa Giáng sinh 
năm 1995, tôi đã tặng cho rất nhiều bà con của mình những chiếc 
máy quay phim Kodak kỹ thuật số ghi hình ảnh bằng điện tử thay 
vì dùng phim. Người ta dễ dàng sử dụng máy tính cá nhân để sửa lỗi 
“mắt đỏ” hay những lỗi khác. Ngày nay chúng ta sử dụng Internet 
để trao đổi ảnh vượt qua nhiều dặm đường ngăn cách. Trong tương 
lai, chúng ta có thể tùy biến những clip phim chỉ sau vài phút làm 
việc, chỉ cần một số thao tác đơn giản ta có thể tạo nên những 
“album” ảnh, video hay những cuộc đối thoại tương tác. Mọi hình 
thức và qui mô kinh doanh đều sẽ sử dụng đa phương tiện để liên 
lạc. Những đôi tình nhân sẽ sử dựng hiệu quả đặc biệt để trộn văn 
bản, tạo một video clip-từ một bộ phim cũ và một ca khúc yêu thích 
để làm quà nhân ngày lễ tình nhân. Những người yêu cũ sẽ sử dụng 
phương tiện kỹ thuật số để xóa hình ảnh mình hoặc người kia khỏi 
các ảnh chung (xin đừng cười — điều này đã từng xây ra). 


. Cuộc cách mạng về nội dun |77 


Khi độ trung thực của hình ảnh và âm thanh được cải tiến, 
chúng ta có thể sao chép mọi thứ như thật. “Hiện thực ảo” (virtual 
reality) này, hay còn gọi là VR, sẽ cho phép chúng ta “đi” đến 
những nơi và “làm” những việc mà thông thường chúng ta không 
thể làm được. 

Những mô hình máy bay, xe ôtô đua và tàu vũ trụ mang đến 
cho chúng ta cảm giác về hiện thực ảo. Một số trò chơi du hành 
phổ biến nhất tại Disney Land là những chuyến đi mô phỏng. 
Những phần mềm giả lập như mô hình bay là một trong những 
trò chơi phổ biến nhất được tạo cho máy tính cá nhân, nhưng 
chúng buộc bạn phải sử dụng trí tưởng tượng. Một mô hình bay trị 
giá nhiều triệu đôla ở hãng Boeing có thể cho bạn một cẩm giác 
bay thật hơn. Nhìn từ bên ngoài, nó là một bộ cơ khí có chân 
nghiêng ở dạng hình hộp, giống như trong phim Star Wars (Chiến 
trang giữa các vì sao). Bên trong, màn hình video buông lái cung 
cấp cho bạn những dữ liệu phức tạp. Những thiết bị bay và bảo 
dưỡng được nối với một máy tính mô phỏng lại những đặc điểm 
bay — kể cả trường hợp khẩn cấp ~ với một độ chính xác được phi 
công đánh giá là hoàn hảo. 

Tôi và vài người bạn đã “bay” trên một mô hình máy bay 74 
vài năm trước đây. Bạn ngồi cạnh một bảng điều khiển trong buồng 
lái giống hệt buồng lái trên máy bay thật. Bên ngoài cửa số, bạn 
nhìn thấy những hình ảnh video màu được phát từ máy tính. Khi 
bạn “cất cánh”, bạn có thể nhìn thấy một sân bay và khu vực lân 
cận giống như thật. Mô hình sân bay Boeing còn hiển thị một chiếc 
xe tải tiếp nhiên liệu trên đường băng và ngọn núi Rainier ở xa xa. 
Bạn có thể nghe tiếng gió rít dọc theo hai bên cánh của máy bay, 
tiếng ma sát của việc cài số hạ cánh. Sáu hệ thống thủy lực làm 
nghiêng và lắc buồng lái. Thật đáng kinh ngạc. 

Mục đích chính của các mô hình này là tạo cơ hội cho các phi 
công có được kinh nghiệm giải quyết những trường hợp khẩn cấp. 
Khi tôi đang sử dụng một mô hình, những người bạn đã làm tôi ngạc 
nhiên ,bằng cách tạo ra hình ảnh một chiếc máy bay,nhỏ bay bên 
cạnh. Khi ngồi trên ghế phi công thì hình ảnh một chiếc Cessna 


[78 | Cơn đường phía trước 


giống như thật bay thẳng vào tầm nhìn của tôi. Tôi không xử lý . 
được “tình huống khẩn cấp” này và đã đâm thẳng vào chiếc Cessna. 
Một số công ty, từ những tập đoàn khổng lỗ cho đến những công 
ty nhỏ mới ra đời, đang đưa những rô hình bay có qui mô nhỏ vào 
các khu mua bán và những địa điểm công cộng ở thành phố. Khi giá 
công nghệ giảm, các mô hình giải trí có thể trở nến phổ biến như 
rạp chiếu bóng ngày nay. Và chẳng bao lâu nữa, bạn cũng có thể sở 
hữu một mô hình chất lượng cao ngay tại phòng khách của mình. 

Bạn muốn khám phá bề mặt sao Hỏa? Thực hiện điều này trên 
VR (hiện thực ảo) sẽ an toàn hơn nhiều. Còn việc viếng thăm những 
nơi mà con người sẽ không bao giờ tới được? Một bác sĩ tim mạch 
có thể khám tim một bệnh nhân theo cách mà vị bác sĩ ấy có lẽ sẽ 
không thể làm được với những thiết bị truyền thống. Một bác sĩ 
phẫu thuật có thể thực tập một cuộc phẫu thuật phức tạp nhiều lần, . 
với những sự cố giả, trước khi chạm dao mổ lên người bệnh nhân 
thật. Hay bạn cũng có thể dùng VR để khám phá hình ảnh tưởng 
tượng về thiết kế của bạn. 

VR dựa vào phần mềm để tạo cảnh và làm cho cảnh này phản 
hồi lại thông tin mới và dựa vào phần cứng cho phép máy tính 
chuyển tải thông tin vào các giác quan của chúng ta. Phần mềm phải 
miêu tả hình ảnh, âm thanh và cẩm giác của thế giới ảo đến từng 
chi tiết nhỏ nhất. Điều này nghe có vẻ rất khó khăn, nhưng thật ra 
đây lại là phần đễ đàng. Mặc dù chúng ta cần có công suất máy tính 
lớn hơn để làm cho các kết quả mang tính trung thực cao hơn, nhưng 
với tốc độ phát triển của công nghệ hiện tại thì công suất đó sẽ sớm 
trở thành hiện thực. Phân thực sự khó khăn của VR là cung cấp 
thông tin có khả năng đánh lừa được các giác quan của người sử dụng. 

Thính giác là giác quan dễ bị đánh lừa nhất. Bạn chỉ cần đeo tai 
nghe vào. Trong cuộc sống thực tế, đôi tai của bạn có thể nghe được 
những âm thanh khác biệt nhẹ do vị trí của chúng trong đầu bạn 
và các hướng phát ra âm thanh. Từ trong tiểm thức, bạn dựa trên 
những sự khác biệt này để phân biệt âm thanh từ đâu đến. Phần 
mềm có thể tái tạo lại những khác biệt này bằng cách sắp xếp một 
âm thanh nào đó cho phù hợp với mỗi tai. Kỹ thưật này được thực 


Cuộc cách về nội I?9 


hiện rất chuẩn xác. Bạn có thể đeo một bộ tai nghe được nối với 
máy tính và nghe một lời thì thầm bên tai trái hay tiếng chân bước 
từ phía sau. 

Đôi mắt khó bị đánh lừa hơn. Thiết bị VR luôn luôn bao gồm 
một đôi kính đặc biệt với thấu kính tập trung mỗi mắt vào một 
màn hình máy tính nhỏ riêng. Một bộ cảm biến cho phép máy 
tính xác định phương hướng bạn đang nhìn để máy có thể tổng 
hợp những hình ảnh bạn sẽ thu nhận. Khi bạn quay sang phải, 
mắt kính sẽ cho thấy hình ảnh phía xa bên phải. Khi bạn ngẩng 
đầu, mắt kính sẽ hiển thị trần nhà hay bầu trời. Kính hiện thực 
ảo ngày nay vẫn quá nặng và đắt tiền, cũng như có độ phân giải 
không đạt yêu cầu. Hệ thống máy tính điều khiển chúng vẫn còn 
khá chậm. Nếu bạn quay đầu nhanh, các cảnh sẽ bị chậm lại phía 
sau. Sự chậm lại này gây mất phương hướng và sau một thời gian 
ngắn sẽ làm mọi người nhức đầu. Nhưng công nghệ này đang được 
ngày một cải tiến hơn. 

Những giác quan khác càng khó đánh lừa hơn vì không có cách 
nào thuận tiện để nối máy tính vào mũi hay lưỡi bạn. Đối với xúc 
giác, người ta đang nghĩ đến cách chế tạo một chiếc áo kín phủ 
người được lắp đặt những bộ cảm biến nhỏ và các thiết bị phản hổi 
tiếp xúc với toàn bộ bề mặt của da. Tôi không nghĩ loại áo này sẽ 
trở nên phổ biến, nhưng chúng sẽ mang tính khả thị. 

Có khoảng 72 đến 120 điểm màu cực nhỏ (còn gọi là pixel, ảnh 
điểm) trên một inch màn hình máy tính thông thường, và tổng số 
ảnh điểm là từ 300.000 đến l triệu ảnh điểm. Một chiếc áo phủ kín 
người có thể được nối với những điểm cảm biến xúc giác - mỗi điểm 
có thể châm vào một vùng nhỏ trên da. Ta tạm gọi những điểm tiếp 
xúc nhỏ này là “tactel” (tiếp xúc điểm) - 

Nếu chiếc áo có đủ những điểm tiếp xúc này, và nếu chúng được 
kiểm soát tốt, mọi cảm giác đều có thể được sao chép. Nếu một số 
lượng lớn tiếp xức điểm cùng châm vào một độ sâu tương đương, “bề 
mặt” có được sẽ có cảm giác êm dịu, như một tấm kim loại được mài 
nhắn áp vào da bạn. Nếu chúng châm vào ở những độ sâu khác 
nhau, sẽ có cảm giác như tiếp xúc với một tấm vải thô. 


Con đường phía trước 


Tùy thuộc vào số lượng mức độ nông sâu mà các tiếp xúc điểm 
này phải châm vào da, cần có từ l hay lÔ triệu tiếp xúc điểm cho 
một chiếc áo tạo hiện thực ảo. Các nghiên cứu về da người cho thấy 
một chiếc áo phủ kín người cần có 100 tiếp xúc điểm trên một inch 
- và nhiều hơn ở những vùng như đầu ngón tay, môi và một số vùng 
nhạy cảm khác. Theo tôi, 25% mức độ tiếp xúc trên một điểm tiếp 
xúc sẽ đủ để đạt được một mô phỏng có chất lượng cao nhất. Đó 
cũng là số màu đạt yêu cầu cho mỗi ảnh điểm trên nhiều màn hình 
máy tính cá nhân. 

Toàn bộ số lượng thông tin mà một máy tính cần có để tính toán 
việc truyền cẩm giác vào áo xúc giác là khoảng từ 1 đến 10 lần số 
thông tin cần cho hiển thị hình ảnh video trên máy tính cá nhân 
hiện nay. Con số này không đòi hỏi công suất ở máy tính lớn. Tôi 
tin chắc rằng khi một người nào đó chế tạo nên chiếc áo xúc giác 
đầu tiên, các máy tính cá nhân vào thời điểm đó sẽ không gặp khó 
khăn nào khi điều khiển chiếc áo này. 

Điều này nghe giống như chuyện viễn tưởng? Những miêu tả 
sinh động nhất về hiện thực ảo xuất phát từ truyện khoa học viễn 
tưởng trên mạng của William Gibson. Thay vì mặc áo xúc giác, một 
số nhân vật của Gibson “nạp năng lượng” bằng cách cắm một dây 
cáp máy tính vào hệ thần kinh trung ương. Cần phải mất một thời 
gian để các nhà khoa học có thể hình dung cách thức thực hiện điều 
này, và khi họ đã hình dung ra được, cũng phải cần một thời gian 
đài sau khi mạng tương tác băng thông rộng được thiết lập. Một số 
người hoảng sợ trước ý tưởng này, trong khi những người khác lại rất 
hứng thú. Một sự đổi mới như vậy có lẽ sẽ được sử dụng — đầu tiên 
để nhằm giúp đỡ những người tàn tật. 

Có một điều chắc chắn rằng đã có nhiều dự đoán (và mơ tưởng) 
về tình dục ảo hơn mọi hình thức sử dụng hiện thực ảo khác. Nội 
dung chuyên về tình dục cũng cũ xưa như thông tin vậy, và cũng 
không cần mất nhiều thời gian để tìm ra phương thức. áp dụng mọi 
công nghệ mới cho những ước mơ xa xưa nhất. Người Babylon đã để 
lại những bài thơ tình bằng chữ hình nêm (chữ Ba Tư xưa) trên - 
những phiến đất sét, và tài liệu chuyên về tình dục là một trong 


Cuộc cách mạng về nội dun ¡8I 


những ấn phẩm đầu tiên mà máy in được sử dụng để sản xuất. Khi 
trở thành một thiết bị phổ biến trong gia đình, đầu máy video đã 
thúc đẩy việc mua và thuê băng video loại X. Ngày nay đĩa CD-ROM 
về tình dục rất phổ biến, và Mạng Toàn Cầu trên Internet cũng đầy 
dẫy những website có nội dung tình dục. Nếu căn cứ theo lịch sử, thì 
tình dục ảo sẽ là một thị trường mới mẻ khi hiện thực ảo phát triển. 
Nhưng, cũng căn cứ vào lịch sử, khi mỗi thị trường mới mẻ phát triển 
lên, nội dung tình dục ảo sẽ trở thành yếu tố nhỏ dần. 

Trí tưởng tượng sẽ là một yếu tố chủ đạo để sáng tạo nội dung 
cho mọi ứng dụng mới. Chỉ tái tạo thế giới thật là không đủ. Những 
bộ phim lớn không chỉ là những miêu tả trên phim các hình ảnh về 
những sự kiện thật. Phải mất gần một thập kỷ để những nhà cải cách 
như D.W. Griffith và Sergei Eisenstein mới sử dụng Vitascope và công 
nghệ quay phim của anh em nhà Lumière và nhận ra rằng điện ảnh 
còn có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ ghi lại đời sống thực hay 
thậm chí là một vở kịch. Phim chuyển động là một loại hình nghệ 
thuật mới và năng động, và: lôi cuốn khán giả theo cách hoàn toàn 
khác với sân khấu. Những nhà tiên phong đã nhìn thấy điều này và 
họ đã phát minh ra điện ảnh như chúng ta biết ngày nay. 

Liệu thập kỷ tới sẽ tạo ra cho chúng ta những Griffith và 
Eisenstein trong lnh vực đa truyền thông không? Ta hoàn toàn có 
thể tin rằng họ đang thử nghiệm công nghệ hiện tại để xem nó có 
thể làm được điều gì và chúng ta có thể làm gì với công nghệ này. 

Tôi dự đoán rằng thử nghiệm đa phương tiện sẽ tiếp tục diễn ra 
cho đến thập niên tới, và cả những thập niên bất tận tiếp theo. 
Những phần cấu thành của đa truyền thông xuất hiện trong các tài 
liệu trên mạng ngày nay là sự tổng hợp của phương tiện truyền 
thông hiện tại — và chúng thường hoàn thành tốt công việc làm cho 
giao tiếp trở nên phong phú. Nhưng qua thời gian chúng ta sẽ bắt 
đầu tạo nên những hình thức đa truyền thông mới cho phép chúng 
ta vượt xa giới hạn về những gì mình có thể làm ngày nay. Sự phát 
triển theo số mũ của công suất máy tính sẽ tiếp tục thay đổi các công 
cụ và mở ra những khả năng mới tưởng như xa vời và cường điệu, 
giống như một số điều mà tôi dự đoán trong cuốn sách này đang thể 


Con đường phía trước 


hiện trong hiện tại. Tài năng và tính sáng tạo luôn hình thành nên 
những tiến bộ mà ta không thể dự đoán hết được  ~ 

Bao nhiêu người có đủ tài để trở thành một Steven Spielberg, một 
Jane Austen hay một Albert Einstein? Chúng ta biết rằng có ít nhất 
là một người có đủ khả năng để trở thành một trong những nhân vật 
này, và có thể cũng chỉ một mà thôi. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng 
tiểm năng và hoài bão của nhiều người có tài đã bị cẩn trở bởi lý do 
kinh tế và thiếu phương tiện. Công nghệ mới sẽ đem lại cho con 
người những phương tiện mới để tự thể hiện mình. Internet sẽ mở ra 
cho một thế hệ thiên tài mới — và cũng cho tất cả mọi người — những 
cơ hội khoa học và mỹ thuật nằm ngoài sự mơ ước. 


KINH DDRNR 
TRÊN INTERNET 


| 

ị 

W? 

Trong thập niên tới, các doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ thay 

L đổi. Mạng nội bộ sẽ cách mạng hóa phương thức chia sẻ thông 
tin nội bộ trong các công ty và Internet sẽ cách mạng hóa cách thức 
các công ty này giao tiếp với bên ngoài. Các tập đoàn sẽ thiết kế lại 
hệ thống thần kinh kỹ thuật số của họ nhằm sử dụng mạng để kết 
nối với mọi thành viên của công ty và vươn ra thế giới bên ngoài, 
tìm đến các nhà cung cấp, tư vấn và khách hàng. Các thay đổi sẽ 
cho phép các công ty hoạt động hiệu quả và có quy mô hơn. Về lâu 
dài, khi các mạng băng thông rộng phát triển, các dịch vụ ở thành 
thị sẽ không còn ưu thế về khoảng cách địa lý nữa. Khi đó nhiều 
doanh nghiệp sẽ tiến hành phân cấp và phân tán các hoạt động của 
mình, đồng thời thành phố cũng có thể bị thu hẹp lại. 

Các công ty đều đón nhận công nghệ thông tin vì thành công 
lâu đài trong kinh doanh sẽ phụ thuộc vào việc nâng cao năng suất. 
Việc kết nối mạng và sử dụng rộng rãi hơn nữa các tài liệu điện tử 
hứa hẹn mang lại cho công ty những tiện ích như xuất bản trên 
mạng, hội nghị video, thư điện tử, các phương pháp đọc dữ liệu linh 
động, và khả năng giao tiếp dễ dàng hơn giữa các nhân viên, nhà 


184 | Con đường phía trước 


cung cấp và khách hàng trên toàn thế giới. Thậm chí những doanh 
nghiệp nhỏ nhất cũng được hưởng những lợi ích thương mại của 
công nghệ thông tin. 

Một số công ty đã sử dụng truyền thông điện tử trên Internet để 
tiếp cận khách hàng gần hơn và khuynh hướng này sẽ phát triển 
nhanh với những kết quả khả quan. Mặc dù cũng phải nhiều năm 
nữa dịch vụ tương tác băng thông rộng mới đến được với các gia đình 
nhưng các công ty điện thoại và cáp sẽ nhanh chóng kết nối các công 
ty vào mạng tương tác băng thông rộng ở những vùng đô thị nơi mà 
sự tập trung vào khách hàng thương mại sẽ mang lại những lợi nhuận 
đầu tiên. Các ứng dụng phần mềm nhắm đến khách hàng công ty đã 
bắt đầu tận dụng được những kết nối tốc độ cao này. 

Nhưng trong tương lai, sự phát triển hỗ trợ nhiều nhất đủ các 
doanh nghiệp là việc xây dựng và sử dụng rộng rãi mạng nội bộ — 
là những mạng Internet riêng được sử dụng để chia sẻ thông tin 
trong các tổ chức. Mạng nội bộ xây dựng trực tiếp dựa trên các đầu 
tư về công nghệ thông tin mà các công ty đã thực hiện. Ngay cả khi 
mạng nội bộ không thể kết nối cực nhanh với thế giới bên ngoài, 
nhưng hầu hết các công ty lớn và trung bình đều có những mạng 
nội bộ cung cấp các kết nối băng thông trung bình và thậm chí băng 
thông rộng giữa các máy tính cá nhân của công ty. Mạng Ethernet 
- truyền thống trong các công ty chạy với tốc độ 1O hay 100 triệu bit 
mỗi giây, nhưng vì dải băng thông thường được nhiều máy tính chia 
sẻ nên băng thông hiệu quả ~ là số lượng bit được truyền tải đến 
một máy tính cá nhân nhất định trong một thời gian nhất định - 
thường chậm hơn tốc độ này một cách đáng kể. Tuy nhiên, việc 
truyền dữ liệu trong công ty nhanh hơn nhiều so với dịch vụ tậi nhà 
với các modem kết nối qua đường dây điện thoại đã quen thuộc với 
mọi người. Trong một vài năm tới, chúng ta sẽ còn được chứng kiến 
những cải tiến lớn hơn trong số lượng băng thông được truyền tải 
đến các máy tính nội bộ khi các công ty nâng cấp để tăng tốc độ 
cho thiết bị Ethernet và ATM. 

Khởi đầu vào những năm 1980 các công ty đã chi những khoản 
tiên rất lớn để mua máy tính cá nhân và thiết lập mạng kết nối 


Kinh doanh trên Ínternet | 185 


những máy tính này. Mọi người đã học được cách soạn thảo văn bản 
mới với các chương trình xử lý văn bản, các tập hợp cơ sở dữ liệu, 
bảng tính, các ứng dụng đồ họa trình bày và các công cụ phần mềm 
khác. Không nghi ngờ gì nữa, những đầu tư này đã mở rộng các khả 
năng của cá nhân và cho phép chia sẻ thông tin hiệu quả hơn trong 
nội bộ các công ty. 

Bên cạnh đó, cũng có một sự thay đổi trong cách chúng ta suy 
nghĩ và sử dụng máy tính làm công cụ kinh doanh. Khi còn bé, hình 
dung về máy tính của tôi là chúng rất đồ sộ và mạnh mẽ. Các ngân 
hàng có rất nhiều máy tính, và các hãng hàng không lớn sử dụng 
chúng để theo dõi việc đặt chỗ của khách hàng. Chúng là những 
thiết bị lớn trong những công ty khổng lỗ và đã tạo ưu thế cho các 
công ty lớn trước những công ty nhỏ nơi nhân viên chỉ sử dụng bút 
chì và máy đánh chữ. 

Sau đó máy tính cá nhân xuất hiện. Như tên gọi, nó là một thiết 
bị dành cho cá nhân, thậm chí trong những công ty lớn. Bạn sử dụng 
máy tính cá nhân theo cách riêng của mình để thực hiện công việc. 
Khi sử dụng máy tính cá nhân, những người làm việc độc lập có thể 
viết báo cáo, sổ ghi nhớ, thư từ, ghi chép, lập hóa đơn cho khách 
hàng, tính toán lỗ lãi, làm tờ tin nội bộ, thiết kế sản phẩm, kiểm tra 
sản xuất và khám phá những ý tưởng kinh doanh mới tốt hơn. 

Doanh nghiệp thuộc mọi qui mô đều 'hưởng lợi từ máy tính cá 
nhân, nhưng điều đáng nói là chính các công ty nhỏ được hưởng lợi 
nhiều nhất. Phần cứng và phần mềm có giá rẻ cho phép một công 
ty nhỏ bé có thể cạnh tranh hiệu quả, trong phạm vi tập trung của 
mình, với các tập đoàn đa quốc gia. Các công ty lớn có khuynh 
hướng xây dựng những phòng chuyên môn: Phòng chuyên viết tờ 
giới thiệu quảng cáo, phòng kế toán, phòng dịch vụ khách hàng và 
vân vân. Khi bạn gọi cho một công ty lớn để thảo luận về vấn đề 
thanh toán của mình, bạn luôn trông đợi sẽ có được câu trả lời 
nhanh chóng từ một chuyên gia. Đối với các công ty nhỏ, bạn không 
mong gì có được điều này vì các công ty nhỏ không có khả năng 
thuê những chuyên gia như vậy. Khi một cá nhân điều hành một 
công ty hay một cửa hàng, người đó phải tự làm tờ giới thiệu, giải 


I8 | Con đường phía trước 


quyết sổ sách kế toán và tiếp xúc khách hàng. Đôi khi tôi rất ngạc 
nhiên trước số lượng công việc mà một chủ công ty nhỏ phải nắm 
vững và thực hiện hàng ngày. Một máy tính cá nhân có thể hỗ trợ 
rất nhiều. Với chiếc máy tính cá nhân và một vài phần mềm, một 
người điều hành công ty nhỏ được phương tiện điện tử hỗ trợ trong 
tất cả các chức năng khác nhau mà người đó cần thực hiện. Người 
.ấy có thể theo đõi khách hàng, phân tích tình hình kinh doanh, và 
soạn thảo các tài liệu tiếp thị cũng hiệu quả như các công ty lớn. 
Trang web của người ấy, chẳng hạn, trông cũng chuyên nghiệp như 
trang web của các tập đoàn khổng lẻ, dù có chi phí thấp hơn. Nhờ 
máy tính cá nhân, một công ty nhỏ có thể cạnh tranh với những 
công ty lớn, dễ dàng hơn so với bất kỳ thời nào trước đây. 

Dù làm công việc gì, dù kiếm sống bằng một nghề chuyên môn 
hay là một nghệ sĩ cũng đều được máy tính cá nhân tạo thêm sức 
mạnh. Một người không có nhân viên vẫn có thể soạn báo cáo, viết 
thư, làm hóa đơn cho khách hàng và duy trì được một phong cách 
kinh doanh đáng tin cậy - tất cả đều được thực hiện dễ dàng đến 
mức đáng ngạc nhiên. Từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, các công 
cụ kinh doanh đều được máy tính cá nhân và phần mềm thay đổi. 
Kiến trúc sư thường vẽ bản thảo và các chú thích trên một máy tính 
cá nhân. Năng suất của nhân viên vẽ bản đồ địa chính đã tăng lên 
vì phần mềm giờ đây đảm nhiệm phần lớn công việc tính toán, vốn 
rất mất thời gian, để xác định ranh giới đất đai — và một máy in được 
nối với máy tính sẽ in ra các bản đồ ranh giới và địa hình. Nhà soạn 
nhạc sử dụng phần mềm để in bản tổng phổ mà một nhạc sĩ có thể 
biểu diễn trên hệ thống tổng hợp âm thanh điều khiển bằng máy 
tính. Người viết kịch bản phim sẽ ít lo lắng hơn về việc soạn kịch 
bản, để tập trung nhiều hơn cho chất lượng của lời thoại. Tác giả 
thuộc mọi loại hình đều được hưởng lợi nhiều từ máy tính cá nhân. 

Những người hoài nghi có thể đặt câu hỏi: “Nếu Chưurchill sử dụng 
một phần mêềm xử lý văn bản thì liệu kỹ năng viết của ông ta có khá 
hơn không? Liệu Cicero sẽ có những bài diễn uăn hay hơn tại Nghị viện 
La Mã không” Những người hay chỉ trích này cho rằng những điều 
phi thường được thực hiện không cần đến những thiết bị hiện đại 


Kinh doanh trên lnternet | l§7 


và cho rằng những thiết bị tốt hơn cũng không thể nâng cao năng 
_ lực của con người. Thật khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra đối với 
những thiên tài như Da Vinci hoặc Shakespeare, nhưng rõ ràng là 
máy tính cá nhân đã nâng cao hiệu quả và sự chính xác của những 
người vốn rất thông minh. Đã có những nhà báo kiệt xuất trong lịch 
sử, nhưng ngày nay công việc kiểm tra các sự kiện, chuyển tin tức 
nóng hổi từ hiện trường, liên lạc bằng điện tử với những nguồn tỉn, 
các biên tập viên và thậm chí độc giả, đều được thực hiện dễ dàng 
hơn. Giá trị sản phẩm báo chí cũng tăng lên. Tôi đã theo đõi tin tức 
khoa học từ khi còn bé, và cho đến khi máy tính cá nhân xuất hiện 
tôi vẫn coi các cuốn sách khoa học và những tờ tạp chí có trình bày 
đẹp như tờ Scientific America là những địa chỉ đáng tin cây vì ở đó 
tôi có thể tìm thấy nhiều bài viết và minh họa về khoa học có chất 
lượng cao nhất. Ngày nay, nhờ phần mềm minh họa chạy trên máy 
tính cá nhân mà các bản vẽ chỉ tiết có chất lượng cao trở nên rất 
phổ biến trên các tờ báo hàng ngày. 

Lợi ích lớn nhất của máy tính cá nhân trong các công ty là sự 
cải tiến trong việc chia sẻ thông tin. Các máy tính được nối mạng 
giảm nhẹ tổng chi phí mà các công ty phải gánh chịu cho các hoạt 
động điều phối qua họp hành, báo cáo, thư thông báo, văn bản 
chính sách và sách chỉ dẫn qui trình. Ví dụ như các công ty lớn 
hưởng nhiều lợi ích từ thư điện tử hơn các công ty nhỏ. 

Thậm chí trước khi Internet ra đời thì một số công ty ở Mỹ đã 
thực hiện trao đổi thông tin qua một hệ thống điện tử có tên là 
Trao đổi Dữ liệu Điện tử (Electronic Document Interchange, viết 
tắt là EDI). Hệ thống EDI này cho phép các công ty có quan hệ 
hợp đồng thực hiện các hình thức giao dịch tự động, và thường sử 
dụng những mạng độc quyển. Các giao dịch được tổ chức chặt chẽ, 
làm cho hệ thống EDI phù hợp với việc tái đặt hàng, kiểm tra tình 
trạng vận chuyển, hay các hình thức giao tiếp khác được lập kế 
hoạch trước. Tuy nhiên, EDI ngày nay không phù hợp với giao tiếp 
phi thể thức. Nhiều công ty đang cố gắng kết hợp các ưu điểm của 
EDI với thư điện tử trên Internet, để tạo nên những hệ thống 
năng động và ít tốn kém hơn. Không rõ liệu EDI có phát triển đủ 


88 | Con đường phía trước 


nhanh hay các chuẩn mực khác phong phú hơn sẽ ra đời. Internet 
rõ ràng sẽ là mạng được sử dụng cho giao dịch bằng điện tử giữa 
các doanh nghiệp. 

Khuynh hướng sử dụng Internet nhiều hơn và loại bỏ dần các hệ 
thống truyền thông đữ liệu như đường dây viễn thông thuê bao riêng 
cũng đã mở rộng đến lĩnh vực truyền dữ liệu từ văn phòng chính 
của công ty đến các chỉ nhánh. Các công ty toàn cầu đã đầu tư rất 
nhiều vào các mạng băng thông rộng riêng tư, nhưng chẳng bao lâu 
nữa, thay vào đó, Internet sẽ kết nối tất cả các văn phòng của công 
ty. Số tiền mà chi nhánh của Microsoft tại Hy Lạp thanh toán cho 
kết nối vào mạng riêng của chúng tôi còn cao hơn cả tiển trả lương 
cho nhân viên. Với những hình thức kết nối này, Internet sẽ nhanh 
hơn và ít đắt đỏ hơn. 

Các công ty đón nhận công nghệ thông tin với những nhịp độ 
khác nhau, và một số công ty vượt xa các công ty khác. Nhưng trước 
khi đầu tư, một nhà quản lý phải nhớ rằng một máy tính hay một 
mạng máy tính chỉ là một công cụ giúp giải quyết các vấn đề đã 
được xác định. Nó không phải là một công cụ vạn năng có thể làm 
được mọi việc, như những người làm kinh doanh thường mong mỏi. 
Nếu tôi nghe một chủ doanh nghiệp nói: “Tôi đang thua lỗ nên phải 
cần đến máy tính”, thì tôi sẽ khuyên anh ta nên xem xét lại chiến 
lược của mình trước khi đầu tư. Trong trường hợp tốt nhất, công 
nghệ có lẽ chỉ làm chậm trễ nhu cầu thực hiện các thay đổi cơ bản 
hơn. Nguyên tắc đầu tiên đối với mọi công nghệ mà bạn dự định 
đưa vào kinh doanh là sự tự động hóa được ứng dụng cho một hoạt 
động có năng suất cao sẽ nâng cao tính hiệu quả. Nguyên tắc thứ 
hai là tự động hóa được ứng dụng cho một hoạt động không có năng 
suất cao sẽ chỉ làm tăng thêm tính không hiệu quả. 

Thay vì vội vã mua những thiết bị mới và ưu việt nhất cho nhân 
viên hay đầu tư vào mạng, các nhà quản lý trong bất cứ một công 
ty nào cần phải xem xét và cân nhắc về cách thức mà họ mong 
muốn công ty của mình hoạt động. Những quy trình thiết yếu và các 
cơ sở dữ liệu cơ bản của công ty là gì? Thông tin phải lưu chuyển 
_như thế nào để được cho là lý tưởng? 


Kinh đoanh trên Internet | 189 


Ví dụ, ở đất nước bạn, khi một khách hàng gọi đến thì liệu bạn 
có thể truy cập ngay lập tức tất cả những thông tin về giao dịch với 
khách hàng — như tình hình kế toán, những than phiền, tên nhân 
viên đã làm việc với khách hàng? Để có được những thông tin này, 
không cần đến những công nghệ phức tạp, và khách hàng ngày càng 
hy vọng nhiều vào mức độ phục vụ cao từ cổng nghệ này. Hiện nay 
một số công ty sản xuất xe hơi thực hiện chế độ tập trung thông tin 
dịch vụ vào một nơi để bất kỳ đại lý nào cũng có thể dễ dàng kiểm 
tra toàn bộ hồ sơ bảo trì của chiếc xe và cảnh giác với những lỗi 
thường gặp. Nếu hệ thống của bạn không. thể trả lời ngay lập tức 
rằng. một sản phẩm nào đó hiện đang có sẵn hay không hay đưa ra 
bảng báo giá trong thời gian thật ngắn thì bạn có ngụy cơ mất khách 
hàng vào tay đối thủ cạnh tranh biết tận dụng công nghệ tốt hơn. 

Công ty cũng phải kiểm tra mọi qui trình nội bộ của mình — 
đánh giá nhân viên, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích doanh số, 
-_ phát triển sản phẩm — nhằm xác định cách thức tận dụng máy tính, 
mạng và những thiết bị thông tin điện tử để có thể mang lại hiệu 
quả cao hơn cho các hoạt động này. Cháu | 

Theo truyền thống, các doanh nghiệp chia sẻ thông tin nội bộ 
bằng cách trao đổi văn bản trên giấy, gọi điện thoại, tập trung bên 
bàn họp. Bạn cần nhiều thời gian và nhiều cuộc gặp gỡ trực tiếp tốn 
kém, cũng như nhiễu phiên họp mới đưa ra được những quyết định 
đúng đắn. Nguy cơ dẫn đến năng suất thấp là rất lớn. Các công ty tiếp 
tục dựa trên những phương pháp này có nguy cơ thất bại trước những 
đối thủ có khả năng quyết định nhanh hơn trong khi vẫn sử dụng ít 
nguồn hơn, và có cơ cấu quản lý gọn nhẹ hơn. 

Tại Microsoft, vì lĩnh vực của chúng tôi là kinh doanh công 
nghệ, nên chúng tôi bắt đầu sử dụng truyền thông điện tử từ rất sớm 
~ khi công ty vẫn còn nhỏ. Chúng tôi lắp đặt hệ thống thư điện tử 
đầu tiên vào đầu những năm 1980. Thậm chí khi chúng tôi chỉ mới 
có hơn l0 nhân viên, thư điện tử vẫn được sử dụng, và nó đã nhanh 
chóng trở thành kênh truyền thông nội bộ chính của chúng tôi. 
Chúng tôi sử dụng thư điện tử thay thế cho thư thông báo trên giấy 
và các cuộc họp, để bố trí những cuộc họp mà chúng tôi vẫn thấy 


190 | Con đường phía trước 


cần thiết, để thảo luận nhanh về công nghệ, để báo cáo kết quả công 
tác, để tập hợp ý kiến thống nhất - từ thời điểm tung ra sản phẩm 
tiếp theo cho đến việc chọn nước sốt trên bánh pizza. Thư điện tử 
đã đóng góp đáng kể vào năng suất của chúng tôi khi chúng tôi còn 
là công ty nhỏ, và khi nhân viên của chúng tôi tăng lên con số hàng 
nghìn thì nó càng đóng vai trò thiết yếu. Không có thư điện tử, 
chúng tôi không thể phát triển nhanh như vậy. 

Thư điện tử rất dễ sử dụng. Để viết và gửi một thư điện tử, tôi 
nhấp chuột vào một biểu tượng để hiện ra trên màn hình một mẫu 
đơn giản. Đầu tiên tôi đánh tên của người hay những người tôi muốn 
gửi thư, hay chọn tên từ danh sách lưu địa chỉ điện tử (electronic 
address book). Thậm chí tôi cũng có thể chỉ thị, chỉ bằng một tên 
chung cho cả nhóm, rằng tôi muốn bức thư được gửi đến một nhóm 
người nhận. Ví dụ, tôi thường gửi thư cho các nhân viên chủ chốt 
chuyên nghiên cứu dự án Microsoft Office, nên tôi tạo một địa chỉ 


Dị the growáng pooulaødty of the rdernet and xýzeoet4 vất cụ: corporate 
1% we căn @xpeCt thêm to be 9øng đọcunerts v2 web paoes 
Íy WWe neød !o be sure thái bnk$ wovdk the same w@y vn vi : 
àcalone VVhereve: posetbie we ward apekc absorvs to efomaetically đợie@ci 
U emibedded n lext anyveehere and hae them behave the same® 49 @xpRcft - 


k 
s:a 


Một tbìt điện tử gửi đến nhóm “Office” (năm 1996) 


Kinh đỏanh trên Internet | lỗi 


có tên “Office” trong sách địa chỉ điện tử của tôi. Nếu tôi chọn tên 
đó thì bức thư sẽ được gửi đến tất cả những người liên quan. Sau đó 
tôi đánh một tiêu đề ngắn cho bức thư để người nhận có thể hình 
dung về nội dung bức thư. Khi bức thư được chuyển đi, tên tôi sẽ tự 
động xuất hiện trên khung “From”, 

Một bức thư điện tử thường chỉ gồm một hay hai câu mà không 
cần phải có những lời chào hỏi rườm rà. Tôi có thể gửi một bức thư 
điện tử cho ba hay bốn người, chỉ với một nội dung đơn giản: “Hãy 
hủy buổi họp vào lúc lO giờ sáng thứ Hai và sử dụng thời gian riêng để 
tự chuẩn bị cho phần trình bày oào sáng thứ Ba. Có ai phản đối không” 
Thông điệp trả lời cho bức thư này cũng chỉ ngắn gọn, ví dụ như 
“Đồng ý”. Nếu sự trao đổi này có vẻ cộc lốc, xin hãy nhớ rằng trung 
bình mỗi nhân viên Microsoft nhận được hàng tá thư điện tử mỗi 
ngày. Một bức thư điện tử cũng giống như một phát biểu hay câu 
hỏi tại cuộc hợp — là một suy nghĩ hay yêu cầu trong một hoạt động 
giao tiếp liên tục. 

Microsoft cung cấp thư điện tử cho nhân viên để sử dụng vào mục 
đích kinh doanh, nhưng cũng giống như điện thoại văn phòng, thư 
điện tử rốt cục cũng được sử dụng cho các mục đích cá nhân và xã 
hội. Một người đi bộ đường đài có để liên lạc với tất cả các thành 
viên của Câu lạc bộ những người đi bộ đường dài tại Microsoft để 
hẹn nhau tham gia một chuyến đi lên núi. Một người hâm mộ bóng 
chày có thể cố gắng tìm về xem trận đấu đã bán hết vé. Và tất nhiên 
một vài mối tình lãng mạn xung quanh Microsoft cũng được lợi từ 
thư điện tử. Khi vợ tôi Melinda và tôi lần đầu hẹn hò với nhau, 
chúng tôi đã tận dụng e-mail. Vì lý đo nào đó — có lẽ là vì giao tiếp 
diễn ra chênh nhau về thời gian — mọợi người ít rụt rè hơn khi gửi 
thư điện tử hơn là giao tiếp qua điện thoại hay gặp trực tiếp. Điều 
này có thể là một lợi ích và cũng có thể là một rắc rối, tùy hoàn cảnh. 

Tôi dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc và trả lời thư điện tử của 
nhân viên, khách hàng và đối tác của Microsoft trên toàn thế giới. 
Đất kỳ ai trong công ty cũng có thể gửi thư điện tử cho tôi, và vì tôi 
là người duy nhất đọc chúng nên không có ai phải lo lắng về các 
hình thức trình bày trong thư gửi đến tôi.. 


192 | Con đường phía trước 


Có lẽ tôi đã không phải dành quá nhiều thời gian để đọc và trả 
lời thư điện tử nếu địa chỉ thư điện tử của tôi không bán công khai. 
Khi John Seabrook viết một bài báo về tôi trên tạp chí Người New 
York, ông ta chủ yếu phỏng vấn tôi bằng thư điện tử. Tôi rất thích 
tờ tạp chí khi nó được phát hành, nhưng nó đã đăng địa chỉ thư điện 
tử của tôi. Kết quả là tôi nhận được một cơn mưa thư từ việc các 
sinh viên nhờ tôi làm bài tập giúp họ, cho đến những người liên hệ 
xin tiền, và cả một nhóm những người yêu thích cá voi đã bổ sung 
địa chỉ thư điện tử của tôi vào danh sách của họ. Địa chỉ thư điện 
tử của tôi cũng là mục tiêu của những bức thư thân thiện và cả 
những bức thư thô lỗ từ những người lạ - và có cả những bức thư 
khiêu khích từ giới báo chí, đại loại kiểu như: “Nếu ông không trả lời 
thư này uào ngày mai, tôi sẽ cho đăng một bài báo uê ông và cô chiêu 
đãi viên chuyên ăn mặc hở hang đó”. 

Từ khi tôi bắt đầu viết cho một chuyên mục đăng trên nhiều báo, 
tôi có một địa chỉ e-mail đặc biệt (askbill@microsoft.com) để trả lời 
những thắc mắc của độc giả. Tôi không thể trả lời mọi e-mail mà tôi 
nhận được trên địa chỉ này nhưng tôi đều đọc qua. Tôi đặc biệt rất 
thích những bức thư của trẻ con. Đây là một trong những bức thư mà 
tôi rất thích: “Cháu chỉ mới l3 tuổi rưØi, cháu muốn nói là cháu đang 
gặp rắc rối. Bố cháu cứ quấy rầy cháu. Lúc nào ông cũng bảo cháu đừng 
làm thế này, đừng làm thế kia. Cơn hãy nhìn Bửi Gates kàa, ông ấy không 
kiếm được ngân ấy tiền bằng cách xem những chương trình truyền hình 
ngu ngốc như cơn đang xem đâu. Vậy tất cả những gì cháu muốn nói là 
cẩm ơn ông bởi vì ông mà bố cháu cứ luôn quấy râấy cháu. Tạm biệt” 

Chúng tôi có những địa chỉ thư điện tử có chủ đề đặc biệt tại 
Microsoft — dành cho người xin việc, phản hồi về sản phẩm, và 
những nội dung giao tiếp khác cần phải gửi vào công ty. Một vài e- 
mail về những vấn đề này vẫn nh NP gửi trực tiếp cho tôi, và tôi phải 
chuyển cho người khác. 

Tất cả những “thông tin” tình cờ này đều lẫn lộn với những bức 
thư mà tôi thực sự cần xem. Cũng may mắn là phần mềm thư điện 
tử luôn được cải tiến, và nó cho ng tôi Bp Xi thư từ theo thứ tự 
ưu tiên. : 


Kinh doanh trên Internet | ¡93 


Khi đi xa, tôi nối máy tính xách tay của mình vào hệ thống thư 
điện tử của Microsoft để nhận thư mới và gửi đi những bức thư tôi 
đã viết trong ngày. Hầu hết người nhận thư đều không biết là tôi ` 
đã đi khỏi văn phòng. Khi tôi được kết nối vào mạng công ty từ một 
nơi cách xa, tôi cũng có thể nhấp chuột vào một biểu tượng nào đó 
để xem tình hình kinh doanh, diễn tiến của các dự án hay truy cập 
vào các cơ sở dữ liệu của bộ phận điều hành. Tôi cảm thấy yên tâm 
khi kiểm tra hộp thư khi đang ở xa hàng nghìn đặm và hàng chục 
múi giờ khác biệt. Những tin xấu được chuyển đi rất nhanh và nếu 
không có gì xấu đang chờ tôi trên hộp thư thì tôi biết mình không 
có gì phải lo lắng. 

Ngày nay, chúng tôi dùng thư điện tử trong mọi lĩnh vực mà 
trước đó chúng tôi không dự đoán được. Ví dụ như lúc bắt đầu chiến 
dịch tặng quà từ thiện hàng năm của Microsoft, các nhân viên nhận 
được thư khuyến khích họ tham gia và nhắc nhở rằng công ty 
Microsoft sẽ đóng góp một phần tương đương với những món quà 
của họ. Thông điệp trên thư điện tử bao gồm một chương trình 
phiếu tham dự điện tử. Khi nhấp vào biểu tượng trên thông điệp, 
phiếu tham dự sẽ xuất hiện trên màn hình của nhân viên và người 
14 có thể cho biết mình sẽ đóng góp quà bằng tiền mặt hay khấu 

tượng. Nếu nhân viên chọn hình thức khấu trừ lương, thông tin 
đượ tự động nhập vào cơ sở dữ liệu bảng lương của Microsoft. Từ 
phươnL :hức điện tử này, nhân viên có thể chuyển quà của mình 
trực tiếp› đến tổ chức United Way hay các tổ chức phi lợi nhuận 
khác. Nếu muốn, thọ có thể ha chọn một hình thức đóng góp qua 
United Way cho một hay nhiều tổ chức và nhấp vào những kết nối 
thông tin về tổ chức.đó hay về việc tham gia tình nguyện tại cộng 
đồng. Từ đầu đến cuối, toàn bộ qui trình đều được thực hiện qua 
mạng điện tử. Là người lãnh đạo, tôi có thể phân tích thông tin tóm _ 
tắt hàng ngày để xem mọi người có tham gia tích cực không hay . 
phải vận động nhiều hơn thì chiến dịch mới thực hiện có hiệu quả. 

Việc chia sẻ thông tin bằng điện tử không chỉ đừng ở phạm vi 
trao đổi thư. Một trong những cách thức đầu tiên khi Microsoft bắt 
đầu sử dụng thiết bị thông tin trong nội bộ là loại bỏ dần các báo 


-_ 194 | Con đường phía rước 


cáo in. Ở nhiễu công ty, khi đến văn phòng của giám đốc, bạn sẽ 
thấy những tập hồ sơ đổ sộ chứa các văn bản in từ máy tính, về 
những số liệu tài chính hàng tháng, được lưu trữ cẩn thận trên giá. 
Tại Microsoft, những con số đó chỉ được tìm thấy trên màn hình 
máy tính. Khi ai đó muốn tìm hiểu thông tin, người ấy có thể kiểm 
tra các con số theo giai đoạn, địa điểm hay bất kỳ hình thức nào 
khác. Khi chúng tôi lần đầu tiên đưa hệ thống báo cáo tài chính lên 
mạng, mọi người bắt đầu nhìn vào các con số theo những cách thức 
mới. Chẳng hạn, họ bắt đầu phân tích tại sao thị phần của chúng 
tôi tại một khu vực nào đó lại khác với thị phần ở những nơi khác. 
Và khi bắt đầu xử lý thông tin một cách sáng tạo hơn, chúng tôi đã 
phát hiện ra những sai sót. Nhóm xử lý dữ liệu đã phải lên tiếng: 
“Chứng tôi rất lấy làm tiếc uề những sai sót này, như chứng tôi đã 
tổng hợp uà cưng cấp những cơn số này trơng vờng 5 năm đua, hiện 
trạng này đã tôn tại trơng suốt thời gian đó mà không một ai nhận thấy 
uà đề cập đến chứng cả” Người ta đã làm việc chưa đủ nhiều với 
thông tín in trên giấy nên đã không thể phát hiện ra những lỗi sai, 
có lẽ là vì họ không thể kiểm tra thông tin một cách sáng tạo như 
khi nó được đưa lên mạng. 

Sự năng động của thông tin có sắn trên mạng rất khó chuiể/G rẻ 
đến “người không sử dụng” - là người không dùng máy tín! 
nhân. Tôi hiếm khi xem báo cáo tài chính trên giấy, tÔi ¬ xem 
chúng trên máy tính hơn. 

Khi chương trình bảng tính điện tử xuất hiện lân đầu Xã năm 
1978, chúng là một sự tiến bộ vượt bậc so với giấy và bức chì. Người 
ta có thể đặt những công thức tạo dữ liệu phía sau mỗi mục trong 
bảng đữ liệu. Một công thức đặc biệt cũng có thể được gắn với những 
mục khác trong bảng, cho nên bất kỳ thay đổi nào trong một giá trị 
ngay lập tức sẽ được hiển thị trong những ô khác. Các biểu diễn về 
bán hàng, về tăng trưởng hoặc thay đổi lãi suất có thể được thực hiện 
cùng với những tình huống “điều gì sẽ xây ra nếu”, và ảnh hưởng 
của mỗi thay đổi được nhanh chóng thể hiện một cách rõ ràng. 

Các chương trình bảng tính ngày nay cho phép bạn xem bảng 
dữ liệu theo những cách khác nhau. Nhờ có những lệnh đơn giản 


Kinh doanh trên Ínternet | 95. 
bạn có thể sàng lọc và phân loại dữ liệu. Ứng dụng bảng tính mà 
tôi hiểu rõ nhất, là Microsoft Excel, có một tính năng gọi là bảng 
trung tâm cho phép bạn theo đõi thông tin tóm tắt bằng nhiều 
cách. Tiêu chuẩn tóm tắt có thể thay đổi bằng một cú nhấp 
chuột. Thứ tự các mục có thể được thay đổi bằng cách sử dụng 
chuột để kéo một thanh hiển thị cột từ một bên của bảng sang 
phía bên kia. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, ta có thể thay 
đổi từ một báo cáo tóm lược thành một bản phân tích bất kỳ loại 
dữ liệu nào hay để kiểm tra từng chi tiết một. Là một cá nhân, 
khả năng của bạn được tăng lên bởi năng lực và phần mềm máy 
tính được phân cấp. Trước đây khi vẫn tổn tại máy chủ và các 
bản báo cáo trên giấy, bạn phải yêu cầu phòng MỊS (hệ quản lý 
nhân sự) hay IT (công nghệ thông tin) cung cấp một bản báo cáo 
mới nếu bạn muốn xem những con số bán hàng theo những cách 
khác nhau ~ và bạn cũng có thể phải chờ vài tuần lễ. Với máy 
tính cá nhân và phần mềm phân tích mạnh, bạn có thể tự mình 
biến những dữ liệu còn thô thành những thông tin có ý nghĩa, 
không cần chờ đợi. 

Một bảng trung tâm chứa đữ liệu bán hàng theo văn phòng, sản . 
phẩm và kênh bán hàng của năm tài chính hiện hành hay của năm 
trước, được gửi bằng điện tử đến tất cả các giám đốc của Microsoft 
mỗi tháng. Mỗi giám đốc có thể nhanh chóng đưa ra một quan điểm 
riêng về dữ liệu này để phục vụ cho yêu cầu của mình. Một giám 
đốc kinh doanh có thể so sánh doanh số hàng trong khu vực mình 
với ngân sách hay với năm trước. Hàng nghìn khả năng có thể được 
. thực hiện chỉ bằng một cú nhấp và rê chuột. 

Mặc dù đã có những tiến bộ rõ rệt về việc chia sẻ thông tin 
_ trong các công ty, nhưng có một chức năng quan trọng vẫn chưa 
được cải thiện đủ nhanh. Từ trước đến nay, việc tìm các tập tin cẦn. 
thiết trên mạng nội bộ luôn là một công việc rắc rối, vì bạn phải 
nhớ những chỉ tiết như tên các máy chủ, tên thư mục và tên các tập 
tin - mà cho đến gần đây vẫn bị giới hạn trong phạm vi 8 ký tự, 
nên rất khó để diễn tả. (Điều này xảy ra khi chưa có Windows 95). 
Ngay cả những người thuộc tất cả các tên một cách chính xác, hay 


l9 | Con đường phía trước 


Bảng số liệu trưng tâm trìnb bày các số liệu bán Đn 
trong năm 1996, được tổng bết tbeo kiểu sân pbẩm uà 
theo Uuùng. 


Ciing bằng trưng tâm niói trên, sau bi bấm cbuột 0ùo ô 
cbọn salesperson (nbân uiên bán bừng) sẽ trình bày số 
liệu bán bàng năm 1996 của một nbân uiên bán bừng 
được liệt kê theo loại sắn phẩm uà theo Uuừng. 


Cũng bằng trung tâm này sau bí Bi tào các nhãn “Produc!” 
“Year” uà “Salesberson” để kéo đến tị trí mới, sẽ trình bày số liệu bán 
bàng trong năm 1995 uà 1996, được tổng bết fbeo nhân uiên bản 
bàng tà theo loại sẵn phẩm. 


Kinh doanh trên Internet | 97 


họ tự cho là như vậy, cũng thường bị lúng túng khi ai đó đổi tên, vị 
trí hay nội dung của một tập tin. | 

Là người sử dụng, cái chúng ta thực sự cần là một trang miêu tả 
những gì đang xảy ra và trả lời được những câu hỏi của chúng ta. 
Có phải đây là phiên bản mới nhất không? Còn có những tập tin 
tương tự mà tôi có thể cần không? Tôi có thể chia sẻ tập tin này với 
khách hàng không? Phải liên hệ với ai để có thêm thông tin? Có 
thông tin tương tự nào trong một tập tin khác mà tôi không biết 
không? Tóm lại, điều chúng ta cần trên một mạng công ty là một 
trang web cho mối tập hợp tin và trang web đó cung cấp cho chúng 
ta thông tin về các tập tin và cho phép chúng ta truy cập vào các 
tập tin này bằng cách nhấp chuột vào tên hay biểu tượng của chúng. 
Và chúng ta muốn có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm trên 
Internet để xác định thông tin và để có thể nhấp chuột vào những 
đường dẫn đến các thông tin liên quan. 

Tôi so sánh việc xây dựng mạng nội bộ giống như việc ghép khít 
mảnh rời cuối cùng trong trò chơi ghép hình. Các công ty trên toàn 
thế giới đều có tư tưởng lạc quan này. Họ làm việc tích cực trong 
nhiều năm, đầu tư cho phân cứng, phần mềm và đào tạo để họ có 
thể chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Đây là một sự đầu tư hợp lý, 
nhưng không phải mọi khâu đều đã ổn định. Việc tạo lập tập tin đã 
được đơn giản hóa, nhưng việc tìm kiếm hồ sơ vẫn còn khó khăn. 
Khi mạng nội bộ được hoàn tất, chúng ta sẽ có được bức tranh tổng 
thể — và các công ty không tốn kém gì khi thực hiện điều này vì 
họ đã đầu tư xong cho cơ sở hạ tầng, tức là đã lo xong phần tốn 
nhiều chỉ phí nhất. | 

Giống như một trận hỏa hoạn, mạng nội bộ đã phát triển thật 
nhanh trong thế giới kinh doanh. Các công ty đã tìm ra được nhiều lợi 
ích của mạng nội bộ. Cũng như thư điện tử thay thế thư ¡in trên giấy, 
các cuộc điện đàm và họp hành, mạng nội bộ cũng thay thế cho các 
bản báo cáo, sách chỉ dẫn, biểu mẫu, tủ hồ sơ, niên giám điện thoại, bảng 
thông báo và tờ tin nội bộ. Các website trên Internet trở thành nơi lưu 
trữ các hồ sơ thủ tục của công ty và những nguồn thông tin cập nhật 
nhất về tình trạng dự án, doanh thu và các quyết định đủ loại. 


#8 | Con đường phía trước 


Trên mạng nội bộ của Microsoft chúng tôi có hàng nghìn trang 
thông tin nội bộ. Một chuyên viên phát triển phần mềm muốn tìm 
hiểu về tiến độ dự án có thể truy cập vào một trang web cung cấp 
thông tin tóm tắt và đường dẫn vào các báo cáo chỉ tiết. Nhân viên 
này chỉ cần nhấp chuột vào mục mình cần, và có thể tin chắc rằng 
sẽ nhận được thông tin đó mà không phải mất nhiều thời gian. 
Mạng nội bộ của chúng tôi có tất cả các thông tin quan trọng về 
mọi sản phẩm, mọi phòng ban và mọi chiến lược chủ đạo. Nhân 
viên có thể xem các giới thiệu về hàng trăm chủ để, tìm những 
thông tin mới nhất về các chính sách nhân sự hay cơ hội nghề 
nghiệp, hoặc thậm chí đọc được cả danh mục các ngày nghỉ ở châu 
Á có thể làm gián đoạn công việc kinh doanh. Họ cũng có thể tìm 
thông tin về giá cả, tờ đữ liệu về sản phẩm, sách trắng về nhiều công 
nghệ khác nhau, thông báo về tình hình tiếp thị, các quyết định về 
phương pháp lưu trữ mới nhất, tin vắn và thông tin về phát hành 
sản phẩm mới. Các trang web nội bộ của chúng tôi là một cuốn sách 
hướng dẫn rất hoàn chỉnh về mọi khía cạnh của công ty từ cách 
nhìn nội bộ. Chúng bổ sung cho hàng nghìn trang web trên website 
Internet công cộng (http://www.microsoft.com) chuyên cung cấp cho 
người bên ngoài công ty những thông tin đầy đủ về công ty, sản 
phẩm và những ý tưởng của sản phẩm mới. 

Nếu tôi có bất kỳ sự ngờ vực nào về giá trị của mạng nội bộ của 
Microsoft, nghi ngờ đó sẽ tan biến ngay khi tôi được biết rằng những 
đữ liệu về tài chính nào đó hiện được truy cập nhiều gấp 5 lần khi 
được đưa lên trang web. Các nhân viên sử dụng đữ liệu rất thạo máy 
tính, có một ý thích tìm hiểu thông tin, đồng thời để tìm kiếm và 
sử dụng được các thông tin đó không phải là quá khó. Số người sử 
dụng tăng nhanh luôn nhắc tôi nhớ ích lợi của việc cung cấp thông 
tin rõ ràng và tiện dụng, chỉ bằng một vài cú nhấp chuột — không 
cần đánh tên của máy chủ hay tên tập tin như trước đây. 

Để đọc các trang web, dù là trên mạng nội bộ hay mạng Internet, 
các nhân viên có thể mở một cửa sổ trên màn hình, hoặc dùng 
những ứng dụng họ đã quen thuộc, hay có thể sử dụng một ứng dụng 
“trình duyệt” (browser). Giả sử một mạng nội bộ công ty phù hợp 


.~ 


Kinh doanh trên Internet | 1® 


đã được lắp đặt, chỉ phí quan trọng duy nhất đành cho việc lắp đặt 
và duy trì một mạng nội bộ chính là thời gian mà các nhân viên 
phải bỏ ra để viết các trang mô tả và tạo đường dẫn - một khối lượng 
thời gian khá khiêm tốn được sử dụng có hiệu quả. Các thiết bị 
không tốn kém nhiều. Các ứng dụng không đắt tiền giúp xây dựng 
và quản lý những lượng lớn các trang được kết nối đang được chào 
bán tại nhiều công ty phần mềm. Nhiễu ứng dụng phần mềm sản 
xuất có những chức năng tạo sẵn, cho phép nhân viên tạo các trang 
web có đường dẫn, vì vậy những thiết bị phần mềm để viết và in 
thư từ, bảng tính cũng cho phép họ tạo ra trang web. Những tính 
năng liên quan đến Internet năy là trọng tâm của nhiều phiên bản 
ứng dụng được cập nhật của bộ phần mêm Office. Một số người cho 
rằng các ứng dụng phần mềm cơ bản đã hoàn thiện và có nhiều tính 
năng nên sẽ không bao giờ cần đến những phiên bản mới. Nhưng 
cũng có những người đã từng suy nghĩ như vậy về phần mềm 5 hoặc 
lO năm trước đây. Tôi không hề nghi ngờ rằng các phiên bản phần 
mềm sản xuất mới sẽ tiếp tục hấp dẫn trong nhiều năm tới khi phần 
mềm nhận dạng giọng nói, các giao diện xã hội, và các kết nối vào 
mạng nội bộ và Internet được đưa vào các ứng dụng cơ bản. 
Ngành máy tính cá nhân đang phát triển nhanh chóng theo hướng 
dựa trên mô hình trang web, trong đó mọi folder (hay còn gọi là 
directory, thư mục) đều có thể được coi là một trang web. Khi bạn đọc 


các nội dung của một thư mục, bạn sẽ không chỉ thấy những tên tập 


tin hay biểu tượng — bạn còn thấy các văn bản mô tả. Bạn có thể thấy 
rằng danh mục tập tin theo kiểu truyền thống, trên trang web, nghèo 
nàn đến nỗi chúng chỉ có các đường dẫn đến các tập tin mà không có 
các văn bản mô tả — là một trang web mà không ai dành thời gian bổ 
sung thêm những mô tả cần thiết. Một danh mục tập tin theo kiểu 
truyền thống giống như một trang giới thiệu danh mục truyền hình chỉ 
hiển thị thời gian, kênh và tên của các chương trình, không có tiêu đề 
và phần miêu tả về kịch bản, hoặc giới thiệu bất kỳ chỉ tiết thông tin 
nào khác có thể giúp bạn chọn một chương trình để xem. 

Phần mềm Windows của Microsoft luôn cho phép bạn xem danh 
mục tập tin, nhưng nó không cho phép bạn thiết kế và biểu diễn 


200 _| Con đường phía trước 


0d se MƯA v lPCOOV Ý 20M9100210A., Mà jgỀN & ð}91Wdsy đPhe DoáuZ DugBgisAg (À0GAvwe  PAg: a6 Vợ (ÂN YYY 
Tu NN goi: AM 3 2x6 260E022/WNE 2ó: 34 liệt. 3 N:8Gi0E, 


Mội trang Web từ mạng nội bộ của Microsof† („ăm 1996) 


một trang web hiển thị văn bản mô tả và các hình ảnh đồ họa cho 
danh mục. Trong tương lai Windows sẽ hiển thị một thư mục gồm 
các tập tin theo kiểu truyền thống hay dưới hình thức trang web.l 
Chúng tôi cho rằng không nên có sự phân biệt giữa cách thức phần 
mềm xử lý thông tin tại chỗ, được lưu trên đĩa máy tính hay CD- 
ROM, và dữ liệu từ xa, được lưu trữ trên một mạng nội bộ hay bất 
kỳ nơi nào trên Mạng Toàn Cầu của Internet. Tấc cả chỉ là thông 
tin kỹ thuật số, và bạn không nên sử dụng các kỹ thuật khác nhau 
để dò tìm thông tin chỉ vì nó được lưu trên nhiều vị trí khác nhau. 

Khi việc sử dụng mạng nội bộ và thư điện tử đã trở nên quen 
thuộc, bạn sẽ nhận thấy mình có khả năng tổ chức lại các hoạt động 
- cả trong nội bộ lẫn bên ngoài - mà trước đây bạn nghĩ là không 
hiệu quá. Có thể công ty của bạn có truyền thống họp kiểm tra tiến 
-_ độ vào sáng thứ Hai hay họp thiết kế vào chiều thứ Năm. Thư điện 


Kinh doanh trên lnternet | 201 


tử và phần mềm phối hợp công việc sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào 
những cuộc họp như vậy. Những cuộc họp để nghe trình bày, thường 
được tổ chức để mọi người có thể lắng nghe và học hỏi, có thể được 
thay thế bằng những trang web trên mạng nội bộ hay bằng thư điện 
tử có bảng tính và những hình ảnh minh họa khác kèm theo. Khi 
phải tổ chức các cuộc họp trực tiếp, những cuộc họp này sẽ hiệu quả 
hơn vì qua thư điện tử người tham dự đã trao đổi các thông tin cơ 
sở họ cần. 

Các công ty sẽ sử dụng các kết nối với thế giới bên ngoài để làm 
cho thư điện tử trở thành một sự tiện dụng cho cả người tiêu dùng. 
Hãy hình dung cách thức một công ty và khách hàng giải quyết vấn 
đề hóa đơn trong hiện tại. Công ty in hóa đơn ra trên một tờ giấy, 
cho vào phong bì và chuyển đến khách hàng. Khách hàng xem hóa 
đơn, kiểm tra sổ sách để xem số tiền và các chi tiết trên hóa đơn có 
chính xác không, viết séc và gửi hóa đơn đó trở lại trước khi quá 
hạn. Các công ty và khách hàng của họ quá quen thuộc với quy trình 
này đến nỗi họ không hề nhận ra nó gây lãng phí như thế nào. Giả 
sử khách hàng không đồng ý với hóa đơn mà công ty đã gửi cho họ. 
Họ gọi đến công ty để gặp được người chịu trách nhiệm giải quyết 
— nhưng sau khi giải thích hết vấn đề, cả hai bên mới nhận ra rằng 
người này không có chức năng giải quyết vấn đề. Trong trường hợp 
này, họ phải chờ ai đó trong công ty trả lời điện thoại hay phải gọi 
lại sau. - hệ 

Hiện nay, vị khách hàng này có thể kiểm tra trên máy tính để 
bàn, ví tiền điện tử hay thậm chí máy thu hình — là những thiết bị 
thông tin tùy chọn theo ý thích - để đọc thư điện tử, trong đó có 
các hóa đơn. Khi hóa đơn được gửi đến, họ có thể kiểm tra số sách, 
kể cả các hóa đơn trước đây và thanh toán bằng phương thức điện 
tử vào bất kỳ ngày nào họ muốn. Nếu có thắc mắc về hóa đơn, họ 
có thể gửi cho công ty đó một e-mail có nội dung: “Tại sao khoản 
thanh toán này lại nhiều đến như vậy” vào bất cứ lúc nào họ muốn. 
Không còn tình trạng phải chờ đợi ai đó để được giải quyết. Người 
chịu trách nhiệm của công ty sẽ gọi điện thoại hay gửi thư điện tử 
để trả lời các thắc mắc của khách hàng. 


202 | Con đường phía trước 


Việc sử dụng thư điện tử ngày càng gia tăng sẽ được bổ sung 
bằng việc sử dụng hội nghị qua hình ảnh video trong nội bộ và cả 
với bên ngoài. Các cuộc họp sẽ được tổ chức với công nghệ điện 
tử bằng cách trao đổi hình ảnh trên màn hình. Mỗi thành viên 
tham dự, dù đang ở đâu, có thể nhìn vào một màn hình khác nhau 
- có thể là một màn hình video, một màn hình TV hay máy tính 
cá nhân — nhưng mỗi màn hình đều hiển thị hình ảnh gần như 
giống nhau. Một phần của màn hình có thể hiển thị gương mặt 
của ai đó trong khi một phần khác hiển thị một văn bản. Nếu ai 
đó điều chỉnh văn bản đó, sự thay đổi sẽ xuất hiện ngay lập tức 
trên tất cả các màn hình. Trong hình thức chia sẻ đồng bộ này, 
các màn hình máy tính sẽ theo sát những người sử dụng chúng. 
Những cộng tác viên ở các vị trí khác nhau có thể sẽ phối hợp 
cùng nhau rất nhịp nhàng. 

Nếu một nhóm gặp nhau trên mạng để cùng thực hiện một bản 
thông cáo báo chí, mỗi thành viên có thể sử dụng máy tính cá nhân 
hay máy xách tay để di chuyển các đoạn văn bản và đưa vào một 
hình ảnh hay một đoạn video. Những người trong nhóm có thể nhìn 
kết quả trên các màn hình cá nhân và thấy công việc của mỗi cộng 
tác viên như đang ngôi bên cạnh người thực hiện vậy. 

Chúng ta đã quen với việc xem các cuộc họp qua hình ảnh 
video. Bất kỳ ai bật chương trình tin tức trên truyền hình như 
chương trình Nightline tường thuật những cuộc thảo luận từ xa, đều 
có thể xem như đang quan sát một hội nghị qua hình ảnh video. 
Người dẫn chương trình và khách mời có thể ở những lục địa khác 
nhau, nhưng họ bông đùa qua lại như thể đang ở trong cùng một 
phòng, và khán giả truyền hình sẽ có cảm giác rằng họ đang thực 
sự ngôi chung với nhau ở một nơi. 

Nhiều bộ phần mềm ứng dụng cung cấp việc hội nghị bằng hình 
ảnh video có chi phí rẻ, chất lượng thấp, qua đường dây điện thoại 
chuẩn. CU-SeeMe, một chương trình được phát triển tại Trường Đại 
học Tổng hợp Cornell, cho phép người sử dụng Windows và 
Macintosh trao đổi các hình ảnh video và âm thanh qua Internet. 
Ngoài một máy tính cá nhân và một modem, chỉ cần thêm một 


Kinh doanh trên lnternet | 203 


mícro và một máy quay video — và bạn không cần những thiết bị 
này nếu bạn chỉ nhận chứ không truyền tín hiệu. 

Phối hợp công việc không nhất thiết đòi hỏi việc trao đổi hình 
ảnh video. Phần mềm phối hợp hiện hành cho phép mọi người ở 
khắp nơi trên thế giới chia sẻ các ứng dụng và tài liệu trên Internet 
mà không cần trao đổi hình ảnh video. Ví dụ, hai hay nhiều người 
có thể cùng làm việc trên một bảng tính hay tiến hành một cuộc 
họp trong đó các thành viên tham dự cùng làm việc trên các văn 
bản, biểu đồ và các chú giải trong cùng một không gian làm việc 
mà không cần đến hình ảnh video. 

Nhưng hình ảnh video cũng là một lợi thế thực sự. Để tham gia 
một hội nghị bằng hình ảnh video có độ trung thực cao, bạn cần 
phải có kết nối tốc độ cao và máy quay phim chất lượng tốt, được 
xem là những thiết bị đặc biệt. Bố trí cảnh quay cũng phải theo 
đúng nghi thức. Microsoft có ít nhất một phòng dành riêng cho hội 
nghị video trong mỗi trụ sở giao dịch của công ty trên toàn thế giới. 
Các thiết bị này được sử dụng rất nhiều và tiết kiệm cho chúng tôi 
chi phí đi lại. Nhân viên ở các văn phòng khác “ngồi vào” các cuộc 
họp nhân viên, còn khách hàng và các đại lý thì “ghé thăm” chúng 
tôi mà không cần đến trụ sở của chúng tôi ở ngoại ô Seattle. Những 
cuộc trao đổi như vậy trở nên phổ biến vì tiết kiệm được thời gian, 
tiền bạc và thường có hiệu quả hơn các cuộc gặp trên điện thoại chỉ 
có âm thanh hoặc họp mặt đối mặt. Mọi người có vẻ tập trung hơn 
riếu họ biết mình đang được quay phim. | 

Tôi thấy rằng cần phải mất một thời gian để mọi người quen dẫn 
với hình thức hội nghị video. Nếu một người xuất hiện trên màn 
hình hội nghị, người đó có khuynh hướng thu hút nhiều sự chú ý 
hơn những người khác trong cuộc họp. Tôi để ý thấy điều này lần 
đầu tiên khi ở Seattle, nhóm chúng tôi thực hiện trao đổi bằng hình 
ảnh video với Steve Ballmer, khi đó đang ở châu Âu. Chúng tôi như 
đang dán mắt vào Steve Ballmer vậy. Khi Steve làm gì đó như cởi 
giày chẳng hạn, tất cả chúng tôi đều kiểm tra phản ứng của nhau. 
Khi cuộc họp chấm dứt, tôi có thể kể cho bạn nghe về kiểu tóc mới 
của Steve nhưng lại không thể nhớ tên những người khác ở cùng 


204 | Con đường phía trước 


phòng họp với tôi. Tôi cho rằng tình trạng này sẽ được giải quyết 
khi hội nghị video trở nên phổ biến. 

Một số người lo ngại rằng, bằng cách loại bỏ ahtiếtt quy tắc tỉnh 
tế của con người vẫn thường diễn ra trong các cuộc họp, hội nghị 
video và màn hình chia sẻ sẽ mang đến cho các cuộc họp công ty 
tính tự nhiên như khi chụp ảnh trong quốc hội vậy. Mọi người sẽ ít 
nói thầm, đảo mắt nhìn một người phát biểu đơn điệu hay chuyển 
các mẩu giấy ghi chép cho nhau. Giao tiếp ngầm sẽ đơn giản hơn 
tại cuộc họp video vì phần mềm có thể cho phép thực hiện giao tiếp 
bên lễ. Các cuộc họp luôn có những qui tắc bất thành văn, nhưng 
khi mạng thực hiện điều phối hội nghị video thì một số qui tắc sẽ 
phải được quy định rõ ràng. Liệu mọi người có thể ra hiệu công khai 
hay riêng tư, với tư cách cá nhân hay tập thể, để cho mọi người biết 
rằng họ đang cảm thấy chán không? Ở mức độ nào thì người tham 
dự được phép tách hình ảnh hay âm thanh của mình khỏi những 
người khác? Nhiều người có thể nói cùng một lúc không? Những 
cuộc đối thoại riêng tư bên lề, giữa hai máy tính cá nhân, có được 
phép không? Qua thời gian, khi chúng ta sử dụng các thiết bị dùng 
cho hội nghị video, các qui tắc mới trong lễ nghi họp hành sẽ xuất 
hiện, như đã từng diễn ra với điện thoại hay thư điện tử. 

Khi một hội nghị video chỉ có hai người tham dự, nó đơn giản 
chỉ là một cuộc gọi điện thoại có hình. Dùng công nghệ này để hỏi 
thăm con cái khi chúng đi chơi xa, miêu tả cho bác sĩ thú y tình 
trạng đi khập khiễng vì tai nạn của con chó hay con mèo của bạn 
thì thật tuyệt. Nhưng khi sự thích thú ban đầu đã qua đi, có khả 
năng bạn sẽ tắt máy quay trong mọi cuộc gọi bạn nhận ở nhà, nhất 
là từ những người lạ. Rất nhiều cuộc gọi sẽ không cần phải xem hình 
ảnh. Công ty mà bạn gọi đến cung cấp cho bạn hình ảnh video — 
ghỉ hình một nhân viên phục vụ khách hàng đang tươi cười — 
nhưng rõ ràng bạn chỉ cần nói chuyện với người này mà không cần 
phải nhìn mặt anh ta. Trong một số trường hợp, bạn có thể gửi đi 
các hình ảnh (được ghi vào đĩa) của chính bạn, gia đình bạn, hay 
bất kỳ điều gì mà bạn cho là thể hiện được điều bạn muốn diễn tả 
mà không cần phải lộ diện. Trong quá trình đối thoại, bạn có thể 


Kinh doanh trên Internet | 205 


gửi đi một loạt các bức ảnh này — bức thì cười mỉm, bức thì cười 
tươi, bức khác lại trầm ngâm và có thể có bức giận dữ ~ chúng thay 
đổi tùy theo tâm trạng hay ý định bạn muốn thể hiện. Hình ảnh 
video truyền trực tiếp có thể được thực hiện cho bạn bè hay khi 
công việc yêu cầu. 

Khi máy tính trở nên mạnh mẽ hơn, một máy tính cá nhân 
chuẩn có thể tái tạo những hình ảnh tổng hợp như thật. Điện thoại 
hay máy tính của bạn sẽ có khả năng tạo nên hình ảnh kỹ thuật số 
của khuôn mặt bạn giống như thật, cho thấy bạn đang nghe hay 
thậm chí đang nói. Giả sử bạn đang tắm thì điện thoại reo. Bạn chạy 
ra khỏi nhà tắm để trả lời, người vẫn còn ướt sũng. Thế nhưng khi 
bạn cầm ống nghe lên, điện thoại của bạn sẽ tổng hợp hình ảnh 
bạn đang điện một bộ vét ra dáng nhà kinh doanh nhất. Những biểu 
lộ trên mặt bạn sẽ khớp với lời nói. Xin hãy nhớ rằng các máy tính 
nhỏ bé sẽ trở nên rất mạnh. Tương tự như vậy, điện thoại của bạn 
có thể sẽ truyền hình ảnh về các từ của bạn đang phát ra từ miệng 
một người khác, hay từ một phiên bản lý tưởng của bạn. Nếu bạn 
đang nói chuyện với ai đó mà bạn chưa từng gặp và không muốn 
cho họ thấy một khiếm khuyết nào đó của khuôn mặt, bạn có thể 
nhờ đến sự trợ giúp của máy tính, người gọi cho bạn sẽ không thể 
biết rằng bạn thật sự giống diễn viên Cary Grant (hoặc Meg Ryan) 
hay bạn đang được máy tính trợ giúp. 

Trong thời gian trước khi hạ tầng cơ sở băng thông rộng được cung 
cấp đến các gia đình, các công ty vẫn có thể tiếp cận được các gia 
đình bằng những cách rất thực tế và hiệu quả. Tạm thời người ta chưa 
có được hình ảnh video có chất lượng cao, nhưng hình ảnh tĩnh trên 
màn hình và cuộc đối thoại đồng thời sẽ được chia sẻ qua các kết nối 
băng thông trung bình — và thậm chí qua các kết nối băng thông hẹp. 

Đây là một cách thực hiện: Khi công ty của bạn đưa thông tin 
về các sản phẩm lên Internet, một phần thông tin đó sẽ là những 
hướng dẫn cho khách hàng kết nối đồng bộ với một đại diện bán 
hàng có thể trả lời các câu hỏi qua kết nối dữ liệu giọng nói. Giả sử 
bạn điều hành một cửa hiệu chuyên kinh doanh dụng cụ đã ngoại 
và một khách hàng đang tìm mua giày qua trang chủ của bạn, trang 


20é | Con đường phía trước 


chủ này thực sự là một catalog điện tử. Khách hàng đó có thể muốn 
biết liệu đôi giày họ thích có phù hợp cho việc leo trèo không. Người 
này có thể nhấp chuột vào một biểu tượng để gặp đại diện của bạn. 
Người đại diện này sẽ ngay lập tức nhìn thấy khách hàng đó đang 
xem đôi giày và sẽ có trong tay bất kỳ thông tin nào về khách hàng 
đó —- không chỉ về áo quần, cỡ giày, sở thích về kiểu dáng và màu 
sắc, mà còn cả các sở thích về thể thao, những sản phẩm mà người 
này đã từng mua của bạn và thậm chí cả mức giá phù hợp mà họ 
có thể mua được. Các khách hàng sẽ chọn thông tin nào về mình 
để cung cấp. Máy tính ở cửa hàng của bạn có thể chuyển yêu cầu 
_của khách hàng đến người mà khách hàng này đã nói chuyện lần 
trước, hay có thể dẫn khách hàng đó đến một nhân viên đã có kinh 
nghiệm về sản phẩm ~ trong trường hợp này là giày đép. Không cần 
mào đầu, khách hàng đó có thể hỏi ngay: “Những đôi giày này có 
thích hợp cho việc leo ruúi không?” Người đại diện này không nhất thiết 
phải có mặt ở văn phòng. Anh ta có thể ở bất kỳ nơi nào miễn là 
cũng đang truy cập vào máy tính và cho biết mình sắn sàng tiếp 
nhận câu hỏi. 

Hay giả sử bạn là một luật sư và một trong số khách hàng của 
bạn quyết định thay đổi di chúc. Người đó gọi đến và bạn nói: 
“Chứng ta hãy đọc qua một chút” Bạn mở bản di chúc đó trên máy 
tính của mình, và nó cũng xuất hiện trên màn hình của người khách 
hàng. Hai bên sẽ thảo luận về yêu cầu của khách hàng đó, và ông 
ta theo đõi trên màn hình của ông ta khi bạn sửa lại bản di chúc 
trên màn hình của bạn. 

Một ứng dụng quan trọng khác của kết nối dữ liệu giọng nói sẽ 
nhằm cải tiến sự hỗ trợ sản phẩm. Microsoft có hàng nghìn nhân 
viên làm công việc là trả lời các câu hỏi về sự hỗ trợ sản phẩm phần 
mềm của Microsoft, số người này nhiều bằng số các kỹ sư đang thiết 
kế nó. Thuận lợi của hình thức giao tiếp này là chúng tôi tiếp nhận 
mọi phản hồi và sử dụng chúng để cải tiến sản phẩm của mình. 
Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của khách hàng trên e-mail, 
nhưng hầu hết các khách hàng thường gọi điện thoại. Những cuộc 
đối thoại trên điện thoại này là không hiệu quả. Thường khi khách - 


Kinh doanh trên lnternet | 207 


hàng gọi đến họ sẽ phải giải thích cấu hình cụ thể của máy anh ta 
và phải đọc đúng các thông báo lỗi đang hiện ra. Nhân viên của 
chúng tôi phải chú ý lắng nghe và rồi hướng dẫn họ thực hiện một 
vài thao tác — thông thường mất khoảng vài phút họ mới thực hiện 
được. Sau đó cuộc đối thoại tiếp tục. Mỗi một cuộc gọi trung bình 
mất l5 phút và một số cuộc kéo dài đến hàng giờ. Chúng tôi mong 
muốn nhân viên của mình có thể nhìn thấy màn hình của khách 
hàng và trực tiếp kiểm tra máy tính của người đó (tất nhiên là có sự 
cho phép của khách hàng đó và phải cẩn thận để không vi phạm 
đến sự riêng tư của bất kỳ bên nào). Nhờ giảm được quá trình phải 
miêu tả dài dòng, qui trình mới sẽ rút ngắn thời gian sửa chữa lỗi 
xuống 30% hay 40%, điều này sẽ làm khách hàng hài lòng hơn cũng 
như giúp giảm chi phí và giá thành sản phẩm. 

Phần mềm hoạt động trên Internet hay mạng nội bộ cũng sẽ hỗ 
trợ cho việc lập kế hoạch họp hành hay gặp mặt được dễ dàng hơn. 
Nếu khách hàng muốn gặp mặt để trao đổi trực tiếp với bạn, máy 
tính của hai bên sẽ được kết nối để chọn ra một thời gian mà cả 
hai đều rảnh rỗi. Sau đó cuộc hẹn sẽ hiển thị trên lịch điện tử của 
mỗi người. 

Đây cũng là cách hiệu quả để giúp khách hàng đặt chỗ ở nhà 
hàng hay ở rạp hát, nhưng nó dẫn đến một vấn đề thú vị. Giả sử nhà 
hàng của bạn không được đắt khách cho lắm, rạp hát của bạn không 
bán được nhiều vé, hay bạn là một luật sư không muốn khách hàng 
của mình biết rằng họ là khách hàng duy nhất của bạn cho đến thời 
điểm này. Bạn có thể hướng dẫn cho chương trình trả lời lại đề nghị 
đặt chỗ, đặt. vé hay yêu cầu gặp mặt của khách hàng. Chương trình 
của khách hàng sẽ không thể đòi hỏi chương trình của bạn liệt kê 
các chi tiết như những thời gian chưa có người đặt ở nhà hàng, những 
chỗ ngôi còn trống trong rạp, hay những khoảng thời gian trống bạn . 
có thể gặp khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng hỏi về một thời 
gian nào đó, về chỗ ngồi họ muốn trong rạp, hay về một cuộc gặp gỡ 
kéo đài trong 2 giờ, chương trình lập kế hoạch của bạn sẽ đáp ứng. 

Các khách hàng đều mong muốn luật sư, nha sĩ, chuyên viên 
tư vấn của họ, và những người làm việc trong các lĩnh vực khác 


208 _| Con đường phía trước 


có thể trao đổi với họ trên mạng. Một bệnh nhân có thể hỏi bác 
sĩ của mình — chẳng hạn như, có nên tiếp tục dùng một loại thuốc 
nào đó không. Các bệnh nhân và khách hàng có thể trao đổi thư 
điện tử với bác sĩ hay luật sư của mình một cách liên tục mà không 
cần phải gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ chứng kiến sự cạnh tranh của 
công cụ truyền thông này và sự cạnh tranh đã làm cho công cụ 
này hiệu quả hơn và dễ truy cập hơn. Tôi tin chắc rằng chúng ta 
sẽ sớm thấy các mục quảng cáo trong đó các công ty khẳng định 
trình độ tân tiến của họ trong việc sử dụng Internet. Chúng ta đã 
chứng kiến sự khởi đầu của khuynh hướng này, khi số lượng quảng 
cáo thuộc mọi loại hình có đăng các địa chỉ website và thư điện 
tử ngày càng tăng. 

Tất cả những tiến bộ điện tử này — từ thư điện tử, màn hình chia 
sẻ, hội nghị video và điện thoại video - là những hình thức khắc 
phục mọi khoảng cách về địa lý. Khi trở nên phổ biến, chúng sẽ thay 
đổi không chỉ cách thức phối hợp công việc mà còn thay đổi sự khác 
biệt do chúng ta tạo nên giữa công sở và bất kỳ nơi nào khác. 

Vào năm 199% ở Mỹ đã có hơn 8 triệu “người đi làm qua hệ 
thống điện tử”, là những người không đi đến công sở hàng ngày mà 
thay vào đó là “đi làm” qua máy fax, điện thoại và thư điện tử. 
Hiện tượng này ra đời trước khi có sự bùng nổ của Internet. Rất 
nhiều nhà văn, kỹ sư, luật sư và những người làm việc tương đối 
độc lập thường không ở trong công ty trọn vẹn thời gian trong ngày. 
Nhân viên bán hàng được nhận xét dựa trên kết quả. Nếu một 
nhân viên bán hàng thể hiện được năng suất cao, dù anh ta có mặt 
ở công sở, ở nhà, hay đi đâu đó cũng không thành vấn đề. Nhiều 
người làm việc trên phương tiện điện tử cảm thấy tự do và thuận 
tiện, nhưng một số khác lại có cảm giác tù túng khi ở nhà suốt và 
nhiều người cũng cảm thấy rằng khi làm việc ở nhà họ không ép 
mình tuân theo luật lệ như ở công ty được. Trong những năm tới 
sẽ có thêm hàng triệu người làm việc ở nhà, ít nhất là bán thời gian, 
bằng cách sử dụng Internet. 

Những nhân viên làm việc chủ yếu qua . điện thoại là những 
người thích hợp nhất cho hình thức làm việc tại nhà, vì các cuộc 


Kinh doanh trên lnternet | 209 - 


gọi có thể được chuyển tiếp cho họ. Những nhân viên làm việc ở 
nhà như tiếp thị, đại điện dịch vụ khách hàng, nhân viên nhận đặt 
chỗ và các chuyên gia hỗ trợ sản phẩm, có thể truy cập vào số lượng 
thông tin trên màn hình ở nhà họ tương đương với trên màn hình 
ở văn phòng. Trong một thập niên nữa, đối với một số công việc, 
mục quảng cáo tuyển dụng sẽ để cập đến số giờ làm việc trong một 
tuần, trong đó có bao nhiêu giờ làm việc tại văn phòng. Một số công 
việc sẽ đòi hỏi nhân viên phải có máy tính để có thể làm việc tại 
nhà. Các công ty dịch vụ khách hàng sẽ có thể đễ đàng sử dụng lao 
động bán thời gian. 

Khi nhân viên và cấp trên cách xa nhau về địa lý, hình thức 
quản lý phải thích nghi và mỗi cá nhân phải học cách tự trở thành 
một nhân viên có năng suất cao. Các cơ chế phản hổi mới cũng sẽ 
phải phát triển, để cả người sử dụng lao động và người lao động có 
thể quyết định chất lượng công việc đang được thực hiện. 

Một nhân viên tại công sở được ước tính là làm việc trong toàn 
bộ thời gian người ấy có mặt ở đó và được trả lương tương đương, 
nhưng cũng nhân viên đó nếu làm việc ở nhà sẽ được công nhận 
(có lẽ theo một mức lương khác) theo thời gian họ thực sự làm việc. 
Nếu con của họ khóc và cần đến họ, họ sẽ nhấp vào ký hiệu 
“Đang bận” để chăm sóc: đứa trẻ và sẽ không được trả lương cho 
những phút không làm việc. Khi họ trở lại công việc, ký hiệu “Sẵn 
sàng” sẽ thông báo cho mạng biết để giao công việc cần giải quyết. 
Làm việc bán thời gian và chia sẻ công việc sẽ mang những ý 
nghĩa mới. _ | 

Số văn phòng mà một công ty cần do đó có thể giảm xuống. 
Những công ty kiểm toán lớn như Arthur Andersen và Ernst & 
Young thuộc trong số những công ty đã thay thế số lượng lớn các 
văn phòng riêng tốn kém bằng những văn phòng có thiết kế giống 
nhau, các nhân viên khi đi công tác về có thể gọi điện để đặt 
phòng trước. Một khi công nghệ đã sẵn sàng, máy tính, điện thoại 
và bảng trắng kỹ thuật số sẽ được định dạng cho một nhân viên 
khi cần làm việc ở công ty. Tại một thời gian trong ngày, các bảng 
trắng của một văn phòng có thể hiển thị lịch làm việc, các bức 


210 | Con đường phía trước 


ảnh:gia đình, những bức biếm họa yêu thích của một nhân viên 
và sau đó là những bức ảnh và hình thức nghệ thuật yêu thích của 
một nhân viên khác. Bất kỳ khi nào một nhân viên truy cập vào, 
khung cảnh văn phòng thân thuộc của anh ta có thể xuất hiện 
cùng lúc, nhờ sự trợ giúp của bảng trắng kỹ thuật số và mạng băng 
thông rộng. 

Công nghệ thông tin sẽ có ảnh hưởng lớn hơn việc vị trí địa lý 
và giám sát nhân viên. Bản chất của hầu hết mọi tổ chức kinh 
doanh sẽ phải được xem xét lại. Sự xem xét này phải bao gồm một 
cái nhìn chính xác đối với cơ cấu của tổ chức và đối với sự cân bằng 
giữa đội ngũ nhân viên, chính thức và những cố vấn bên ngoài cũng 
_ như các công ty hợp tác. 

Phong trào tái tổ chức công ty bắt đầu với tiên đề rằng người ta 
có những cách thức tốt hơn để thiết kế công ty. Cho đến nay, hầu 
hết mọi công việc tái tổ chức đều tập trung vào lưu chuyển thông tin 
trong nội bộ theo những cách thức khác nhau. Bước tiếp theo sẽ 
nhằm xác định lại ranh giới giữa một công ty với khách hàng và các 
nhà cung cấp của công ty đó. Những vấn đề chủ đạo cần xem xét 
bao gồm: Khách hàng sẽ tìm hiểu về sản phẩm như thế nào? Khách 
hàng sẽ đặt hàng như thế nào? Các đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện 
ra sao khi khoảng cách địa lý trở nên hẹp hơn? Bằng cách nào công 
ty có thể giữ được khách hàng sau khi bán hàng? 

Cấu trúc công ty sẽ trải qua một quá trình tiến hóa. Thư điện. 
tử và mạng nội bộ là những lực mạnh mẽ để san bằng hệ thống 
cấp bậc phổ biến ở các công ty lớn. Nếu các hệ thống truyền thông 
hoạt động đủ hiệu quả, các công ty không cần đến nhiều cấp quản 
lý như vậy. Những nhà quản lý ở cấp trung gian, vốn đã phải 
chuyển thông tin lên và xuống theo dây chuyển mệnh lệnh, ngày 
nay không còn quan trọng như trước đây. Microsoft ra đời như một 
công ty thuộc Thời đại Thông tin, và cơ cấu báo cáo của nó luôn 
tương đối không qua nhiều tầng nấc. Mục tiêu của chúng tôi là có 
được tối đa là 6 cấp quản lý tính từ tôi xuống đến bất kỳ nhân 
viên nào trong công ty. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nhờ có 
thư điện tử nên không có cấp bậc nào giữa tôi và bất kỳ người nào 


Kinh doanh trên Internet | 211 


trong công ty. Thật không may, Ếất cả mọi công nghệ trên thế giới 
đều không thể cho tôi hơn 24 giờ một ngày, cho nên có nhiều 
nhân viên mà tôi chưa từng gặp mặt hay gửi thư cá nhân. Nhưng. 
nếu họ gửi thư điện tử cho tôi, tôi sẽ đọc và bảo đảm rằng họ sẽ 
được hồi âm. 

Khi công nghệ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty tìm 
kiếm và hợp tác với nguồn chất xám bên ngoài, sẽ xuất hiện một 
thị trường tư vấn lớn và mang tính cạnh tranh cao. Nếu bạn muốn 
nhờ người thiết kế một mẩu quảng cáo phản hồi trực tiếp, bạn sẽ 
yêu cầu một ứng dụng phần mềm chạy trên xa lộ thông tin để liệt 
kê tên các nhà tư vấn có trình độ chuyên môn nhất định, sẵn sàng 
làm việc với mức lương nào đó, và có thời gian rảnh rỗi thích hợp. 
Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch ban đầu cho bạn, và giúp 
lọc ra những người không đủ khả năng. Bạn sẽ có thể hỏi: “Có ai 
trơng số những tng cử viên này đã từng làm việc cho chứng ta và được 
chấm trên ö điểm không?" hay “Liệu người này có động ý không làm việc 
cho đối thủ cạnh tranh của chứng ta trơng một thời gian không” Hệ 
thống này có chỉ phí thấp đến nỗi đôi khi bạn có thể sử dụng nó 
để tìm người trông trẻ hay thợ cắt cỏ. Nếu bạn tìm việc với tư cách 
như một nhân viên hay nhà thầu, hệ thống sẽ liên hệ bạn với những 
ông chủ tiềm năng và có thể gửi sơ yếu lý lịch của bạn trên mạng 
- chỉ bằng một cú nhấp chuột. | 

Các công ty sẽ đánh giá lại các vấn đề về tuyển dụng, ví dụ như 
họ phải duy trì phòng pháp chế và tài chính ở qui mô nào, dựa trên 
những lợi ích tương đối giữa việc tuyển dụng nhân viên chính thức 
hay thuê tư vấn bên ngoài. Trong những thời gian đặc biệt bận rộn, 
một công ty có thể tìm sự hỗ trợ dễ dàng hơn, không cần tuyển thêm 
nhân viên và mở rộng văn phòng. Các công ty tận dụng triệt để 
những nguồn có sẵn trên mạng sẽ có năng suất cao hơn, điều này sẽ 
buộc các công ty cạnh tranh phải làm theo. 

Cuối cùng nhiều công ty có qui.mô nhỏ hơn vì Internet sẽ tạo 
điều kiện dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm và hợp tác với những 
nguồn bên ngoài. Trong kinh doanh, lớn không có nghĩa là hiệu quả. 
Các phim trường ở Hollywood có số nhân viên chính thức gọn nhẹ . 


_2112 | Con đường phía trước 


một cách đáng ngạc nhiên vì họ kỹ hợp đông dịch vụ — gồm cả diễn 
viên và thiết bị — theo từng phim. Một số công ty phần mềm cũng 
theo mô hình tương tự, khi thuê những nhà lập trình theo nhu cầu. 
Tất nhiên, các công ty vẫn sẽ duy trì nhiều chức năng cho các nhân 
viên chính thức. Hiệu quả sẽ vô cùng thấp nếu đào tạo một loạt các 
nhân viên chuyên nghiệp không chính thức để làm công việc lặp đi 
lặp lại mà một nhân viên có thể đảm nhiệm. Các công ty sẽ chọn 
những lĩnh vực đòi hỏi “khả năng nòng cốt” và sử dụng nhân viên 
chính thức cho các công việc này, còn một số chức năng khác sẽ 
phải linh động giải quyết, cả về tổ chức lẫn địa lý. 

Phân tán địa lý sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với cơ cấu 
công ty. Nhiều vấn đề xã hội trọng đại của ngày nay đã nảy sinh do 
dân số đổ xô về các vùng đô thị. Những nhược điểm của cuộc sống 
đô thị là rõ ràng và có thật — giao thông, mức sống cao, tội phạm và 
hạn chế giao hòa với thiên nhiên... Những tiện lợi của cuộc sống đô 
thị là công việc thuận tiện, dịch vụ, gián dục, giải trí và bạn bè. 

Hơn trăm năm qua, hầu hết dân số của thế giới công nghiệp đã 
lựa chọn sống ở đô thị, sau khi đã có hoặc không chủ ý cân nhắc 
các lợi thế cũng như nhược điểm xủa nó. 

Mạng tương tác băng thông rộng sẽ giúp thay đổi sự cân bằng 
giữa lợi thế và bất lợi. Đối với những người có kết nối vào mạng, xa 
lộ thông tin sẽ giảm đáng kể những nhược điểm của việc sống bên 
ngoài thành phố lớn. Là một nhân viên hay nhà tư vấn thuộc lĩnh 
vực dịch vụ, bạn có thể phối hợp với khách hàng hay các nhân viên 
khác dễ dàng hơn, gần như từ mọi vị trí Là một người chuyên 
nghiệp, bạn có thể tư vấn về tài chính, pháp luật hay cả y tế, mà 
không cần ra khởi nhà hay để nghị khách hàng hoặc bệnh nhân 
phải đến gặp bạn. Tính linh động sẽ đóng vai trò ngày càng lớn khi 
mọi người đều nỗ lực cân bằng giữa gia đình và công việc. Bạn sẽ 
không phải luôn di chuyển để thăm bạn bè, gia đình hay để vui 
ˆ chơi. Những hình thức giải trí mang tính văn hóa sẽ xuất hiện trên 
mạng — mặc dù tôi không cho rằng xem một vở nhạc kịch Broadway 
hay West End ở phòng ngủ cũng hay như khi ngồi trong rạp hát ở 
New York hay Luân Đôn. Tuy nhiên, sự cải tiến trong kích cỡ màn 


7 


Kinh doanh trên lnrternet | 213 


hình và độ phân giải sẽ tăng chất lượng hình ảnh video, gồm cả 
phim ảnh tại gia đình. Việc lên chương trình giáo dục cũng có qui 
mô bao quát. Tất cả các tiến bộ này sẽ giải phóng cho những người 
thích từ bổ cuộc sống đô thị. _ 

Việc mở hệ thống xa lộ xuyên tiểu bang ở Mỹ có một ảnh 
hưởng cơ bản đối với nơi người dân lựa chọn để định cư. Nó tạo 
thuận tiện cho việc đi lại của những ngoại ô mới. Sẽ có sự thu hút 
mạnh những nhà qui hoạch đô thị, những nhà phát triển bất động 
sản, và những khu vực trường học khi sự mở ra xa lộ thông tin cũng 
khuyến khích người dân di chuyển ra xa trung tâm thành phố. Khi 
những tài năng phân tán ra, các công ty sẽ cảm thấy sức ép phải 
sáng tạö ra những cách thức cộng tác với những nhà tư vấn và nhân 
viên ở ngoài phạm vi hoạt động của công ty. Yêu câu phải có sự 
năng động mới này sẽ tạo nên một vòng phản hồi tích cực, khuyến 
khích cuộc sống ở nông thôn. 

Nếu dân số của một thành phố giảm 10%, nhà nước sẽ tiết kiệm 
được rất nhiều, nếu tính theo giá trị tài sản và tỷ lệ hư hỏng về giao 
thông và các hệ thống đô thị. Nếu một viên chức trung bình ở bất 
kỳ một thành phố lớn nào ở nhà một hoặc hai ngày một tuần, việc - 
tiêu thụ khí đốt, ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông sẽ giảm 
đáng kể. Ảnh hưởng thực đối với tài chính ở đô thị rất khó dự đoán. 
Nếu những người: di chuyển ra khỏi đô thị phần lớn là những trí 
thức giàu có, mặt bằng thuế ở đô thị sẽ giảm. Điều này sẽ làm trầm 
trọng thêm những than phiền của cuộc sống nội thị và kéo theo 
người giàu có khác rời thành phố. Nhưng đồng thời hạ tầng cơ sở đô 
thị sẽ giảm tải. Giá thuê nhà sẽ hạ, giá sinh hoạt giảm cho những 
người vẫn lưu lại ở thành phố. 

Sẽ mất nhiều thập niên nữa mọi người mới hiểu được ảnh 
hưởng toàn diện của truyền thông điện tử. Người lớn tuổi sẽ già 
đi trước khi những sự tiến bộ mới trong ngành truyền thông ra 
đời, và nhiều người trong số họ sẽ không muốn thay đổi nếp sống 
quen thuộc. Nhưng những thế hệ mới sẽ có những cách nhìn mới. 
Con cái của chúng ta sẽ lớn lên trong tiện nghỉ với ý tưởng làm 
việc cùng với các công cụ điện tử trên những khoảng cách xa. 


214 | Con đường phía trước 


Những thiết bị này sẽ trở nên bình thường đối với chúng cũng 
như điện thoại và bút bị đối với chúng ta. Trong vòng lÕ năm tới 
chúng ta sẽ chứng kiến những thay đổi trong cách thức và nơi 
chúng ta làm việc, công ty chúng ta chọn và nơi chúng ta sống. 
Lời khuyên của tôi là hãy tìm hiểu về những công nghệ mới đây 
ưu việt với tất cả những khả năng bạn có. Bạn càng hiểu rõ chúng 
thì chúng càng dễ sử dụng và càng hữu ích. Vai trò của công nghệ 
là mang lại tính năng động, hiệu SIàU và mục tiêu của bạn là phải 
tận dụng được nó. 


BEGISOOOGDO2SGD2202250 02A 
+ - ? 

PHỦ N6HĨATUBẢN 

^ _ : 

KHÔNG MA SÁT : 

I1 

bj 


vỖ 
hi Adam Smith miêu tả khái niệm về thị trường trong cuốn 

Wealth of Nations (Sự thịnh vượng của các quốc gia) vào năm 
176, ông lý luận rằng nếu mỗi người mua đều biết được giá của người 
bán và mỗi người bán đều biết được người mua sẽ sẵn sàng trả tiền 
để mua cái gì, mọi người trong “thị trường” đều có thể đưa ra những 
quyết định đúng đắn do có đầy đủ thông tin, và tài nguyên của xã 
hội sẽ được phân phối có hiệu quả hơn. Cho đến nay, chúng ta vẫn 
chưa đạt đến được ý tưởng của Smith vì khách hàng và người bán 
hầu như không bao giờ có được những thông tin toàn diện. 

Rất ít người tiêu dùng khi tìm mua một món đồ, ví dụ như hệ thống 
âm thanh nổi trên xe hơi, lại có đủ thời gian hay kiên nhẫn để thảo 
luận tỈ mỈ với mỗi nhà cung cấp, và vì vậy hầu hết người tiêu dùng đều 
hành động dựa trên những thông tin không đầy đủ hoặc bị giới hạn. 
Nếu bạn quyết định mua một hệ thống âm thanh nổi trên xe hơi với 
giá 500 đôla và một hoặc hai tuần sau lại thấy nó được quảng cáo trên 
báo với giá chỉ 300 đôla, bạn sẽ thấy mình thật ngu ngốc vì đã trả quá 
nhiều tiền. Nhưng bạn còn cảm thấy tệ hại hơn nhiều nếu bạn chọn 
một công việc không phù hợp vì đã không nghiên cứu kỹ. 


2l6 | Con đường phía trước 


Có một số thị trường đã đạt đến gần mức lý tưởng của Smith. 
Các nhà đầu tư chuyên mua bán tiền tệ và các loại hàng hóa nào 
đó đã tham gia vào các thị trường điện tử có khả năng cung cấp 
thông tin hầu như kịp thời và toàn diện về cung, cầu và giá cả trên 
toàn thế giới. | 

Mọi người đều thực hiện kinh doanh theo một hình thức tương 
tự vì thông tin về chào hàng, đấử thầu và các giao dịch đều di 
chuyển rất nhanh qua hệ thống hữu tuyến đến các văn phòng ở 
khắp mọi nơi. Tuy vậy hầu hết các thị trường đều không có hiệu 
quả. Nếu bạn đang cố gắng tìm một bác sĩ, luật sư, kế toán viên hay 
đang tìm mua nhà, thông tin bạn có sẽ không đầy đủ và như vậy 
bạn sẽ rất khó so sánh. 

Internet sẽ mở rộng thị trường điện tử và trở thành một người 
môi giới quan trọng, một người trung gian toàn cầu. Thông thường, 
những người tham gia vào các giao dịch là người mua và người bán. 
Tất cả những mặt hàng để bán trên thế giới đều có sấn để bạn xem 
xét, so sánh và đưa ra yêu cầu. Khi bạn muốn mua một mặt hàng, 
bạn có thể ra lệnh cho máy tính tìm kiếm cho bạn mặt hàng đó với 
mức giá hợp lý nhất hoặc lệnh cho máy tính của bạn “mặc cả” với 
máy tính của nhiều người bán khác. Thông tin về người bán và các 
sản phẩm, dịch vụ của họ sẽ có sắn trên mọi máy tính được nối 
mạng. Các máy chủ được phân bố trên toàn thế giới sẽ nhận đấu 
thầu, xem xét các giới thiệu chào hàng để quyết định giao dịch, xác 
minh hàng hóa, bảo đảm an ninh và giải quyết các chức năng khác 
của thị trường, kể cả việc chuyển tiền. Chúng ta sẽ nhận thấy mình 
đang sống trong một thế giới tư bản có ít mâu thuẫn, tổng phí thấp, 
với thông tin về thị trường rất phong phú và các chỉ phí giao dịch 
thấp. Đó sẽ là một thiên đường cho người mua hàng. 

Mỗi thị trường, dù chỉ là một tiệm tạp hóa hay là một mạng băng 
thông rộng trong tương lai, đều thúc đẩy giá cả cạnh tranh và giúp 
hàng hóa lưu thông từ người bán đến người mua một cách hiệu quả 
với mức độ mâu thuẫn tối thiểu - nhờ những người tạo nên thị 
trường, họ vốn có chức năng đem người bán và người mua lại với 
. nhau. Khi mạng tương tác đảm nhận vai trò người tạo nên thị trường 


Chủ nghĩa tư bán không ma sát | 2I7_ 


cho mọi hình thức hàng hóa và dịch vụ, những người trung gian 
theo kiểu truyền thống sẽ phải đóng góp những giá trị thực sự cho 
các giao dịch để chứng tổ mình xứng đáng được hưởng hoa hồng. 
Các cửa hàng và dịch vụ cho đến nay vẫn hưởng lợi chỉ vì chúng 
có mặt “ở đó” — trong một địa điểm nhất định, chẳng hạn — nay có 
thể nhận thấy rằng chỉ việc có mặt thôi, vẫn chưa đủ. Nhưng những 
người môi giới biết tạo thêm giá trị gia tăng sẽ không chỉ tôn tại, mà 
còn phát triển mạnh mẽ, vì xa lộ thông tin sẽ cho phép họ cung cấp 
dịch vụ đến khách hàng trên toàn thế giới. 

Những ý tưởng này sẽ làm một số nhà bán lẻ và khách hàng 
lo lắng. Thay đổi có thể gây Ìo ngại. Nhưng tôi cho rằng một khi 
chúng ta đã quen với nhiều sự thay đổi như vậy, chúng ta sẽ ngạc 
nhiên vì sao mình lại có thể tổn tại được trước khi có sự ra đời 
của những thay đổi đó. Người tiêu thụ sẽ không chỉ tiết kiệm nhờ 
giá cả cạnh tranh, mà còn có nhiều sản phẩm và dịch vụ để lựa 
chọn. Kết quả là chúng ta sẽ có ít cửa hàng hơn, nhưng số cửa hàng 
kinh doanh vẫn nhiều bằng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, 
bạn không cần đi đến cửa hàng. Khi sử dụng Internet để mua quà 
tặng bạn bè, bạn sẽ có nhiều khả năng lựa chọn hơn và bạn sẽ 
làm được một công việc gì đó sáng tạo hơn so với việc đi đến cửa 
hàng. Bạn có thể dùng thời gian tiết kiệm được vào việc nghĩ ra 
một câu chuyện vui gắn lên gói quà hay chuẩn bị một tấm thiếp 
chúc mừng. Hay bạn cũng có thể dành thời gian đó để vui chơi 
với bạn bè. 

Internet hiện nay không cung cấp nhiều địch vụ liên quan đến 
thương mại như mạng tương tác băng thông rộng trong tương lai, 
nhưng Internet cũng đã được sử dụng để mua hàng. Các catalô trực 
tuyến bắt đầu xuất hiện, và người mua hàng dành thời gian để đọc 
qua sẽ tìm được những mặt hàng tốt để mua cũng như các cơ hội 
khi mua hàng. Một đồng nghiệp của tôi muốn có ấn bản đầu tiên 
của cuốn sách này bằng tiếng Ý, đã đặt mua nó bằng cách tìm trên 
trang web của một cửa hàng bán sách tiếng Y và đặt hàng qua thư 
điện tử. Một nhân viên nhiệt tình ở cửa hàng đã trả lời bằng tiếng: 
Anh và vui vẻ ghi lại số thẻ tín dụng của bạn tôi. 


218 | Con đường phía trước 

Tất cả chúng ta đều hiểu rõ giá trị của một nhân viên bán hàng 
nhiều kinh nghiệm và thạo việc, khi chúng ta mua bảo hiểm, áo 
quần, đầu tư, đồ trang sức, máy ảnh, thiết bị hay nhà cửa. Chúng ta 
cũng biết rằng lời khuyên của nhân viên bán hàng đôi khi có tính 
thiên vị bởi vì suy cho cùng người ấy vẫn muốn bán được hàng có 
trong kho. 

Trên mạng, nhà sản xuất sẽ cung TT trực tiếp nhiều thông tin 
về sản phẩm. Theo cách làm hiện thời, người bán hàng sẽ sử dụng 
nhiều kỹ thuật mang tính giải trí và hấp dẫn để lôi kéo chúng ta. 
Quảng cáo sẽ phát triển thành một sản phẩm lai tạo, một tổng hòa 
của quảng cáo và thông tin trên truyền hình, quảng cáo trên tạp chí 
và các tờ rơi. Nếu một mẩu quảng cáo thu hút sự chú ý của bạn, bạn 
có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin một cách trực tiếp và dễ 
dàng. Các đường dẫn sẽ giúp bạn tìm kiếm bất kỳ thông tin nào mà 
nhà quảng cáo đã cung cấp. Quảng cáo và hướng dẫn sử dụng sản 
phẩm có thể được thực hiện bằng hình ảnh, âm thanh và văn bản. 
Người bán hàng sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin để hiểu rõ hơn về 
sản phẩm của họ. 

Bạn sẽ nhận được không chỉ những thông tin miêu tả sản phẩm. 
Thế giới trực tuyến sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ cấu về giá cả —- đây là 
điều hay nếu bạn là người tiêu thụ, nhưng có thể là điều xấu nếu 
bạn là nhà sẵn xuất sản phẩm có giá cao hay là nhà bán lẻ hay tăng 
giá. Hiệu quả của việc cung cấp thông tin đây đủ cho người mua đã 
xảy ra trên thực tế. Đó là một ý tưởng đeo đuổi tôi về đến tận nhà 
khi từ “Internet” đập vào mắt tôi ở dòng tít trên trang nhất của tờ 
Thời báo Tài chính (Financial Times) vào mùa Xuân năm 1996, Bài 
báo bắt đầu như sau: “Các công ty xuất khẩu Đức, chống lại ngoại tệ 
mạnh và giá lao động cao, đã tìm ra một nguyên nhân khác giải thích 
cho tình trạng giảm thị phân quốc tế. đó là Internet" Bài báo trích lời 
một quan chức của hiệp hội thương mại Đức, tuyên bố rằng các thị 

trường xuất khẩu màu mỡ đang bị mất đi khi khách hàng ở nước _ 
_ ngoài sử dụng mạng toàn cầu để tìm mua các hàng hóa có giá rẻ hơn. 
Bài báo viết rằng: “Ở những thị trường mà một công ty Đức đã từng 
cưng cấp hàng với những mức giá nào đó và đã từng thu được nhiều 


“Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 219 


thành công, giờ đây khách hàng tiềm năng ở đó thường tham khảo giá. 
cạnh tranh từ ít nhất 5 nhà cưng cấp oà tạo cho công ty Đức đó một 
sức ép phải điều chỉnh lại các điều khoản của mình.” 

Tại Microsoft chúng tôi đang sử dụng Internet để chuyển tải 
thông tin về các sản phẩm của mình. Trong nhiều năm, chúng tôi 
đã in ra hàng triệu trang giấy để giới thiệu về sản phẩm và đữ liệu 
và gửi cho những khách hàng có yêu cầu. Nhưng chúng tôi không 
bao giờ biết cần bao nhiêu thông tin để đưa vào một trang dữ liệu. 
Chúng tôi không muốn đe dọa những người đưa ra yêu cầu không 
nghiêm túc, nhưng chúng tôi biết có những người thật sự muốn biết 
hết mọi chỉ tiết về chỉ số kỹ thuật trong sản phẩm của chúng tôi. 

Và do thông tin thay đổi khá nhanh, chúng tôi thường ở vào tình 
thế phải loại bỏ hàng chục nghìn trang giới thiệu sản phẩm, vì 

_ chúng miêu tả một sản phẩm chúng tôi sắp sửa nâng cấp. Chúng tôi 
hy vọng rằng phần lớn sự phổ biến thông tin rồi sẽ chuyển sang xuất 
bản điện tử, đặc biệt vì chúng ta phải phục vụ người sử dụng máy 
tính. Chúng tôi đã loại bỏ việc in hàng triệu trang giấy bằng cách 
gởi các CD-ROM theo từng quí và sử dụng các dịch vụ trực tuyến 
để liên lạc với các chuyên gia phát triển phần mềm chuyên nghiệp, 
họ thuộc nhóm khách hàng sành sõi nhất của Microsoft. Trang chủ 
của Microsoft trên Mạng Toàn Cầu đã nhanh chóng phát triển 
thành một đường dẫn truy cập vào các thông tin chỉ tiết về từng sản 
phẩm và dịch vụ của Microsoft. Trước đây, viếng thăm trụ sở của 
một công ty là cách thức tốt để tìm hiểu về công ty đó, và trong 
việc kinh doanh hình thức gặp gỡ đó vẫn còn có thể tiếp tục. Nhưng 
trong trường hợp Microsoft và nhiều công ty khác, cách nhanh nhất 
để hiểu rõ về chúng tôi là nghiên cứu kỹ các tài liệu điện tử của 
chúng tôi trên mạng. 

Mức độ chỉ tiết và số lượng nguồn thông tin trên mạng sẽ tăng 
nhanh. Bạn sẽ không chỉ phụ thuộc vào các thông tin mà Microsoft 
hay bất kỳ nhà sản xuất nào khác cung cấp về một sản phẩm. Bạn 
còn có thể đọc những bài nhận xét và thông tin độc lập. Sau khi 
bạn đọc bài nhận xét, quảng cáo và sách hướng dẫn đa phương tiện 
về một sản phẩm, bạn có thể yêu câu cung cấp dữ liệu về sản phẩm 


220 | Con đường phía trước 


từ các cơ quan quản lý của chính phủ. Bạn cũng có thể kiểm tra xem 
người bán hàng có khảo sát khách hàng hay không và kết quả ra 
sao. Sau đó bạn có thể đi sâu hơn vào lĩnh vực mà bạn quan tâm 
đặc biệt - độ bên của sản phẩm chẳng hạn. Hoặc bạn cũng có thể 
tìm kiếm những lời khuyên từ các nhà tư vấn, bằng cách liên lạc 
trực tiếp hay qua mạng, là những người đã thực hiện và xuất bản 
những bài nhận xét về tất cả các sản phẩm, từ mũi khoan cho đến 
giày múa balê. Tất nhiên, bạn vẫn có thể hỏi ý kiến những người 
mà bạn quen biết, nhưng thực hiện trên mạng rất hiệu quả. 

Nếu bạn đang xem xét việc kinh doanh với một công ty hay 
mua một sản phẩm, bạn sẽ có thể tìm hiểu khách hàng nhận xét 
gì về sản phẩm đó. Nếu muốn mua một tủ lạnh, bạn sẽ tìm những 
trang web và bảng thông báo điện tử có các bài nhận xét chính 
thức và không chính thức về tủ lạnh và các nhà sản xuất và bán 
lẻ các sản phẩm này. Bạn sẽ có thói quen tìm hiểu trực tuyến trước 
khi quyết định mua hàng. Khi bạn đọc được lời khen ngợi hay 
than phiền về một cửa hàng bán đĩa nhạc, một bác sĩ hay thậm 
chí một bộ vi xử lý máy tính, bạn có thể dễ dàng tìm ra các địa 
chỉ trên mạng nơi đó người ta thảo luận về công ty hay sản phẩm 
đó và bạn tham gia ý kiến. Cuối cùng, hình thức tương tác giữa 
các khách hàng sẽ cho thấy rằng công ty nào không phục vụ tốt 
khách hàng thì uy tín và doanh số của họ sẽ giảm sút. Công ty nào. 
làm việc tốt sẽ thu hút được nhiều khách hàng qua hình thức 
-truyền miệng mới mẻ này. 

Không chỉ số lượng thông tin tạo nên hiệu quả cho thị trường 
mà chất lượng thông tin cũng quyết định điều này. Để có được thông 
tin tốt, bạn phải sáng suốt sàng lọc nhiều sự khen ngợi và đặc biệt 
là những nhận xét tiêu cực mà bạn tìm được trên mạng. Nhiều người 
dã bị thuyết phục bởi những quảng cáo ôn ào hơn là những thông 
tin đáng tin cậy. Đây là một thực tế trên Internet ngày nay. Mặc dù 
một nghỉ thức trên mạng đang phát triển, văn hóa mạng vẫn còn 
mới mẻ đến nỗi đôi khi nó cũng cổi mở như miền Tây hoang dã 
không có luật pháp vào thời phân định ranh giới lãnh thổ. Nó có 
cả thuận lợi lẫn nhược điểm. 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 221 


Giả sử một công ty sản xuất một loại máy điều hòa nhiệt độ làm 
99,9% khách hàng hài lòng. Một khách hàng giận đữ còn lại có thể 
đưa ra những lời chê bai về chiếc máy điều hòa đó, về nhà sản xuất 
và thậm chí cả các nhân viên của công ty lên website dành cho 
người tiêu dùng hay đưa lên bảng tin và sau đó liên tục gửi đi các 
thông điệp này. Hậu quả của việc này cũng giống như tham gia một 
cuộc họp lớn nơi đó mọi người đều cầm một chiếc loa với bộ điều 
chỉnh âm lượng và âm thanh của cuộc đối thoại đang được chỉnh, 
thí dụ ở mức số 3. Sau đó có một hay hai người quyết định tăng 
volume lên mức số 10O và bắt đầu la hét. Nếu tình cờ tôi truy cập 
vào một website dành cho người tiêu dùng để tìm mua một chiếc 
máy điều hòa nhiệt độ, cuộc viếng thăm này có thể chỉ là một sự 
lãng phí thời gian vì tất cả những gì tôi tìm thấy ở đó chỉ là những 
lời chê bai ầm 1. Điều này không công bằng với tôi, với những khách 
hàng khác và cả với nhà sản xuất loại máy điều hòa đó. 

Tôi thường nhìn thấy trên các bảng tin nhiều ý kiến, đôi khi 
xuất hiện liên tục, về các sản phẩm, công ty, tổ chức và những người 
mà họ không thích. Tôi đã chứng kiến những thành viên của một 
diễn đàn phải chịu đựng những lời lăng mạ đầy thô bỉ. Một cá nhân 
hay nhiều cá nhân có thể chia sẻ quan điểm của mình với các thành 
viên của một cộng đồng mạng có qui mô lớn một cách dễ dàng hơn 
bao giờ hết. Và vì cộng đồng mạng rất dễ truy cập nên một kẻ cuồng 
tín có thể gửi dễ dàng một bức thư đây thù hận lên 20 site khác 
nhau. Một vài cuộc thảo luận của nhóm tin tức đã biến thành những 
trận khẩu chiến lố bịch. Khi điều đó xảy ra, các thành viên khác 
trong cuộc thảo luận thường sẽ không biết phải làm gì. Một số người 
trả đũa. Một số cố gắng lập lại trật tự. Nếu cuộc tranh cãi tiếp tục, 
tỉnh thần cộng đồng của diễn đàn sẽ bị tốn hại. 

Internet đã dựa vào sức ép của thành viên để đưa ra nội qui. Nếu 
ai đó trong nhóm thảo luận gửi đi một lời bình luận không phù hợp, 
hoặc tổi tệ, hay cố gắng bán một sản phẩm nào đó trên diễn đàn 
điện tử mà các thành viên của diễn đàn Ấy nhận thấy đó là một sự 
dàn xếp phi thương mại, thì người bán hàng đó có thể bị chặn lại 
bằng một rào chắn là những lời lăng mạ. 


222 | Con đường phía trước 


Các dịch vụ trực tuyến thương mại tuyển những ngươi tình 
nguyện và những điều phối viên chuyên nghiệp để giám sát hành 
vi trên bảng tin. Các điều phối viên trên diễn đàn có thể sàng lọc 
một hành vi phản xã hội nào đó bằng cách không cho phép những 
lời lăng mạ hay thông tin có bản quyền được lưu lại trên các máy 
chủ của hệ thống. Tuy nhiên, hầu hết mọi diễn đàn trên Internet 
đều không được điều phối. Mọi thứ đều có thể được chuyển đi, và 
vì mọi người đều có thể gửi thông điệp hay thông tin nặc danh, nên 
không có ai chịu trách nhiệm. Chúng ta cần có một qui trình tinh 
vi hơn nhằm tập hợp các ý kiến nhất trí của khách hàng mà không 
cần phải phụ thuộc vào Phòng Giải quyết Khiếu nại của Khách 
hàng thuộc văn phòng Chưởng lý để giải quyết. Chúng ta phải tìm 
cách bảo vệ quyền tự do phát ngôn trong khi vẫn yêu cầu mọi người 
vặn nhỏ âm lượng lại để mạng không trở thành bộ phận khuếch đại 
âm thanh dành cho những lời phỉ báng, vu khống, hay chỉ là một 
nơi thông gió. 

Những diễn đàn mà tôi vừa đề cập là những diễn dàn công cộng 
và miễn phí. Nhưng ắé có những địa chỉ trên mạng nơi đó các thông 
tin chuyên nghiệp hay những lời tư vấn đòi hỏi phải trả tiển. Bạn 
có thể cần đến một chuyên gia giúp bạn phân loại tất cả những 
thông tin có sẵn trên mạng, vì những lý do như bạn thuê chuyên 
gia hiện nay. Tạp chí Consumer Reports đưa ra những đánh giá 
khách quan về rất nhiều dữ liệu dành cho khách hàng, nhưng những 
bài nhận xét thường nhắm đến một đối tượng rộng rãi — chúng 
không nhất thiết phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Đôi khi 
bạn cần những lời khuyên phục vụ khách hàng. Nếu bạn không thể 
tìm thấy trên mạng đúng thông tin mà bạn cần, bạn có thể thuê 
một cố vấn bán hàng có hiểu biết, trong vòng 5 hút hay một buổi - 
chiều. Qua công nghệ hội nghị video, người cố vấn đó sẽ giúp bạn 
lựa chọn các sản phẩm mà máy tính của bạn sau đó sẽ mua cho bạn 
từ nguồn tin cậy và với giá rẻ nhất. 

Tôi hy vọng rằng sự kết hợp truyền thống giữa tư vấn và bán 
hàng sẽ ít phổ biến hơn như hiện nay. Mặc dù ngày nay tư vấn được 
cung cấp miễn phí cho khách hàng, nhưng các cửa hàng và dịch vụ 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 223 


cung cấp tư vấn phải trả tiền để có được những sự tư vấn đó, và họ 
cộng chi phí đó vào giá hàng hóa. Các cửa hàng đã nâng giá sản 
phẩm vì cung cấp tư vấn từ những nhân viên bán hàng.có kiến thức, 
sẽ gặp phải những khó khăn ngày càng lớn trong việc cạnh tranh 
với các cửa hàng giảm giá hoạt động trên mạng tương tác. Trên 
mạng, bạn vẫn sẽ nhận thấy những sự dao động giá không đáng kể 
của sản phẩm tại các cửa hàng khác nhau. Những sự khác biệt trong 
chính sách chiết khấu đại lý, thời hạn giao hàng, và việc hỗ trợ 
khách hàng %ẽ tiếp tục quyết định cơ cấu giá cả ít nhất là trong một 
chừng mực nào đó. 

Một số cửa hàng sẽ cung cấp “nhà tư ứ vấn”, và chi phí này sẽ 
được cộng vào giá bán, nhưng đối với những mặt hàng quan trọng 
có lẽ bạn phải cần đến một sự hướng dẫn thực sự độc lập. Chi phí 
tự vấn độc lập sẽ được bù lại bởi chất lượng tư vấn mà bạn nhận 
được, bởi thời gian mà bạn tiết kiệm và bởi mức giá thấp nhất mà 
bạn phải trả tại cửa hàng mà nhà tư vấn giới thiệu bạn đến. Chi phí 
tư vấn sẽ rất cạnh tranh. Ví dụ bạn sử dụng dịch vụ tư vấn trên 
mạng để được thông tin về nơi có thể mua-một chiếc xe hơi đắt tiền 
với giá rẻ nhất và sau đó bạn mua chiếc xe đó. Nhà tư vấn đã đóng 
vai trò người trung gian trong giao dịch này có thể tính tiền bạn với 
một mức giá thấp theo giờ hay tính một tỷ lệ phần trăm nhỏ từ giá 
bán. Mức chi phí hay tỷ lệ phần trăm sẽ phụ thuộc vào chất lượng 
độc đáo của dịch vụ. Cạnh tranh trên mạng sẽ liên quan rất nhiều 
đến việc xác định chi phí. 

Trong tương lai sự tư vấn sẽ được cung cấp nhiều hơn nữa bởi 
các ứng dụng phần mềm được lập trình để phân tích các yêu cầu 
của bạn và đưa ra những đề nghị phù hợp. Một số lớn ngân hàng 
đã phát triển thành công các hệ thống máy tính “chuyên gia” để 
phân tích các qui trình cho vay thông thường và đơn vay tiền. Khi 
các phần mềm trung gian trở nên phổ biến và phần mềm mô 
phỏng — nhận dạng giọng nói được cải tiến, bạn sẽ có cảm giác 
như đang nói chuyện với người thật khi bạn để nghị tư vấn về 
một tài liệu đa phương tiện nào đó với một nhân viên của đại lý. 
Bạn có thể ngắt lời, hỏi thêm thông tin, hay để nghị nhắc lại một 


224 | Con đường phía trước . 


lời giải thích. Việc này cũng giống như bạn đang trò chuyện thân 
mật với một chuyên gia thật sự. 

Các mạng lưới truyền hình mua hàng tại nhà hiện nay là một 
bước tiến đến hình thức thương mại điện tử có chi phí giảm. Vào 
năm 1994 các mạng này đã bán gần 3 tỷ đôla giá trị hàng hóa mặc 
dù bạn phải xem qua tất các giới thiệu về vô số chủng loại hàng hóa 
trước khi tìm được món hàng mà bạn thích. Trên mạng băng thông 
rộng, bạn có thể xem lướt qua hàng hóa và dịch vụ trên toàn cầu 
với tốc độ bạn muốn. Nếu đang tìm mua một chiếc áo len, bạn sẽ - 
chọn một mẫu hàng cơ bản nào đó và xem qua bao nhiêu kiểu tùy 
ý, với mọi mức giá. Bạn có thể xem một chương trình biểu diễn thời 
trang hay cách sử dụng một sẵn phẩm. Tính tương tác sẽ kết hợp sự 
tiện lợi với yếu tố giải trí. 

Ngày nay các sản phẩm hàng hiệu thường xuất hiện trong các 
phim truyện hay chương trình truyền hình. Một nhân vật ngày xưa 
khi vào quán chỉ đơn giản là gọi một ly bia bây giờ sẽ yêu cầu một 
chai Budweiser. Trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt (Demolition Man), năm 
1993, các nhà hàng Taco Bell dường như là những nhà hàng chuyên 
bán thức ăn nhanh duy nhất còn tổn tại. Công ty mẹ của Taco Bell 
là PepsiCo đã trả tiền để có được sự chiếu cố này. (Thế nhưng ở nước 
ngoài, nhà hàng Taco Bell không được phổ biến lắm nên PepsiCo 
lại trả tiên để có được cảnh nhà hàng Pizza Hut trong bản sao bộ 
phim phát hành ở nước ngoài. Những thay đổi cần thiết cho bộ 
phim được thực hiện bằng kỹ thuật số, không cần quay lại) 
Microsoft đã trả tiền để có cảnh Arnold Schwarzenegger khám phá 
phiên bản Windows bằng tiếng Ả-rập chạy trên màn hình máy tính 
trong bộ phim Lời Nói Dối Chân Thật (True Lies), và Apple đã trả 
tiền để máy tính Powerbooks của hãng được sử dụng trong phim 
Điệp Vụ Bất Khả Thi (Mission Impossible). Trong tương lai các công 
ty có thể trả tiền không chỉ để có được sản phẩm của mình xuất 
hiện trên màn ảnh mà còn để cho sản phẩm có sẵn để bạn mua. 
Một cách kín đáo, Internet sẽ cho phép bạn lựa chợn hình ảnh mà 
bạn nhìn thấy. Nếu bạn đang xem bản video của bộ phim Top Gun 
và cho rằng cặp kính phi công của Tơm Cruise thật độc đáo, bạn sẽ 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 225 


có thể dừng bộ phim và tìm hiểu về cặp kính đó hay thậm chí đặt 
mua — nếu bộ phim có kèm theo các thông tin thương mại. Bạn cũng 
có thể đánh dấu cảnh đó và xem lại sau. Nếu một bộ phim có cảnh 
quay tại một khách sạn ở nơi nghỉ mát, bạn có thể tìm thấy địa chỉ 
của khách sạn đó, xem giá phòng hay đặt phòng. Nếu một minh tỉnh 
xách một cặp da hay túi xách đẹp, mạng sẽ cho bạn xem lướt qua 
tất cả các mặt hàng da của nhà sản xuất và đặt hàng hay được hướng 
dẫn đến một cửa hàng bán lẻ ở gần đó. 

Vì các mạng băng thông rộng sẽ truyền tải hình ảnh video có 
chất lượng cao, nên bạn thường có thể nhìn thấy chính xác mặt 
hàng mà bạn đặt mua. Điều này sẽ giúp tránh kiểu sai sót mà bà nội 
tôi từng mắc phải. Tôi đi dự trại hè, và bà tôi đặt mua một ít kẹo 
cam để gửi cho tôi. Bà đặt mua 10O viên và nghĩ rằng tôi sẽ nhận 
được lOO viên. Thay vì vậy, tôi nhận được 100 gói. Tôi đã phát cho 

mọi người và trở nên đặc biệt nổi tiếng cho đến khi tất cả chúng 
tôi đều bị bệnh vì ăn quá nhiều kẹo. _ 

Trên mạng tương tác, bạn có thể đi dạo bằng hình ảnh viđeo 
đến một khách sạn trước khi quyết định đặt phòng. Bạn sẽ không 
phải thắc mắc liệu bó hoa mà bạn đặt cho mẹ qua điện thoại có 
đẹp như bạn mong muốn không. Bạn cũng có thể xem người bán 
hoa bài trí bó hoá. Khi mua sắm áo quần, mọi kiểu dáng sẽ được. 
hiển thị theo số đo của bạn. Thậm chí bạn cũng có thể nhìn thấy - 
một chiếc áo len đi cùng với chiếc áo choàng già bạn mới mua hay 
sắp mua. 

Một khi bạn biết chính xác mình muốn gì, bạn có thể mua món 
hàng đó theo ý thích riêng của mình. Máy tính sẽ cho phép những 
loại hàng hóa được sản xuất hàng loạt ngày nay trở thành hàng hóa 
được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Sản xuất theo yêu cầu 
khách hàng sẽ trở thành hình thức quan trọng để nhà sản xuất có 
thể tăng thêm giá trị cho sản phẩm của mình. Số hàng hóa ngày 
càng tăng ~ từ giày dép đến bàn ghế, từ báo chí đến các album nhạc 
- sẽ được sản xuất để phù hợp với những đặc điểm của một khách 
hàng nào đó. Thường, một mặt hàng làm theo yêu cầu khách hàng 
. có giá không cao hơn khi sản xuất hàng loạt là bao. Đối với nhiều 


226 _| Con đường phía trước 


loại sản phẩm, “sản xuất hàng loạt theo yêu cầu khách hàng” sẽ thay 
thế sản xuất hàng loạt, như trước đây sản xuất hàng loạt đã thay thế 
sản xuất theo đơn đặt hàng. 

Trước thời sản xuất hàng loạt, mọi mặt hàng đều được sản xuất 
theo hình thức từng công đoạn bằng những phương pháp đòi hỏi 
nhiều công lao động, đã hạn chế năng suất và kéo mức sống xuống 
thấp. Trước khi chiếc máy may tiện lợi đầu tiên ra đời, áo sơ mi vẫn 
được may bằng tay. Người bình thường không thể mua nhiều áo sơ 
mi vì chúng rất đắt tiền. Vào thập niên 1860, khi các kỹ thuật sản 
xuất hàng loạt bắt đầu được sử dụng để may áo quần thì máy móc 
đã cho ra những lượng lớn áo sơ mi giống hệt nhau, giá thành giảm, 
và thậm chí một công nhân bình thường cũng có thể sở hữu nhiều 
áo hơn một người khá giả trước kia. 

Chẳng bao lâu nữa, những máy sản xuất áo sơ mi được điều khiển 
bằng máy tính sẽ làm theo một nhóm lệnh khác nhau cho mỗi áo. 
Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ cho biết số đo của mình và mẫu vải, kiểu 
cắt, kiểu cổ áo và những thứ khác. Thông tin sẽ được chuyển đến 
nhà máy sản xuất để làm chiếc áo đó và sớm giao hàng. Việc giao 
hàng theo đơn đặt hàng được thực hiện trên mạng sẽ trở thành một 
ngành kinh doanh lớn, có nhiều cạnh tranh, và khi sản lượng tăng 
thì giao hàng sẽ rất rể và nhanh. | 

Công ty Levi Strauss & Co đã thử nghiệm quần jean nữ theo yêu 
cầu của khách hàng. Tại những cửa hàng của công ty, khách hàng 
trả thêm khoảng 10 đôla để có được chiếc quần jeans may theo số 
đo chính xác của họ. Thông tin được chuyển từ máy tính cá nhân 
đặt tại cửa hàng đến nhà máy của Levi tại Tennessee, ở đó vải jean 
chéo được cắt bằng máy do máy tính điều khiển, đính kèm nhãn 
ghi mã vạch và sau đó được đem đi wash (gột cho bạc màu) và may. 
Chiếc quần jean hoàn tất được gửi trở lại cửa hàng nhận đơn đặt 
hàng, hoặc được gửi trực tiếp ngay đến khách hàng. 

Có thể hình dung được rằng trong vòng một vài năm tới mọi 
người đều có thể đăng ký số đo của mình bằng điện tử nên áo quần 
may sẵn sẽ rất vừa vặn và cách thức đặt hàng cũng sẽ phổ biến hơn. 
Nếu bạn cho phép bạn bè hay người thân truy cập vào thông tin 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 227 


này, họ sẽ dễ mua được đồ thích hợp với bạn hơn. Tuy nhiên, bạn 
có thể sẽ gặp khó khăn khi gửi trả áo quần may theo yêu cầu này 
lại cho cửa hàng. 

Cung cấp thông tin về khách hàng là một trong những mong 
ước của các cửa hàng truyền thông mới đang phát triển mạnh trên 
mạng để phục vụ cho các cộng đồng. Nhiều công ty hy vọng rằng 
thay vì trả 60 cent để mua một tờ báo, sau này bạn chỉ trả vài 
cent một ngày để tập hợp các bản tin bằng điện tử cho mình - 
và cũng hy vọng rằng bạn sẽ trả một ít tiền cho nhà xuất bản gốc 
đã phát hành bản tin được lựa chọn đó. Để có liều lượng tin tức 
hàng ngày cho mình, bạn có thể đặt nhiều dịch vụ điểm tin và 
để cho một đại lý phần mềm hay một đại lý có nhân lực lựa chọn 
trong số các bài báo này, tập hợp thành một “tờ báo” hoàn toàn 
theo ý bạn muốn. 

Rất nhiều sự đầu tư và đổi mới trong phát hành tin tức vẫn đang 
ở phía trước. Nhiều cổ động viên thể thao đã bắt đầu say sưa với 
ESPNET SportsZone (http://espnet.sportszone.com), một website tin 
tức thể thao do Starwave và ESPN lập ra, mạng truyền hình cáp thể 
thao với 80% do công ty Disney sở hữu. Microsoft và NBC đã thành 
lập nên MSNBC (http://www.msnbc.com), vừa làm kênh tin tức 
truyền hình cáp vừa cung cấp thông tin trên mạng. Nhiều tờ báo 
đến nay đã có website riêng, mặc dù cho đến thời điểm này phần 
lớn họ đều chuyển nội dung in ấn thành dạng điện tử hơn là tận 
dụng những tiến bộ mới để thực hiện tương tác, cập nhật, tính trách 
nhiệm và tính hiệu quả. 

Ngày nay, báo chí tổ ra không có hiệu quả, đối với cả nhà báo và 
độc giả. Một phóng viên dành một lượng thời gian đáng kể để tường 
thuật lại những sự kiện đã qua hay tạo bối cảnh cho thông tin mới 
theo những cách thức khác. Một bạn đọc phải lãng phí thời gian lặn 
ngụp trong những thông tin mà người đó đã biết, để tìm kiếm những 
diễn biến mới hoặc chi tiết sinh động. Thời gian cũng bị lãng phí 
khi người đọc không có đủ thông tin cơ sở để hiểu được những diễn 
biến gây chú ý. Thật khó chịu khi phải chờ đợi một bản tin đặc biệt 
nào đó, dù là tin được đăng trên báo hay phát trên truyền hình. 


228 | Con đường phía trước 


Khi báo chí trên mạng phát triển, các phóng viên sẽ chuyển tải 
các thông tin về các diễn biến mới và duy trì được thông tin cơ sở 
mở rộng cho những người muốn khám phá bối cảnh của thông tin 
đáng chú ý trong ngày. Các phớng viên sẽ không cần nhắc đi nhắc 
lại những thông tin cũ, và người đọc không cần phải nghe lại 
những thông tin đã biết rồi. Vì thông tin được cung cấp theo hình 
thức tương tác, độc giả sẽ có được mức độ chi tiết và thông tin cơ 
sở họ cần và họ sẽ có ngay khi muốn mà không phải chờ đợi cho 
đến khi phát xong phần quảng cáo tiếp theo hay chờ thêm một giờ 
nữa. Những thông tin quan trọng sẽ luôn luôn được cung cấp và cập 
nhật thường xuyên. Độc giả có thể kiểm tra tài liệu nguồn của một 
phóng viên, từ các thông cáo báo chí, bài phỏng vấn cho đến các 
tài liệu công cộng, chúng sẽ thúc đẩy tính chuyên nghiệp của các 
tòa soạn báo. 

Toàn bộ tiềm năng mang lại tính hiệu quả của điện tử làm cho 
một số người lo lắng rằng, nếu họ sử dụng các mạng tương tác để 
mua hàng hay lấy thông tin, họ sẽ mất đi cơ hội tìm thấy một bài 
thú vị trên báo hay nhận được niềm vui bất ngờ tại khu mua bán. 
Nhưng “những điều bất ngờ” này hiếm khi là ngẫu nhiên. Do kinh 
nghiệm, các biên tập viên báo chí hiểu rất nhiều về những gì độc 
giả quan tâm. Thỉnh thoảng tờ Thời báo New York (New York 
Times) đăng một bài báo trên trang nhất về một tiến bộ trong toán 
học. Thông tin có phần chuyên môn này được trình bày một cách 
hấp dẫn cho một đối tượng độc giả khá lớn, gồm cả những người 
không quan tâm đến toán học. Cũng tương tự như vậy, người mua 
hàng thường nghĩ đến những gì mới mẻ và kích thích khả năng mua 
của họ. Các cửa hàng không chỉ cung cấp những gì khách hàng yêu 
cầu. Họ trưng bày trong cửa kính những sản phẩm mới bắt mắt với 
hy vọng sẽ thu hút được khách hàng vào để dùng thử những mặt 
hàng khác. 

Sẽ có rất nhiều cơ hội để tạo nên bất ngờ trên mạng tương tác. 
Đôi khi phần mềm trợ lý của bạn sẽ cố gắng thuyết phục bạn điền 
vào một bảng câu hỏi khảo sát về thị hiếu của bạn. Bảng câu hỏi 
này có đủ loại hình ảnh nhằm rút ra những phản ứng tinh tế từ 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 229 


bạn. Đại lý của bạn có thể làm cho công việc này trở nên thú vị 
bằng cách cho bạn biết những nhận xét về bạn khi so sánh với 
những người khác. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được đưa vào hồ 
sơ lưu trữ về thị hiếu của bạn, nhằm giúp đỡ cho phần mềm trợ lý 
đó. Khi bạn sử dụng hệ thống mạng để đọc tin hay mua hàng, phần 
mềm trợ lý có thể cập nhật hồ sơ của bạn. Nó sẽ theo dõi bạn vừa 
thể hiện quan tâm đến điều gì, và cũng như bạn “tình cờ nhìn 
thấy” cái gì và sau đó theo đuổi nó. Phần mềm trợ lý này sẽ sử dụng 
các thông tin này vì nó chuẩn bị những sự bất ngờ khác để thu hút 
và duy trì sự chú ý của bạn. Bất kỳ khi nào bạn cần một món hàng 
nào đó độc đáo và hấp dẫn, nó sẽ đang chờ bạn. Không cần nói, sẽ 
có nhiều tranh cãi và thảo luận về việc ai sẽ được phép truy cập 
vào hồ sơ của bạn. Tất nhiên, điều quan trọng là bạn phải truy cập 
được vào đó. 

Tại sao bạn lại muốn tạo một hồ sơ như vậy? Một phần là để 
nhận được những bất ngờ thú vị. Một phần là để cho hệ thống máy 
tính của bạn có thể giúp đỡ bạn tốt hơn. Tất nhiên là tôi không 
muốn tiết lộ bất kỳ điều gì về bản thân mình, nhưng sẽ rất có ích 
nếu một đại lý biết rằng tôi muốn tìm hiểu về những tính năng an 
toàn của chiếc Lexus đời mới. Hoặc nó có thể báo cho tôi biết về 
việc xuất bản cuốn sách mới của Philip Roth, John Irving, Ernest ]. 
Gaines, Donald Knuth hay bất kỳ tác giả nào mà tôi yêu thích từ 
lâu. Tôi cũng muốn được thông báo khi một cuốn sách mới xuất 
hiện với chủ để mà tôi quan tâm: kinh tế và công nghệ, các lý 
thuyết về học tập, Franklin Delano Roosevelt, và công nghệ sinh 
học. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi cuốn sách Bản năng Ngôn ngữ 
(The Language Instinct) của Steven Pinker, thuộc viện MT, và tôi 
cũng thích tìm hiểu về những cuốn sách mới và những bài báo nói 
về những ý tưởng của cuốn sách này. Để bảo vệ sự riêng tư, các hệ 
thống sẽ được thiết lập để cho phép các phần mềm trợ lý sử dụng 
thông tin trong hổ sơ về khách hàng mà không cần tìm hiểu về 
chuyện riêng tư của bất kỳ ai. Chẳng hạn, một phần mềm trợ lý có 
thể thông báo cho tôi biết rằng nhà xuất bản Halberstam vừa xuất 
bản một cuốn sách mới, nhưng tất cả những gì mà người ta biết là 


230 | Con đường phía trước 


một danh sách những người xa lạ vừa được thông báo. Thông tin cá. 
nhân của tôi — hay của bạn — sẽ được bảo vệ. 

Bạn cũng có thể làm ngạc nhiên và giúp đỡ chính bản thân 
mình bằng cách lần theo những đường dẫn mà người khác đã tạo 
nên. Danh mục các website được giới thiệu có rất nhiều trên mạng, 
nhưng không có nhiều người nổi tiếng hay các chuyên gia cung cấp 
sự lựa chọn của mình. Trên Internet, một người vừa đạt được một 
thành tựu nổi bật trong một lĩnh vực nào đó có thể nêu bình luận, ' 
giới thiệu hay thậm chí là quan điểm về thế giới của mình như cách 
những nhà đầu tư thành công thường xuất bản các tờ tin nội bộ. 
Một Arnold Palmer“hay một Nancy Lopez có thể cung cấp những 
bài thực hành của mình về môn golf và các đường dẫn cho các 
quyển sách, bài báo, video về golf họ thấy đáng giá và gây hứng thú. 
Ngày nay, một biên tập viên làm việc cho tờ The Economist có thể 
mở dịch vụ riêng cung cấp bản tóm tắt tin tức với các đường dẫn 
đến văn bản hay hình ảnh video từ nhiều nguồn khác nhau. 

Các dịch vụ thuê bao kiểu này, dù là trực tiếp giữa con người hay 
bằng điện tử, sẽ thu thập thông tin phù hợp với quan điểm hay 
những sự quan tâm của bạn. Các dịch vụ này sẽ cạnh tranh nhau 
trên cơ sở tài năng và uy tín của họ để hoàn thành tốt công việc. 

Sớm muộn gì, hầu hết các công ty đều sẽ tạo trang chủ để khách 
hàng dễ tìm ra các sản phẩm và dịch vụ của công ty đó. Bất kỳ công 
ty nào đã có sẵn một chiến lược phân phối thành công — trong 
trường hợp của Microsoft là sử dụng các đại lý bán lẻ — phải quyết 
định khai thác cơ hội mới này như thế nào. Ngay cả Rolls-Royce, dù 
đã có một hệ thống phân phối cực kỳ hiệu quả, có lẽ cũng sẽ cần 
đến một trang chủ trên đó bạn có thể xem những kiểu xe mới nhất 
của họ và tìm hiểu xem có thể mua xe ở đâu. Đưa ra thông tin mới 
nhất, kể cả tên các nhà phân phối, là chuyện rất dễ dàng — nhưng 
bảo vệ nhà bán lẻ của mình cũng là điều quan trọng. 

Các nhà bán lẻ đã hỗ trợ rất tốt cho Microsoft, và chúng tôi 
rất vui khi khách hàng có thể vào cửa hàng và nhìn thấy hầu hết 
mọi sản phẩm của mình, còn người bán hàng có thể đưa ra những 
lời khuyên hữu ích. Kế hoạch của Microsoft là tiếp tục bán hàng 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 231 


qua hệ thống bán lẻ, mặc dù một số các nhà bán lẻ sẽ giao dịch 
bằng điện tử. 

Liệu có thể nào một công ty bảo hiểm đã hoạt động hiệu quả 
qua mạng lưới đại lý lại quyết định rằng khách hàng sẽ mua trực 
tiếp từ văn phòng chính? Liệu công ty đó có cho phép các đại lý 
vốn chỉ bán trong phạm vi địa phương lại tiến hành bán bằng điện 
tử trên phạm vi toàn câu? Các kênh bán hàng và địa bàn bán hàng 
sẽ rất khó xác định. Và mỗi công ty sẽ phải tính toán kỹ những 
vấn đề mà công ty đó cho là quan trọng nhất đối với sự thành công 
của mình. | 
_ Các trang chủ là một hình thức quảng cáo điện tử. Một khi các 

„uạng tương tác băng thông rộng trở nên phổ biến thì các công ty 
thực hiện quảng cáo phải sáng tạo để nắm bắt được những khán giả 
hiếu động, họ là những người quen với việc chỉ xem những gì họ 
muốn, vào thời điểm phù hợp với họ và có thể xem lướt qua mọi 
chương trình. 

Ngày nay, quảng cáo bao cấp chi phí cho hầu hết các chương 
trình mà chúng ta xem trên truyền hình và các bài báo chúng ta 
đọc trên tạp chí. Các công ty quảng cáo đưa thông điệp của họ vào 
các chương trình và các ấn phẩm thu hút đối tượng công chúng 
lớn nhất có triển vọng mua hàng hóa của họ. Các công ty bỏ tiền 
ra đăng quảng cáo để bảo đảm rằng các chiến dịch quảng cáo của 
họ phát huy hiệu quả. Trên mạng, các công ty quảng cáo cũng 
muốn bảo đảm rằng thông điệp của họ đến được những nhóm 
khách hàng mục tiêu. Công ty đăng quảng cáo sẽ không phải trả 
tiền nếu mọi người bỏ qua không xem mục quảng cáo của họ. 
Mạng băng thông rộng sẽ đưa ra các khả năng lựa chọn. Khả năng 
thứ nhất là phần mềm cho phép khách hàng lướt tới nhanh (fast- 
forward) bỏ qua tất cả các mục, trừ mục quảng cáo vì mục này chạy 
ở tốc độ bình thường. Hoặc mạng có thể cho phép người xem lựa 
chọn các chương trình quảng cáo đã phân loại. Khi các chương 
trình quảng cáo phân loại được phát trên truyền hình Pháp, cụm 
quảng cáo có độ dài 5 phút là một trong những khoảng thời gian 
phổ biến nhất. 


232 | Con đường phía trước 


Ngày nay khán giả truyền hình được tiếp cận các mục quảng cáo 
trên cơ sở tập trung theo cụm. Các quảng cáo nhắm vào đối tượng 
trẻ em thường tài trợ cho các chương trình của trẻ em; các quảng cáo 
nhắm đến những người nội trợ thường tài trợ cho các chương trình 
phát vào ban ngày; các quảng cáo về xe hơi và bia thường tài trợ các 
chương trình thể thao. Nhà quảng cáo truyền hình chỉ có thông tin 
tổng hợp về khán giả của một chương trình, dựa trên một mẫu thống 
kê. Vì vậy quảng cáo truyền hình có thể đến với người không quan 
tâm đến sản phẩm. 

Các tạp chí, vì chúng có thể có và thường có ít độc giả, có thể 
hướng các quảng cáo của mình vào những đối tượng tập trung hơn - 
như những người yêu thích xe hơi, các nhạc sĩ, các phụ nữ quan tâm 
đến việc gìn giữ thể hình, thậm chí những nhóm nhỏ như nhóm 
những người yêu thích gấu nhồi bông. Những người mua một tạp chí 
về gấu nhồi bông muốn thấy những quảng cáo về gấu nhồi bông và 
các chỉ tiết của chúng. Thực ra, số người thường mua tạp chí có nội 
dung đặc biệt để đọc quảng cáo cũng nhiều như số người mua để đọc 
các bài báo. Độc giả của tạp chí máy tính thường mải mê với các trang 
quảng cáo. Các tạp chí thời trang thành công có số mục quảng cáo 
chiếm hơn phân nửa số trang của cả tạp chí. Các quảng cáo này giúp 
độc giả xem các mẫu mã mới của họ mà không phải đi đến cửa hàng 
giới thiệu sản phẩm. Nhà quảng cáo không biết những đặc điểm riêng 
của từng độc giả, nhưng lại biết thông tin chung chung về đối tượng 
độc giả. 

Mạng sẽ có thể phân biệt rõ ràng hơn giữa các nhóm khách hàng 
và sẽ chuyển tải đến mỗi khách hàng một dòng quảng cáo khác 
nhau. Điều này sẽ có lợi cho cả đôi bên: tiện cho người tiêu dùng vì 
các quảng cáo sẽ đáp ứng các nhu cầu riêng của họ tốt hơn và vì 
vậy trở nên thú vị hơn đối với họ; và có lợi cho những nhà sản xuất 
vì họ có thể bán cho các nhà quảng cáo những nhóm khán giả và 
độc giả. Các nhà quảng cáo sẽ có thể sử dụng tiền quảng cáo của 
mình có hiệu quả hơn. Các dữ liệu về sở thích của khách hàng sẽ 
được tập hợp và phổ biến mà không vi phạm đến sự riêng tư của 
bất kỳ ai, vì mạng tương tác có thể sử dụng thông tin về người tiêu 


Chủ nghĩa tư bán không ma sát | 233 


dùng để định hướng cho quảng cáo mà không cần tiết lộ đối tượng 
đang được nhắm đến là ai. 

- Một nhân viên quản lý trung niên và chồng mình có thể xem 
một quảng cáo về nơi ở khi về hưu vào lúc bắt đầu chương trình 
Home Improvement, trong khi một đôi vợ chồng trẻ ở nhà bên cạnh 
có thể xem một quảng cáo về kỳ nghỉ gia đình vào lúc bắt đầu cũng 
của chương trình đó, bất kể hai cặp vợ chồng này xem chương trình 
cùng lúc hay vào những thời điểm khác nhau. Những quảng cáo 
được tập trung một cách khéo léo như vậy sẽ mang lại nhiều giá trị 
hơn cho nhà quảng cáo (với kết quả kinh doanh cao hơn). 

Một số nhà quảng cáo — ví dụ như Coca Cola — muốn nhắm đến 
mọi đối tượng. Nhưng Coca Cola cũng có thể quyết định hướng các 
quảng cáo về Cola dành cho người ăn kiêng đến những gia đình 
quan tâm đến các sách hướng dẫn ăn kiêng. Công ty sẵn xuất ô tô 
Ford có thể muốn những người giàu có thấy quảng cáo của chiếc 
Lincoln Continental, muốn những người trẻ tuổi xem quảng cáo cho 
chiếc Ford Escort, những người sống ở nông thôn xem quảng cáo các 
loại xe tải nhẹ và muốn mọi người đều nhận được quảng cáo cho 
chiếc Taurus. Hoặc một công ty có thể quảng cáo cùng một sản 
phẩm cho mọi người, nhưng thay đổi diễn viên tùy theo giới tính, 
chủng tộc hay tuổi tác. Họ có thể sửa chữa lại phiên bản quảng cáo 
để hướng đến những người mua nào đó. Để tận dụng tối đa giá trị 
của quảng cáo, các thuật toán sẽ được dùng đến để phân bổ không 
gian quảng cáo trong một chương trình cho mỗi khán giả. Điều này 
sẽ cần nhiều nỗ lực hơn, nhưng vì nó làm cho các thông điệp hiệu 
quả hơn, nên nỗ lực ấy sẽ là một sự đầu tư hợp lý. 

- Ngay cả cửa hàng tạp hóa ở góc phố hay cửa hàng giặt ủi ở địa 
. phương cũng sẽ thể quảng cáo theo những cách mà họ chưa thể 
làm trước đây. Bởi vì những dòng quảng cáo tập trung vào từng cá 
nhân sẽ luôn xuất hiện trên mạng, quảng cáo bằng video có thể sẽ 
trở nên kinh tế và hiệu quả thậm chí đối với những cơ sở nhỏ. 
Quảng cáo về một cửa hàng có thể nhấm đến chỉ một số khu phố 
và đáp ứng các nhu cầu của những khu dân cư hay cộng đồng đặc 
biệt nào đó. 


234 | Con đường phía trước 


Nếu bạn rao bán nhà trên thị trường, bạn sẽ có thể miêu tả nó 
đầy đủ, bao gồm hình ảnh, video, bản thiết kế mặt bằng, hồ sơ thuế, 
trang thiết bị, các hóa đơn sửa chữa và thậm chí cả một đoạn nhạc. 
Một khách hàng muốn mua nhà của bạn có nhiều cơ hội nhìn thấy 
mẩu quảng cáo hơn, vì mạng máy tính giúp mọi người có thể tìm 
kiếm dễ dàng hơn. Nhiều danh mục bất động sản đang xuất hiện 
trên mạng, mặc dù số lượng thông tin về số tài sản đó là rất ít. Tình 
trạng này sẽ thay đổi khi có nhiều cạnh tranh hơn giữa các nhà cung 
cấp thông tin bất động sản trực tuyến. Toàn bộ hệ thống các công 
ty môi giới bất động sản và hoa hồng có thể được thay đổi nếu các. 
chủ tài sản có thể truy cập trực tiếp vào một số lượng thông tin lớn. 

Việc thử nghiệm trong chuyển tải quảng cáo chỉ mới bắt đầu. Một 
số tờ báo ở Mỹ đã hợp nhất để cùng xây dựng các quảng cáo tìm 
người, ví dụ như trang (http://www.careerpath.com). Đây là một sự đổi 
mới tương đối giới hạn, nhưng lại tiện lợi với những người muốn tìm 
_ hiểu về các cơ hội việc làm tại các khu vực địa lý rộng lớn. 

Mỗi thành phố thuộc mọi qui mô ở Mỹ đều đã có nhiều công ty 
cung cấp các chương trình quảng cáo trên Internet. Những dịch vụ 
đầu tiên này không hấp dẫn lắm vì không có nhiễu người sử dụng. 


— Có những thị trường không có nhiều người tham gia. Nhưng tình 


trạng này sẽ thay đổi. Ở một chừng mực nào đó, những lời truyễển 
miệng từ khách hàng hài lòng sẽ thu hút càng nhiều người sử dụng 
đến với các dịch vụ quảng cáo tốt nhất. Một vòng phản hồi tích cực 
sẽ được tạo nên, khi nhiều người bán thu hút nhiều người mua và - 
nhiều người mua sẽ thu hút nhiều người bán. Khi một đối tượng 
công chúng lớn được tiếp cận, chỉ một hoặc hai năm sau khi một 
địch vụ được giới thiệu lần đầu tiên, thì website cung cấp quảng cáo 
sẽ được biến đổi từ sự tò mò thành một phương pháp cơ bản cho 
người bán và người mua gắn kết với nhau. 

Quảng cáo phần hồi trực tiếp —- là ngành kinh doanh quảng 
cáo bằng ấn phẩm gửi qua bưu điện - sẽ có những thay đổi thậm 
chí còn lớn hơn. Chúng ta chặt rất nhiều cây để làm giấy viết, mà 
phần lớn trong số đó bị vứt đi khi chưa mỡ. Một quảng cáo phản 

hồi trực tiếp trên mạng sẽ là một tài liệu đa truyền thông tương 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 235 


tác hơn là một tờ giấy. Nó sẽ không lãng phí nguồn tài nguyên, 
nhưng vẫn sẽ phải có một cách nào đó để bảo đảm rằng bạn 
không phải nhận hàng nghìn thông tin gần như miễn phí kiểu này 
trong một ngày. 

Bạn sẽ không phải bị ngập chìm trong vô số các quảng cáo và 


những thông tin không quan trọng. Bạn sẽ sử dụng phần mềm để ` - 


lọc các quảng cáo và các thông điệp lạ khác sắp xuất hiện, và dành 
thời gian quí giá của mình tìm kiếm những thông điệp mà bạn 
quan tâm. Hầu hết mọi người đều chặn (block) các quảng cáo trên 
e-mail, trừ những quẳng cáo về các sản phẩm mà họ đặc biệt quan 
tâm. Có một cách để nhà quảng cáo thu hút được sự chú ý của bạn 
là tặng cho bạn một khoản tiền nhỏ — ví dụ một xu hoặc một đôla 
- nếu bạn xem quảng cáo của họ. Sau khi bạn xem xong mẩu quảng 
cáo, hay khi bạn đang giao tiếp với nó thì tài khoản điện tử của 
bạn sẽ được cộng thêm tiền và tài khoản điện tử của nhà quảng 
cáo bị khấu hao tiền. Kết quả là một phần trong số hàng tỷ đôla 
hiện đang được chỉ hàng năm cho quảng cáo truyền thông, cho in 
ấn và bưu phí để phục vụ cho quảng cáo trực tiếp qua thư, thay vì 
vậy sẽ được sử dụng cho những người đồng ý xem hay đọc quảng 
cáo được đăng tải trên hệ thống mạng. 

Hình thức quảng cáo trả tiền này có thể rất hiệu quả, vì chúng 
có thể xác định đối tượng một cách cẩn thận. Các nhà quảng cáo sẽ 
khôn ngoan trong việc lựa chọn đối tượng để gởi thông điệp. Một 
công ty như Ferrari hay Porsche có thể gửi những thông điệp trị giá 
I đôla đến những người yêu thích xe hơi với hy vọng rằng việc nhìn 
thấy một loại xe mới độc đáo và nghe tiếng máy nổ sẽ tạo nên sự 
quan tâm. Nếu quảng cáo mang đến kết quả l trên 10OO người sau 
khi xem sẽ mua xe, thì vẫn xứng đáng để công ty đầu tư. Họ có thể 
_ điều chỉnh số tiền trả dựa trên thông tin về khách hàng. Những 
quảng cáo như vậy cũng sẽ được cung cấp cho những người tiêu dùng 
không có mặt trong danh sách A của nhà quảng cáo. Nếu một đứa 
trẻ l6 tuổi say mê xe hơi muốn thử mẩu quảng cáo về chiếc Ferrari 
và sẵn sàng làm điều đó mà không cần tiễn, cậu ta vẫn nhận được 
thông điệp đó. 


. 236 | Con đường phía trước 


Trả tiền để mọi người xem quảng cáo nghe có vẻ hơi lạ, nhưng 
nó chỉ là một hình thức khác của việc sử dụng cơ chế thị trường 
phục vụ cho chủ nghĩa tư bản không ma sát. Nhà quảng cáo quyết 
định trả tiền cho khoảng thời gian mất đi của bạn khi xem quảng 
cáo, còn bạn thì quyết định hy sinh một khoảng thời gian để nhận 
lại một điều gì đó. 

Các thông điệp quảng cáo, giống như thư đến qua mạng, sẽ được 
lưu trữ trong những thư mục khác nhau. Bạn sẽ hướng dẫn cho máy 
tính cách phân loại thư cho bạn. Thư chưa đọc của bạn bè và gia 
đình có thể được đưa sang một thư mục khác trong khi chờ bạn có 
thời gian. Các thông điệp và tài liệu liên quan đến các mối quan 
tâm riêng hay về công việc của bạn có thể nằm trong một thư mục 
khác. Các quảng cáo và thư từ những người hay tổ chức không quen 
biết có thể được phân loại theo số tiền được gửi kèm theo những 
quảng cáo đó. Bạn có thể có nhóm các thông điệp trị giá l cent, 
nhóm các thông điệp trị giá 1Ö cent và vân vân. Bạn có thể chỉ dẫn 
cho máy tính của mình từ chối những thư có nội dung không phù 
hợp với những thư mục mà bạn đã tạo hay những thư không có 
tiền. Có những ngày có thể bạn không xem bất kỳ thư mục quảng 
cáo nào. Nhưng nếu ai đó gửi cho bạn một thông điệp trị giá lÖ 
đôla, bạn có thể sẽ muốn xem qua — nếu không phải vì tiển thì 
cũng để tìm hiểu xem ai lại muốn nhận được sự chú ý của bạn với 
giá lÖ đôla. 

“Tất nhiên, bạn không bắt buộc phải nhận số tiền mà ai đó đã 
chào mời. Khi chấp nhận một thông điệp, bạn có thể xóa bỏ số 
tiên trả. Số tiền mời chào chỉ là số tiền mà người gửi chấp nhận 

_ bộ ra để có được sự chú ý của bạn. (Ủy tín của người gửi sẽ được 
“kiểm tra trước.) Nếu một người gửi cho bạn một thông điệp 1OO 
đôla với nội dung nói rằng anh ta nghĩ mình là một người anh em 
bị thất lạc đã nhiều năm của bạn, thì bạn có thể miễn cho anh ta 
số tiền đó, nếu thật sự anh ta là người anh em của bạn. Mặt khác, 
nếu anh ta chỉ là một người nào đó cố gắng thu hút sự chú ý của 
bạn để bán cho bạn một mặt hàng nào đó, có lẽ bạn nên nhận 
tiên và nói lời cảm ơn. 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 237 


Ở Mỹ, các nhà quảng cáo hiện đang chỉ hơn 20 đôla một tháng 
cho mỗi gia đình để tài trợ cho truyền hình cáp hay để phát sóng 
miễn phí. Quảng cáo đã trở nên phổ biến đến nỗi chúng ta cũng 
không mấy phiền lòng khi gặp quảng cáo lúc đang xem truyền hình 
hay nghe radio. Chúng ta hiểu rằng các chương trình truyền hình là 
“miễn phí” vì nhờ có quảng cáo. Khách hàng trả tiền cho quảng cáo 
một cách gián tiếp vì chi phí quảng cáo được đưa vào giá bánh bột 
ngô nướng, đầu gội đầu và kim cương. 

Khi bạn trả tiền cho giải trí bằng cách mua băng từ hay đĩa CD, 
quyển dùng lại hay bán lại chúng là rất hạn chế. Nếu bạn mua một 
đĩa nhạc Abbey Road của nhóm Beatles, thực ra bạn đang mua một 
băng từ hay đĩa cùng với giấy phép được nghe lại âm nhạc được lưu 
trữ trên băng đĩa đó bất kỳ bao nhiêu lần, với mục đích phi thương 
mại. Nếu:bạn mua một cuốn sách bìa mềm, cái mà bạn thực sự mua 
là giấy mực và quyển được đọc, và được cho phép người khác đọc 
những từ ngữ in trên giấy đó với loại mực đó. Bạn không sở hữu từ 
ngữ, bạn không thể in lại chúng trừ một số trường hợp hiếm hoi. 
Khi xem một chương trình truyền hình, bạn cũng không sở hữu nó. 

Cuối cùng, mạng sẽ cho phép những đổi mới theo phương thức 
mà lâu này người ta vẫn vận dụng để cấp phép cho sở hữu trí tuệ - 
như âm nhạc và phần mềm. Các công ty sẵn xuất đĩa nhạc, hay thậm 
chí những nghệ sĩ sản xuất đĩa nhạc riêng, có thể sử dụng phương 
thức mới trong việc bán âm nhạc. Là người tiêu dùng, bạn sẽ không. 
cần đến đĩa CD, băng từ hay bất kỳ hình thức truyền thông khác 
mang tính vật lý. Âm nhạc sẽ được lưu trữ như những bit thông tin 
trên máy chủ của mạng. “Mua” một ca khúc hay một album sẽ thật 
sự có nghĩa là mua quyển truy cập vào những bit thông tin phù hợp. 
Bạn có thể nghe nhạc tại nhà, ở chỗ làm việc hay khi đi nghỉ, mà 
không cần mang theo các đĩa nhạc. Bất kỳ nơi nào bạn đến mà có 
hệ thống loa âm thanh kết nối vào Internet, bạn đều có thể tự nhận 
đạng và sử dụng các quyền của mình. Bạn sẽ không có giấy phép thuê 
một phòng hòa nhạc và bán vé để chơi lại các bản nhạc đã được ghi 
âm đó. Nhưng ở bất kỳ nơi nào bạn đến, bạn đều có quyền nghe ca 
khúc đó mà không phải trả thêm tiền cho người sở hữu bản quyền. 


h 238 | Con đường phía trước 


Việc mua quyển cá nhân có hiệu lực suốt đời này cũng tương tự 
như việc ngày nay chúng ta mua đĩa, băng từ hay sách, ngoại trừ 
trường hợp rằng trong tương lai người ta không phát minh ra một 
hình thức mới nào ảnh hưởng đến phương thức mua bán này. _ 

Mọi hình thức tính toán giá cả cho các hình thức giải trí sẽ được 
thử nghiệm. Một ca khúc có thể được sản xuất dựa trên cơ sở trả tiền 
để nghe. (Cũng giống như chiếc máy hát tự động ngày xưa, khi nghe 
phải bỏ đồng xu vào). Mỗi khi nghe bài hát này, tài khoản của bạn 
sẽ bị trừ một khoản tiền nhỏ, ví dụ 5 cent. Với giá đó, sẽ tốn 60 
cent để nghe một album có 12 ca khúc. Bạn phải nghe toàn bộ album 
ấy 25 lần để dùng hết 15 đôla, tương đương với giá bán một đĩa CD 
trên thị trường hiện nay. Nếu bạn chỉ thích một ca khúc trong 
album, bạn có thể nghe bài đó 300 lần với giá 5 xu cho mỗi lần để 
tiêu cho hết 15 đôla. Và vì thông tin kỹ thuật số rất năng động, bạn 
sẽ không phải trả tiền cho cùng một xuất phẩm âm nhạc chỉ vì nó 
vừa được thay thế bởi một phương tiện khác, như cách mà mọi người 
thường làm khi mua đĩa CD để thay thế cho đĩa nhựa trong thư viện 
đĩa của mình. _ 

Chúng ta có thể thấy giải trí kỹ thuật số có hạn sử dụng hoặc 
chỉ cho phép nghe một số lần, trước khi người dùng phải bỏ tiền ra 
mua lần nữa. Một công ty sản xuất đĩa nhạc có thể chào bán một 
ca khúc với giá rất thấp, nhưng chỉ cho phép bạn nghe 1O hay 20 
lần. Hoặc họ cũng có thể cho phép bạn nghe một ca khúc — hay 
một trò chơi hấp dẫn - 10 lần miễn phí trước khi hỏi bạn có muốn 
mua hay không. Hình thức sử dụng “demo” (viết tắt của từ 
demonstration, có nghĩa là biểu diễn) này có thể thay thế một phần 
chức năng của các đài phát thanh ngày nay. Một nhà xuất bản âm 
nhạc có thể cho phép bạn gửi một ca khúc mới cho một người bạn 
qua thư điện tử, nhưng người đó chỉ có thể nghe ca khúc đó một vài 
lần trước khi cô ta bắt đầu bị tính tiên. Một nhóm nhạc có thể đưa 
ra một mức giá đặc biệt, thấp hơn giá mua một album mà họ tự thực - 
hiện, cho người muốn mua tất cả các tác phẩm của họ. 

Thậm chí ngày nay, việc trả tiển để có thông tin giải trí không 
phải không có những nét đặc thù. Giá trị thời gian giới hạn của 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 239 


thông tin giải trí ảnh hưởng đến cách thức tiếp thị sản phẩm của 
các nhà xuất bản và các phim trường. Đối với một ấn phẩm, nhà 
xuất bản sách thường có hai bản riêng, loại bìa cứng và loại bìa mềm. 
Nếu một độc giả thích một cuốn sách và thoải mái về tiền bạc, người 
ấy có thể trả ngay 25 hay 30 đôla để mua nó. Hoặc phải chờ trong 
vòng 6 tháng hay 2 năm để mua cuốn sách đó, có phần rẻ hơn và 
bên hơn, với giá 5 đến 20 đôla. 

Những bộ phim thành công được chiếu trước hết tại những rạp 
hạng nhất, sau đó đến những rạp hạng nhì, tiếp theo là ở phòng 
khách sạn, ở hệ thống truyền hình trả tiền, và trên máy bay. Sau đó 
những bộ phim này chuyển sang hình thức băng video cho thuê, 
chiếu trên những kênh có chất lượng cao như HBO và cuối cùng là 
trên mạng truyền hình. Sau đó chúng xuất hiện trên truyền hình 
địa phương và các kênh truyền hình cáp cơ sở. Mỗi một kênh mới 
sẽ đưa bộ phim đến với một nhóm khán giả khác, khi khách hàng 
lỡ mất những hình thức phát hành trước (dơ tình cờ hay có chủ 
định) có thể tận dụng được cơ hội mới. 

Trên mạng tương tác, nhiều kênh phát hành nội dung khác nhau 
tất nhiên sẽ được thử nghiệm. Khi một bộ phim hấp dẫn, một xuất 
phẩm đa truyền thông hay một cuốn sách điện tử được phát hành, có 
thể có một thời gian ban đầu sản phẩm đó được định giá cao. Một số 
người sấn sàng chỉ trả giá cao, có lẽ tới 30 đôla, để xem một bộ phim 
trong cùng thời điểm bộ phim xuất hiện tại các rạp được chiếu đầu 
tiên. Sau một tuần, một tháng hay một mùa, mức giá đó sẽ giảm xuống 
có thể chỉ còn 3 hay 4 đôla. Những người tiếp thị có thể thử nghiệm 
những kế hoạch liều lĩnh. Có lẽ bạn sẽ không thể xem một bộ phim 
trong tháng phát hành đầu tiên, trừ khi bạn là một trong số 10OO người 
trả giá cao nhất trong cuộc bán đấu giá trên xa lộ. Ở khía cạnh khác, 
nếu bạn đã từng mua các quảng cáo phim và hàng hóa liên quan đến 
những gì bạn xem, bạn có thể được xem những bộ phim không bị hay 
ít bị quảng cáo gián đoạn. Cơ hội thúc đẩy việc mua những sản phẩm 
từ bộ phim Câu chuyện Đồ chơi (Toy Story) hay Aladdin có thể chứng 
minh cho chương trình mà hãng phim Disney cho phép mỗi trẻ em 
trên thế giới được xem một lần miễn phí. 


240 | Con đường phía trước 


“Tính chất có thể chuyển tải của thông tin sẽ là trọng tâm của 
một vấn đề khác về giá, rất quan trọng: cho mượn quyển. Ngày nay, 
ở Mỹ, cho mượn phần mềm máy tính là bất hợp pháp, trừ khi nhà 
xuất bản phần mềm cho phép. Nhưng cho mượn sách in trên giấy, 
CD nhạc và băng video là hợp pháp. Trong một phạm vi nào đó, 
Internet cho phép một người cho người khác mượn tài sản sở hữu trí 
tuệ nào đó với tốc độ của ánh sáng, với điều kiện những sự chuyển 
giao tạm thời này được cho phép. Hầu hết mọi xuất phẩm âm nhạc, 
văn học hay các hình thức sở hữu trí tuệ khác được lưu trên đĩa hay 
trong sách, đều không được dùng đến trong phần lớn thời gian. Khi 
bạn không sử dụng bản sao album nhạc Thriller hay Bonfire of the 
Vanities, chắc chắn cũng không có ai sử dụng cả. Các nhà xuất bản 
dựa vào điều này. Nếu mỗi người mua đều thường xuyên cho bạn 
mình mượn album nhạc hay sách, kết quả là hàng sẽ bán được ít hơn 
và giá sẽ cao hơn. Nếu chúng ta cho rằng một album được sử dụng 
trong O,1% thời gian, việc “cho mượn nhanh bằng tốc độ ánh sáng” 
có thể cắt giảm số ấn bản bán ra với hệ số 1000. Các nhà xuất bản 
thuộc mọi hình thức sở hữu trí tuệ muốn giới hạn hình thức cho 
mượn bằng điện tử, để người sử dụng chỉ được phép cho mượn một 
ấn bản I0 lần một năm - hay có thể là không cho mượn lần nào. 
Các chính sách cho mượn phải được xây dựng bởi những chủ sở hữu 
.bản quyển, và ngành công nghiệp sẽ cần phát triển các hệ thống 
quần lý sao chép cho phù hợp với thị trường mới. 

Các thư viện công cộng sẽ trở thành những địa điểm ở đó mọi 
người đều có thể ngồi xuống và sử dụng những thiết bị chất lượng _ 
cao để truy cập vào các nguồn trên Internet. Các hội đồng thư viện 
có thể sử dụng ngân sách vốn được dùng cho việc mua sách, album 
nhạc, phim hay đặt báo trong hiện tại, để tài trợ cho tiền bản quyền 
phải trả để có được các tài liệu điện tử phục vụ cho giáo dục. Các 
tác giả có thể quyết định chịu mất một số hay tất cả những khoản 
tiền bản quyền cho những “bản sao” tác phẩm của mình sắp được 
sử dụng trong thư viện. 

Luật bản quyền sẽ cần phải được làm rõ để bảo đảm rằng chúng 
hoạt động trong một môi trường trực tuyến. Trong mọi lĩnh vực và 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 24I 


đối với mọi thị trường, mạng sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng 
hơn về những quyển nào mà người sử dụng được hưởng đối với sở 
hữu trí tuệ. : 

Các phim video, vốn có khuynh hướng chỉ để xem một lần, sẽ 
tiếp tục được thuê, nhưng có lẽ không phải từ những cửa hàng. Thay 
vào đó, người tiêu dùng sẽ mua hàng trên mạng tương tác để tìm 
những bộ phim và chương trình có thể được giao theo yêu cầu. Các 
cửa hàng cho thuê băng video và bán đĩa nhạc ở trong vùng sẽ phải 
đối đầu với một thị trường ngày càng thu hẹp lại. Các cửa hàng sách 
sẽ tiếp tục phải chịu tổn kho sách in trong một thời gian đài, nhưng 
sách không hư cấu và đặc biệt là tài liệu tham khảo có lẽ sẽ thường 
được sử dụng ở dạng điện tử hơn là ở dạng in. 

Mọi vấn đề mà tôi miêu tả cho đến thời điểm này là một sự thể 
hiện trực tiếp hay gián tiếp về một thị trường vô cùng hiệu quả. Hầu 
hết mọi người hay doanh nghiệp hoạt động với tư cách là người môi 
giới sẽ cảm thấy được sức nóng của cuộc cạnh tranh điện tử. 

Một luật sư ở thành phố nhỏ có lẽ sẽ đối mặt với cuộc cạnh 
tranh mới, khi các dịch vụ pháp lý được cung cấp qua hình thức hội 
nghị video trên mạng. Một người mua một cơ sở bất động sản có thể 
chọn tham khảo ý kiến của một luật sư giỏi chuyên về bất động sản 
ở một nơi khác trong nước, thay vì nhờ một luật sư bình thường ở 
địa phương. Tuy vậy trong vấn để này cũng có điểm ưu và khuyết. 
Các nguồn trên mạng sẽ cho phép luật sư địa phương tự đào tạo lại 
và trở thành chuyên gia trong chuyên ngành mình chọn. Và từ 
thành phố nhỏ của mình, luật sư đó có thể cạnh tranh trên mạng 
trong chuyên ngành này, vì người này có tổng chi phí thấp hơn. 
Khách hàng cũng được hưởng lợi. Giá thực hiện các công việc pháp 
lý mang tính thủ tục, như thảo di chúc, sẽ được hạ xuống thấp do 
hiệu quả và tính chuyên môn hóa cửa thị trường điện tử. Mạng cũng 
có thể cung cấp các địch vụ tư vấn phức tạp về y tế, tài chính, và 
cả những tư vấn video khác. Những dịch vụ này sẽ thuận tiện và 
phổ biến, đặc biệt khi chúng đòi hỏi ít thời gian hơn những cuộc 
tiếp xúc trực tiếp. Sắp xếp cuộc hẹn và bật máy thu hình hay màn 
hình máy tính để thực hiện một cuộc họp kéo dài trong l5 phút sẽ 


242 Con đường phía trước 


dễ dàng hơn là lái xe đi xa, đỗ xe, ngồi trong một phòng họp, bàn 
thảo về công việc kinh doanh, và sau đó lái xe về nhà hay quay lại 
công sở. 

Hội nghị video sẽ dần dần thay thế cho những chuyến bay và 
- hành trình bằng xe hơi đến một cuộc họp. Khi bạn phải di chuyển 
đi đâu, thì đó phải là một cuộc họp quan trọng đòi hỏi sự gặp mặt, 
hay có điều gì đó vui vẻ cần bạn phải có mặt. Việc đi lại vì công 
việc có thể giảm, nhưng du lịch sẽ tăng, vì mọi người có thể thực 
hiện những chuyến đi vừa nghỉ vừa làm việc, do biết rằng họ có thể 
vẫn giữ kết nối về văn phòng và gia đình thông qua mạng. 

Công nghiệp du lịch sẽ thay đổi cho dù toàn bộ khối lượng di 
chuyển vẫn giữ nguyên. Các đại lý du lịch, giống như tất cả những 
người chuyên nghiệp có dịch vụ cung cấp truy cập thông tin, sẽ bổ sung 
thêm giá trị theo những cách thức mới mẻ. Các đại lý du lịch ngày nay 
tìm kiếm những nguồn đăng ký du lịch sử dụng các cơ sở dữ liệu và 
sách tham khảo mà khách hàng không thể tiếp cận. Một khi đã trở 
nên quen thuộc với năng lực của mạng và tất cả các thông tin được tải 
trên mạng, nhiều khách du lịch sẽ thích tự tìm kiếm thông tin. 

Các đại lý du lịch sáng tạo, có kinh nghiệm và khôn ngoan sẽ 
phát triển mạnh, nhưng các đại lý này sẽ phải chuyên môn hóa và 
làm nhiều việc hơn là chỉ làm mỗi việc đặt chỗ. Giả sử bạn muốn 
đến thăm châu Phi. Bạn sẽ có thể tự tìm mua vé đến Kenya với giá 
rẻ nhất, vì vậy công ty du lịch phải cung cấp một dịch vụ gì đó 
khác. Công ty du lịch có thể chỉ chuyên đặt chỗ cho những chuyến 
đi đến Đông Phi và vì vậy có thể cho bạn biết những địa danh nào 
mà các khách hàng thực sự yêu thích, hay Công viên Quốc gia 
Tsavo đã đóng cửa, hay nếu bạn thực sự thích xem những đàn ngựa 
vằn, bạn nên đến Tanzania. Một số đại lý du lịch khác có thể quyết 
định tập trung vào việc bán tour đến các thành phố của họ, chứ 
không phải xuất phát từ các thành phố đó. Một đại lý ở Chicago 
có thể cung cấp dịch vụ trên mạng đến khách hàng trên toàn thế 
giới muốn đến thăm thành phố của mình, hơn là bán dịch vụ cho 
những người sống ở Chicago muốn đến thăm những thành phố 
khác. Các khách hàng sẽ không hiểu biết về đại lý du lịch theo 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 243 


cách hiện nay, nhưng đại lý du lịch tất nhiên sẽ biết về Chicago 
và điều này là quan trọng hơn. 

Mặc dù phần lớn các tờ báo ngày nay vẫn sẽ tỔn tại trong một 
thời gian đài, nhưng ngành kinh doanh báo chí sẽ thay đổi cơ bản 
khi người tiêu dùng truy cập vào mạng. Ở Mỹ, phần lớn doanh thu 
của báo ngày phụ thuộc vào quảng cáo ở địa phương. Vào năm 1950, 
khi máy thu hình còn là một vật dụng mới lạ, quảng cáo toàn quốc 
đã chiếm 25% doanh thu từ quảng cáo của các tờ báo. Vào năm 1993, 
quảng cáo toàn quốc chỉ đóng góp 12%, phần lớn là do cạnh tranh 
từ truyền hình. Số lượng báo ngày ở Mỹ đã giảm đáng kể, và gánh 
nặng tài chính còn lại đã chuyển sang phần bán lễ tại địa phương 
và quảng cáo có phân loại. Vào năm 1950 các quảng cáo phân loại 
chỉ chiếm 18% doanh thu từ quảng cáo của các tờ báo ngày, nhưng 
vào năm 1993 con số này đã tăng lên đến 35% và tương đương với 
hàng tỷ đôla. Các quảng cáo có phân loại không thực sự hiệu quả 
trên phát thanh truyền hình. 

Mạng sẽ mang đến những giải pháp có hiệu quả và có tính lựa 
chọn để người mua và người bán xích lại gần nhau hơn. Khi đa số 
khách hàng trong một thị trường sử dụng hình thức truy cập điện 
tử để mua sắm, thì ngay cả doanh thu từ quảng cáo phân loại của 
các tờ báo cũng sẽ bị đe dọa. Điều này có nghĩa là phần lớn nền 
tảng của quảng cáo báo chí có thể gặp khó khăn. 

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là báo chí sẽ biến mất ngay, 
hay các công ty báo chí không thể tiếp tục là những nhân tố quan 
trọng và có lãi trong lĩnh vực chuyển tải tin tức và quảng cáo. 
Nhưng cũng giống như tất cả các công ty đóng vai trò trung gian 
hay môi giới, để thành công trong thế giới điện tử, các công ty báo 
chí sẽ phải nhanh nhạy để thay đổi và tận dụng những đặc trưng 
riêng của mình. 

Ngân hàng là một ngành công nghiệp khác hướng đến cải cách. 
Có khoảng 14.000 ngân hàng ở Mỹ phục vụ cho các khách hàng bán 
lẻ. Hầu hết mọi người đều gửi tiển vào ngân hàng có chỉ nhánh gần 
nhà hay trên đường đi làm. Mặc dù một số khác biệt không đáng kể 
về tỷ lệ lãi suất và chất lượng dịch vụ có thể làm mọi người thay đổi - 


244 | Con đường phía trước 


từ một ngân hàng địa phương sang một ngân hàng khác, nhưng rất 
ít khách hàng nghĩ tới việc thay đổi sang một chi nhánh cách chỗ 
của họ hàng chục dặm. Ngày nay di chuyển hồ sơ ngân hàng là 
chuyện tốn thì giờ. 

Nhưng khi mạng làm giảm bớt tầm quan trọng của khoảng cách 
địa lý, chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đời của những ngân hàng điện 
tử, trực tuyến, không có văn phòng — không gạch, không vữa — và 
có chi phí thấp. Một số ngân hàng, gồm cả một ngân hàng ơ”Anh, 
đang thử nghiệm phục vụ khách hàng toàn bằng điện thoại. Các 
ngân hàng điện tử có tổng chỉ phí thấp trong tương lai sẽ vô cùng 
cạnh tranh, và các giao dịch sẽ được thực hiện qua các thiết bị điện 
tử. Nhu cầu tiền mặt sẽ ít hơn vì hầu hết mọi giao dịch đều được thực 
hiện qua máy tính cá nhân bỏ túi hay “thể thông minh” điện tử, là 
loại thể kết hợp các tính năng của thẻ tín dụng, thẻ rút tiền tự động 
và séc. Tất cả những tiến bộ này sẽ ra đời khi công nghiệp ngân hàng 
ở Mỹ mang tính thống nhất và có hiệu quả hơn. 

Các ngân hàng sẽ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi “những cuộc chiến 
giá cả”, trong đó khách hàng sẽ lựa chọn ngân hàng chỉ trên cơ sở 
chi phí và lãi suất. Nếu các dịch vụ của một ngân hàng không trở 
thành một mặt hàng duy nhất, ngân hàng đó sẽ phải tìm cách duy 
trì bản sắc và điều chỉnh vai trò của mình như một người trung gian, 
bằng cách tăng thêm giá trị Những ngân hàng mạnh nhất sẽ nắm 
bắt những cơ hội tiết kiệm ngân sách, được tạo nên bởi mạng tương 
tác, để sáng tạo, tiếp thị và cung cấp các chương trình quảng cáo 
ngân hàng cho các mảng thích hợp. Các ngân hàng sẽ sử dụng công 
cụ phần mềm để thiết kế những trang web phong phú về hình ảnh, 
tạo điều kiện dễ dàng cho khách hàng tìm ra và sử dụng dịch vụ của 
mình. Các ngân hàng sẽ được lợi từ đữ liệu tiếp thị nhanh chóng và 
đây đủ, cho phép họ nhấn mạnh sự có mặt của mình trên mạng, 
bằng cách tiếp cận gần hơn và phản hồi nhanh hơn với khách hàng 
của mình. Khách hàng có thể cho phép ngân hàng biết rõ điều họ 
thích và không thích, và ngân hàng sẽ phải đầu tư để đổi mới và 
cải tiến dịch vụ của mình. “Các chỉ nhánh” trực tuyến là tổng hợp 
của các dịch vụ ngân hàng điện tử theo yêu cầu khách hàng, sẽ có 


Chủ nghĩa tư bản không ma sát | 245 


thể khôi phục tính chất cá nhân mà các ngân hàng địa phương đã 
có trước khi các chi nhánh bị buộc phải cung cấp mọi dịch vụ cho 
mọi khách hàng. 

Một khách hàng của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến này sẽ sử 
dụng phần mềm tài chính của mình như một tủ đựng hồ sơ, là 
nguồn tài liệu và dữ liệu để có được một cái nhìn tổng thể về tình 
hình tài chính của mình. Phần mềm sẽ tập hợp những dữ liệu mới 
từ nhiều khách hàng khác nhau, phân tích các hình thức chi tiêu, 
tính toán nghĩa vụ thuế, xem xét đầu tư dựa trên những tình huống 
giả định và chỉ tiêu để ra, viết báo cáo và cung cấp đữ liệu cho các 
bảng tính và vẽ bảng biểu. 

Khách hàng sẽ rất vui mừng khi nhận thấy rằng rất nhiều sự khác 
biệt về lãi suất giữa số tiền gửi lớn và nhỏ sẽ biến mất. Bằng những 
hình thức truyền thông trên mạng, những người trung gian sẽ tập hợp 
những khách hàng nhỏ một cách hiệu quả và dành cho họ một mức 
lãi suất rất gần với mức thấp mà những người gửi số tiền lớn được 
hưởng. Chi phí sẽ được tính cho tất cả những dịch vụ này, nhưng cơ 
cấu về chỉ phí sẽ dựa trên sự cạnh tranh rộng rãi và có hiệu quả. 

Trước đây không lâu, một nhà đầu tư nhỏ gần như không thể 
đặt tiền vào bất cứ thứ gì ngoài tài khoản gởi tiết kiệm. Thế giới 
chứng khoán và xa hơn — vốn hỗ tương, chứng khoán trị giá thấp, 
chứng từ cam kết thương mại, tiền vay nợ không có bảo đảm, và 
những thứ bí mật khác — đơn giản là nơi không tới được đối với ai 
không phải người bên trong phố Wall (Wall Street). 

Nhưng đó là chuyện trước khi máy tính thay đổi mọi thứ. Ngày 
nay, danh mục các nhà môi giới chứng khoán “giá rẻ” có đầy dẫy 
trên Trang Vàng, và rất nhiều nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu 
từ một chiếc máy đặt tại một ngân hàng địa phương hay qua điện 
thoại. Một số công ty môi giới ngày nay cung cấp dịch vụ buôn bán 
cổ phiếu giá rẻ trên mạng Internet với chi phí giao dịch tương đương 
với người môi giới bằng xương bằng thịt. Khi mạng trở nên hiệu quả 
hơn, sự lựa chọn đầu tư sẽ nhiều hơn. Những người môi giới chứng 
khoán, giếng như những người trung gian mà chức năng đơn giản là 
đi kèm theo các giao dịch, có lẽ sẽ có khả năng thực hiện những 


24ó _|_ Con đường phía trước 


công việc khác. Họ sẽ tăng thêm giá trị bằng cách tỏ ra hiểu biết 
hơn. Các công ty dịch vụ tài chính sẽ vẫn phát triển. Quy luật kinh 
tế cơ bản của ngành công nghiệp tài chính sẽ thay đổi, nhưng khối 
lượng giao dịch sẽ tăng nhanh khi mạng cho phép khách hàng bình 
thường truy cập vào các thị trường tài chính. Các nhà đầu tư có vốn 
tương đối nhỏ sẽ có được những lời khuyên tốt hơn ngày nay, và có 
cơ hội sinh lời từ những hình thức đầu tư hiện nay chỉ dành cho 
các công ty lớn. ` 

Khi tôi tiên đoán về những thay đổi sẽ diễn ra ở một ngành công 
nghiệp, mọi người thường thắc mắc liệu Microsoft có tham gia vào 
lĩnh vực đó không. Năng lực của Microsoft là ở chỗ xây dựng những 
sản phẩm phần mềm độc đáo và các dịch vụ thông tin đi kèm chúng. 
Chúng tôi phối hợp cùng các cửa hàng, và đôi khi tự bán hàng và dịch 
vụ, vì chúng tôi luôn luôn có, nhưng chúng tôi sẽ không trở thành 
một ngân hàng hay một cửa hàng theo kiểu truyền thống. 

Có lần, khi tôi so sánh các dữ liệu chương trình phụ trợ của một 
ngân hàng như “những con khủng long” về công nghệ, một phóng 
viên đã viết rằng tôi xem ngân hàng là những con khủng long và 
tôi muốn cạnh tranh với họ. Tôi phải mất hơn một năm đi khắp thế 
giới đính chính với các ngân hàng rằng tôi đã bị trích dẫn sai và 
rằng chúng tôi thật sự không có ý định kinh doanh ngân hàng. 
Microsoft đối đầu với nhiều thử thách và cơ hội trong lĩnh vực kinh 
doanh mà chúng tôi biết — dù là hỗ trợ doanh nghiệp, sẩn xuất phần 
mềm máy tính, phần mềm nhóm cho các máy chủ Internet, hay bất 
kỳ lĩnh vực nào trong ngành kinh doanh của mình. 

Công nghiệp này đến công nghiệp khác sẽ được thay đổi, và sự 
thay đổi cũng ít nhiều làm cho người ta lo ngại. Một số người làm 
việc trong lĩnh vực xử lý thông tin hay phân phối sản phẩm sẽ nhận 
thấy rằng hợ không còn đóng vai trò gì nữa, và họ sẽ thay đổi nghề 
nghiệp, trong khi những người khác sẽ phải đối mặt với thách thức 
cạnh tranh. Có gần như vô số công việc vẫn chưa được giải quyết 
trong các dịch vụ, giáo dục, và các vấn để thành thị, đó là chưa nói 
đến lực lượng lao động ngày càng tăng mà bản thân Internet sẽ đòi 
hỏi. Hiệu quả mới trong thị trường sẽ tạo ra mọi cơ hội việc làm hấp 


Chủ nghia tư bản không ma sát | 247 


dẫn. Và mạng băng thông rộng, là mạng sẽ đem lại cho mọi người ˆ 
một khối lượng thông tin khổng lô, sẽ trở thành một công cụ đào 
tạo vô giá. Một người trung gian dứt khoát quyết định đổi nghề và 
chuyển sang tư vấn máy tính, sẽ truy cập vào những văn bản quý 
nhất, những bài giảng hay nhất, và thông tin về yêu cầu đào tạo, thi 
cử và cấp bằng. Sẽ có những thay đổi, nhưng trên hết, xã hội sẽ 
hưởng lợi từ những thay đổi này. 

Chủ nghĩa tư bản, vốn được chứng minh là ưu việt nhất trong 
số các hệ thống kinh tế đã được xây dựng, trong thập niên qua đã 
chứng minh được một cách rõ ràng những lợi thế của nó trước những 
hệ thống khác. Khi Internet phát triển thành mạng tương tác toàn 
cầu, băng thông rộng, thì các lợi thế này sẽ được nhân lên. Các nhà 
cung cấp sản phẩm và dịch vụ sẽ nhìn thấy nhu cầu của người mua 
rõ ràng hơn bao giờ hết và người tiêu dùng sẽ mua nhiều hơn. Tôi 
cho rằng Adam Smith sẽ rất hài lòng. 


BE HH SH TINH GỊ DI, GNE THƠ SEN HN VI ƠI HINH SEN HH HH XIN GIƠ, EHP NH8 ng 


= BIẤUDỤC  - 
SIƑ ĐẦU TƯ HIỆU UA NHẬT 


Ẩux mm mm mm mm sen vn vn ng VỊ MP sunn 


C7 thể là do phát xuất từ tính lạc quan bẩm sinh của tôi thôi, 
nhưng tôi hy vọng mọi hình thức giáo dục sẽ được cải thiện 
đáng kể trong vòng thập niên tới. Tôi tin rằng công nghệ thông tin 
sẽ đem lại cho mọi người ở mọi lứa tuổi, dù đến trường hay không 
đến trường, khả năng để học tập đễ dàng hơn, hứng thú hơn và 
thành công hơn trước đây. 

Mục đích cơ bản của máy tính cá nhân — quản lý thông tin để 
hỗ trợ tư duy — tương xứng một cách tuyệt vời với sứ mệnh của các 
tổ chức giáo dục. Cải cách giáo dục là cuộc đầu tư hiệu quả nhất mà 
chúng ta có thể thực hiện, vì các lợi ích đối với mọi thành phần 
trong xã hội. Đó là lý do tại sao đưa máy tính và Internet vào nhà 
trường là một triển vọng đầy lạc quan. 

Khi bạn xem xét những luận điểm của tôi trong chương này, xin 
hãy lưu ý đến cách nhìn của tôi. Tôi không đứng trên quan điểm 
của một nhà giáo dục, mà của một người học. Và một trong những 
điều mà tôi yêu thích nhất về công việc của mình là được sống trong 
một môi trường gồm những người ham học hỏi. Trong môi trường 
liên quan đến công nghệ mọi người phải lĩnh hội kiến thức với một 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất 


tốc độ cực nhanh. Tại Microsoft, chúng tôi đọc, hỏi, khám phá, dự 
các buổi diễn thuyết, so sánh các ghi chép và phát hiện của mình 
với của người khác, tham vấn các chuyên gia, mơ mộng, động não, 
hình thành và kiểm tra các giả thuyết, xây dựng các hình mẫu và 
mô phỏng, giao tiếp những gì mình học được và rèn luyện những kỹ 
năng mới. Các hoạt động tương tự diễn ra tại những lớp học tiêu 
biểu nhất nhưng với một sự khác biệt lớn. Tại Microsoft, các hoạt 
động lĩnh hội này được thúc đẩy từ những công nghệ truyền thông - 
và tin học mới nhất. Microsoft thành công vì các nhân viên của 
công ty này học tập có hiệu quả, một phần là nhờ sử dụng các thiết 
bị thông tin. _ 

Tôi luôn quan tâm đến giáo dục và giờ đây khi đã làm cha tôi 
càng suy nghĩ nhiều hơn về nó. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi 
thấy rằng chất lượng học tập của học sinh sẽ được nâng cao khi có 
các thiết bị phù hợp và sẽ khó khăn khi không có các thiết bị tốt 
và thiếu thông tin. Tiềm năng của con người sẽ bị lãng phí khi học 
sinh ở khắp nơi — đặc là biệt trẻ con, mà bản chất luôn mê máy tính 
và thích các hành động tương tác —- không tiếp cận được với nền 
công nghệ thông tin vốn rất phổ biến trong các công ty có quan 
điểm tiến bộ. 

Ngày nay những học sinh mẫu giáo vốn đã được làm quen với 
điện thoại đi động, máy nhắn tin, và máy tính cá nhân đã bước chân 
vào nhà trẻ, nơi mà bảng phấn và máy chiếu đại điện cho trình độ 
phát triển khoa học kỹ thuật hiện tại. Số máy tính tương đối ít ỏi 
tại các trường được nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng thường 
không tương thích với nhau và không đủ mạnh để chạy các phần 
mềm cập nhật. Rất ít máy có khả năng lưu trữ hay kết.nối mạng để 
đủ thỏa mãn trí tò mò của người học. Các trường học ở Mỹ là nơi 
chất chứa những thiết bị lỗi thời mà họ không được phép bán hay 
cho. Một số máy tính ở trường thậm chí không có ổ đĩa cứng. 

Các trường học không chỉ thiếu các máy tính đời mới có chất 
lượng tốt mà còn thiếu ổ cắm điện, cáp nối mạng, đường dây điện 
thoại để truy cập vào mạng, những vị trí an toàn để đặt phần cứng 
và ngân sách bảo dưỡng. Reed Hundkt, chủ tịch của Ủy ban Truyền 


250 | Con đường phía trước 


thông Liên bang Hoa Kỳ là một trong số những người đưa ra bình 
luận về tình trạng này: “Có hàng nghìn tòa nhà ở đất nước này với 
hàng triệu người dang sống trơng đó không có điện thoại, truyền hình 
cáp và không có triển vọng được hưởng các dịch uụ băng thông rộng. 
Các tòa nhà này được chứng ta gọi là trường học"" | 

Tình trạng thiếu thốn máy tính cá nhân tại lớp học là một lý 
do giải thích cho sự chậm chạp của trường học trong việc nắm bắt 
công nghệ. Rất nhiều người nghi hoặc về cái gọi là công nghệ trong 
giáo dục bởi vì nó đã được thổi phông quá mức và đã không thực 
hiện được những lời hứa. Giáo viên đã chứng kiến các “phòng máy 
tính” được đưa về trường một cách ổn ào khoa trương nhưng sau đó 
lại không được dùng đến. Thường thì các giáo viên không biết đích 
xác phải làm gì với máy tính, và phải tự mày mò tìm hiểu công năng 
của chúng. Một trường học có thể chỉ đầu tư một lần cho máy tính 
và sau đó không có ngân sách để bảo trì và nâng cấp chúng, mua 
phần mềm, và thực hiện những thay đổi trong phương pháp giảng 
dạy để tận dụng máy tính. Sự lỗi thời nhanh chóng của phần cứng 
lại không thích hợp với chính sách mua của nhà trường: mua một 
lần và sử dụng mãi mãi. Khi mua máy tính mới, các trường học 
thường mua những máy có giá cả và hiệu năng thấp nhằm tiết kiệm 
_tiển — điều này lại càng làm cho họ sở hữu những máy tính lỗi thời 
nhanh hơn nữa. Chi phí cho máy tính được xem là khoản ngân sách 
“thặng dư”, vì vậy chi phí để sắm đủ phần cứng nhằm tạo nên sự 
khác biệt là chuyện rất lớn và không thể vượt qua, cho dù theo ước 
tính thì tổng chi phí giáo dục hàng năm chỉ cần tăng thêm 3% là 
có thể cập nhật được phần cứng. ˆ 

Mặc dù tổ chức giáo dục đã tiếp nhận những thay đổi chậm hơn 
so với thế giới kinh doanh vốn chỉ quan tâm đến lợi nhuận, nhưng 
điều đáng nói là rất ít người làm công tác giáo dục quan tâm đến 
khả năng đóng góp của máy tính. Cuộc tranh cãi giờ đây đã chuyển 
sang đề tài về việc nên sử dụng máy tính như thế nào và vào thời 
điểm nào, về cách thức trả tiền để mua máy và việc sử dụng máy 
tính sẽ có những yêu cầu gì mới đối với giáo viên. Một số nhà giáo 
dục tỏ ra thận trọng. Họ không muốn đảm nhận những cuộc thử 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 25I 


nghiệm chưa được xem xét cẩn thận. Nhưng sự bảo thủ này, kết hợp 
với sự an toàn nghề nghiệp quá đáng của một số nhà giáo dục, có 
thể trở thành sự đề kháng trước các cơ hội tích cực mà công nghệ 
có thể mang lại cho giáo dục. 

Trước những trở lực như vậy, sự hoài nghi về những cải cách 
trong giáo dục là điều dễ hiểu. Đó là lý do tại sao trước khi miêu tả 
cách thức công nghệ có thể nâng cao chất lượng học tập, tôi sẽ nêu 
những lý lẽ cho thấy hệ thống giáo dục có thể tiếp nhận sự thay đổi 
và chắc chắn sẽ thay đổi - mặc dù vào thời điểm nào thì vẫn chưa 
tìm được lời đáp. 

Hệ thống giáo dục ở Mỹ, như ở những nước khác, luôn là một 
thế giới riêng biệt. Các doanh nghiệp đua nhau áp dụng các phương 
pháp tiếp cận mới có hiệu quả cao, nhưng các trường học lại thay 
đổi một cách miễn cưỡng khi phải thay đổi. Nếu ai đó bị cách ly 
khỏi xã hội 20 năm và bây giờ bước vào một văn phòng, người đó 
sẽ ngạc nhiên trước môi trường làm việc mới: có ít cấp quản lý hơn, 
máy tính trên tất cả các bàn làm việc, thư điện tử, máy fax và mạng 
nội bộ. Nhưng nếu bước vào một phòng học ở Mỹ, người ấy sẽ nhận 
ra rất ít sự khác biệt. Hai hoặc ba chiếc máy tính cũ kỹ ở cuối phòng 
có thể thu hút sự chú ý của người ấy, nhưng tất cả chỉ có vậy. Khi 
quan sát cách giảng dạy và học tập giữa học sinh và giáo viên, người 
ấy sẽ nhận ra những vai trò và mô hình giảng dạy giống hệt như họ 
đã trải qua khi còn nhỏ — và có thể ngay cả chính bạn cũng đã từng 
trải qua khi còn nhỏ, bất kể bây giờ bạn bao nhiêu tuổi. 

Nhưng nếu chúng ta nhìn lại một thời gian mang tính bước 
ngoặt trong lịch sử, nhìn lại một kỷ nguyên khác, lúc các mô hình 
kinh doanh và xã hội đang trong tiến trình thay đổi cơ bản, chúng 
ta có thể thấy trường học cũng có dấu hiệu thay đổi. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng đã bùng nổ vào đầu 
những năm 1890. Số người đọc báo chí đã tăng nhanh, và các tạp chí 
có số phát hành lớn xuất hiện. Thế giới trở nên nhỏ bé hơn vì giao 
thông và liên lạc tốt hơn, và con người ý thức sâu sắc mức độ phát 
triển nhanh chóng của xã hội và sự lỡ nhịp của hệ thống giáo dục 
là như thế nào. Các thiếu niên khám phá ra rằng công việc của 


252 | Con đường phía trước 


người đưa thư, vến đã từng rất dễ kiếm, nay bỗng nhiên lại trở nên. 
hiếm hoi vì đã có điện thoại. Giới trẻ nhận ra rằng cần phải có 
những kỹ năng mới, phức tạp hơn để phục vụ cho ngành công 
nghiệp và kinh doanh, vì vậy chúng đến trường nhiều hơn. Nhiều 
người nhận thấy rằng có được trình độ học vấn khá cũng có nghĩa 
là sẽ kiếm được một việc làm tốt. Ở Mỹ, số học sinh vào học cấp hai 
đã tăng nhanh. 

Hãy hình dung nền giáo dục vào lúc ấy. Hàng chục triệu người 
nhập cư tràn ngập các trường học và các dịch vụ xã hội ở những 
thành phố lớn. Nhiều học sinh hầu như không biết tiếng Anh. Họ 
có ít kỹ năng và ít hy vọng. Tuy vậy thế hệ đó và thế hệ tiếp theo 
đã có được mức sống trăng vượt bậc, một phần nhờ hệ thống giáo dục 
đã thích ứng với nhu cầu của họ. 

_Gần như trong suốt thế kỷ l7, giáo viên phải tự mày mò tích lũy 
kinh nghiệm giáo dục. Nhưng đến cuối thế kỷ, người ta hiểu rằng 
trường học sẽ phải hiện đại hóa và họ đã chuẩn bị cho con em mình 
giành lấy thành công trong xã hội công nghiệp mới. Những phong 
trào cải cách yêu sách rằng các chương trình dạy học chính thức phải 
đóng một vai trò lớn hơn, và cá nhân giáo viên sẽ giữ vai trò ít mang 
tính chi phối hơn, trong việc quyết định trường học sẽ dạy dỗ những 
gì cho trẻ em. Đã xảy ra những cuộc tranh cãi dai đẳng kéo dài nhiều 
thập niên về vấn đề chương trình giảng dạy có nên nhấn mạnh khả 
năng tư duy hay một kiến thức cụ thể nào đó không, liệu một số tiết 
học ở cấp đại học hay thậm chí là phổ thông cấp hai có nên là 
những môn không bắt buộc không, có nên phân nhóm học sinh 
theo khả năng, các môn khoa học tự nhiên có được đưa vào giảng 
đạy trong lớp học.. Sự ra đời của kỷ nguyên công nghiệp không 
mang theo những thay đổi nhanh chóng trong các trường học, 
nhưng các trường học đã thay đổi, và qua thời gian những đổi thay 
đã góp thêm phần vào việc tái tổ chức lại hệ thống giáo dục. 

Ngày nay, vào cuối một thế kỷ khác, chuyện thay đổi lại được 
đặt ra. Người ta đang thắc mắc không biết các trường học có trang 
bị cho con cái của họ những kỹ năng cần thiết để thành công hay 
không, và lần này là trong thời đại thông tin. Cuộc cách mạng công 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất 


nghệ mới đang biến đổi ngành kinh doanh và đặt lên hệ thống giáo 
dục của chúng ta những yêu cầu mới — thậm chí khi tự thân công 
nghệ cũng đang cung cấp những phương tiện để đáp ứng những yêu 
cầu này. Những ai chống lại thay đổi sẽ phải đối đầu với rất nhiều 
người đã nhận ra được rằng đang có những phương pháp học tập tốt 
hơn nhờ vào công nghệ. Đi đầu trong những nhân tố tạo nên thay 
đổi sẽ chính là trẻ em. 

Trể em và máy tính rất tâm đầu ý hợp, một phần vì trẻ em 
không buộc phải thực hiện công việc theo những phương pháp đã 
định sẵn. Chúng thích gây phản ứng, mà máy tính lại mang tính 
phản hồi cao. Các bậc cha mẹ đôi khi tổ ra ngạc nhiên khi thấy 
những đứa con thậm chí chưa đến tuổi đến trường của mình bị 
quyến rũ bởi máy tính, nhưng sự lôi cuốn này là hoàn toàn dễ hiểu 
khi bạn hiểu ra rằng trẻ rất thích chuyện tác động qua lại —- dù chỉ 
là chơi trò “ú òa” với bố mẹ hay bấm điều khiển từ xa và xem các 
kênh chuyển đổi. 

Khi cháu gái của tôi mới ba tuổi, nó đã thích chơi trò “Chỉ có 
bà nội và tôi” (Just Grandma and Me), một CD-ROM của hãng 
Broderbund dựa trên một cuốn sách trẻ em. Cô bé đã thuộc lời thoại 
trong câu chuyện tranh này và nói chuyện với các nhân vật. Nếu 
cháu tôi sử dụng con chuột để nhấp vào một hộp thư, hộp thư này 
sẽ mở ra và một con ếch nhảy ra hay có khi một bàn tay hiện ra và 
kéo cánh cửa hộp thư đóng lại. Những gì nhìn thấy trên màn hình 
giúp trả lời cho câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra niếu tôi nhấp chuột uào đây?” 
- và làm thỏa mãn trí tò mò cho cô bé. Tính tương tác, cộng với 
tình tiết hấp dẫn của câu chuyện làm cô bé say mê. 

Gần đây các bậc cha mẹ thường than phiền rằng nhiều phần 
mềm “giáo dục bằng hình thức giải trí” có quá ít nội dung giáo dục 
và quá nhiều nội dung giải trí. Họ mong muốn máy tính phải đóng 
một vai trò nào đó trong việc giáo dục trẻ. Số lượng máy tính cá 
nhân được bán cho các gia đình ở Mỹ rất lớn, và trong số các gia 
đình có trẻ con thì tỷ lệ thâm nhập là 20%. Trong những cuộc khảo 
sát, các bậc cha mẹ nói rằng “giáo dục” và “làm việc tại nhà” là hai 
lý do chính để họ mua máy tính. Định luật Moore và tính cạnh 


254 | Con đường phía trước 


tranh quyết liệt đã phối hợp để biến chiếc máy tính cá nhân trị giá 
1.200 đôla thành một cơ sở giáo dục kỳ diệu — bạn có một ổ cứng 
lớn, một màn hình màu, một ổ CD-ROM, các thiết bị âm thanh và 
một modem để kết nối vào Internet. 

Ở Mỹ, nhu cầu về lực lượng lao động có trình độ là rất lớn. Các 
bậc cha mẹ không yên tâm về triển vọng nghề nghiệp của con cái 
mình, khi luôn đọc thấy rằng sẽ có “hai xã hội” tổn tại trong tương 
lai: Những nhân công tri thức được trả lương cao và những nhân 
công làm dịch vụ được trả lương thấp. Các bậc cha mẹ đang dùng 
máy tính ở công sở và ở nhà sẽ gây áp lực để các trường học phải 
theo chương trình này. Những nhà tuyển dụng lo lắng rằng những 
nhân công mới vào nghề không có các kỹ năng về ngôn ngữ, toán 
học, tạo ra hiệu quả và cả kỹ năng sử dụng công nghệ. 

Áp lực phải thay đổi không chỉ đến từ những bậc cha mẹ và 
người tuyển dụng. Các trường tư và việc học tại nhà đều đang trở 
nên phổ biến. Các loại hình trường học này mang đến cho cha mẹ 
và học sinh nhiều sự lựa chọn hơn. Việc học tại nhà chiếm gần l 
triệu học sinh thuộc hệ 12 lớp ở Mỹ, tương đương với 2% tổng số học 
sinh. Gần một nửa học sinh trong số 2% này học ở nhà vì lý do tôn 
giáo hoặc văn hóa, nhưng phần còn lại học ở nhà do các bậc phụ 
huynh của các trẻ này cho rằng họ có thể làm tốt hơn nhà trường. 
Lý do để các bậc cha mẹ tin rằng họ có thể thành công là “máy 
tính”. Những chương trình lựa chọn trong các trường công phổ biến 
đến nỗi hầu hết các chương trình đều có giới hạn chỉ tiêu tuyển sinh 
và danh sách chờ. Bằng cách hợp thức hóa các mô hình đa dạng và 
tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc điều hành một ngôi trường 
không chuẩn, những xu hướng này cho thấy có vẻ như các trường 
công chú trọng hơn về công nghệ có uy tín sẽ xuất hiện. 

Ở cấp đại học, ảnh hưởng từ sự tăng nhanh dân số đang góp 
phần nâng cao số lượng sinh viên ghi danh. Khi giới trẻ trong giai 
đoạn tăng dân số này tốt nghiệp trung học, chúng đổ về các trường 
đại học, đặc biệt là các trường đại học cộng đồng. 

Các trường đại học, có lẽ trừ những trường tư đào tạo bốn năm 
dành cho sinh viên xuất sắc, đều phải tìm cách đào tạo nhiều sinh : 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 255 


viên hơn mà không chi nhiều tiền hơn. Các trường này ngày càng 
chú ý đến các giải pháp dựa trên công nghệ. Một số trường mở các 
khóa đào tạo từ xa, thường là bằng cách truyền hình khóa học ở 
trường đến một địa điểm thứ hai, có giáo sư sẵn sàng trả lời qua điện 
thoại các câu hỏi của sinh viên. Những trường tiên phong khác đang 
áp dụng mô hình lớp học ảo, ở đó sinh viên có thể học qua video, 
truyền hình và máy tính. Trong một thời đại mà hỗ trợ tài chính 
của chính phú cho các chương trình xây dựng trường đại học sụt 
giảm và các khoa giảng dạy tăng lên, những khuynh hướng này có 
thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình dùng máy tính cá nhân làm 
thành phần nồng cốt để thực hiện giáo dục đại học. 

Năng suất là động lực thúc đẩy sự cải tiến trong mọi hệ thống. 
Khi chúng ta muốn có một ngành y tế tốt hơn, chúng ta tìm những 
cách điều trị ít tốn kém hơn hay có hiệu quả hơn, hay cả hai. Khi 
chúng ta muốn có thực phẩm rẻ hơn, chúng ta phải tìm cách làm 
cho việc canh tác hiệu quả hơn . Chỉ dùng tiền — hay “vung tiền ra 
để giải quyết vấn đề”, như người ta thường nói - là không đủ để 
tạo nên một sư cải thiện rộng lớn. Nếu chúng ta muốn có một nền 
giáo dục tốt hơn — học nhanh hơn và hiểu tốt hơn — chúng ta phải 
tìm cách đạt được những kết quả lớn hơn cho từng đồng đôla chúng 
ta bỏ ra. 

Hầu hết các lĩnh vực khác trong xã hội sẽ trở nên có hiệu quả 
hơn nhờ có công nghệ thông tin, và ở một chừng mực nào đó, các 
trường học cũng vậy. Tính phù hợp là điều quá tốt, không thể bỏ 
qua: máy tính cá nhân, giống như giáo dục, là để phục vụ cho thông 
tin — làm sao có thông tin, tổ chức thông tin, đánh giá thông tin, sử 
dụng thông tin, lưu trữ và phổ biến nó. Những lợi thế về năng suất 
của máy tính cá nhân sẽ trở nên rõ ràng trong những năm tới, đến 
mức dường như không thể hình dung được việc không cho phép các 
học sinh hưởng những lợi ích này. 

Sự biến đổi sẽ không gây bất ngờ. Nền công nghệ thông tin mới, 
cho đến thời điểm này, chỉ đem lại những cải tiến ngày càng lớn. 
Và xét từ bên ngoài, nhiều mô hình lớp học cơ bản sẽ vẫn là những 
mô hình chúng ta đã quen thuộc. Học sinh sẽ tiếp tục đến trường, 


256 | Con đường phía trước 


nghe giáo viên giảng bài, hỏi câu hỏi, hoàn tất bài học của riêng 
mình và tham gia học nhóm, gồm cả thí nghiệm thực hành, và làm 
bài tập ở nhà. Nhưng qua thời gian, theo từng giai đoạn, các tỷ lệ sẽ 
thay đổi và các thói quen hàng ngày của học sinh và giáo viên sẽ 
thay đổi để tận dụng được các cơ hội mà mạng tương tác mang đến. 
Nhiều thay đổi nhỏ sẽ được đưa thêm vào những thay đổi lớn trong 
các qui trình giáo dục chính thức, như đã từng diễn ra tại văn phòng 
kinh doanh trong hai thập niên qua. 

Có sự quan tâm rộng rãi đối với việc trang bị nhiều máy tính 
hơn tại trường học, nhưng tốc độ thực hiện lại rất khác nhau. Chỉ 
một số nước, như Hà Lan, đã trang bị máy tính tại hầu hết mọi 
trường học. Chính quyển ở một số nước, trong đó có Pháp, ít nhất 
đã cam kết sẽ trang bị máy tính cho tất cả phòng học ở các trường 
trong nước. Anh, Nhật Bản và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã 
bát đầu quá trình đưa công nghệ thông tin vào giáo trình quốc gia 
của mình với sự tập trung vào đào tạo hướng nghiệp. Theo thời gian 
- với những nước chậm phát triển hơn, thời gian này sẽ dài hơn — 
chúng ta sẽ nhìn thấy máy tính được lắp đặt tại mọi lớp học trên 
thế giới. Nhiều trẻ em cũng có máy tính cá nhân ở nhà. Ở Hàn 
Quốc, 25% máy tính bán ra cho các hộ gia đình. Điều này cho thấy 
cơ cấu gia đình mạnh mẽ ở quốc gia này, vốn có truyền thống xem 
trọng con đường tiến thân thông qua giáo dục. 

Biến công nghệ thông tin thành một phần không thể tách rời 
của quá trình học tập sẽ mang lại một số lợi ích. Tôi sẽ trình bày 
một số mặt thuận lợi và để cập đến một số tình huống, nhưng trước 
tiên tôi muốn nêu ra một số điều để trấn an dư luận. 

Giáo viên đôi khi thể hiện sự lo ngại rằng công nghệ sẽ thay thế 
họ. Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng điều này sẽ 
không xảy ra. Máy tính cá nhân sẽ không thay thế hay làm mất giá 
trị của bất kỳ tài năng con người nào mà chúng ta cần cho những 
thách thức giáo dục trước mắt: Chúng ta cần những giáo viên có 
trách nhiệm, những nhà quản lý sáng tạo, những bậc cha mẹ có lồng 
quan tâm và tất nhiên là những học sinh siêng năng. Học với máy ‹ 
tính là một bước trung gian để đạt đến trình độ học không cần máy 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 257 


tính. Trẻ em vẫn sẽ cần đến đôi tay để cầm đồ chơi và vật dụng. 
Quan sát những phản ứng hóa học trên màn hình máy tính có thể 
là một phương pháp bổ sung cho những thao tác thực hành bằng tay 
ở phòng thí nghiệm, nhưng nó không thể thay thế cho các thí 
nghiệm thực sự. Trẻ em thuộc mọi lứa tuổi cần phải đích thân giao 
tiếp với những trẻ em khác và với người lớn, để học tập các kỹ năng 
xã hội và giao tiếp, ví dụ như cách thức làm việc khi cùng hợp tác 
với nhau. „ 

Một số người sợ rằng công nghệ sẽ làm mất đi tính Tâm lần của 
nhà trường, vì nó sẽ làm cô lập học sinh. Nhưng bất kỳ ai đã từng 
nhìn thấy một nhóm trẻ con cùng làm việc trên máy tính như cách 
tôi và các bạn tôi đã thể hiện vào năm 1968, hay theo dõi những 
cuộc đối thoại giữa các học sinh trong các lớp học cách xa nhau bởi 
các đại dương, đều biết rằng công nghệ có thể tạo nên tính nhân 
bản cho môi trường giáo dục. Một trong những kinh nghiệm quan 
trọng về giáo dục là sự cộng tác, và ở một vài phòng học thuộc loại 
sáng tạo nhất thế giới, máy tính và mạng truyền HÔNG đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự cộng tác. 

Máy tính sẽ không chi phối quá trình học tập, r mà thúc đẩy việc 
học tập có hiệu quả, đặc biệt ở bên ngoài lớp học. Trong số tất cả 
những khả năng hứa hẹn nhất của máy tính, tôi thấy hết sức phấn 
khởi bởi tiểm năng của nó trong việc cho phép con người theo đuổi 
những mối quan tâm của mình một cách dễ dàng và tùy theo giới 
hạn mà họ muốn. 

Những nhà giáo dục tên tuổi luôn biết rằng việc học tập diễn ra 
ở mọi nơi, không chỉ trong lớp học và không chỉ dưới sự giám sát 
của giáo viên. Động lực học tập bằng cách tìm tòi và khám phá đã 
ăn sâu vào tất cả chúng ta, nhưng ngay cả những học sinh có động 
lực mạnh mẽ được các giáo viên xuất sắc hướng dẫn không phải lúc 
nào cũng cảm thấy dễ dàng khi học tập. Tìm kiếm thông tin để thỏa 
mãn tính tò mò và mở mang kiến thức luôn là nhu cầu của những 
sinh viên ham học hỏi. 

Tôi luôn cho rằng con người thông minE, hơn và có óc tò mò 
hơn các thiết bị thông tin đã tạo điệu kiện cho họ được phát triển - 


258 | Con đường phía trước 


đầy đủ. Hầu hết mọi người đều trải qua cảm giác hài lòng về những 
thành tựu xuất phát từ việc quan tâm đến một chủ để và sau đó tìm 
kiếm những thông tin ý nghĩa về chủ đề đó. Nhưng nếu sự tìm kiếm 
thông tin không đem lại kết quả, bạn sẽ trở nên nản lòng. Bạn có 
thể bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề. Nếu 
bạn trải qua phần ứng tự nhiên đó quá nhiều lần, đặc biệt khi bạn 
còn nhỏ tuổi, thì động lực theo đuổi những chủ đề mà bạn quan - 
tâm sẽ giảm dần đi. 

Tôi đã rất may mắn. Tôi lớn lên trong một gia trình biết khuyến 
khích con cái đặt ra các câu hỏi. Và tôi có may mắn khi vào tuổi 
niên thiếu đã làm bạn được với Paul Allen. Chẳng bao lâu sau khi 
tôi gặp Paul, chúng tôi đã có một cuộc đối thoại về xăng. Trước đó 
tôi đã tò mò về xăng và tôi hỏi cậu ấy về nguồn gốc của nó. Tôi 
muốn biết “lọc” dầu có nghĩa là gì. Tôi muốn biết chính xác làm 
cách nào mà xăng đã tạo nên sức mạnh cho một chiếc xe hơi. Tôi 
đã tìm ra một cuốn sách viết về chủ đề đó nhưng nó rất khó hiểu. 
Xăng là một trong nhiều chủ để mà Paul Allen hiểu biết và cậu ấy. 
đã giải thích điều này cho tôi một cách thú vị và dễ hiểu. Bạn có 
thể nói rằng sự tò mò của tôi về xăng đã tạo nên nguồn động lực 
cho tình bạn của chúng tôi. | 

Paul đã giải đáp được rất nhiều câu hỏi mà tôi tò mò (và cũng 
có một bộ sưu tập sách khoa học viễn tưởng lớn). Bù lại, tôi giỏi toán 
hơn Paul. Chúng tôi đã quyết định cùng nhau viết phần mềm. 
Chúng tôi trở thành những nguồn tương tác cho nhau: Chúng tôi 
đặt câu hỏi và tìm cách giải đáp, vẽ biểu đồ để minh họa cho quan 
điểm của mình và hướng sự quan tâm đến lĩnh vực thong tin. Chúng 
tôi thích thử thách và kiểm tra nhau. _ 

Máy tính ngày nay cũng mang lại tính tương tác. Bạn đặt câu hỏi 
và rồi nhận được câu trả lời. Nhưng máy tính kiên nhẫn hơn con 
người. Bạn hỏi một ngàn câu sẽ nhận được đủ một ngàn câu trả lời. 
Và khi máy tính được nối vào Internet, số lượng câu hỏi sẽ không 
có giới hạn. Đây là một sự phát triển nổi bật bởi vì nó tạo nguồn 
sức mạnh cho học sinh ở mọi lứa tuổi khả năng tự học, với tốc độ 
mà mình muốn. Giáo viên vẫn sẽ rất cần thiết đối với hầu hết học 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 259 


sinh trong hầu hết thời gian, nhưng thường thì giáo viên sẽ đóng vai 
trò là người hướng dẫn cho các học sinh của mình khám phá thế 
giới thông tin. Tôi thích đi học, nhưng tôi theo đuổi những đam mê 
mạnh mẽ nhất của tôi một cách độc lập. Tôi có thể hình dung ra 
việc truy cập vào Internet đã làm thay đổi quá trình học tập của tôi 
như thế nào. Rõ ràng là mạng sẽ dịch chuyển trọng tâm của giáo dục 
từ tập thể sang cá nhân. Ý tưởng về một sự học tập suốt đời sẽ trở 
thành hiện thực đối với nhiều người hơn. 

Tất cả chúng ta đều có thể học tập có hiệu sử nhất theo 
phương pháp của riêng mình. Một số người học tốt hơn khi học 
mỗi lúc một môn, trong khi một số khác lại làm tốt hơn khi học 
_ kết hợp ba môn với nhau. Một số người học có hiệu quả nhất theo 
một phương pháp có tổ chức, tuần tự, trong khi một số khác học 
tốt nhất theo lối “nhảy cóc), “bao vây" một môn học hơn là xuyên 
suốt bên trong. Một số người thích học bằng cách thao tác với các 
hình mẫu, và số khác lại học bằng cách đọc sách. Máy tính cá 
nhân có thể cung cấp cho bạn một phạm vi rộng lớn để khai thác 
hiệu quả của các cách học và trong những lĩnh vực mà bạn quan 
tâm, để không phải nhận lãnh những “hậu quả' vì không theo kịp 
chương trình hoặc không theo đúng phương. pháp giảng dạy của 
giáo viên hay sách giáo khoa. Máy tính cá nhân cũng giúp cho việc 
học đan xen giữa các môn dễ dàng hơn. Một học sinh có thể kiểm 
tra một sự kiện lịch sử trong khi đang học môn tâm lý, hay truy 
cập vào một bài giảng toán khi đang cố nhớ một kỹ năng toán vào 
giữa giờ học vật lý. 

Khoa học về nhận thức đã chỉ ra rằng máy tính cá nhân có thể 
hỗ trợ tốt cho nhiều kiểu học tập và tư duy khác nhau hơn so với 
những gì giảng viên hoặc sách giáo khoa đã làm. Hơn nữa, bằng cách 
thao tác thông tin trên nhiều phương tiện khác nhau, học sinh có 
thể nắm bắt được những qui trình và khái niệm phức tạp dễ dàng 
hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người mắc chứng rối 
loạn về khả năng tập trung có thể “hòa nhịp” với máy tính lâu hơn 
là làm việc với một chuyên gia trị liệu. Thậm chí những học sinh 
có mức tập trung bình thường cũng nhận thấy: rằng truyền thông đa 


— 260 | Con đường phía trước 


phương tiện, tính tương tác, sự phản hổi nhanh và cảm giác kiểm 
soát đã biến máy tính thành một thiết bị hấp dẫn để “hỗ trợ tư duy” 
khi được so sánh với sách giáo khoa hay bài giảng. 

Howard Gardner, một giáo sư tại khoa đào tạo Cao học :Giáo dục 
của Harvard, cho rằng mỗi học sinh cần được dạy khác nhau, vì mỗi 
cá nhân hiểu thế giới theo những cách khác nhau. Giáo dục hàng 
loạt không thể quan tâm đến các phương pháp tiếp cận thế giới khác 
nhau của học sinh. Gardner khuyến cáo rằng các trường "cần phải 
có thật nhiều chương trình thực tập, các dự án và công nghệ" để mỗi 
dạng học sinh khác nhau đều được khích lệ và thích nghi. Chúng 
ta sắp khám phá ra tất cả những quan điểm sư phạm khác nhau vì 
các công cụ trên mạng sẽ tạo điều kiện đễ dàng cho việc thử nghiệm 
những phương pháp mới và đo lường tính hiệu quả của chúng. 

Ở chương 8, tôi đã để cập đến cách thức mà công nghệ thông 
tin ngày nay giúp công ty Levi Strauss & Co bán quần jean sản xuất 
hàng loạt mà vẫn phù hợp với từng khách hàng. Máy tính và truyền 
thông tạo nên những hàng hóa “sản xuất hàng loạt theo đúng yêu 
cầu của khách hàng”, quần -jean sản xuất theo giá sản xuất hàng loạt 
nhưng lại vừa với từng khách hàng vốn đã từng chịu chí phí cắt may 
rất cao. Sự năng động tương tự đang được áp dụng khi một website 
trên Ínternet cung cấp các tin tức phù hợp với sự quan tâm của bạn. 
Bạn có thể nhận được những tin tức vừa với yêu cầu của mình và 
_ chỉ phải trả chi phí thấp. Công nghệ thông tin cũng sẽ mang đến 
việc học tập tính tùy nghi hàng loạt tương tự. Các tài liệu truyền 
thông đa phương tiện và các công cụ soạn thảo dễ sử dụng sẽ cho 
phép giáo viên xây dựng chương trình giảng dạy hàng loạt nhưng 
thích nghi với nhu cầu của từng học sinh. Cũng như quần jean được 
sản xuất hàng loạt theo như cầu khách hàng và báo điện: tử, máy 
tính sẽ điều chỉnh ở mức “độ chỉ tiết nhất các tài liệu giảng dạy sao 
cho học sinh có thể theo Tàn: pháp học: tập riêng của mình với 
tốc độ học tùy ý.- 

- Đà có hay không có năng lực, mỗi học sinh đều. học theo nhịp 
độ của riêng rnình — trong hay ngoài lớp học. Các công nhân.sẽ kịp 
thời cập nhật những kỹ thuật thuộc lĩnh vực của họ. Mọi người ở 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quá nhất | 2l 


bất cứ nơi nào cũng đều có thể theo học những khóa học tốt nhất 
do những giáo viên giỏi nhất giảng dạy. Mạng sẽ sẵn sàng đáp ứng 
rộng rãi các nhu cầu học hành cho người lớn, gồm việc dạy nghề, 
đào tạo lại và các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ trên toàn thế giới. 
Máy tính với các giao diện mang tính xã giao sẽ hình dung ra cách 
trình bày thông tin để tương hợp với người đang dùng nó. 

Nhiều chương trình phần mềm giáo dục sẽ có tính đặc thù, và 
học sinh cùng chương trình sẽ tìm hiểu lẫn nhau. Một học sinh có 
thể nói to thành lời câu hỏi: “Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc nội chiến 
ở Hoa Kỳ” Máy tính sẽ trả lời, trình bày về các nguyên nhân dẫn 
đến xung đột: nó là cuộc chiến chủ yếu vì lý do kinh tế hay vì 
quyển con người. Độ dài và phương pháp tìm câu trả lời sẽ thay đổi 
tùy theo học sinh và hoàn cảnh. Học sinh có thể cắt ngang vào bất 
kỳ lúc nào để hỏi kỹ thêm về chỉ tiết hay hỏi về một phương pháp 
tiếp cận khác. Máy tính sẽ biết học sinh đó đã đọc hay xem gì tôi, 
và sẽ giới thiệu những vấn đề liên kết hay tương quan và cung cấp 
các đường dẫn đến những vấn đề liên quan để học sinh này tham 
khảo thêm. Nếu máy tính biết rằng học sinh đó thích đọc tiểu 
. thuyết lịch sử, những truyện về chiến tranh, thích nhạc dân gian, 
hay thích thể thao, nó sẽ sử dụng hiểu biết này để cho ra các câu. 
trả lời thú vị hơn. Máy tính sẽ khai thác sở thích của học sinh để 
dạy một chương trình có nội dung rộng hơn. 

Giả sử có một thiếu niên khác muốn tìm hiểu về xăng - không 
phải vào thời điểm năm 1970 như trường hợp của tôi, mà chỉ cách 
đây vài năm. Có thể cậu ta không may mắn có bên cạnh một người 
bạn như Paul Allen. Nhưng nếu trường hay thư viện ở địa phương 
của cậu ta có máy tính được nối vào nguồn thông tin đa phương tiện, 
cậu ta có thể tìm hiểu đề tài này kỹ đến mức nào là tùy ở cậu ta. 

Hình ảnh, video và phim hoạt hình sẽ minh họa cho cậu ta thấy 
phương pháp khoan, vận chuyển và lọc dầu. Cậu ta sẽ hiểu sự khác 
biệt giữa xăng dành cho ôtô và xăng dành cho máy bay. Nếu muốn 
biết về sự khác biệt giữa động cơ đốt trong của một chiếc xe hơi và 
động cơ tuốc bin của máy bay phản lực thì tất cả những gì cậu ta 
phải làm là đặt câu hỏi. Cậu ta cũng sẽ có thể khám phá cấu trúc 


162 | Con đường phía trước 


phân tử phức tạp của xăng, một tổ hợp gồm hàng trăm loại hyđrô 
cácbon khác nhau, và cũng biết sâu thêm về hyđrô cácbon nữa. Với 
những đường dẫn đến những thông tin có sẵn, nhu cầu thỏa mãn trí 
tò mò sẽ đưa cậu ta đến vô số các chủ đề hấp dẫn. 

Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, loại phần mềm 
giáo dục và nội dung này vẫn chưa ra đời. Không có nhiều phần 
mềm giảng dạy tốt, mà chỉ có một số lượng khiêm tốn các phần mềm 
bổ trợ tốt. Những lượng thông tin khổng lồ đã lên Internet, nhưng 
không có nhiều thông tin trong số này đặc biệt hướng đến học sinh. 
Chưa có thị trường thực sự dành cho phần mềm giáo dục vì các 
trường học chưa đòi hỏi. 

Tuy nhiên, một số công ty phần mềm giáo dục và sách giáo khoa 
đã phân phối các sản phẩm máy tính xây dựng những kỹ năng cơ 
bản theo phương pháp tương tác ở những môn học như toán, ngôn 
ngữ, kinh tế, sinh vật và những môn học khác trong giáo trình giẳng. 
Công ty Academic Systems của Palo Alto ở California, đã nghiên cứu 
trong bốn năm về một hệ thống giảng dạy đa phương tiện có tính 
tương tác dành cho những trường đại học áp dụng hỗ trợ giảng dạy 
toán cơ bản và Anh ngữ. Phương pháp “học gián tiếp” này kết hợp 
phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp học tập dựa 
trên máy tính. Mỗi học sinh làm một bài kiểm tra xếp lớp để xác 
định trình độ am hiểu về một chủ đề nào đó của học sinh và trọng 
tâm của việc giảng dạy sẽ đặt ở đâu. Như vậy, hệ thống này tạo nên 
một giáo án phù hợp cho mỗi sinh viên. Các bài kiểm tra định kỳ 
sẽ theo đõi sự tiến bộ của sinh viên, và giáo án sẽ được điều chỉnh 
khi sinh viên đã nắm vững các ý niệm. Chương trình sẽ báo cáo các 
khó khăn cho giáo viên, lúc đó giáo viên mới có thể giúp đỡ riêng 
cho sinh viên. Công ty đã đạt được thành công đáng khích lệ với 
môn học đại số trong trường đại học, với số điểm sinh viên vượt qua 
các kỳ thi cao hơn từ 20 đến 38% so với các phương pháp truyền 
thống. Công ty này cho rằng 7.000 sinh viên tại lố trường đại học 
đã tham gia khóa học thích những tài liệu học tập mới này, nhưng 
công ty cũng thông báo rằng những lớp học thành công nhất là 
những lớp với giáo viên có mặt trong phần lớn thời gian. Các kết 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 263 


quả này đã nhấn mạnh rằng bản thân công nghệ thường không đủ 
để cải cách giáo dục nhưng một công nghệ phù hợp gần như lúc nào 
cũng có thể giúp đỡ giáo viên làm việc có hiệu quả hơn. _ 
Khi ngân sách dành để mua sách giáo khoa và chi phí của cha 
mẹ chuyển sang tài liệu tương tác, hàng nghìn công ty phần mềm 
mới sẽ phối hợp cùng giáo viên để tạo nên những chương trình học 
tương tác có tính chất giải trí. Công ty Lightspan Partnership đã sử 
dụng tài năng của Hollywood để sáng tạo nên các chương trình hoạt 
hình và biểu diễn trực tiếp mang tính tương tác. Lightspan hy vọng 
rằng các kỹ thuật sản xuất tinh xảo của mình sẽ thu hút và duy trì 
được sự chú ý của đối tượng khán giả trẻ — từ 5 đến 11 — và khuyến 
khích chúng dành nhiều thời gian hơn để học tập. Các nhân vật 
hoạt hình dẫn dắt học sinh thông qua những bài học — giải thích 
các khái niệm cơ bản và sau đó là phần trò chơi để thực hành những 
khái niệm đó. Các bài học của Lightspan được phân theo nhóm với 
độ tuổi chênh nhau hai năm, và mỗi loạt bài học sẽ được sử dụng 
để bổ sung cho chương trình giảng dạy tiểu học trong môn toán, tập 
đọc và nghệ thuật ngôn ngữ. Mục tiêu cơ bản là nhằm tạo điều kiện 
cho các chương trình tương tác được phân phối trên mạng băng 
thông rộng đến các gia đình, trung tâm cộng đồng cũng như các lớp 
học. Trong thời gian chuyển tiếp, chương trình sẽ được cung cấp ở 
đạng CD-ROM. 
— Đĩa CD-ROM ngăy nay được cung cấp từ nhiều nguồn, và chúng 
mang đến cảm nhận cho kinh nghiệm tương tác. Phần mềm phản 
hồi lại bài giảng bằng cách thể hiện thông tin dưới dạng văn bản, 
hình ảnh và âm thanh. Một số chương trình CD-ROM đang được sử 
dụng ở trường và cho các trẻ làm bài tập ở nhà, nhưng những chương 
trình này có những giới hạn mà thông tin được cung cấp trên mạng 
không gặp phải. CD-ROM có thể cung cấp hoặc một ít thông tin về 
nhiều chủ đề, như cách mà từ điển bách khoa toàn thư truyền thống 
đã làm, hoặc cung cấp nhiều thông tin về một chủ đề duy nhất, như 
về khủng long, nhưng toàn bộ lượng thông tin được cung cấp sắn 
một lần lại bị giới hạn bởi dung lượng của đĩa. Và tất nhiên, học 
sinh có thể chỉ sử dụng khi có đĩa trong tay. Tuy nhiên, từ điển bách 


264 | Con đường phía trước 


khoa toàn thư trên đĩa CD-ROM và những công cụ nghiên cứu 
tương tác khác là một sự tiến bộ vượt bậc so với văn bản trên giấy 
ở nhiều phương diện. 

Nhiều tài liệu tương tác đang bắt đầu tạo sự đo: tiếp từ CD- 
ROM sang Mạng Toàn Cầu của Internet, là nơi không bị giới hạn 
về dung lượng. Các trang Web đã tổng hợp lại công việc của nhiều 
người như giáo viên giỏi, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà báo, nhạc sĩ, 
nhà văn và doanh nhân. Các giáo viên đứng lớp đang học cách bắt 
kịp công nghệ này, và học sinh đang khám phá nó qua hoạt động 
tương tác. Sẽ đến lúc khả năng truy cập này sẽ mang đến những cơ 
hội giáo dục và riêng tư, thậm chí cho những học sinh không may ˆ 
mắn được học những trường tốt nhất hoặc có nguồn hỗ trợ lớn từ 
gia đình. Việc truy cập phổ biến sẽ khuyến khích mỗi đứa trẻ tận 
dụng hết mọi tài năng thiên bẩm của mình. Điều này sẽ không xẩy 
ra nhanh chóng, nhưng tôi tin rằng nó sẽ xảy ra. 

Mặc dù chưa có nhiều phần mềm giáo dục có chất lượng cao, 
nhưng một số giáo viên đã sử dụng các phần mềm kinh doanh phổ 
biến để quản lý các hoạt động của mình và giúp cho học sinh có được 
kinh nghiệm với các thiết bị của một phòng làm việc hiện đại. Ít nhất 
một nửa các sinh viên đại học ở Mỹ và một số lượng ngày càng nhiều 
các học sinh trung học ngày nay làm bài tập trên máy tính cá nhân 
bằng phần mềm xử lý văn bản thay vì dùng máy đánh chữ hay viết 
tay. Các học sinh học ngoại ngữ có thể tận dụng khả năng của hầu 
hết các chương trình xử lý văn bản để làm việc với những ngôn ngữ 
khác nhau. Những chương trình như vậy cung cấp các công cụ bổ sung 
để kiểm tra lỗi chính tả và tra từ đồng nghĩa ở hàng chục ngôn ngữ 
khác nhau. Bảng tính cỡ lớn và các ứng dụng vẽ biểu đô trên máy 
tính cá nhân thường xuyên được học sinh và giáo viên sử dụng để giải 
thích các lý thuyết về toán học và kinh tế, và chúng đã trở thành 
phần chuẩn của hầu hết các khóa học về kế toán. 

Sự say mê máy tính và mạng đã phát triển mạnh tại các trường 
đại học. Một số trường trở thành những trung tâm nghiên cứu tiền 
tiến các công nghệ máy tính mới, và nhiều trường khác lập ra các 
phòng máy lớn để sinh viên sử dụng dưới dạng hợp tác để nghiên 


Giáo dục: sự đâu tư hiệu quả nhất | 2é5 


#sẩtet- : : 
1996: Cbương + - Tseesk Tháo œt fYöI, }ông ss h@Êty nhản Xônhq0800879, 504E 900006, ko 7308 
` 2 1 sáqtek:<áex, 
trình xứ lý » Namngsae “hượt cụ sò mai Save sosfi2ivtoerisg Xergeet lên: Sắt đó vuông 
uăn bản sửa Cu S OUAg 
lỗi một tư liệu 
ẳa 'gÔf! tgữ 


cứu và mày mò học hỏi. Những lập trình viên sinh viên — những 
người sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hay tự nguyện đóng góp 
thời gian — đạt được những thành tựu đầy ấn tượng với các website 
trong phạm vi trường đại học, và các giáo sư có đầu óc canh tân luôn 
tìm cách làm cho máy tính cá nhân và việc truy cập Internet có giá 
trị hơn đối với sinh viên. Tại trường Đại học \Washington, các giáo 
án và bài tập dành cho một số lớp học được gửi lên trang Web. 
Những bài giảng cũng được đưa lên trang Web, một dịch vụ miễn 
phí mà tôi đã rất yêu thích khi còn học đại học. 

Thư điện tử trên Internet đã hỗ trợ rất nhiều cho việc nghiên 
cứu học thuật từ nhiều năm qua, tạo điều kiện dễ dàng để các nhà 
khoa học ở xa và những nhà nghiên cứu khác cùng cộng tác với 
nhau. Ngày nay, sinh viên ở mọi nơi đều nhận được sự tiện lợi của 
việc sử dụng thư điện tử cho cả mục đích học tập lẫn liên lạc với 
gia đình và bạn bè với chỉ phí thấp, kể cả những người bạn thời 
trung học nay đang học ở một trường đại học khác. Ngày càng có 
nhiều phụ huynh của các sinh viên đại học trở thành những người 
thường xuyên sử dụng thư điện tử, vì dường như đó là cách tốt nhất 
để họ liên lạc với con mình. 


266 | Con đường phía trước 


Một số trường trung học và thậm chí tiểu học đã cho phép học 
sinh có tài khoản Internet riêng. Tại trường Lakeside, nơi tôi từng 
theo học, mạng của trường hiện đang được kết nối vào Internet, và 
học sinh có thể đọc thông tin trực tuyến và trao đổi thư điện tử với 
bạn bè trên khắp thế giới. Hầu hết học sinh tại trường Lakeside đều 
đòi phải có tài khoản thư điện tử. Trong thời gian 12 tuần, các học 
sinh nhận được tổng cộng 259.587 bức thư, trung bình 3O bức cho 
mỗi học sinh trong một tuần. Khoảng 49.000 bức thư gửi đến từ bên 
ngoài trường trong thời gian l2 tuần; và học sinh gởi lại 7.200 bức. 

Trường Lakeside không biết chính xác mỗi học sinh gửi đi bao 
nhiêu bức thư và về nội dung gì. Một số thư nói về học tập và sinh 
hoạt trong trường, nhưng chắc là nhiều bức liên quan đến những vấn 
đề khác bên ngoài. Trường Lakeside không coi đây là một sự lạm 
dụng hệ thống thư điện tử mà là một cách học khác của học sinh. 

Tại trường tiểu học Juanita, một trường công nằm không xa trụ 
sở của Microsoft gần Seattle, thậm chí những học sinh nhỏ nhất cũng 
sử dụng e-mail. Những học sinh này đeo những chiếc thể nhỏ chứng 
nhận rằng mình đã qua huấn luyện về Internet và biết “nghi thức 
trên mạng”. Chúng trao đổi thư từ với nhau và với giáo viên trên 
máy tính được đặt ở khắp trường, và một số máy đặt trong các lớp 
học. Bất kỳ học sinh nào được phép của cha mẹ đều có thể lên Mạng 
Toàn Cầu (World Wide Web) và gửi thông tin lên trang web của nhà 
trường (http://wwwjua.lkwash.wednet.edu/juanita/jes.htm]) — tuy rằng 
chúng không được phép đưa hình ảnh của mình hoặc chỉ được tiết 
lộ danh tánh mình bằng các chữ viết tắt của tên. Có nhiều máy tính 
tại phòng học tin học và toán đến nỗi trong giờ ra chơi nhà trường 
phải bãi bỏ qui định ai đến trước dùng trước để học sinh khỏi phải 
chen lấn nhau dọc hành lang giành quyền vào mạng trước. 

Trường Juanita vượt xa hầu hết các trường tiểu học khác về 
phương diện sử dụng công nghệ, nhưng máy tính và nối mạng vẫn 
chưa chính thức đóng vai trò trọng tâm trong chương trình giảng 
đạy. Thật thú vị khí dự đoán về những mô hình giáo dục sẽ ra đời 
trong tương lai khi công nghệ thông tin tương tác đóng một vai trò 
to lớn hơn trong tất cả các trường học, kể cả trường tiểu học. 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu qưả nhất | 27 


'Walcsseoe bo Áskee Toolgôie ŸSemaaaeaoy bà Sesglke, V cghtogybsel 


} 


1996: Trang chủ 


TẢ 

WWW của | | _.-.à 
trường Arbor 
Heigbis. 


Hãy tưởng tượng một phòng học dành cho lớp năm vào năm 
năm tới, trong một trường học mà mỗi giáo viên có một máy tính 
và cứ mỗi ba học sinh cũng có một máy tính. Các máy tính, cùng 
chúng loại để cùng một phần mềm có thể chạy trên mọi máy, được 
thay thế 4 năm một lần. Ngôi trường trong tưởng tượng của chúng 
ta cũng có các máy tính quản lý và các máy chủ, và mọi máy tính 
trong trường đều nối mạng với nhau và được kết nối Internet tốc 
độ cao. Như nhiều thế hệ qua, các học sinh dành một phần thời 
gian trong ngày để tự học, một phần để làm việc theo nhóm và một 
phần nghe giáo viên giảng bài và tham gia thảo luận với bạn. 
Nhưng giờ đây, các học sinh tự học hay học theo nhóm trên các 
máy tính. Vì máy tính thường xuyên được sử dụng, nên giáo viên 
rất hiếm khi phải hướng dẫn cả lớp trong khi thảo luận. Thay vì 
vậy, giáo viên trao đổi với từng học sinh hay theo từng nhóm nhỏ 
trong khi các học sinh khác vẫn sử dụng máy tính. Kết quả giáo 
viên dành sự chú ý cho từng học sinh được nhiều hơn. Thậm chí 
trong thời gian diễn ra thảo luận trên lớp, những nhóm nhỏ cũng 
sẽ được giáo viên theo đõi kỹ hơn và được khuyến khích đặt câu 
hỏi nhiều hơn. 


268 | Con đường phía trước 


Máy tính lưu trữ các giáo trình và hỗ trợ cho sự tiến bộ của học 
sinh thông qua giáo trình này. Phần mm thay thế cho nhiều sách 
giáo khoa, sách bài tập, bài kiểm tra và các bài tập ở nhà. Phần mềm 
cũng cung cấp nhiễu nội dung mà các giáo viên thường dùng khi 
giảng bài trước lớp học hoặc khi thuyết trình. Giáo viên được tự do 
giải thích, hướng dẫn thảo luận, chỉ dẫn và khuyến khích học sinh. 
Hệ thống theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh và kịp thời thông 
báo cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về tình hình học tập này. 

Lớp năm dành nhiều thời gian cho môn đọc và toán cũng như 
những môn học cơ bản khác như khoa học và nghiên cứu xã hội. 
Đôi khi các môn học được giảng đạy trực tiếp, nhưng thường chúng 
cũng được tiếp cận qua một “chủ đề”. Trong sự tiếp cận này, nhiều 
môn học nặng tính lý thuyết được sử dụng để nghiên cứu một hệ 
thống trong thế giới thật như sinh thái rừng, xây dựng nhà cửa, tòa 
hình sự, hay điều hành một doanh nghiệp nhỏ. 

Bất kỳ ai cũng có thể sa đà vào các tiểu tiết. Chưa có ai cố gắng 
biến viễn cảnh này thành sự thật, một phần vì chưa có phần mềm. 
Viễn cảnh của tôi là một điều mơ mộng, nhưng những viễn cảnh 
kinh doanh mà chúng tôi đưa ra cách đây mười năm cũng vậy, khi 
chúng tôi nghĩ rằng các nhân viên văn phòng và những người làm 
việc trên máy tính nối mạng sẽ hợp tác với nhau ng qua hệ thống 
mạng và bằng thư điện tử. 

Đối với học sinh trung học, công Tả giáo dục sẽ mang lại sự 
độc lập còn cao hơn. Hãy hình dung một ngày bình thường trong 
thời gian lÔ năm nữa của Hannah, hột học sinh tưởng tượng, học 
lớp II. 

Hannah bắt đầu buổi sáng của mình ở nhà bằng cách sử dụng 
máy tính có nối mạng Internet để kiểm tra tập tin về bài tập trên 
máy chủ của trường. Khi cô đến bên máy tính, một chiếc camera tí 
hon được gắn vào màn hình đưa vào máy tính hình ảnh video của 
Hannah. Máy tính sẽ nhận ra Hannah là ai, chào cô bằng tên, và — 
vì đây là một công việc hàng ngày ~ nó hiển thị tập tin bài tập của 
cô mà không cần cô chạm vào bàn phím hay nói một lời nào. Khi 
cô nói, máy tính lắng nghe âm thanh của lời nói và nhìn cử động 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 269 


môi — một sự phối hợp cho phép máy tính trở nên vô cùng chính 
xác trong việc nhận biết Hannah đang nói gì. Chiếc camera là một 
tính năng chuẩn của máy tính cá nhân. Cùng với những thiết bị 
khác, máy tính có camera sẽ cho phép Hannah và các thành viên 
trong gia đình giao tiếp bằng hình ảnh với những người ở bên ngoài. 
Tất nhiên mọi người trong gia đình Hannah cẩn thận với những 
hình ảnh họ phát đi, giống như người ta cần thận với những gì mình 
nói trên điện thoại. 

Hannah nhận ra rằng cô giáo dạy toán đã có vài nhận xét trên 
bài tập của mình và ra cho cô một: bài tập mới đã được biên soạn 
phù hợp để giúp cô hiểu được những phương trình mà cô đang đánh 
vật. “Sách bài tập” của Hannah nằm trên máy tính, mặc dù cô 
thường in ra một số trang để có thể giải bằng tay, vào những b 
_rãnh trên chuyến xe buýt đến trường. 

Vào cuối buổi sáng ấy ở trường, Hannah nộp một bài bình ` 
về cuốn sách kèm theo clip âm thanh ghi giọng nói của chính tác 
giả được cô tải xuống từ Internet. Và cả lớp thảo luận liệu có phải 
đó là một ý kiến hay khi tìm ra phương pháp mà tác giả đó đọc tác 
phẩm của mình trước khi mïĩnh tự đọc lấy. 

Vào cuối giờ nghỉ trưa, Hannah mở biểu mẫu nhận xét điện t tử 
của quán ăn tự phục vụ, trên mạng nội bộ của trường và xếp thứ tự 
các món ăn từ món thích nhất đến món ít thích nhất. Đó là cách 
để cô góp ý cho thực đơn nhà trường trong những tháng tiếp theo. 
Khi đang trên mạng, cô truy cập biểu mẫu lập kế hoạch học tập và 
điều chỉnh lại — lần thứ tư ~ chương trình dự kiến cho năm học cuối 
ở trường trung học. Cô bé gửi bằng kế hoạch Wz cùng với BHUDE câu 
hỏi đến hai giáo viên:. 

Thư điện tử gửi đến cho Eaiilial gồm một bản saO bức thư của 
bác sĩ gửi cho giáo viên thể dục khẳng định cô có đủ sức khỏe để 
tham gia bộ môn này. Còn có một bức thư trao đổi giữa mẹ cô và 
giáo viên hóa với để nghị ch, cô bu cố gắng ít sây lộn vs "` 
trong giờ tự hợc. 

- Hannah dành thời gian ỡ thư viện để nghiện cứu một bài viết 
về Cuộc cách mạng Mexico bằng cách sử dụng sách, những tài liệu 


270_| Con đường phía trước 


tham khảo trên CD-ROM, và các nguồn trên Internet. Qua mạng, 
cô cũng kiểm tra những dữ kiện về chuyến thám hiểm khoa học ở 
Patagonia mà một trong những lớp học của cô đang thực hiện, và 
đọc nhật ký của một nhà nghiên cứu đang tìm cách xác định vấn 
đề ngưng tụ. 

Khi về nhà vào cuối ngày, Hannah chỉ mang về một vài cuốn 
sách vì hầu hết các bài tập ở nhà đều đã được đưa lên mạng, sẵn 
sàng và đang chờ cô. Những bài giảng tương tác và các tài liệu học 
tập khác cũng có sẵn trên mạng. 

Tess, chị gái của Hannah, đi học xa ở trường đại học, thậm chí 
còn kiểm soát công việc học tập của mình nhiều hơn. Tess là sinh 
viên năm thứ hai và cô bắt đầu một ngày ở phòng ký túc xá của 
mình bằng việc vào trang Web để biết lịch học của lớp và đọc các 
bài tập. 

Tess cảm thấy mình không theo kịp các bài học về tích SHần và 
cô quyết định dành một vài giờ đầu ngày để ôn lại. Cô dùng máy 
tính để lướt qua một bài trắc nghiệm ngắn để nhận ra điểm mạnh - 
và điểm yếu của mình trong bài học hiện tại. Khi Tess giải các bài 
toán trên màn hình, cô nhận được kết quả trả lời ngay. Cô không 
cần phải chờ một tuần — hay thậm chí một phút — để nhận lại các 
bài tập đã được chấm điểm. Máy tính giám sát việc học của cô và 
kiểm tra sức học của cô bất kỳ khi nào cô muốn. Máy tính cũng 
nhắc nhở rằng cô phải đến lớp học tiếng Nhật trong vòng l5 phút 
nữa. Tess hát lên bài “Đomo arigato gozaimasu!” và chạy nhanh đến 
lớp. Khi cô trở lại vào đầu giờ chiều, máy tính hỏi Tess có muốn làm 
một bài tập về tích phân nữa không hay cô muốn kiểm tra môn viết 
tiếng Nhật với một loạt NO ng "thể nhớ” ghi chữ kanji hiện trên 
màn hình. 

Tôi đặc biệt quan tâm đến khả SÑNg của máy tính trong việc 
giúp học sinh tự kiểm tra mình. Các nhà giáo dục gọi đây là sự tích 
hợp của việc học tập và đánh giá. Các bài kiểm tra, như chúng ta 
đã biết, có thể là những trải nghiệm đáng buồn đối với nhiều học 
sinh, những người hay than thở: “Tôi bị điểm kém”, “Tôi không đủ thời 
gian” hay “lôi chưa sến sàng”, Sau một thời gian nhiều sinh viên 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 271 


không thành công trong những kỳ kiểm tra bắt đầu có những suy 
nghĩ tiêu cực như “Tốt hơn là mình cứ nên giả vờ rằng những bài 
kiểm tra chẳng đáng quan trọng vì màình không bao giờ có thể đạt 
được điểm cao với chứng”. Những trải nghiệm tiêu cực với các bài 
kiểm tra sẽ nuôi dưỡng những thái độ tiêu cực đối với việc giáo 
dục nói chung. 

Mạng tương tác sẽ cho phép học sinh tự kiểm tra vào bất kỳ lúc 
nào mà không gặp phải rủi ro. Một bài kiểm tra do mình ra đề là 
một hình thức tự đánh giá bản thân, cũng giống như những bài thi 
mà Paul Allen và tôi thường đành để kiểm tra nhau. Kiểm tra sẽ 
trở thành một phần tích cực của quá trình học tập. Một lỗi sai sẽ 
không bị đưa ra một lời quở trách nào mà ngược lại hệ thống máy 
tính sẽ có cơ hội giúp đỡ học sinh nhận ra các lỗi sai và tránh mắc 
phải ở những lần sau. Nếu việc học hành của ai đó.thực sự dậm 
chân tại chỗ, hệ thống sẽ giúp giải thích những tình huống này với 
giáo viên. Sẽ có ít đi những lo lắng về những bài kiểm tra chính 
thức và cũng ít sự bất ngờ hơn; những bài tự kiểm tra liên tục sẽ 
giúp học sinh hiểu rõ hơn về trình độ hiện tại của mình, tạo điều 
kiện đế dàng hơn cho việc để nghị giáo viên giúp đỡ, và - có lẽ 
quan trọng hơn hết — cho phép giáo viên dễ dàng đưa ra một sự hỗ 
trợ thích hợp. 

Lúc nào tôi cũng muốn niu mạnh rằng giáo viên luôn đóng vai 
trò tối cần thiết. Khác với viễn cảnh của một số ngành nghề, tương 
lai của ngành giáo dục rất tươi sáng. Khi những đổi mới làm mức 
sống chúng ta trở nên tốt hơn thì luôn có một sự gia tăng trong lực 
lượng lao động tâm huyết với nền giáo dục. Peter Drucker cho rằng 
về lâu dài giáo viên sẽ được đãi ngộ tốt hơn vì họ có năng suất cao 
hơn, giống như các ngành nghề khác. Ông dự đoán rằng trong tương 
lai nghề giáo là nghề có giá trị cao hơn, được trả lương cao hơn, nhờ 
có công nghệ, và tôi hoàn toàn nhất trí. Các nhà giáo dục mang lại 
sức sống và sự sáng tạo cho.lớp học sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. 
Các nhà giáo tạo được mối quan hệ gắn bó với học sinh cũng vậy. 
Trẻ em vẫn thích những giờ học. do tơi bong thực: -sự quan tâm 
đến chúng dạy. 


272 | Con đường phía trước 


Kinh nghiệm riêng của chúng ta cũng đã nhận ra những người 
thầy người cô có khả năng tạo nên sự khác biệt. Tôi có một giáo 
viên hóa tuyệt vời ở trường trung học, người đã đem lại sự lôi cuốn 
rất lớn cho môn học của mình. Môn hóa học dường như lôi cuốn 
hơn so với môn sinh vật. Ở môn sinh vật, chúng tôi giải phẫu ếch 
- thật ra chỉ là chặt rời chúng ra thôi — và thầy giáo không bao giờ 
giải thích tại sao. Trong khi đó giáo viên hóa học chuẩn bị những 
bài giảng hấp dẫn và cường điệu hóa môn học này lên một chút, và 
hứa hẹn rằng hóa học sẽ giúp chúng tôi hiểu biết cả thế giới. Tôi 
bước vào tuổi 2Ô với niềm tin rằng hóa học hấp dẫn hơn sinh vật 
học. Sau đó tôi đọc cuốn “Sinh vật học nguyên tử về gien” 
(Molecular Biology of the Gene) của James D. Watson, một cuốn sách 
rất hay đã giúp tôi nhận ra rằng kinh nghiệm ở trường trung học đã 
làm tôi có những nhận định sai về môn này. Sinh vật, môn học tìm 
hiểu về sự sống, bây giờ lại hấp dẫn tôi hơn hóa học. Thông tin về 
sinh vật là thông tin quan trọng nhất mà chúng ta có thể khám phá, 
vì trong vòng nhiều thập niên tới nó sẽ cách mạng hóa y học và 
dẫn đến khả năng điều trị hầu hết bệnh tật. Cấu trúc DNA của con 
người giống như chương trình máy tính nhưng tiến bộ hơn rất nhiễu 
so với mọi phần mềm mà chúng ta đã từng tạo ra. 

Tôi ước gì mình có được một cuộn băng video ghi lại giờ lên lớp 
của giáo viên hóa học của mình trước đây. Một vài năm trước, tại 
một trường đại học, tôi và một người bạn tìm được một số đoạn phim 
quay những bài giảng của nhà vật lý“tài năng nay đã quá cố: Richard 
Feynman. Chúng được lưu ở dạng phim nhựa, và chúng tôi phải cần 
đến máy chiếu. Vào dịp nghỉ chúng tôi có thể xem lại những bài 
giảng nhiều năm sau khi thầy Feynman lên lớp tại trường Cornell. 
Chúng tôi có thể lĩnh hội được nhiều hơn nếu chúng tôi có mặt 
trong giảng đường hoặc nếu chúng tôi:có thể hỏi thầy Feynman 
những câu hỏi thông qua hình thức hội nghị bằng video. Nhưng sự 
rõ ràng trong tư duy của Feynman đã mang lại cho tôi nhiều khái 
niệm về vật lý học hơn bất kỳ cuốn sách nào tôi từng đọc hay bất 
kỳ giảng viên nào tôi đã từng theo học. Feynman là một thầy giáo 
kiệt xuất, và thật là một sự lãng phí nếu ai học vật lý mà không dễ 


ớ 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 273 


đàng truy cập vào những bài giảng này, cũng như là các công trình 
của những giáo viên giỏi khác. Cuối cùng, mạng tương tác sẽ cung 
cấp những nguồn tư liệu quí giá này cho giáo viên và học sinh — 
một cách nhanh chóng và ít tốn kém. 

Không may mắn như những bài giảng của thầy Feynman, sự dày 
công của người thầy hóa học ở trường trung học của tôi chỉ được biết 
đến bởi một số người đã học lớp của thây. Đây là điều luôn xảy ra. 
Khi một giáo viên chuẩn bị tài liệu hấp dẫn để hỗ trợ cho một bài 
học nào đó, chỉ có vài chục học sinh của giáo viên đó tiếp nhận 
được bài giảng hữu ích này. Và thực tế, một giáo viên dù giỏi nhất 
cũng không thể soạn tài liệu chi tiết và hấp dẫn cho 25 học sinh, 
liên tiếp 6 giờ một ngày, cho 180 ngày hoặc hơn nữa trong suốt một 
năm. Mạng Internet sẽ nâng cao tính hiệu quả trong giáo dục bằng 
cách cho phép giáo viên chia sẻ các bài giảng và tài liệu, xây dựng 
dựa trên công việc của nhau để những tài liệu và PSMEHE pháp giáo 
dục tốt nhất có thể phổ biến rộng rãi. 

Nếu một giáo viên ở Providence, Rhode Island, băng nhiên nghĩ 
ra được một phương pháp rất hay để giải thích hiện tượng quang hợp 


-_ thì các giáo viên trên toàn thế giới có thể sẽ nhận được các ghi chép 


về bài giảng và những minh họa đa phương tiện của giáo viên này. 
Một số giáo viên sẽ sử dụng nguyên bản tài liệu này khi tải nó từ 
mạng xuống, nhưng một số khác sẽ tận dụng phần mềm soạn thảo 
dễ sử dụng, cho phép họ chỉnh sửa và kết hợp với những gì chính 
họ nghĩ ra được. Ý kiến phản hồi từ những giáo viên khác có cùng 
quan tâm sẽ dễ đến tai mọi người và giúp cải tiến bài giảng đó. 
Trong một thời gian ngắn, tài liệu đã được cải sửa đó sẽ có mặt tại 
hàng nghìn lớp học trên toàn thế giới. Giáo viên ở mọi nơi, thậm 
chí ở những vùng đất hẻo lánh, cũng sẽ tiếp cận được với tài liệu 
tốt nhất này. Rất dễ phân biệt công trình nào được nhiều người 
quan tâm, vì mạng có thể đếm số lần một bài giảng nào đó được 
truy cập hoặc trưng cầu ý kiến giáo viên trên mạng. 

Cñc giáo viên nhận thấy rằng máy tính nối mạng vượt trội hẳn 
trong việc san bằng những sự tách biệt về văn hóa. Các mạng máy 
tính có thể giúp học sinh của họ học tập từ học sinh của những nên 


214 | Con đường phía trước 


văn hóa khắc và tham gia vào những cuộc thảo luận trên toàn thế 
giới. Giáo viên tại các tiểu bang và quốc gia khác nhau đã kết nối 
các lớp học của họ vào những “vòng tròn học tập” (nhóm học tập). 
Mục đích của hầu hết các nhóm học tập là nhằm giúp học sinh 
nghiên cứu về một chủ để cụ thể phối hợp cùng những học sinh 
khác ở cách xa. Vào năm 1989, khi Bức Tường Bá Linh sụp đổ, các 
học sinh Đức có thể thảo luận về để tài này với những bạn đồng 
trang lứa ở những nước khác. Một nhóm học tập nghiên cứu về 
ngành công nghiệp cá voi bao gồm cả những học sinh người Inuit ở 
bang Alaska, những người mà làng Eskimo của họ vẫn phải phụ 
thuộc vào cá voi để sinh sống. Nhóm học sinh này bị hấp dẫn đến 
nỗi chúng đã mời một già làng Inuit đến lớp của mình để cùng tham 
gia vào một cuộc thảo luận về chủ đề cá voi. 

Thậm chí khi máy tính không được kết nối vào Internet, các giáo 
viên vẫn sử dụng chúng để cung cấp những bài giảng tương tác hấp 
dẫn cho học sinh để chúng khai thác những tình huống giả định. 
Nhiều năm trước đây, một giáo viên tại trường trung học Sunnyside 
ở Tucson, Arizona, tổ chúc một câu lạc bộ để tạo nên những mô 
phỏng trên máy tính về những hành vi trong đời sống thật. Các học 
sinh khám phá ra những hậu quả khôn lường của hành vi băng đẳng 
bằng cách tạo lại hình mẫu của hành vi này cho mình bằng toán 
học. Sự thành công của câu lạc bộ đã dẫn đến việc tổ chức lại chương 
trình giảng dạy môn toán dựa trên quan điểm rằng giáo dục không 
phải nhằm đưa ra câu trả lời đúng mà cung cấp cho trẻ những phương 
pháp để quyết định rằng câu trả lời có đúng hay không. 

Những trò chơi mồ phỏng sẽ ngày càng trở nên hay hơn, nhưng 
ngay vào thời điểm này những trò chơi hay nhất trong số này là 
các trò chơi hấp dẫn và có tính giáo dục cao. Đã có một số mô hình 
máy tính dạy môn sinh vật. SimLife, một chương trình phần mềm 
phổ biến, đã mô phỏng lại sự tiến hóa để trẻ em có thể 'thấm' được 
quá trình này thay vì chỉ nhận được những dữ liệu về nó. Không 
phải là trẻ em-bạn mới có thể yêu thích chương trình này. Đây là 
chương trình cho phép bạn vẽ cây cối và động vật, sau đó xem 
chúng giao tiếp và tiến hóa trong một hệ sinh thái cũng do bạn 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 275 


thiết kế. Maxis Software, công ty đã xuất bản SimLife, cũng cho ra 
đời SimCity cho phép bạn thiết kế một thành phố với tất cả những 
hệ thống tương quan như đường sá và các phương tiện giao thông 
công cộng. Khi tham gia vào trò chơi, bạn phải đóng vai thị trưởng 
hay người quy hoạch đô thị của một cộng đồng ảo và tự đặt ra trách 
nhiệm phải đạt được những mục tiêu mới cho cộng đồng, hơn là 
những mục tiêu giả mà phần mềm giao cho bạn. Bạn xây dựng trang 
trại nhà máy, nhà cửa, trường học, trường đại học, thư viện, viện 
bảo tàng, vườn thú, bệnh viện, nhà tù, bến thuyền, đường cao tốc, 
cầu cống và thậm chí là cả đường tàu điện ngầm. Bạn phải giải 
quyết vấn để phát triển đô thị hay thiên tai, như hỏa hoạn. Bạn 
cũng thay đổi địa hình. Khi bạn điều chỉnh thành phố mô phỏng 
của mình bằng cách xây dựng một sân bay hay tăng thuế, những sự. 
thay đổi này có thể gây ra những tác động mà bạn có thể trù liệu 
trước hay hoàn toàn bất ngờ đối với xã hội mô phỏng này. Mô 
phỏng là một hình thức hiệu quả và giúp bạn nhanh chồng hiểu 
rõ hơn về sự vận hành của thế giới thật. 

Trong tương lai, học sinh ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ sẽ có 
thể hình dung ra và giao tiếp với nhiều loại thông tin. Một lớp học 
về khí tượng thủy văn có thể xem những hình ảnh vệ tỉnh mô 
phỏng dựa trên một mô hình các điều kiện về khí tượng học mang 
tính giả thuyết. Học sinh sẽ đưa ra những câu hỏi như: “Thời tiết ngày 
mái sẽ ra sao niếu tốc độ gió lên đến l5 dặm/giờ” Máy tính sẽ đưa ra 
các kết quả dự đoán, biểu diễn hệ thống thời tiết mô phỏng như nó 
sẽ xuất hiện trên không gian. _ 

_ Khi những hình thức mô phỏng trở nên giống y như thật, chúng 
ta sẽ bước vào vương quốc của hiện thực ảo. Tôi chắc rằng vào một 
lúc nào đó, các trường học sẽ có các thiết bị hiện. thực ảo — thậm chí 
là các phòng hiện thực ảo, kiểu như các phòng nghe nhạc và chiếu 
bóng hiện nay — để học sinh có thể khám phá một vùng đất; một sự 
vật hay một chủ đề theo cách tập trung và mang tính tương tác. 

Giáo viên vẫn tiếp tục ra bài tập, nhưng bài tập của họ sẽ bao 
gồm những tài liệu tham khảo từ nguồn tư liệu điện tử. Học sinh sẽ 
tự tạo các đường dẫn riêng và sử dụng các yếu tố đa phương tiện. 


276 | Con đường phía trước 


trong bài tập ở nhà của mình và những bài tập này sẽ được nộp qua 
mạng. Một số bài tập trắc nghiệm sẽ được phần mềm chấm điểm và 
một số hình thức bài tập khác sẽ được gửi qua mạng để những người 
hỗ trợ kiểm tra — đó là các học sinh ở lớp trên học cùng trường hay 
thậm chí các sinh viên đại học ở cách xa đó nhiều đặm. 

Khái niệm "dạy giỏi" sẽ thay đổi ở một vài khía cạnh, nhưng chắc 
chắn không phải ở tất cả. Giáo viên vẫn sẽ giữ vị trí chủ đạo trong 
vai trò tương lai của ngành công nghệ giáo dục. Họ phải làm việc 
nhiều hơn chứ không đơn thuần là chỉ hướng dẫn cho học sinh phải 
tìm thông tin ở đâu trên mạng. Giáo viên vẫn phải hiểu khi nào thì 
cần tiến hành khảo sát, quan sát, kích thích và khuấy động học sinh. 
Họ vẫn sẽ phải xây dựng các kỹ năng của học sinh trong giao tiếp 
.bằng cách nói hay bằng cách viết ra giấy. Nhưng họ sẽ sử dụng công 
nghệ như một xuất phát điểm hay một công cụ hỗ trợ. | 

Nhà giáo, cũng giống như nhiều nghề khác trong nền kinh tế 
ngày nay, phải thích nghỉ và tái thích nghỉ với những điều kiện luôn 
thay đổi. Đầu tiên họ phải tạo nên một sự chuyển tiếp ở đó các 
phong cách và kỹ năng giảng dạy sẽ được cho là giá trị hơn hay ít 
có.giá trị hơn trước đó. Qui mô lớp học sẽ tăng thêm vài học sinh ở 
một số trường nhằm góp phần trang trải chi phí cho công nghệ hay 
có thể là tạo mức đãi ngộ cao hơn cho giáo viên. Tuy vậy, các nhóm 
giao tiếp sẽ nhỏ hơn, và môi trường học tập sẽ hiệu quả hơn, để 
nhiều giáo viên có thể coi nghề giáo là một nghề được ưu đãi. 

Phần mềm sẽ hỗ trợ cho giáo viên cũng nhiều như đã giúp cho 
học sinh. Các chương trình sẽ giúp giáo viên tóm tắt các thông tin 
về kỹ năng, sự tiến bộ, mức độ quan tâm và cả những nguyện vọng 
của học sinh. Một khi các giáo viên có đủ thông tin về học sinh của 
mình và thoát khỏi nhiều công việc giấy tờ rườm rà, họ sẽ có nhiều 
thời gian và sức lực hơn để đáp ứng những nhu cầu cá nhân đã bộc 
lộ của học sinh. Họ sẽ sử đụng những thông tin mới thu thập được 
để điều chỉnh bài tập ở lớp và bài tập về nhà cho từng học sinh. 
Giáo viên có thể cất giữ công việc của một học sinh được tích lũy 
theo thời gian, để có thể xem lại sau này và chia sẻ với những giáo 
viên khác. Giáo viên và phụ huynh có thể cùng kiểm tra và thảo 


. Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 277 


luận dễ dàng về những điểm đáng lưu tâm trong sự tiến bộ của học 
sinh đó. Nếu có thâm công nghệ hội nghị video thì tiểm năng của 
sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên sẽ ngày càng lớn hơn. 

Tôi hy vọng rằng giáo viên mỗi tuần sẽ dành ra vài phút để gửi 
thư điện tử cho phụ huynh học sinh, thông báo vắn tắt — bằng 
miệng hay bằng văn bản -— tình hình học tập của con cái họ. Các 
phụ huynh có thể chúc mừng con mình khi chúng vừa làm được một 
điều gì đó và biết khi nào con mình cần được giúp đỡ. Phụ huynh 
có thể theo dõi chương trình học tập của con mình dễ dàng hơn, khi 
ngày nay gặp được giáo viên qua điện thoại đang ngày càng khó hơn. 
Bài tập, bài kiểm tra, bản báo cáo, và các thông tin khác sẽ được để 
sẵn trên mạng để dễ truy cập. Những thắc mắc của phụ huynh như: 
“Hôm nay ở trường cơn học ra sao” có thể sẽ có ngay lời giải đáp. Nếu 
một gia đình không có máy tính, phụ huynh có thể sử dụng máy 
trong thư viện hay ở các điểm truy cập công cộng khác để vào mạng 
— như con cái của mình vẫn thường làm. | 

Một đề tài mà phụ huynh, giáo viên, các nhà quản lý và ban 
giám hiệu chắc chắn sẽ thảo luận là những chính sách quy định việc 
sử dụng công nghệ thông tin của học sinh. Việc học sinh kết nối 
trực tiếp vào nguồn thông tin không giới hạn và kết nối với nhau 
không chỉ gợi ra nhiều vấn đề đáng lưu tâm cho các bậc cha mẹ và 
nhà trường mà cho cả xã hội nói chung. Vấn đề quan tâm hàng đầu 
hiện ra trong trí của hầu hết mọi người là có nên giới hạn lĩnh vực 
truy cập các thông tin trên Internet hoặc phải kiểm tra chúng trước 
hay không và thực hiện bằng cách nào. Đây là vấn đề tôi sẽ để cập 
ở Chương l2. Tuy vậy cũng có những câu hỏi khác dành cho nhà 
trường. Liệu học sinh có được phép thường xuyên mang theo máy 
PC xách tay vào lớp học hay không? Liệu chúng có được phép tìm 
tòi một cách độc lập trong các lần thảo luận nhóm hay không? 
Chúng được tự do đến đâu? Liệu chúng có truy cập những thông 
tin mà cha mẹ thấy là đi ngược lại đạo đức, xã hội, hoặc chính trị 
không? Chúng có được phép làm bài tập ở nhà cho một lớp học 
khác không liên quan? Chúng ta có phải cấm học sinh không được 
trao đổi thư với nhau trong giờ học? Liệu giáo viên có phải giám 


3 


278 | Con đường phía trước 


sát màn hình của mỗi học sinh hay thu lại máy tính của học sinh 
để tiến hành kiểm tra đột xuất sau đó? Những câu hỏi này, trong 
đó nhiều câu chỉ là sự “hiện đại hóa” những vấn để giáo dục cũ, 
sẽ được trả lời khác nhau ở những nơi khác nhau, thường là sau cuộc 
tranh cãi gay gắt trên mạng có sự tham gia của phụ huynh và cộng 
đồng rộng lớn hơn. 

Các giáo viên sẽ sử dụng thư lái, tử để tìm kiếm những phụ 
huynh tham gia các diễn đàn giáo dục trực tuyến về những đề tài 
mà phụ huynh nắm vững. Ông bà, những người chuyên nghiệp, và 
các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng sẽ có cơ hội tham gia vào quá 
trình giảng dạy, có khi chỉ một giờ đồng hồ. Sẽ rất thực tế, ít tốn 
kém và phổ biến để những vị khách có trình độ giữ vai trò điều 
khiển hay tham gia các cuộc thảo luận trên Internet và cuối cùng là 
qua các hội nghị video từ nhà hay văn phòng của họ. 

Các doanh nghiệp cũng sẽ ngày càng bị cuốn hút vào. Sự tham 
gia về mặt tài chính của họ sẽ đặc biệt quan trọng. Nhiều công ty 
cáp và điện thoại ở Mỹ đã hứa miễn hoặc giảm giá kết nối mạng 
cho các trường học và thư viện trong khu vực họ. Ví dụ công ty TCI 
cung cấp cáp miễn phí cho các trường nằm trong các cộng đồng mà 
công ty phục vụ. Time Warner và A'T&T cũng đưa ra các cam kết 
lớn. Các công ty và tổ chức khác đang cùng phối hợp để đưa máy 
tính, phần mềm và kết nối mạng vào các trường tiểu học, trung học, 
đại học và thư viện. 

Một số doanh nghiệp đã chứng kiến đầu tư của họ vào giáo dục 
tạo nên sự khác biệt, thậm chí cho những học sinh đang gặp phải 
thử thách khó vượt qua. Trường cấp hai Christopher Columbus ở 
thành phố Dnion, bang New Jersey, là một ngôi trường được xây 
dựng lên từ khủng hoảng. Vào cuối những năm 1980, điểm thi trên 
toàn bang thấp và tỉ lệ học sinh vắng mặt, bỏ học ở khu vực trường 
học cao đến nỗi bang đã xem xét việc tiếp quản lại trường này. Hệ 
thống trường học, giáo viên và phụ huynh (hơn 90% trong số này là 
người gốc Tây Ban Nha và không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ 
chính thức) đã đưa ra một kế hoạch đổi mới năm năm để cứu vãn 
tình hình. 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 279 


Bell Atlantic, một công ty điện thoại ở địa phương, đã đồng ý 
giúp tài trợ một hệ thống máy tính đa phương tiện nối mạng đặc 
biệt, kết nối gia đình học sinh với lớp học, giáo viên và ban giám 
hiệu nhà trường. Lúc đầu, tập đoàn này tài trợ 14O máy tính cá nhân 
đa phương tiện, đủ để cung cấp một máy cho mỗi gia đình của một 
học sinh lớp bảy và mỗi giáo viên lớp bảy và ít nhất 4 máy cho mỗi 
phòng học. Tất cả các máy tính đều được nối Internet qua những 
dây truyền tốc độ cao, và các giáo viên được huấn luyện để có thể 
sử dụng chúng. Về phần mình, các giáo viên sẽ tổ chức các khóa đào 
tạo vào cuối tuần dành cho các bậc phụ huynh, hơn một nửa số phụ 
huynh đã.tham dự. Đông thời giáo viên cũng đã khuyến khích học 
sinh và phụ huynh sử dụng thư điện tử và Internet. 

Sau hai năm, nhiều phụ huynh vẫn tích cực ủng hộ việc sử dụng 
máy tính tại nhà của con cái mình, và bản thân họ cũng sử dụng 
máy tính để liên lạc với giáo viên và ban giám hiệu. Tỷ lệ vắng mặt 
và bỏ học gần như không còn nữa. Số học sinh của trường này đạt 
kết quả trên các bài thi chuẩn cao hơn gấp ba lần con số trung bình 
đành cho những trường nội thị ở New Jersey. Không ngạc nhiên khi 
chương trình này hiện nay đã được mở rộng từ lớp bảy này ra cho 
toàn trường. | 

Raymond \W. Smith, chủ tịch hội đồng quản trị và TGĐ điều 
hành của Bell Atlantic, đã gắn sự thành công này với "sự phối hợp 
giữa một hệ thống nhà trường sẵn sàng cho sự thay đổi tận gốc các 
phương pháp giảng dạy, một hội phụ huynh luôn ủng hộ và muốn 
được tham gia vào, và một sự hợp nhất thận trọng nhưng mạnh mẽ 
về mặt công nghệ cả trong gia đình lẫn nhà trường. Ông miêu tả kết 
quả này như “một cộng đồng học tập thực sự, trong đó gia đình và 
nhà trường thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau”. 

Các tập đoàn kinh doanh đã thực hiện những nỗ lực này vì họ 
nhận ra rằng họ có một mối lợi bảo đảm bất di bất dịch đối với giáo 
dục. Tôi cũng mong đợi điều này trở nên phổ biến đối với những 
công ty có ý định hỗ trợ giáo dục để công nhận và khen thưởng 
hiện vật cho những giáo viên có tài liệu giảng dạy độc đáo — được 
chia sẻ trên mạng Internet, để mọi người đều có thể sử dụng ~ 


280 | Con đường phía trước 


những công ty ấy đang làm một sự thay đổi. Một cách khiêm tốn, 
hình thức đầu tư này sẽ là những khích lệ tài chính để phổ biến 
những phương pháp thực hiện tốt nhất. 

Phần lớn những viễn cảnh về giáo dục mà tôi đã miêu tả cho 
đến giờ đều có thể thực hiện được trong hiện tại nếu nhà trường 
được trang bị tốt hơn, được nối mạng Ïnternet, và có phần mềm cần 
thiết hỗ trợ. Nếu chúng ta xem xét ảnh hưởng mà công nghệ băng 
thông rộng sẽ tạo nên trong tương lai, chúng ta sẽ còn tìm ra nhiều 
cách thức để xây dựng nhà trường thành nơi học tập hấp dẫn. 

Lớp học vẫn .sẽ là lớp học, nhưng công nghệ sẽ làm thay đổi 
nhiều kinh nghiệm học tập trên cơ sở từng ngày một. Những bảng 
trắng chiếu video treo trên tường sẽ thay thế bảng phấn viết tay của 
giáo viên, với các phông chữ dễ đọc và hình ảnh đầy màu sắc được 
lấy ra từ kho tư liệu giáo dục đa phương tiện rất phong phú trên 
mạng ~ hàng triệu hình ảnh minh họa, phim hoạt hình, ảnh chụp 
và các phim video. 

Tôi có thể tưởng tượng một giáo viên cấp hai trong hơn một thập 
niên sắp tới khi thực hiện một bài giảng về mặt trời sẽ không chỉ 
giải thích về mặt khoa học mà cả về mặt lịch sử của những khám 
phá về mặt trời nữa. Khi giáo viên này muốn chiếu một hình ảnh 
tĩnh hay một phim video, dù là về một tác phẩm nghệ thuật, một' 
chân dung của một nhà khoa học nghiên cứu mặt trời, hay một phim 
video mô phỏng các hành tính quay quanh mặt trời, mạng máy tính 
sẽ cho phép người này lựa chọn từ một catalô ảnh đầy đủ nhất. Các 
trích đoạn video và các phim hoạt hình tường thuật từ nhiều nguồn 
sẽ luôn sẵn sàng. Chỉ tốn vài phút là giáo viên đó có thể thực hiện 
được một chương trình hình ảnh minh họa mà ngày nay phải mất 
nhiều ngày để biên soạn, chuẩn bị. Khi giáo viên giảng về mặt trời, 
họ có thể tùy nghi cho xuất hiện hình ảnh và sơ đỗ vào những thời 
điểm thích hợp. Nếu một học sinh hỏi giáo viên về nguồn gốc của 
năng lượng mặt trời, họ có thể trả lời bằng những hình ảnh chuyển 
động của các nguyên tử khí hyđrô và helium. Giáo viên có thể cho 
thấy ánh sáng chói lòa hay vệt đen của mặt trời hay các hiện tượng 
khác. Họ cũng có thể chiếu một video về năng lượng hỗn hợp trên - 


` 


Giáo dục: sự đầu tư hiệu quả nhất | 28I 


bảng video. Người thây sẽ sắp xếp, chọn lọc trước những đường liên 
kết dẫn đến các máy chủ trên mạng toàn cầu, và cung cấp danh mục 
các đường dẫn này cho học sinh để chúng có thể xem lại tài liệu 
nhiều lần ở nhà hay thư viện theo những quan điểm mà chúng thấy 
hữu ích. 

Hoặc hãy tưởng tượng một giáo viên nghệ thuật ở trường trung 
học sử dụng một bảng trắng kỹ thuật số để hiển thị một phiên bản 
của tác phẩm Bathers at Asnières của họa sĩ Seurat, vẽ cảnh một 
nhóm thanh niên đang thư giãn bên bờ sông Seine vào những năm 
1880, phía sau là cảnh những chiếc thuyền buồm và ống khói tàu 
thủy. Bảng trắng này có thể đọc tên tác phẩm theo nguyên bản bằng 
tiếng Pháp - Ủne Baignade à Asnières —- và hiển thị một bản đồ 
của vùng ngoại vi Paris với khu vực được nhấn mạnh là thị trấn 
Asnières. Giáo viên có thể sử dụng bức tranh này, được cho là báo 
hiệu sự ra đời của trường phái Pointillism (trường phái vẽ tranh bằng 
những chấm màu ÌÏi ti, phát triển ở Pháp cuối thế kỷ 19, ND,, để 
minh họa sự kết thúc của trường phái ấn tượng. Hoặc giáo viên cũng 
có thể dùng bức tranh để bước vào những chủ để rộng hơn - như 
cuộc sống ở Pháp vào cuối thế kỷ 19, cuộc cách mạng Công nghiệp, 
hay thậm chí cả chủ đề liên quan đến cách thức mà mắt nhìn thấy 
những màu bổ sung. | - 

Người thầy có thể chỉ vào chiếc mũ màu đỏ cam của một người 
đứng bên mép phải của bức tranh và nói: “Hãy nhìn vào sự sinh động 
của chiếc mũ. Seurat đã đánh lừa cơn mắt. Chiếc mũ màu đỏ, nhưng ông 
đã thêm vào những chấm nhỏ màu cam và xanh dương. Bạn sẽ không 
nhận ra màu xanh dương nếu không nhìn k§" Khi giáo viên đề cập 
đến điều này, bức tranh có thể được phóng lớn ở chỗ cái mũ cho 
đến khi kết cấu vải dệt của bức tranh sơn dầu hiện rõ. Tại điểm 
phóng đại này, những chấm xanh dương sẽ được nhìn thấy rõ, và 
giáo viên sẽ chỉ ra rằng màu xanh dương là màu bổ sung của màu 
cam. Một bảng màu hình tròn có thể xuất hiện trên bảng trắng, và" 
giáo viên hay tài liệu đa phương tiện đều có thể giải thích: “Mỗi một 
màu trên bảng màu tròn này được đặt đối xứng với màu bổ sung của 
nó. Đó đốt xứng với xanh lục, uàng với tím uà xanh đương với cam. Chính 


282 | Con đường phía trước 


sự tình cờ khi mắt liếc nhìn qua một màu sắc nào đó đã tạo nên dư ảnh 
của màu bổ sung. Sewrat đã sử dựng mẹo này để làm cho rnàu sắc được 
tạo nên giữa màu cam và đỏ trên mũ trông thật sinh động. Ông đã Tlén 
hát' thêm vào những chấm xanh dương”. 

Tôi đang miêu tả một kinh nghiệm giáo dục cần đến những thay 
đổi lớn đối với những gì chúng ta chứng kiến ở nhà trường ngày nay, 
nhưng chúng ta biết rằng thay đổi lớn đó là điều có thể. Như nền 
giáo dục ở Mỹ đã thay đổi một thế kỷ trước, nó có thể và sẽ thay 
đổi thêm lần nữa. Sự thay đổi sẽ không giới hạn trong phạm vi nước 
Mỹ. Nó sẽ xuất hiện với những hình thức khác nhau ở những nước 
khác nhau, nhưng công nghệ thông tin luôn là nòng cốt của sự thay 
đổi ở bất kỳ nơi nào. Trong vòng 5 năm nữa, chúng ta có thể không 
nhìn thấy nhiều tiến bộ, nhưng trong vòng lÖ năm nữa, công nghệ 
mới sẽ đóng một vai trò lớn trong việc học tập cả bên trong lẫn bên 
ngoài lớp học. Thành quả của sự đầu tư sẽ có ý nghĩa rất sâu sắc. 


; 


KẾT NốI TẠI NHÀ 


=— 


M:° mối lo ngại thường được đề cập đến khi thảo luận về cuộc 
cách mạng truyền thông sắp diễn ra, là con người sẽ không giao 
tiếp với nhau trong xã hội nữa. Một số nhà bình luận lo ngại rằng 
các gia đình rồi sẽ thành nơi giải trí ấm cúng khiến chúng ta không 
muốn rời xa chúng nữa, và rằng được an toàn trong nơi trú ẩn riêng 
tư, chúng ta sẽ thành cô lập. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và 
ở phần cuối của chương này, khi mô tả ngôi nhà mà tôi đang xây 
dựng, tôi sẽ chứng minh điều này. 

Ngôi nhà được xây dựng theo những ý thích của cả cuộc đời tôi 
(Dường như tôi đã đọc rất nhiều về xây dựng vậy). Vâng, nó đầy 
những thiết bị giải trí cao cấp — một rạp chiếu phim nhỏ và một hệ 
thống video theo yêu cầu — và nó hẳn sẽ là một nơi thú vị để sống, 
nhưng tôi không có kế hoạch sẽ ở nhà suốt. Những người khác cũng 
thế, khi họ đã có các phương tiện giải trí tràn đầy trong nhà. Họ 
cũng vẫn tiếp tục đi xem hát ở nhà hát, như là tiếp tục thăm viếng 
công viên và viện bảo tàng, và đi mua sắm. Như những người thco 
chủ nghĩa hành vi vẫn thường nhắc nhở, chúng ta là động vật xã 
hội. Chúng ta sẽ có xu hướng ở nhà nhiều hơn, vì Internet sẽ tạo ra 


284 | Con đường phía trước › 


quá nhiều khả năng mới cho giải trí và thông tin liên lạc trong gia 
đình — vừa cho cá nhân vừa cho nghề nghiệp. Tôi cho rằng người 
ta vẫn sẽ dành thì giờ đi ra ngoài nhiều bằng như trước đây, mặc dù 
sự phối hợp các hoạt động trong nhà và bên ngoài sẽ thay đổi. 

Trong chương 1, tôi đã nói về các phản ứng ban đầu đối với 
đường sắt và điện thoại, những dự đoán thảm khốc đã không bao 
giờ xây ra. Gần đây hơn, trong thập niên 5O, có người cho rằng rạp 
chiếu phim rồi sẽ biến mất khi người ta ở nhà để xem phát minh 
mới, đó là truyền hình: Về sau việc phải trả tiền truyền hình, tiền 
thuê video đã gợi lên những lo sợ tương tự. Tại sao lại có những 
người chịu trả tiền cho bãi đậu xe và người giữ trẻ, và chịu mua các 
loại nước giải khát và kẹo đắt tiền nhất thế giới - tất cả để ngôi 
trong phòng tối với những người xa lạ? Nhưng các phim nổi tiếng 
vẫn tiếp tục thu hút người xem vào chật cả rạp. Cá nhân tôi, tôi 
thích điện ảnh và thích đi xem ở rạp. Tôi đi xem phim hầu như mỗi 
tuần, và tôi không nghĩ rằng mạng sẽ thay đổi điều đó. 

Các khả năng truyển thông mới sẽ làm cho việc liên lạc với bạn 
bè và họ hàng ở xa trở nên đễ dàng hơn hiện nay rất nhiều. Phần 
lớn chúng ta từng lúc đã cố gắng giữ tình bạn với một người nào đó 
ở xa. Trước đây tôi vẫn thường hẹn hò với một phụ nữ sống trong 
một thành phố khác. Chúng tôi dành nhiều thì giờ để trao đổi thư 
điện tử. Và hình dung ra cách để cùng nhau đi xem phim. Chúng 
tôi tìm được một phim chiếu đồng thời trên cả hai thành phố. 
Chúng tôi lái xe đến rạp có chiếu phim đó ở thành phố mình, vừa 
đi vừa nói chuyện trên điện thoại di động. Chúng tôi xem phim, và 
trên đường về nhà, chúng tôi lại dùng điện thoại di động để bàn bạc 
về cuốn phim. Di nhiên, trong tương lai loại “hẹn hò ảo” này sẽ tốt 
hơn, vì cả việc xem phim và việc trò chuyện trong và sau khi xem 
phim có thể diễn ra với kỹ thuật hội thảo thông qua video. 

Tôi đã chơi bài bridge trên một hệ thống trực tuyến, hệ thống 
này giúp người chơi có thể nhìn thấy những người khác đang thích 
thú tham gia vào trò chơi — vì họ ở trong một chỗ gọi là phỏng đợi. 
Các đấu thủ được chọn cách. thức xuất hiện trước những đấu thủ 
khác: giới tính, kiểu tóc, thể trạng.. Lần đầu tiên tôi nối với hệ 


Kết nối tại nhà | 285 


thống này, tôi quá vội vì muốn giữ đúng giờ hẹn để tham gia chơi 
cờ bridge, nên tôi không có thời gian chuẩn bị cho diện mạo bên 
ngoài của mình. Sau khi tôi bắt đầu chơi, mọi người bắt đầu gởi tin 
hỏi vì sao đầu hói quá vậy và vì sao lại không mặc áo vét (vì màn 
hình chỉ cho xuất hiện ảnh bán thân). Dù hệ thống này lúc đó vẫn 
chưa có khả năng truyền được hình ảnh hoặc lời nói truyền thông 
như các hệ thống sau này, nhưng chỉ riêng việc hệ thống này truyền 
được các mẫu tin trong khi chúng tôi đang chơi cờ đã thực sự là một 
chiến tích vang dội. | 

Internet không chỉ giúp chúng ta duy trì việc liên lạc với bạn bè 
ở xa được dễ dàng, mà còn giúp chúng ta tìm được bạn mới. Tình 
bạn được hình thành qua mạng tất nhiên sẽ dẫn đến việc trực tiếp 
gặp nhau sau này. Chủ chương trình cầu truyền hình Rush 
Limbaugh đã gặp vợ mình trên một dịch vụ trực tuyến. Hiện nay, 
phương pháp liên lạc với những người bạn mới còn khá hạn chế, 
nhưng mạng sẽ thay đổi điều đó. Chúng ta sẽ gặp gỡ một số bạn mới 
theo cách thức mới. Chỉ riêng việc đó cũng đủ làm cho cuộc sống 
trở nên lý thú hơn. 

Giả sử bạn muốn tìm một ai đó để cùng chơi bridge. Mạng sẽ 
giúp bạn tìm được những đấu thủ ngang tài ngang sức — người đó 
có thể là ông hàng xóm của bạn, hoặc một người ở một thành phố 
khác, ở một nước khác. Ÿ tưởng về các trò chơi tương tác giữa những 
người tham gia ở rất xa nhau không phải là chuyện mới mẻ gì. Các 
đấu thủ chơi cờ đã từng chơi cờ bằng thư tín, mỗi lá thư là một nước 
cờ, đã nhiều thế hệ rồi. Khi chơi cờ thông qua mạng bạn dễ tìm được 
những người cùng chia sẻ sở thích của bạn. Tốc độ chơi cờ cũng 
bằng tốc độ khi hai người chơi cờ đối mặt. Trong khi bạn đang chơi 
một trò chơi - chẳng hạn cờ vua hay bài bridge hoặc Starfighter — 
bạn có thể tán gẫu với những người chơi khác qua mạng 

Chơi một trò chơi tập thể thân hữu, như bạn vẫn thường làm ở 
các trò chơi truyền thống, thích thú vì tình bạn cũng ngang với vì 
tranh đua. Trò chơi càng thêm vui vẻ nếu bạn vừa chơi vừa tán 
chuyện. Nhiều công ty đang đựa ý tưởng trò chơi nhiều người từ xa 
lên một mức mới. Bạn có thể chơi một mình, với vài người bạn hoặc 


286 | Con đường phía trước 


với hàng ngàn người, và điều thú vị là bạn có thể nhìn thấy những 
người đang chơi với mình — nếu họ đồng ý cho bạn nhìn thấy họ. 
-_ Trường hợp bạn muốn tìm một “sư phụ” để xem cách chơi hoặc để 
học hỏi ông cũng dễ thôi. Trên mạng, bạn và các bạn của bạn chẳng 
những có thể quây quần quanh bàn chơi, mà còn có thể "gặp" nhau 
tại một địa điểm ảo thể hiện cảnh thực —- chẳng hạn tại vườn hoa 
Kensington — hoặc trong một khung cảnh hoàn toàn tưởng tượng. 
Bạn cũng có thể chơi các trò chơi truyền thống tại một địa điểm nổi. 
tiếng, hoặc chơi một loại trò chơi mới, trong đó việc khám phá ra 
những khung cảnh ảo là một phần của trò chơi. 

Thời gian qua, ranh giới giữa cái là trò chơi với cái không phải 
là trò chơi có phần không rõ, và nó sẽ trở nên còn mờ nhạt hơn. 
Nếu bạn dùng thực tế ảo để khám phá một thế giới tưởng tượng hoặc 
nghiên cứu nội tạng của con người, đó có phải là trò chơi không? 
Nếu máy tính làm cho việc học vui hơn bằng cách đặt những câu 
hỏi thông minh, đó có phải là trò chơi không? Người ta có khuynh 
hướng cho rằng trò chơi vi tính là những cuộc tranh tài video bọc 
hành động phục vụ cho thiếu niên, nhưng đó cũng là một quan 
điểm hẹp hòi. 

Warren Buffett, một trong những bạn tốt của tôi, một người nổi 
tiếng khôn ngoan về các khoản đầu tư, cố tình tránh kỹ thuật và 
đầu tư kỹ thuật. Trong nhiều năm, tôi cố thuyết phục Warren sử 
dụng máy tính cá nhân. Thậm chí tôi còn gợi ý rằng tôi sẽ đến chỗ 
anh ở Omaha để giúp anh. Nhưng anh ấy vẫn chẳng quan tâm chút 
nào, cho đến khi anh ấy phát hiện ra rằng anh có thể chơi bài 
bridge với bạn bè trên khắp đất nước qua dịch vụ trực tuyến. Trong 
6 tháng đầu tiên sau phát hiện đó, sau khi từ sở về nhà, Warren chơi 
liền tù tì hàng mấy tiếng đồng hồ. Một khi thử máy tính, anh ta bị 
cuốn hút vào đó. Bây giờ, trong nhiều tuần, Warren sử dụng các dịch 
vụ trực tuyến còn nhiều hơn cả tôi. Hệ thống hiện tại không đòi 
hỏi bạn phải trình diện mạo, tên, tuổi, hoặc giới tính của bạn, tuy 
nhiên, đại bộ phận những người sử dụng — hình như hoặc là trẻ con 
hoặc là những người về hưu (không ai đoán ra được Warren cả). Một 
chức năng khác cần thêm vào hệ thống là chức năng giới hạn để 


Kết nối tại nhà | 287 


giúp các bậc cha mẹ hạn chế thì giờ và cả tiền bạc mà con cái của 
họ tiêu xài cho dịch vụ trực tuyến. 

Tôi nghĩ các trò chơi trên máy tính thông qua hệ thống trực 
tuyến sẽ rất thịnh hành. Chúng ta có thể chọn từ trong một dãy 
rộng lớn các trò chơi, bao gồm các trò chơi cổ điển và chơi bài, cũng 
như các trò chơi thám hiểm và đóng vai. Các thể loại trò chơi mới 
sẽ được phát minh một cách đặc biệt cho môi trường tương tác. Các 
cuộc thi sẽ tặng giải. Thỉnh thoảng, những đấu thủ kỳ cựu và các 
chuyên gia sẽ xuất hiện trên hệ thống, và mọi người có thể xem các 
đấu thủ kỳ cựu chơi hoặc đăng ký đấu với họ. 

Các buổi trình chiếu trò chơi trên truyền hình sẽ được cải tiến 
khi phản hồi của người xem trở thành một yếu tố. Người xem có thể 
bầu chọn và biết kết quả ngay — loại giống như máy ghi sự tán 
thưởng của khán giả thực trong các cuộc trình diễn các vở kịch tài 
năng và Queen for a Day — để giải có thể được trao cho diễn viên. 
Vài công ty thầu, Answer TV là một, đã thiết kế và thử nghiệm 
những hệ thống đặc biệt cho các trò chơi TV tương tác, nhưng vì 
những trò chơi như thế chỉ có một ứng dụng, nên đến nay họ chưa 
nắm vững để làm ra tiền. Trên Internet, bạn sẽ không phải mua 
phần cứng hoặc phần mềm đặc biệt để tương tác với buổi trình 
chiếu trên truyền hình. Hãy tưởng tượng trong tương lai buổi chiếu 
Mật khẩu (Password) hoặc Lâm nguy (Jeopardy)! cho phép khán giả 
ngôi nhà có thể tham gia trò chơi và thắng cuộc bằng tiền mặt hoặc 
bằng thẻ tín dụng. Các buổi chiếu còn có thể theo dõi và thưởng số 
khán giả thường kỳ bằng cách tặng họ những phần thưởng đặc biệt 
hoặc tuyên dương nếu họ chọn tham gia tiếp trò chơi. 

Đánh bài sẽ là một cách chơi khác trên Internet. Nó là một cuộc 
kinh doanh đồ sộ ở Las Vegas, Reno, và Atlantic City, và gần như 
nuôi sống cả vương quốc Monaco. Các sòng bài thu những món lợi 
khổng lồ vì người đánh bạc vẫn cứ tin rằng mặc dù vận may chưa 
tới với họ, nhưng rồi họ sẽ chiến thắng — ngay cả trong những trò 
chơi chỉ trông chờ vào may tủi. Tôi luôn luôn thích những trò chơi - 
sử dụng kỹ năng kỹ xảo, như bài xì (poker), bridge,.cờ vua, cờ đam 
(checkers), và Go. Ngay cả khi sự may mắn giữ một vai trò, như 


288 | Con đường phía trước 


trong bài xì, việc có thể ước định chênh lệch vẫn là một kỹ năng 
đáng giá. 

Có lần Warren Buffett rủ tôi chơi một trò đánh cá đòi hỏi tôi 
phải tính toán nhanh. Anh ấy đặt bốn con súc sắc lên bàn và để 
nghị mỗi người chọn một, rằng chúng tôi bỏ đi hai con còn lại, và 
rằng chúng tôi đánh cá xem con súc sắc của ai khi đổ sẽ thường có 
số lớn hơn nhiều nhất. Anh ta đề nghị cho tôi chọn trước. 

Tôi biết Warren sắp đở trò gì đây, vì các con súc sắc có những 
sự kết hợp đặc biệt về chữ số. Một trong những con súc sắc, mà tôi 
gọi là A, đưa lên các số †, 2, 3, 9, 10 và iI. Súc sắc B đưa lên các số 
0,1,7, 8, 8, và 9. Súc sắc € đưa lên: 5, 5, 6, 6, 7, và 7. Súc sắc D đưa 
lên 3, 4, 4, 5, II và 12. 

Warren hỏi: “Cậu bốc trước, vậy cậu muốn loại đánh cá nào? Cậu 
có muốn chơi: chăn lẻ không? Cho tôi bên lễ nhé?” 

Tôi nói: “Để tôi xem mấy cơn súc sắc này đẩ”. 

Sau khi nghiên cứu các con súc sắc trong một PHÚC, tôi nói: “Đây 
là một đề nghị thua. Anh chọn trước đỉ. 

Warren chọn trước, nhưng cả hai chúng tôi biết Nu: tôi sẽ thắng. 
Tôi nghiên cứu con súc sắc anh ấy chọn, và để ra vài phút suy nghĩ 
về ba con súc sắc còn lại trước khi chọn một. 

Không phải hiển nhiên do sự khéo chọn số cho các con súc 
sắc mà chúng không liên đoạn {nontransitive) — nguyên lý liên 
đoạn (principle of transivity) trong toán học, rằng nếu A thắng B 
và B thắng €, thì A thắng C, không áp dụng. Giả sử chơi lại, mỗi 
con súc sắc này có thể bị một trong những con khác thắng. Súc 
sắc A sẽ thắng súc sắc B trung bình II trên l7 lần quay — gần như 
hai phần ba thời gian. Súc sắc B sẽ thắng C với cùng tần số. Cũng 
thế, C cũng sẽ thắng D II / 17 lần. Và không chừng D sẽ thắng Á 
cỡ như VẬY. Dĩ nhiên, tôi không hình dung ra tất cả điều đó. Tôi 
chỉ muốn nghiên cứu các con súc sắc đủ kỹ để tính được nên chọn 
con nào. 

Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn mm blackjack khi ở Las le tôi 
đi tìm thách thức, không trông chờ may rủi. Điều đó có lẽ đo tôi 
không có thì giờ hơn là do thiếu tiền. Nếu có một hình thức đánh , 


Kết nối tại nhà | 289 


bạc nào đó thưởng người thắng thêm một vài giờ trong ngày, có thể 
tôi sẽ bị cuốn hút vào ngay. 

Các tiến bộ trong kỹ thuật đã tác động mạnh vào các trò đánh 
bài. Một cách sử dụng ban đầu của điện báo và, sau này, của các 
dịch vụ điện báo, là thông báo kết quả cuộc đua. Truyền hình vệ 
tỉnh cũng đã góp phần trong các dịch vụ này. Thiết kế của các loại 
máy đánh bài luôn được cải tiến theo tiến bộ trong các máy tính 
cơ học và gần đây là trong máy tính. Hiện nay, Internet hấp dẫn sự 
chú ý của ngành đánh bạc, mặc dù đó là sự chú ý thận trọng vì cái 
gì là hợp pháp vẫn chưa rõ ràng. Lãnh địa Liechtenstein nhỏ bé ở 
châu Âu còn tổ chức xổ số quốc gia trên Internet, gọi là InterLotto, 
với những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn rồi 
chúng ta sẽ thấy người ta thông báo kết quả của các cuộc đỏ đen 
trên các đài dịch vụ, và dùng thư điện tử làm chuyện cá cược với 
tiền điện tử. Tiền điện tử rồi cũng sẽ được dùng để chỉ trả Ki: các 
cuộc thắng thua. 

Bài bạc là một công nghiệp được quy định rất ngặt nghèo, nên 
khó có thể đoán trước được loại hình nào sẽ được cho phép trên 
Internet hoặc luật lệ sẽ ra sao. Vài hãng hàng không quốc tế đang 
thử nghiệm cho du khách dùng màn hình video để đánh bạc. Một 
điều chắc chắn là: mạng tương tác toàn cầu sẽ làm cho việc đánh 
bạc khó kiểm soát hơn hiện nay. Kỹ thuật sẽ giúp người ta cá cược 
về những điều họ thích, và nếu có một hình thức hợp pháp, chắc 
chắn sẽ có người đứng ra lập dịch vụ đó. 

Tất cả mọi người, không chỉ người chơi trò chơi và người đánh 
bạc, sẽ dùng những khả năng độc nhất của mạng tương tác để tìm 
người cùng sở thích. Bạn có thể là thành viên của câu lạc bộ trượt 
tuyết địa phương, để bạn có thể gặp nhiều người khác cùng sở thích. 
Bạn cũng có thể đăng ký vào Recreational Skier (Người trượt tuyết 
giải trí) để có tin tức về những sản phẩm mới trong môn trượt tuyết. 
Hiện nay, nếu bạn thường xuyên lên mạng Internet, bạn có thể vào 
một trong những Web site chuyên bàn luận và hô hào việc trượt 
tuyết, việc kinh doanh trượt tuyết, và các địa điểm trượt tuyết. Bạn 
sẽ tìm thấy các thông báo về thời tiết, các hình ảnh “sống”, và các 


290 | Con đường phía trước 


tường thuật dài từ những điểm trượt tuyết quan trọng nhất. Thông 
tin nhất định còn phong phú hơn, trong những năm tới. Các Web 
site tốt nhất về trượt tuyết sẽ phát triển thành các cộng đồng không 
chỉ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về trang bị và điều kiện 
thời tiết, mà sẽ còn giúp bạn cách giữ liên lạc với những người nhiệt 
tình trên khắp thế giới. 

Đối với một cộng đồng điện tử tiêu biểu, số người tham gia càng 
lớn, nó càng có giá trị cho mọi người. Cuối cùng, phần lớn những 
người say mê trượt tuyết trên thế giới sẽ tham gia vào một cộng đồng 
điện tử này hoặc kia, ít nhất cũng từng lúc. | 

Nếu bạn tham gia một cộng đồng, bạn sẽ biết những sườn núi nào 
ở Munich là tốt nhất, nơi nào bán gậy trượt tuyết rẻ nhất, cùng tin 
tức và quảng cáo mới nhất về các sản phẩm liên quan tới trượt tuyết. 
Nếu người ta chụp ảnh hoặc quay phim video một cuộc đua hoặc 
cuộc du lịch, họ có thể gởi chúng cho mọi người. Bất cứ người nào có 
ý kiến đối với một quyển sách nói về trượt tuyết đều có thể gởi đi 
lời nhận xét. Luật lệ và thực hành an toàn sẽ được thảo luận. Các 
phim video hướng dẫn đa truyền thông sẽ có ngay tức khắc, miễn phí 
hoặc mất tiền, cho một hoặc cho hàng trăm ngàn người. Cộng đồng 
này trên mạng là nơi nên đến, nếu bạn quan tâm tới trượt tuyết. 

Các thành viên của cộng đồng này có thể gặp nhau để động viên 
nhau và thậm chí cùng vạch kế hoạch. Bạn sẽ tự tin hơn trong một 
chương trình luyện tập mà mọi người cũng giống như bạn. Nếu bạn 
vẫn không thoải mái, bạn còn có thể tắt máy quay video đi. 

Cộng đồng những người trượt tuyết khá đông và dễ xác định. 
Nhưng các ứng dụng trên mạng sẽ giúp bạn tìm người và thông tin 
hợp sở thích, dù đặc biệt thế nào. Nếu bạn đang nghĩ tới chuyện 
thăm viếng thành phố Berlin, mạng Internet sẽ cung cấp ngay cho 
bạn một lượng thông tin phong phú về lịch sử, xã hội học, và du lịch. 
Nhưng các ứng dụng còn giúp bạn tìm được những người nhiệt tình 
thân hữu ở đó nữa. Bạn sẽ được mời đăng ký sở thích vào dữ liệu. Dữ 
liệu này sẽ được phân tích bằng các ứng dụng để tìm ra người bạn 
thích gặp trên đường du lịch. Nếu bạn có một bộ sưu tập về cái chặn 
giấy bằng thủy tỉnh của thành phố Venice, chắc là bạn sẽ thích thú 


Kết nối tại nhà | 291 


làm thành viên của một hoặc nhiều cộng đồng toàn cầu, gồm những 
người chia sẻ sở thích của bạn. Một số người sống ở Berlin và rất vui 
sướng cho bạn xem bộ sưu tập của họ. Nếu bạn dẫn theo đứa con gái 
mười tuổi đi Berlin, bạn có thể hỏi liệu có ai ở Berlin có đứa con mười 
tuổi và nói ngôn ngữ của bạn mà sẵn lòng vui chơi với bạn. Nếu bạn 
tìm thấy hai hoặc ba người thích hợp, bạn sẽ tạo một cộng đồng nhỏ 
— dù chỉ tạm thời - gồm những người cùng sở thích. 

Gần đây, tôi mới đi thăm châu Phi về, và có chụp nhiều hình 
các con tỉnh tỉnh. Nếu hiện thời Internet phát triển và được sử dụng 
rộng rãi hơn, tôi đã có thể phát một thông báo đề nghị trao đổi hình 
ảnh với những người đi săn khác, hoặc tôi đã có thể gửi các hình 
ảnh tỉnh tỉnh của tôi lên thông báo mà chỉ các thành viên thân hữu 
đi săn ở châu Phi mới có thể truy cập. Người ta hoàn toàn có thể 
giới hạn truy cập bằng cách này vì phần mềm dịch vụ Web dễ dàng 
được bảo vệ bằng mật mã. 

Hàng ngàn nhóm thảo luận (biefscfiDD) trên Internet và vô số 
diễn đàn trên các dịch vụ trực tuyến thương mại đã được thành lập 
tạo chỗ cho các cộng đồng nhỏ có sở thích có thể chia sẻ thông tin. 
Trên mạng Internet, bạn sẽ tìm thấy những nhóm thảo luận sống 
động dựa trên văn bản, với những tên như alt.agriculture.fruit, 
alt.animals.raccoons, alt.asian-movies, alt.coffee, bionet.biology. 
cardiovascular, soc.religion.islam và talk.philosophy.misc. Nhưng các 
chủ đề này hầu như không chuyên môn hóa như vài đề tài mà tôi 
hy vọng các cộng đông điện tử sẽ lưu trữ trong tương lai. 

Một số cộng đồng trực tuyến sẽ chỉ có quy mô địa phương và 
một số cộng đồng sẽ có quy mô toàn cầu. Bạn sẽ không còn bị ngợp 
bởi số cộng đồng để chọn lựa như ngày nay bạn bị ngợp trong số 
lượng mục trong sổ điện thoại. Bạn sẽ tìm một nhóm phù hợp với 
sở thích của bạn, và sau đó bạn sẽ tìm qua nó mục nhỏ hơn nếu bạn 
muốn tham gia. Tôi có thể tưởng tượng việc hành chánh của mỗi 
thành phố tự trị, chẳng hạn, trở thành điểm nhắm của một cộng 
đồng điện tử. 

Như khi tôi bực mình về một cái đèn giao thông gần văn phòng : 
của tôi luôn báo đỏ lâu hơn tôi nghĩ. Tôi có thể viết thư lên thành - 


292 | Con đường phía trước 


phố, nói với các kỹ sư lập trình đèn giao thông rằng thời gian tính 
toán không tối ưu, nhưng đó sẽ là cái thư lập dị. Nhưng nếu tôi có 
thể tìm được “cộng đồng” những người lái xe trên đoạn đường đó, 
chúng tôi có thể cùng gởi một thư phàn nàn đây sức thuyết phục 
lên thành phố. Tôi sẽ tìm ra những người cùng suy nghĩ, bằng cách 
gửi thư cho những người làm việc gần tôi hoặc gửi thư lên bảng 
thông báo của cộng đồng (có đưa ra bản đồ của giao lộ kèm thông 
điệp): “Trơng suốt giờ cao điểm buổi sáng, có ai rẽ trái ở giao lộ này 
không? Có ai nghĩ nên rút ngắn chu kỳ đền giao thông ở đoạn đường 
này không? Ai đồng š có thể bổ sung uào thư của tô”. 

Khi các cộng đồng trực tuyến phát triển hơn, mọi người sẽ quay 
lại nó để tìm xem công chúng đang thực sự quan tâm tới điều gì. 
Người ta muốn biết hiện nay điều gì đang xảy ra, bạn bè đã xem 
những phim nào, và những tin tức nào người khác cho là lý thú. Có 
thể tôi muốn đọc cùng một “tin trang nhất trên nhật báo” như người 
tôi sắp sửa gặp lát đây, để chúng tôi có điểm chung mà bàn luận. 

Một số thể chế rồi sẽ phải thay đổi khi các cộng đồng trực tuyến 
trở nên mạnh hơn. Các bác sĩ và các nhà nghiên cứu y khoa đang 
phải chấp nhận tình trạng bệnh nhân nghiên cứu tài liệu y khoa 
qua mạng và so sánh các ghi chú của họ với những bệnh nhân khác 
có cùng thứ mà họ đã được đọc. Tin tức về các phương pháp trị liệu 
không chính thống hay không được chấp nhận sẽ lan nhanh trong 
các cộng đồng này. Một số bệnh nhân đang được thử nghiệm thuốc 
có thể phát hiện ra, bằng cách liên lạc với các bệnh nhân khác cũng 
đang được thử nghiệm thuốc, rằng họ đang được cho dùng thuốc trấn 
an (giả dược, placebo) chứ không phải thuốc chữa bệnh thật sự. Sự 
khám phá đó làm cho vài bệnh nhân từ bỏ cuộc thử nghiệm hoặc 
tìm cách chữa trị khác, đồng thời điều này sẽ làm hồng các cuộc 
nghiên cứu, nhưng khó có thể đổ lỗi cho các bệnh nhân khi họ tự 
bảo vệ cho chính mình. | 

Các bậc phụ huynh sẽ phải chấp nhận để cho con em mình tìm 
ra hầu như bất kỳ điều gì chúng muốn, ngay từ một trang bị thông 
tin tại nhà. Các hệ thống kiểm soát đang được thiết kế để giúp các 
bậc phụ huynh có thể kiểm tra những gì con em mình truy cập từ. 


Kết nối tại nhà | 293 


mạng, vấn đề tôi sẽ bàn ở chương 12. Điều này có thể trở thành một 
vấn đề chính trị quan trọng nếu những nhà cung cấp thông tin 
không xử lý nó đúng đắn. 

Công bằng mà nói, các lợi ích của thông tin đầy đủ sẽ đặt ra các 
vấn đề. Nhiều thông tin hơn có nghĩa là nhiều chọn lựa hơn. Hiện 
nay, mọi người thường quay quanh tivi vào buổi tối để chờ xem các 
chương trình truyền hình mà họ yêu thích, nhưng điều này sẽ thay 
đổi một khi video theo yêu cầu tạo cho chúng ta cơ hội xem bất kỳ 
cái gì chúng ta thích và vào bất kỳ thời gian nào mà chúng ta muốn. 
Chính sinh hoạt gia đình hoặc xã hội, hơn là lịch phát hình, sẽ kiểm 
soát giờ giấc giải trí của chúng ta. Trước khi có điện thoại, người ta 
nghĩ về những người hàng xóm của mình với nghĩa như là cộng đồng 
của mình. Hầu như mọi quan hệ đều giới hạn trong phạm vi người 
bạn láng giềng. Điện thoại và xe ôtô cho phép chúng ta mở rộng 
phạm vi giao tiếp ra xa hơn. Chúng ta có thể ít đi thăm viếng trực 
tiếp như một thế kỷ trước, vì giờ ta có thể nhấc điện thoại lên để trò 
chuyện cùng nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta trở 
thành cô lập. Chúng ta dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau hơn và duy 
trì được liên lạc. 

Điện thoại di động, máy nhắn tin và máy fax thực sự cần thiết 
đối với những nhà kinh doanh khi cần ra quyết định hay chỉ thị 
ngay lập tức. Một thập niên trước, bạn không phải suy nghĩ xem 
nên nhận tài liệu ở nhà hay nhận ngay trong lúc đang trên đường 
đi, chỉ cần rút lui vào nhà — hoặc một cách chắc chắn, vào xe và 
đi đâu đó. Với kỹ thuật hiện đại, bạn phải trả lời bạn đang ở đâu 
và khi nào thì có thể có mặt. Mọi người đều có thể liên lạc với 
bạn dù bạn không có mặt ở công ty. Trong tương lai; dù làm việc 
ở bất cứ đâu (trong nước hay đang ở nước ngoài) bạn đều có thể 
xác định người đang liên lạc với bạn để từ BẠPt hoặc chấp nhận 
trả lời nếu muốn. 

Phần mềm trên mạng sẽ trợ giúp bạn bằng cách hiển thị trên 
màn hình tất cả các liên lạc nhận được, dà là các cuộc gọi trực 
tiếp, các tư liệu đa phương tiện, thư điện tử, quảng cáo, hoặc thậm 
chí các tin tức sốt dẻo. Khi được bạn chấp nhận, mọi người có thể 


294 | Con đường phía trước 


liên lạc qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại của bạn. Bạn có thể 
cho phép vài người gởi thư cho bạn nhưng không được gọi điện 
thoại. Bạn có thể cho những người khác gọi điện thoại, khi bạn 
đã cho biết mình không bận, và cho những người khác liên lạc 
vào bất kỳ lúc nào. Bạn không muốn mỗi ngày phải nhận hàng 
ngàn quảng cáo không cần thiết, nhưng nếu bạn hỏi mua vé cho 
một buổi hòa nhạc đã bán hết vé, bạn sẽ muốn nhận được phúc 
đáp ngay. Các thông tin bạn thu nhận được phân loại theo nguồn 
và loại — chẳng hạn, trả lời yêu cầu của bạn, tư liệu liên quan đến 
công việc, hóa đơn, thư chúc mừng, câu hỏi, xuất bản, quảng cáo. 
Bạn có thể sắp xếp trình tự ưu tiên cho các mục thông tin nhận 
được, cho phép ai có thể gọi điện thoại cho bạn trong bữa cơm 
tối, ai có thể gặp bạn trong xe bạn hoặc vào giờ bạn đi nghỉ, và 
các loại điện thoại hoặc lời nhắn nào đáng để đánh thức bạn vào 
giữa đêm. Bạn có thể đặt ra nhiều phân biệt khi cần và thay đổi 
- các tiêu chí khi bạn muốn. Thay vì cho số điện thoại của bạn, nó 
sẽ được chuyển từ người này sang người khác và được sử dụng 
không xác định, thêm tên của người gọi bạn muốn nhận tin vào 
một danh sách được cập nhật thường xuyên. Danh sách này cho 
bạn biết mức độ quan tâm của bạn trong việc nhận thông tin của 
người ấy. Nếu một ai đó không có tên trên bất cứ danh sách nào 
của bạn mà muốn tiếp cận bạn, người ấy sẽ phải nhờ một ai đó 
có tên trên danh sách chuyển lời trước. Bạn có thể thường xuyên 
điều chỉnh thứ tự ưu tiên hoặc xóa tên một ai đó ra khỏi danh 
sách của bạn. Nếu bạn làm việc đó, người gọi sẽ phải gởi tới bạn 
một trong những dạng tin nếu bạn đọc sẽ nhận được một khoản 
tiền nào đó mà đã đề cập đến ở chương 8, nếu người ấy muốn 
được bạn chú ý. | 

Như bạn có thể rút ra từ tất cả hoạt động này, máy tính của bạn 
sẽ hiếm khi bị tắt. Nếu nó bị tắt, nó sẽ tự chạy lại ngay lúc có yêu cầu. 
Nó sẽ là một thiết bị dễ dùng ở trung tâm giải trí, thông tin, ở văn 
phòng và ở nhà bạn. Máy tính của bạn sẽ kết nối với máy ghi hình 
video, âm thanh lập thể (stereo), máy thu hình (TV), các hệ thống an 
ninh và Internet. Tất nhiên là bạn dùng nó để chọn âm nhạc, duyệt 


Kết nối tại nhà | 295 


phim ảnh, chơi game, xem lại tài chính, hoặc tìm ra một phương pháp 
mới. Nó sẽ là một thiết bị chuẩn trong nhà như điện thoại vậy. 

„Những thay đổi này trong kỹ thuật nội thất sẽ bắt đầu ảnh 
hưởng tới kiến trúc nhà ở. Các khung hiển thị có kích thước khác 
nhau, được máy tính điều khiển, sẽ được nêu trong bản thiết kế 
ngôi nhà. Người ta cũng sẽ nghĩ tới chuyện đặt màn hình tùy theo 
cửa số để giảm thiểu sự phản chiếu và chói sáng. Các đường dây 
nối với các thiết bị sẽ được cài đặt trong thời gian xây dựng. Khi 
các trang bị thông tin được nối với Internet, chúng ta sẽ giảm nhu 
cầu sách tham khảo, tai nghe stereo, đĩa compact, máy fax, ngăn 
đựng hồ sơ, tủ đựng hồ sơ lưu trữ và biên nhận. Nhiều thứ linh 
tinh chiếm không gian sẽ được thu nhỏ thành các thông tin dạng 
kỹ thuật số mà ta có thể gọi lên khi muốn. Chúng ta có thể lưu 
trữ cả những ảnh kỹ thuật số cũ và gọi chúng lên màn hình nếu 
chúng ta muốn. 

Tôi đang suy nghĩ nhiều về các chỉ tiết này, vì hiện tôi đang xây 
dựng một ngôi nhà, và tôi dự tính sẽ hoàn thành kế hoạch trong 
một tương lai không xa. Ngôi nhà đang được thiết kế và xây dựng 
sao cho nó đi trước thời đại một bước, và nó có thể gợi lên những 
điều về tương lat,của nhà cửa nói chung. Dù vậy, tôi cảnh báo bạn,. 
khi tôi trình bày kế hoạch, đôi khi người ta liếc nhìn tôi như muốn 
nói rằng: “Anh thực sự muốn xây dựng một ngôi nhà như uậy sao?” 

Giống như hầu hết những người muốn xây nhà, tôi muốn ngôi 
nhà của tôi phải hài hòa với cảnh vật chung quanh và đáp ứng được 
nhu cầu của những người sẽ sống trong đó. Tôi muốn nó hấp dẫn 
về phương diện kiến trúc, nhưng điều chính yếu tôi muốn nó tiện 
nghi. Nó là nơi tôi và gia đình sẽ sinh sống. Bạn có thể cho rằng 
ngôi nhà là một tổ ấm, hoặc bạn có thể nghĩ về ngôi nhà theo quan 
niệm của Le Corbusier, nhà kiến trúc vĩ đại của thế kỷ 20, rằng ngôi 
nhà là “một guỗng máy để con người sinh sống trong đó”. 

- Nhà của tôi làm bằng gỗ, kiếng, bê tông và đá. Nó được xây dựng 
trên một sườn đổi, hầu hết phần bằng kiếng nhìn ra phía Tây, trông 
ra hồ Washington hướng đến thành phố Seattle để có thể thưởng 
ngoạn cảnh hoàng hôn và phong cảnh của ngọn núi Olympic. 


296 | Con đường phía trước 


Nhà của tôi cũng được làm bằng silicon và phần mềm. Sự cài 
đặt của các bộ vi xử lý silicon, các chip bộ nhớ và các phần mềm 
hữu dụng, sẽ làm cho ngôi nhà mang một số đặc điểm mà mạng 
tương tác sẽ mang lại cho hàng triệu ngôi nhà trong vài năm tới. 
Kỹ thuật tôi sẽ sử dụng mới chỉ là sự thử nghiệm, nhưng theo thời 
gian, một số rồi đây có thể trở nên phổ biến và ít tốn kém hơn. Hệ 
thống giải trí sẽ phù hợp với cách thức truyền thông hoạt động 
trong tương lai, để tôi có thể biết được cảm giác khi sống với những 
kỹ thuật khác nhau. 

Di nhiên, ta không thể dựa theo các ứng dụng giải trí của băng 
thông rộng, vì chúng đòi hỏi nhiều người khác cũng phải được nối 
mạng. Có một mạng băng thông rộng riêng cho một cá nhân chẳng 
khác gì việc chỉ một người có điện thoại và chẳng thể gọi cho ai 
khác. Các ứng dụng mạng thật sự hữu ích sẽ phát triển với sự tham 
gia của hàng chục hoặc hàng trăm triệu người không phải chỉ có tận 
hưởng giải trí và các thông tin khác, mà còn tạo ra chúng nữa. Cho 
đến khi có một sự chia sẻ rộng lớn của mọi người ở các nước phát 
triển liên thông nhau trên mạng băng thông rộng, tìm tòi những vấn 
đề họ cùng quan tâm và làm đủ loại đóng góp đa phương tiện của 
mình, chúng ta mới cảm nhận ra hiệu quả của kỹ thuật tương tác 
băng thông rộng. 

Công nghệ cắt cạnh trong ngôi nhà tôi đang xây dựng sẽ 
không để chỉ tiên liệu các ứng dụng giải trí. Nó còn giúp gia đình 
tôi đáp ứng các nhu cầu bình thường trong nhà: sưởi ấm, thắp 
sáng, thoải mái, tiện lợi, vui tươi và an toàn. Cũng mới đây thôi, 
công chúng ngạc nhiên với ý tưởng về một ngôi nhà có đèn điện, 
phòng vệ sinh, điện thoại và máy điều hòa không khí. Mục đích 
của tôi là một ngôi nhà với những tiện nghi giải trí và kích thích 
sự sáng tạo trong một bầu không khí thư giãn, thoải mái, thân 
tình. Những mong muốn này không khác lắm so với những mong 
muốn của những người đủ khả năng xây dựng các ngôi nhà độc 
đáo trong quá khứ. Tôi đang thử nghiệm để tìm ra những gì tốt 
nhất cho tương lai, và uớc muốn đó cũng có một truyền thống lâu 
đài của nó. 


Kết nối tại nhà | 297 


Năm 1925, khi trùm báo chí Willam Randolph Hearst chuyển 
vào lâu đài San Simeon của ông ở California, ông muốn cho ngôi 
nhà của mình được trang bị những kỹ thuật hiện đại nhất. Thời 
đó, việc điều chỉnh các máy thu thanh để có thể bắt được rõ tín 
hiệu của tất cả các đài phát là chuyện vô cùng phiển phức và tốn 
thời gian, vì thế, ông cho đặt nhiều máy thu thanh trong tầng 
hầm của lâu đài San Simeon, mỗi máy được điều chỉnh để bắt 
riêng một đài. Các dây loa chạy đến căn phòng riêng của Hearst 
ở tầng 3, tại đó chúng được gắn vào trong một tủ làm bằng gố sồi 
của thế kỷ 15. Lúc ấn một nút, Hearst có thể nghe được một đài 
do ông chọn. Sự thoải mái ấy là kỳ công trong thời đại bấy giờ. 
Ngày nay đây là một chức năng chuẩn trên mọi máy thu thanh 
đặt trong xe hơi. _ 

Tôi hoàn toàn không có ý so sánh ngôi nhà của tôi với lâu đài 
San Simeon, một trong những đài kỷ niệm của vùng Bờ biển phía 
Tây. Tất cả những điều tôi muốn làm là những cải tiến kỹ thuật 
mà tôi dự định áp dụng cho ngôi nhà của mình, về cơ bản, không 
khác mấy so với những cái mà Hearst muốn cho ngôi nhà của ông 
ấy. Ông muốn tin tức và giải trí, tất cả chỉ bằng việc ấn nút. Và tôi 
cũng vậy« 

Tôi đã bắt đầu nghĩ về việc xây dựng một ngôi nhà mới vào cuối 
thập niên 80. Tôi muốn một ngôi nhà được trang bị những công 
nghệ thật tỉnh vi, nhưng không làm mất đi ý nghĩa: kỹ thuật là đầy 
tớ, không phải chủ nhân. Tôi không muốn ngôi nhà được định 
nghĩa theo khả năng ứng dụng kỹ thuật của nó. Lúc vẽ thiết kế ban 
đầu tôi còn là một anh chàng độc thân, nhưng khi Melinda và tôi 
cưới nhau, chúng tôi đã thay đổi kế hoạch nhằm làm cho ngôi nhà 
hợp ý nàng hơn và phù hợp cho một gia đình hơn. Chúng tôi thiết 
kế lại nhà bếp cho ấm cúng và phù hợp với sinh hoạt của một gia 
đình. Tuy nhiên, các thiết bị trong nhà bếp cũng giống với thiết bị 
của các nhà bếp được trang bị hiện đại. Melinda cũng chỉ ra điểm 
bất hợp lý rằng tôi đã dày công nghiên cứu nhưng lại không thiết 
kế chỗ để nàng có thể làm các công việc bếp núc, bản thiết kế do 
đó lại được chỉnh sửa. : 


298 | Con đường phía trước 


Quang cảnh ngôi 
nhà tương lai của 
Œates nhìn ra 
Pbía tây, trông ra 
bô Wasbington 
được thể biện 
trên máy tính. 


— Tôi chọn khu đất trên bờ hồ Washington một phần vì trong tâm 

đi lại gần trụ sở Microsoft. Năm 1990, chúng tôi bắt đầu cho xây dựng 
một nhà khách tại đó. Sau đó, vào năm 1992, chúng tôi bắt đầu đào 
và đặt móng cho ngôi nhà ở. Đây là một công trình lớn, đòi hỏi 
nhiều bê tông, vì Seattle là một khu vực thường xuyên bị động đất 
với mức độ nguy hiểm ít ra cũng bằng California. 

Diện tích khu vực sinh hoạt của ngôi nhà này sẽ là trung bình 
đối với ngôi nhà lớn. Phòng khách rộng khoảng 4,2 m x 8,4 m, kể cả 
một khu vực để xem truyền hình và nghe nhạc. Nhà sẽ có một không 
gian ấm cúng dành cho một hoặc hai người, mặc dù cũng sẽ có một 
phòng tiếp tân để phục vụ 100 khách dùng cơm tối một cách tiện lợi. 
Tôi thích họp mặt với những nhân viên mới và nhân viên tập sự của 
Microsoft. Ngôi nhà cũng sẽ có một phòng chiếu phim nhỏ, một hồ 
bơi và một phòng thể dục. Một sân thể thao nằm ẩn mình trong các 
rặng cây gần mé nước, phía sau vũng trượt nước, một trong những 
môn thể thao ưa thích của tôi. Một cửa sông nhỏ sẽ được cung cấp 
nước ngầm từ ngọn đổi sau nhà. Chúng tôi sẽ nuôi giống cá quả ở cửa 
sông, và người ta bảo tôi có thể rồi rái cá sẽ xuất hiện. 

Nếu bạn đến thăm, bạn sẽ lái xe xuống con đường cong dẫn tới gần 
ngôi nhà qua một khu rừng mới, trồng các loại cây dương, cây trăn và 


. Kết nối tại nhà | 299 


Câu thang uà 
thế biện. 


rr lo HÌ h tk 
rải rác đó đây điểm thêm vài cây thông Douglas. Vài năm trước đây, 
người ta thu gom lá cây mục và đem rải phía sau khu nhà. Tất cả các 
loại thảo mộc có tiếng đang phát triển ở đây. Sau một vài thập kỷ, khi 
khu rừng trưởng thành, thông Douglas sẽ ngự trị trên phong cảnh toàn 
khu vực, giống như cảnh những cây đại thụ đã một thời ngự trị trong 
vùng này nhưng vào đầu thế kỷ 20 đã bị đốn sạch để lấy gỗ. 

Khi dừng xe tại một khúc quanh hình bán nguyệt, bạn sẽ ở cửa 
trước nhưng không thấy nhiều về ngôi nhà. Đó là vì bạn đang đi 
vào tầng trên cùng. Khi bước vào, trước tiên, bạn sẽ được trao một 
cây kim điện tử để kẹp vào y phục của bạn. Cây kim này sẽ nối bạn 
vào các dịch vụ điện tử của ngôi nhà. Bạn sẽ đi xuống tầng trệt hoặc 
bằng thang máy hoặc bằng một cầu thang chạy thẳng đến một hồ 
nước dưới một mái hơi dốc, lợp bằng thủy tính với các cột chống 
bằng gỗ thông Douglas. Ngôi nhà có nhiều xà ngang, và cột dọc lộ 
ra. Bạn sẽ nhìn toàn cảnh hồ nước khi đi xuống tầng nhất, và tôi 
hy vọng là khung cảnh đó và các cây gỗ thông Douglas, chứ không 
phải sự mới lạ của cây kim điện tử, sẽ là điều bạn thích thú nhất 
khi đi xuống tầng trệt. Phần lớn gỗ để xây dựng ngôi nhà này đều 
lấy từ nhà máy xẻ gố Weyerhaeuser có tuổi thọ trên 80 năm, trên 
dòng sông Columbia chảy xiết. Loại gỗ này được thu hoạch gần IOO 


300 | Con đường phía trước 


năm trước và lấy từ những cây cao trên lOO thước, đường kính 
khoảng từ 2⁄4 mét đến 4,5 mét. Gỗ thông Douglas là một trong 
những loại gỗ nặng nhất trên thế giới. Không may, gỗ thông Douglas 
mới trồng đễ bị nứt nếu bạn xẻ để làm xà ngang, bởi vì thớ gỗ của 
loại cây 70 tuổi không chắc bằng một cây thọ 500 tuổi. Hiện nay, 
hầu hết loại thông Douglas có tuổi thọ cao đã bị đốn, và do đó, số 
còn lại cần phải được bảo tổn. Tôi may mắn tìm được loại gỗ cũ còn 
có thể tái sử dụng được. " | 
Các xà gỗ thông nâng đỡ hai tầng làm chỗ sinh hoạt riêng tư mà 
bạn sẽ đi ngang qua trên đường đến tầng trệt. lính riêng tư rất quan 
trọng. Tôi muốn ngôi nhà của mình bao giờ cũng đảm bảo tính riêng 
tư ngay cả những lúc khách đang sử dụng các phần khác của nó. 
Ở cuối cầu thang, nhà hát nhỏ sẽ ở bên phải, và bên trái, bên 
hướng nam, bạn sẽ thấy một phòng khách rộng lớn. Khi bạn bước 
vào phòng, bên phải là một loạt các cửa kính đẩy mở ra một khoảng 
trống dẫn tới hồ nước. Âm vào tường phía đông sẽ là 24 màn hình 
video, bài trí kiểu lên bốn, ngang sáu, mỗi cái có một ống chiếu hình 
ảnh 4Ø inch. Các màn hình này sẽ kết hợp với nhau để hiển thị các 
hình ảnh lớn có nội dung nghệ thuật, giải trí, hoặc kinh doanh. 
Trước đây, tôi muốn rằng khi không sử dụng, các màn hình có thể 
biến hẳn Vào trong phần gỗ. Tôi muốn các màn hình hiển thị các 
mẫu vân gỗ phù hợp với phần còn lại của tường. Không may, ước 
muốn của tôi không thể toại nguyện được, vì màn hình có tính phát 
sáng trong khi gỗ lại phản chiếu nó. Vì thế, tôi đành chấp nhận cho 
các màn hình biến mất đằng sau các bảng gỗ khi không sử dụng. 
Kim điện tử bạn được trao khi mới bước vào ngôi nhà sẽ báo cho 
ngôi nhà biết bạn là ai và từ đâu tới, và ngôi nhà sẽ dùng thông tin 
này để đáp ứng và thậm chí tiên đoán các nhu cầu của bạn — hoàn 
toàn càng ít gây trở ngại cho bạn càng tốt. Một ngày nào đó, thay 
vì cây kim, chúng ta có thể dùng một hệ thống camera có các khả 
năng nhận biết hình ảnh, nhưng điều đó còn ngoài tầm của kỹ thuật 
ngày nay. Khi ngoài trời đã tối, cây kim sẽ tạo một vùng ánh sáng 
di chuyển theo bạn khi bạn đi qua ngôi nhà. Các phòng không có 
người ở sẽ không sáng lên. Khi bạn đi xuống một hành lang, bạn có 


Kết nối tại nhà | 301 


thể không chú ý các ngọn đèn phía trước bạn đang sáng dần lên và 
các ngọn đèn phía sau bạn đang mờ dần đi. Âm nhạc cũng sẽ di 
chuyển theo bạn. Mặc dù người ta có cảm giác dường như âm nhạc 
có ở khắp nơi, thực ra những người ở các chỗ khác trong ngôi nhà 
nghe các bản nhạc hoàn toàn khác, hoặc không nghe gì cả. Một 
phim ảnh hoặc tin tức cũng có thể đi theo bạn khắp nhà. Nếu bạn 
nhận điện thoại, chỉ chiếc điện thơại gần bạn nhất sẽ reo. 

Bạn sẽ không bị đối mặt với kỹ thuật, nhưng nó có sẵn ở khắp 
nơi. Các bộ điều khiển cầm tay từ xa sẽ giúp bạn làm chủ môi trường 
trước mắt bạn và của hệ thống giải trí của ngôi nhà. Bộ điều khiển 
từ xa sẽ mở rộng các khả năng của kim điện tử. Bạn sẽ dùng bộ điều 
khiển để ra lệnh các màn hình trong một phòng hiển thị và hiển 
thị điều bạn muốn. Bạn có thể chọn từ trong hàng ngàn hình ảnh, 
đĩa ghi, phim, chương trình truyền hình, và bạn sẽ có tất cả các loại 
chọn lựa để chọn thông tin ưa thích. 

Một bộ điều khiển, tương đương một bàn phím và giúp bạn ra 
các chỉ thị rất đặc biệt cho hệ thống ngôi nhà, sẽ được đặt tại một 
nơi kín đáo trong mối phòng, nhưng điều đó không gây chú ý. Một 
chức năng đặc biệt, đễ nhận diện, sẽ báo người vào phòng nhận dạng 
được bộ điều khiển và biết nó nằm ở đâu. Điện thoại đã có đặc tính 
này. Nó không gây sự chú ý đặc biệt, nhưng vẫn có đó, khi chúng 
ta cần. _ 

Mọi hệ thống tính hóa nên làm đơn giản và tự nhiên để dễ sử 
dụng, không nhầm lẫn. Nhưng để đạt được tính đơn giản là chuyện 
khó. Dù vậy, máy tính vẫn mỗi năm mỗi dễ sử dụng hơn, và các thử 
nghiệm trong nhà tôi sẽ giúp chúng ta nhận biết cách tạo một hệ 
thống thực sự đơn giản. Bạn sẽ khỏi phải chỉ dẫn hoặc yêu cầu trực 
tiếp. Chẳng hạn, bạn khỏi phải yêu cầu một bài hát cụ thể. Bạn có 
thể yêu câu hệ thống trong nhà cho hát các bài hát thịnh hành mới 
nhất, hoặc các bài hát của một nghệ sĩ đặc biệt nào đó, hoặc các bài 
hát được trình diễn ở Woodstock, hoặc âm nhạc được sáng tác vào 
thế ký 18 ở Vienna, hoặc các bài hát có từ “yellow” trong các tựa đề 
của nó. Bạn có thể yêu cầu những bài hát bạn đã phân loại theo một 
tính từ nào đó, hoặc các bài hát chưa được trình diễn khi một vị 


302 | Con đường phía trước 


khách đặc biệt thăm viếng ngôi nhà trước đó. Bạn có thể lập trình 
âm nhạc cổ điển làm nhạc nền cho việc thưởng ngoạn, và một cái 
gì đó hiện đại và sôi nổi hơn để chơi trong khi bạn đang tập thể 
dục. Nếu bạn muốn xem phim đã đoạt giải Academic 1957 về hình 
ảnh đẹp nhất, bạn có thể yêu cầu theo cách này —- Cầu Sông Kwai 
(The Bridge on the River Kwai) sẽ hiện lên màn hình. Bạn có thể 
tìm thấy cũng phim ấy, bằng cách yêu cầu các phim do Alec 
Guinness hay William Holden thủ vai, hoặc phim về các nhà giam. 

Nếu bạn dự định thăm Hong Kong, bạn có thể yêu cầu màn 
hình chiếu cho bạn các hình ảnh về thành phố đó. Bạn sẽ có cảm 
tưởng như hình ảnh có ở khắp mọi nơi trong nhà, mặc dù thực sự 
những hình ảnh đó chỉ xuất hiện trên các vách tường của các căn 
phòng vừa ngay trước khi bạn đi vào và biến mất sau khi bạn rời 
khỏi. Nếu bạn và tôi đang xem những thứ khác nhau và một người 
trong chúng ta bước vào phòng của người kia, căn phòng sẽ theo một 
chương trình trung gian, phù hợp với cả hai người. Ngôi nhà có thể 


Prototybe của thiết bị điều biến cbínb: 


Kết nối tại nhà | 303 


tiếp tục âm thanh và hình ảnh cho người đang ở trong phòng từ 
trước, hoặc nó có thể thay đổi lập trình theo thứ mà nó biết cả hai 
đều thích. 

Ngôi nhà theo dõi những người cư trú trong đó để đáp ứng các 
nhu cầu đặc biệt của họ và nó kết hợp hai phương pháp. Phương 
pháp thứ nhất là không gây trở ngại cho người sử dụng, và thứ hai 
là một vật ta mang là dấu hiệu cho biết chúng ta được đối xử theo 
một cách thức nào đó. Bạn đã quen với ý tưởng rằng một vật có thể 
xác nhận bạn. Nó có thể báo cho người hoặc máy móc rằng bạn được 
phép làm một điều gì đó như mở một cánh cửa đã khóa, bước lên 
một máy bay, hoặc sử dụng mức tiển giới hạn nào đó trong tài khoản 
tín dụng của bạn để mua sắm món gì. Chìa khóa, thẻ nhập điện tử, 
bằng lái xe, hộ chiếu, biển tên, thẻ tín dụng và vé xe, tất cả là những 
hình thức để xác nhận. Nếu tôi đưa cho bạn chìa khóa chiếc xe của 
tôi, chiếc xe cho phép bạn ngồi vào, khởi động máy, và lái đi. Bạn 
có thể nói rằng chiếc xe tin tưởng bạn vì bạn cầm chìa khóa của 
nó. Nếu tôi đưa cho người giữ xe một chìa khóa thích hợp với bộ 
khởi động xe nhưng không giao chìa khóa của cốp xe, chiếc xe để 
ông ta lái nhưng không cho mở cốp xe. Điều đó không khác với ngôi 
nhà của tôi, nó sẽ tạo các tiện nghi khác nhau cho bạn dựa trên chìa 
khóa điện tử mà bạn:-cầm. | 

Không có gì do tôi vạch ra là chu toàn tuyệt đối. Vài người có 
tầm nhìn xa trông rộng còn thấy trước những thay đổi lớn lao hơn. 
Họ tiên đoán rằng trong vòng lÖ năm tới các người máy sẽ quanh 
quấn trong nhà để giúp chúng ta nhiều việc vặt. Tôi không chuẩn 
bị cho điều đó, vì tôi nghĩ còn phải nhiều thập kỷ nữa người máy 
mới trở nên thực tế. Những người máy duy nhất mà tôi thấy được 
sử dụng rộng rãi là các đồ chơi thông minh. Trẻ con sẽ có thể lập 
trình chúng théo một số kiểu cách có giới hạn để đáp ứng các tình 
huống riêng biệt, và thậm chí để nói tiếng nói của các nhân vật 
chúng yêu thích. Chúng sẽ giới hạn “tầm nhìn”, và biết khoảng 
cách tới bức tường ở mỗi hướng, thời gian và điều kiện ánh sáng. 
Chúng sẽ chấp nhận đơn vị nhập tiếng nói có hạn chế, đó sẽ là : 
một trò vui. (Tôi nghĩ thật là gọn nếu có chiếc xe hơi bằng cỡ món 


304 [ Con đường phía trước 


đồ chơi, khi mình còn bé, để tôi có thể cùng trò chuyện và lập 
trình cho nó đáp ứng các chỉ thị của tôi). Khác với đồ chơi, các thiết 
bị người máy quan trọng khác sắp xuất hiện sẽ dùng vào các ứng 
dụng quân sự. Tôi nghi ngờ việc những người máy thông minh sẽ 
giúp việc vặt trong nhà, vào một tương lai gần. Cần phải có nhiều 
thông minh thị giác, và sự khéo léo để chuẩn bị thức ăn hoặc thay 
tã lót. Vệ sinh hổ nước, cắt cỏ, và có thể ngay cả hút bụi có thể 
được thực hiện bằng một hệ thống tương đối câm, nhưng một khi 
chúng ta vượt khỏi các tác vụ trong đó người máy chỉ chuyển dịch 
một vật gì, thì thật khó thiết kế một cái máy có thể nhận biết và 
phản ứng trước các sự cố đột xuất. 

Các hệ thống tôi xây dựng trong ngôi nhà của mình nhằm làm 
cho cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng tôi không chắc liệu chúng có đáng 
công cho đến khi tôi chuyển đến ở không. Tôi luôn luôn thử 
nghiệm và học hỏi. Đội thiết kế dùng phòng khách của tôi, được xây 
dựng trước khi xây ngôi nhà chính, làm một loại phòng thí nghiệm 
cho việc trang bị nhà cửa. Vì một số người thích nhiệt độ ấm hơn 
những người khác, phần mềm của ngôi nhà thiết lập nhiệt độ theo 
phản ứng với những người sống ở bên trong, và theo thời gian trong 
ngày. Ngôi nhà biết làm cho nhiệt độ ấm lên vào một buổi sáng 
lạnh, trước khi khách ra khỏi giường. Vào buổi chiều, đèn trong ngôi 
nhà sẽ mờ xuống nếu bạn mở máy thu hình. Nếu một ai đó ở trong 
ngôi nhà ban ngày, căn nhà sẽ làm cho ánh sáng bên trong hòa hợp 
với bên ngoài. Dĩ nhiên, người sống trong nhà luôn luôn có thể cho 
các chỉ dẫn rõ ràng để tái xác lập điều kiện mới. 

Loại dụng cụ trang bị nhà cửa này có thể được dùng để tiết kiệm 
năng lượng đáng kể. Nhiều tiện ích điện tử đang kiểm tra mạng để 
giám sát việc sử dụng năng lượng trong nhà. Nếu thành công, phương 
pháp này sẽ chấm dứt công đoạn tốn kém đưa đồng hồ đọc vào từng 
nhà mỗi tháng hoặc hai tháng. Nhưng quan trọng hơn, là các máy 
tính trong gia đình và ở công ty phục vụ công cộng có thể quản lý 
từng phút yêu cầu về năng lượng từng thời điểm khác nhau trong 
ngày. Sự quản lý yêu cầu về năng lượng có thể tiết kiệm nhiều tiền 
và giúp bảo vệ môi trường bằng cách giảm tải. 


Kết nối tại nhà | 305 


Không phải tất cả các thí nghiệm của chúng tôi trong phòng 
khách đều đã thành công. Tôi đã lắp đặt những cái loa từ trên trần 
xuống, khi cần. Thùng loa được treo cách tường, ở vị trí tối ưu về độ 
vang. Nhưng sau khi thử lại, nó nhắc tôi nhớ tới các dụng cụ nhỏ 
bé của James Bond, vì thế ở trong ngôi nhà chính, tôi đã giấu khuất 
các loa vào trong. 

Một ngôi nhà thiết kế theo đúng điều bạn muốn thì sẽ không 
có các ngoại lệ. Nó sẽ tuân thủ đúng theo chế độ đã được bạn cài 
đặt. Có lần, tôi đi dự tiệc ở một ngôi nhà có hệ thống điều khiển 
bằng máy tính. Các ngọn đèn được thiết kế để tự tắt lúc 1Ô giờ 30, 
là lúc thường lệ chủ nhân đi ngủ. lO giờ 30 tối hôm đó buổi tiệc 
vẫn tiếp diễn, nhưng các ngọn đèn đã tắt đúng giờ đã định. Chủ 
nhà phải chỉnh sửa khá lâu để cố làm cho chúng sáng lại. Một vài 
tòa nhà văn phòng dùng các máy dò chuyển động để kiểm soát ánh 
sáng trong từng căn phòng. Nếu thấy không có hoạt động nào trong 
vài phút, đèn sẽ tự tắt. Những người ngồi gần như bất động tại các. 
bàn làm việc thỉnh thoảng phải vẫy tay hoặc cử động để tránh tình 
trạng này. | 

Tắt hay mở đèn không phải là việc khó. Các công tắc đèn rất 
đáng tin cậy và dễ sử dụng, nhưng nếu bạn định thay nó bằng các 
thiết bị tự điều khiển, bạn sẽ gặp rủi ro. Bạn phải cài đặt các hệ 
thống hoạt động với một tỉ lệ chính xác cực kỳ cao về thời gian, vì 
nếu thiếu bất cứ sự tin cậy và nhạy cảm nào sẽ khó đạt được độ 
chuẩn xác như mong muốn. Tôi hy vọng hệ thống trong ngôi nhà 
của tôi có thể tự động mở đèn ở các độ sáng thích hợp. Dù vậy, mỗi 
phòng vẫn có công tắc riêng trên tường, dùng để chỉnh sửa lại độ 
chiếu sáng của căn phòng khi cần thiết. 

Nếu bạn thường xuyên thay đổi độ sáng tối trong nhà, hệ 
thống sẽ cho rằng đó là ý thích của bạn. Thực vậy, hệ thống trong 
nhà sẽ nhớ mọi thứ nó học về các sở thích của bạn. Nếu trong 
quá khứ bạn đã yêu cầu xem các bức tranh của Henri Matisse hoặc 
các tấm ảnh của Chris Johns trong National Geographic, bạn có 
thể tìm thấy những tác phẩm khác của họ được trưng bày trên 
tường của các căn phòng mà bạn đi vào. Nếu bạn đã nghe bản 


306 | Con đường phía trước 


concerto dành cho kèn của Mozart, vào lần cuối cùng bạn thăm 
viếng, bạn có thể lại nghe thấy chúng khi trở lại. Nếu bạn không 
nhận điện thoại trong khi ăn tối, lần sau điện thoại sẽ không reo 
nữa nếu có ai gọi bạn. Chúng ta cũng có thể “kể” cho hệ thống 
trong nhà điều mà khách thích. Paul Allen là một người hâm mộ 
]imi Hendrix, và một điệu nhạc có tiếng ghi-ta ấm áp sẽ chào 
mừng khi anh ấy đến thăm. 

Ngôi nhà sẽ được trang bị sao cho nó thống kê được về sự vận 
hành của tất cả các hệ thống, và chúng ta có thể phân tích thông 
tin đó để điều chỉnh các hệ thống này. 

Tôi sẽ là người đầu tiên sử dụng tại nhà một trong các đặc điểm 
điện tử khác thường nhất, đó là một cơ sở dữ liệu của hơn một triệu 
ảnh tĩnh, bao gồm các ảnh chụp và các bức tranh vẽ lại. Nếu bạn 
là khách, bạn có thể yêu cầu xem hầu như bất cứ ảnh nào bạn thích, 
trên các màn hình khắp nhà — chân dung của các tổng thống, bản 
sao các bức tranh thời Phục Hưng, các cảnh hoàng hôn, máy bay, 
những người trượt tuyết ở dãy núi Andes (Nam Mỹ), một con tem 
hiếm của Pháp, ban nhạc Beatles năm 1965. 

Vài năm trước đây, tôi đã thành lập một công ty nhỏ, giờ đây 
được gọi là Corbis, để xây dựng một tài liệu lưu trữ dạng số độc nhất 
và toàn diện. Corbis là một cơ quan lưu trữ kỹ thuật số đủ các loại 
hình ảnh. Cuối năm 1995, Corbis mở rộng kho hình ảnh khi chúng 
tôi mua Bettman Archive, một bộ sưu tập ảnh hàng đầu. Dùng máy 
quét chất lượng cao, Corbis chuyển đổi hình ảnh thành dạng số. 

ình ảnh được lưu trữ ở độ phân giải cao trong một cơ sở dữ liệu 
được sắp xếp sáng tạo để mọi người dễ dàng tìm thấy chính xác 
hình ảnh họ cần. Các hình ảnh dạng số này cũng phục vụ cho 
những người dùng về thương mại như các nhà xuất bản sách và tạp 
chí, và cho cả những người truy tìm cá nhân. Corbis cũng sản xuất 
một số sản phẩm đa phương tiện dựa trên tài liệu lưu trữ của mình. 
Tiền bản quyền được trả cho chủ hình ảnh, bản quyền của họ được 
Corbis bảo vệ nghiêm ngặt. Corbis đang làm việc với các viện bảo 
tàng và thư viện, cũng như với số đông nhà chụp ảnh tư, các đại 
lý, và các nơi lưu trữ khác. Chẳng hạn, mùa xuân năm 199, nó có 


Kết nối tại nhà | 307 


độc quyền kỹ thuật số về các tác phẩm của nhà chụp ảnh đen trắng 
nổi tiếng Ansel Adams. 

Tôi tin rằng hình ảnh có chất lượng sẽ có nhu cầu lớn trên mạng 
tương tác. Ý kiến của tôi là công chúng sẽ xem việc duyệt hình ảnh 
là công việc đáng giá, nhưng tôi nghĩ rằng với giao diện thích hợp 
nó sẽ hấp dẫn nhiều người hơn. Tôi đang hy vọng vào một công 
nghệ mới, khi chỉ cần nói “thuyền buồm”, “núi lửa” hoặc “các nhà 
khoa học nổi tiếng” thì hình ảnh sẽ hiển thị lên. 

Mặc dù có một số hình ảnh sẽ là các tác phẩm nghệ thuật, điều 
đó không có nghĩa tôi đánh đồng bản sao với bản gốc. Trong thời 
gian đi công tác, tôi đã dành nhiều thời giờ vào các viện bảo tàng 
và không có gì thú vị bằng xem tác phẩm thật. Tác phẩm “nghệ 
thuật thực sự” thú vị nhất mà tôi làm chủ là một sổ tay khoa học, 
đo Leonardo da Vịinci giữ trong những năm đầu 1500. Tôi đã thán 
phục Leonardo từ khi còn trẻ, vì ông là một thiên tài trong quá 
nhiều lĩnh vực và luôn có tầm nhìn đi trước thời đại. Mặc dù nó 
chỉ là một sổ tay với các nét chữ và các hình vẽ, chứ không phải 
là một bức tranh, nhưng không một phiên bản nào có thể thay 
được nó. Tôi vẫn tin rằng dữ liệu hình ảnh dễ duyệt sẽ được nhiều 
người quan tâm cả về mặt nghệ thuật tạo hình lẫn nghệ thuật 
nhiếp ảnh. 

Nghệ thuật, như hầu hết các lĩnh vực khác, sẽ lý thú hơn, nếu 
bạn có đôi chút hiểu biết về nó. Bạn có thể đi hàng giờ qua Viện 
bảo tàng Louvre (ở Pháp) ngắm các bức tranh nhưng sẽ thú vị hơn - 
nếu có người có kiến thức cùng đi với bạn. Tư liệu đa phương tiện 
có thể đóng vai trò người hướng dẫn, dù ở nhà hay trong viện bảo 
tàng. Nó có thể đọc cho bạn nghe bài thuyết trình của một học giả 
nổi tiếng về một tác phẩm. Thậm chí bạn có thể phóng to ảnh lên 
để xem kỹ hơn. Nếu sự mô phỏng và giới thiệu đa phương tiện làm 
cho nghệ thuật dễ tiếp cận hơn và dễ hiểu hơn, người xem các phiên 
bản sẽ muốn xem bản gốc. Sự trưng bày các phiên bản có thể làm 
gia tăng chứ không làm giảm đi sự tôn kính đối với tác phẩm nghệ 
thuật thực sự và khuyến khích nhiều người hơn đến các viện, bảo . 
tàng và các phòng trưng bày. 


308 | Con đường phía trước 


Một thập kỷ nữa, việc truy xuất hàng triệu hình ảnh và tất cả 
các cơ hội giải trí khác tôi đã mô tả sẽ có trong nhiều gia đình và 
chắc chắn sẽ gây ấn tượng hơn những cái mà tôi sẽ có khi tôi chuyển 
vào sinh sống trong ngôi nhà của mình. 

Tôi thích thử nghiệm, và biết đâu tôi sẽ có những thử nghiệm 
mới tốt hơn những thử nghiệm ban đầu. Có thể tôi sẽ quyết định 
che giấu các màn hình đằng sau tác phẩm nghệ thuật trên bức tường 
cũ hoặc ném cây kim điện tử vào thùng rác. Hoặc có thể tôi sẽ thích 
các hệ thống trong ngôi nhà và tự hỏi làm thể nào để thích ứng hơn 
với chúng. Đó hoàn toàn là ý nguyện của riêng tôi. 


bUỘC BŨ Nô TÌM UÀNG 
TRÊN INTFRNET 


j§ 8= nHm ng 0 NNG GỢỊỶI TH NNH SH HE VN TÌNG BÌNH NG VN SN TH TNNG HE DN 0N NEN NHHỊ TH" THNG TH GP ỌNH TINI GEN ĐH GN BH G nu An nSỀ 
l 
Ì 
Ỉ 


vẽ 

2 | 
#= cao của thời kỳ xa lộ thông tin, năm 1994 và phần lớn 

năm 1995, dường như hầu hết mỗi ngày đều có một công ty hay 

nghiệp đoàn tuyên bố tham gia vào cuộc đua xây dựng các mạng 
tương tác băng thông rộng đưa hình thức giải trí bằng video đến các 
khu dân cư. Những cuộc sáp nhập lớn liên miên và những sự đầu tư 
táo bạo đã tạo nên một không khí đổ xô tìm vàng — con người và 
các công ty chạy đua hối hả để giành lấy công nghệ và nội dung mà 
họ hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao. 

Các nhà đầu tư rất thích việc chuyển giao cổ phiếu trên xa lộ 
thông tin. Báo chí trước đây chưa từng đăng về những thông tin này, 
đặc biệt khi bạn biết rằng cả công nghệ băng thông rộng và đòi hỏi 
của người tiêu dùng đối với các dịch vụ giải trí tương tác vẫn chưa 
được chứng minh. Không khí gấp gáp của một sự lạc quan pha chút 
lo sợ làm cho những ngày tháng sơ khai của ngành công nghiệp máy 
tính cá nhân có vẻ bình lặng. Cuộc chạy đua làm mọi người say sưa. 

Nhiều tuyên bố đầu tư và sáp nhập dường như được thúc đấy bởi 
ý của các công ty muốn qua mặt các công ty khác hơn là được thức 
đẩy bởi một sự hiểu biết về kinh tế. Khi nhìn lại, rõ ràng là vàng 


310 | Con đường phía trước 


nằm dưới sâu hơn và ở những địa điểm khác hơn là chỗ người tìm 
kiếm nhìn nhận. Hầu hết các công ty điện thoại và truyền hình cáp 
đều gắn với dịch vụ xem video trên mạng theo yêu cầu, và một số 
công ty rất quan tâm đến ý tưởng điện thoại video. Họ đã không dự 
kiến nhiều về vai trò của máy tính cá nhân. 

Rất khó đoán được chính xác hình thức ứng dụng tương tác nào 
sẽ hấp dẫn đối với công chúng, mặc đù tôi biết cách sử dụng một 
mạng băng thông rộng để theo đuổi những sở thích của mình. 
Chẳng hạn, tôi thích cập nhật thông tin về các tiến bộ của y học. 
Tôi thích tìm hiểu cách để giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe đối 
với những người ở tuổi tôi. Vì vậy tôi muốn có một mạng băng 
thông rộng để truyền tải thông tin về sức khỏe và y tế cũng như 
những ứng dụng giúp tôi tự học hỏi ở những lĩnh vực khác. Nhưng 
đây là trường hợp của riêng tôi. Liệu những người sử dụng khác có 
muốn những lời khuyên về y tế không? Hay họ muốn những trò 
chơi mới? Những cách thức mới để gặp gỡ mọi người? Mua hàng từ 
nhà? Hay muốn có nhiều bộ phim hơn? Không ai có thể biết được 
chính xác. 

Trước tình trạng không chắc chắn này, các công ty thuộc các 
ngành công nghiệp điện thoại, truyền hình cáp và phần mềm đã lập 
kế hoạch cho hàng tá cuộc thử nghiệm tại chỗ đối với các dịch vụ 
băng thông rộng ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Các công ty sẵn 
sàng cam kết tài trợ cho những cuộc thử nghiệm tốn kém này nhằm 
có được lợi thế ngay từ ban đầu trong việc thông qua các thiết kế 
phần mềm và xác định ứng dụng nào và dịch vụ nào sẽ thu hút 
khách hàng. Thử nghiệm tại chỗ là cách duy nhất để bảo vệ cho sự 
đầu tư khổng lỗ được đòi hỏi để đưa truyền hình tương tác đến với 
những cộng đồng dân cư. Các mô hình kinh doanh tổ ra không chắc 
chắn, và việc thực hiện một quyết định sai lầm có thể lãng phí 
những khoản tiền lớn. Một lượng lớn công ty cam kết sẽ tiến hết 
tốc lực, trong khi một số khác lại đè chừng hơn. 

Sau đó Internet được biết đến rộng rãi nhờ tiếp cận được một 
đối tượng công chúng quan trọng. Cuộc đổ xô tìm vàng trên của 
truyền hình tương tác đã nhanh chóng chết yểu và cuộc đổ xô tìm 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên lnternet | 311 


vàng của Internet ra đời. Truyền hình tương tác bỗng nhiên trở nên 
lỗi thời, và ngành máy tính tương tác được nối mạng trở thành thời 
trang. Đó là một sự thay đổi lớn cho các công ty khi nhận ra rằng 
sự tham gia của người tiêu dùng vào các dịch vụ tương tác sẽ diễn ra 
trước tiên trên máy tính cá nhân và sau đó mới đến truyền hình và 
các thiết bị khác. Thay đổi diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nó đã xảy 
ra lúc tôi mất cảnh giác - mặc dù sự phổ biến ngày càng tăng của 
máy tính cá nhân là rất quan trọng đối với sự thay đổi này. Nhưng 
đó là một sự phát triển được hoan nghênh. Nó phù hợp với viễn 
cảnh từ ngày đầu của Microsoft về “một máy tính cá nhân trên mỗi 
bàn làm việc và trong mỗi gia đình”. Máy tính cũng sẽ thực hiện 
được viễn cảnh về “thông tin có sấn để dùng ngay” của chúng tôi. 

Chiến lược luôn thay đổi đột ngột tại mọi công ty viễn thông, máy 
tính, phần mềm và sản xuất nội dung đã đưa ra tuyên bố theo đuổi 
xa lộ thông tin. Nhiều kế hoạch nhanh chóng bị bỏ quên khi thành 
công ngày càng lớn của Mạng toàn cầu cho thấy rằng người dân sẽ trả 
tiền để được kết nối vào nội dung tương tác thuộc nhiều loại hình — 
cho dù nội dung đó được cung cấp qua các kết nối băng thông hẹp 
cực kỳ chậm chạp. Hầu hết mọi thử nghiệm băng thông rộng đều bị 
hủy bỏ. Chúng đóng vai trò ít quan trọng hơn, vì hàng triệu người đã 
thể hiện sự nhiệt tình của mình đối với tương tác — và thể hiện sự 
quan tâm đặc biệt của họ — bằng cách truy cập vào mạng vô số giờ. 
Thị trường kết nối tương tác ngắn hạn đầy sôi động này cho thấy các 
ứng dụng tương tác quan trọng có thể phát triển song song cùng với 
sự gia tăng băng thông kết nối đến các gia đình. Hàng trăm công ty 
mới đã trở thành những nhà cung cấp dịch vụ Internet, hàng nghìn 
trang web công ty đã xuất hiện mỗi tuần, và các công ty phần cứng, 
phần mềm bắt đầu sản xuất các sản phẩm Internet. 

Ngành công nghiệp cho rằng các dịch vụ mạng ở khu dân cư sẽ 
khởi đầu bằng các ứng dụng giải trí như dịch vụ xem phim trên 
mạng theo yêu cầu, và sau đó phát triển từ hình thức mua hàng trên 
mạng thành “các dịch vụ thông tin tương tác”. Internet đã phát 
triển ngược đời vì Internet không thể kiểm soát sự trao đổi tiền tệ 
một cách chắc chắn và dễ dàng, cho nên thương mại điện tử đã bị 


t 312 | Con đường phía trước 


đình trệ và hầu hết những thông tin trên mạng cuối cùng vẫn được 
cung cấp miễn phí. Khi hàng triệu người bị lôi kéo vào phương sách 
khác biệt khó tin này, “các dịch vụ thông tin tương tác” trở thành 
loại hình rộng rãi đầu tiên hơn là cuối cùng về các ứng dụng quan 
trọng. Khi phần mềm Internet được cải thiện, thương mại điện tử 
trở nên khả thi và nó hứa hẹn sẽ là một hoạt động Internet quan 
trọng. Cuối cùng, khi các mạng băng thông rộng thực sự đến được 
các gia đình, chúng ta sẽ chứng kiến những ứng dụng giải trí làm cơ 
sở cho sự lạc quan ban đầu về truyền hình tương tác. 

Những người đổ xô tìm vàng thường bị ám ảnh bởi giấc mộng 
làm giàu nhanh chóng nên họ thường chỉ chú trọng đầu tư vào 
những lĩnh vực trước mắt mà không nhìn thấy những cơ hội tiềm 
ẩn hay lâu dài về sau. Trong một cuộc đổ xô tìm vàng thực sự, cơn 
sốt hầu như luôn dẫn những người tìm vàng đến những thẩm họa 
về tài chính — mặc dù vài người thắng lớn và toàn bộ nền kinh tế 
có khuynh hướng được hưởng lợi. 

Một ít kho báu được tìm thấy ở các bãi vàng tại California một 
thế kỷ rưỡi trước đây. Gần như không có đủ vàng để trang trải, và 
tình trạng lạm phát trầm trọng đã làm cho cuộc sống của những 
người không tìm thấy vàng trở nên cực kỳ khó khăn. Một quả trứng 
luộc giá 75 cent, cao gấp nhiều lần so với trước khi cuộc đổ xô đi 
tìm vàng bùng nổ vào năm 1849. Đa số những người tìm được vàng 
không phải là những người thợ mỏ, và hầu hết những thành công 
đều không đến ngay. Một người Đức nhập cư có tên Levi Strauss 
kinh doanh đô khô ở San Francisco 3 năm sau khi cuộc đổ xô tìm 
vàng nổ ra. Hai mươi năm sau, vào năm Í872, một thợ may ở Nevada 
đề nghị Strauss chia sẻ một nửa lợi tức của bằng phát minh ra chiếc 
quân vải chéo có tán đính. Tính từ thời điểm đó đã có hơn một tỷ 
chiếc quân jeans hiệu Levis được bán ra - chúng ta có thể gọi đó 
là vàng xanh. 

Di sản còn lại của Cuộc đổ xô tìm vàng ở California là sự phát 
triển kinh tế ở vùng miền Tây được tạo nên bởi những người tiên 
phong có tinh thần lạc quan sấn sàng bắt tay vào công việc đã hình 
thành nên tỉnh thần Mỹ. Cơn sốt vàng là nội lực vực dậy nền kính 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 313 


tế California, làm cho nó phát triển nhanh chóng. Vào năm 1848, 
California có một nền kinh tế nông nghiệp chỉ thu hút được 400 
người định cư. Năm sau, với sự bắt đầu của cơn sốt vàng, hai mươi 
lăm ngàn người định cư đổ xô đến. Chỉ một thập niên sau, trong nền 
kinh tế của California, công nghiệp trở thành một lĩnh vực còn lớn 
hơn cả sản xuất vàng và thu nhập đầu người của bang là cao nhất 
trên toàn quốc. 

Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet là một lực thúc đẩy sự phát 
triển của kinh tế. Nó đang sinh ra một mức độ đầu tư cao không 
bình thường khi các công ty thử nghiệm những cách tiếp cận khác 
nhau. Mỗi hạn chế lớn của Internet, từ an ninh đang bị tranh cãi 
cho đến nội dung lộn xộn của nó, đã sinh ra hàng tá công ty nhằm 
giải quyết vấn để này. Sẽ tốn kém rất nhiều tiền trong quá trình 
thực hiện. Những thị trường có vẻ sinh lợi trong hiện tại sẽ có nguy 
cơ trở thành những thị trường cạnh tranh dữ đội với lợi nhuận thấp. 
Hoặc đơn giản là chúng trở thành không phổ biến. Điều đáng chú 
ý là giá trị cao của các công ty có liên quan đến Internet nếu xét 
đến sự khó khăn trong việc tạo được sự khác biệt và lợi nhuận. Tổng 
doanh thu từ các hoạt động Internet còn thấp, và lợi nhuận đã là 
một con số âm to lớn, nhưng mọi người và các công ty vẫn theo đuổi 
nó vì họ tin tưởng — hoặc bị cơn sốt lôi cuốn. 

Người ta đã đưa ra những lời hứa hẹn không có cơ sở về Internet. 
Tôi nghe một quảng cáo trên đài phát thanh nói rằng bạn cũng có 
thể làm giàu trên Internet cho dù bạn chưa từng sử dụng máy tính! 
Chỉ cần trả tiền tham dự một buổi hội thảo và bạn sẽ có được bí 
quyết. Trong các thông cáo báo chí và bản tin, nhiều tuyên bố vô 
thưởng vô phạt như vậy hứa hẹn về lợi nhuận lớn từ sản phẩm phần 
mềm hay phần cứng này, nọ. Tôi rất ngạc nhiên trước phản ứng của 
một số người không có sự sáng suốt đối với cơn sốt Internet, trước 
những lời hứa hẹn này. Nếu một công ty tuyên bố vào năm 1994 
rằng họ sẽ sớm tung ra một chương trình phần mềm tốt hơn gấp 
nhiều lần những sản phẩm khác đã có sẵn trên thị trường thì chắc 
hẳn nhiều người sẽ nghi ngờ điều này - và họ có lý để nghi ngờ. 
Nhưng hai năm sau, một người nào đó cũng đưa ra lời tuyên bố tương 


314 | Con đường phía trước 


tự, nhưng bóng bẩy hơn: “..đành cho Internet” ắt sẽ nhận được một 
sự cởi mở đáng kinh ngạc: “ỔI Phân mềm này tốt hơn ÌO lần so với mọi 
sẩn phẩm khác trên thị trường, uà lại dành cho Internet” 

Thận trọng trước những sự thổi phông là điều nên làm. Ngày 
nay thành công trong đầu tư không phải là dễ dàng so với những 
ngày đầu của công nghiệp máy tính, khi hàng tá các công ty đưa ra 
nhiều loại máy tính khác nhau. Nếu bạn đã đầu tư vào Compag, ắt 
hẳn bây giờ bạn hạnh phúc. Nếu bạn đầu tư vào máy tính Mindset, 
hoặc Gavelin hoặc Eagle, đều là những công ty tham vọng ở thời 
của mình, bạn sẽ bất hạnh. Những công ty này dường như rất thích 
những cuộc đầu tư mang lại hiệu quả tức thời — họ chỉ sản xuất 
máy tính cá nhân đành cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. 
Thông thường, một số những sự đầu tư hiệu quả nhất lại thuộc về 
những công ty ít có cơ hội thành công nhất. Intel cung cấp bộ vi 
xử lý, Microsoft cung cấp phần mềm và Hewlet-Packard sản xuất 
máy ¡n. Những nhà sản xuất những linh kiện máy tính khác, như 
chip bộ nhớ, cũng đạt được kết quả tốt cho các nhà đầu tư, mặc dù 
không thường xuyên lắm vì thị trường linh kiện rất hay dao động. 
Nhiều công ty đạt kết quả tổi dù có nhiều tham vọng, vốn và tài 
năng. Khi hội chứng Internet qua đi, là chuyện sớm muộn gì rồi 
cũng xảy ra, chúng ta sẽ rất có ấn tượng với những thành công lớn 
và ngờ vực trước những thất bại. Chúng ta sẽ thắc mắc: “Ai tài trợ 
cho những công ty ảó? Họ đang nghĩ gữ? Hay đó chỉ là một sự ngẫu 
hứng nhất thời?” 

Ngày nay, cần nói rõ rằng, mặc dù tôi thận trọng với hầu hết 
những đầu tư vào Internet, tôi vẫn tin vào những cơ hội lâu dài do 
mạng tương tác cung cấp. Rõ ràng mọi việc Microsoft thực hiện ngày 
nay thể hiện niềm tin của tôi rằng Internet sẽ phát triển để mọi 
người trong thế giới đã phát triển và rất nhiều người trong thế giới 
đang phát triển sẽ là những người sử dụng nó. Các công ty thuộc mọi 
lĩnh vực đều liều lĩnh bỏ qua điều này. 

Có nhiều lĩnh vực khác nhau để đầu tư vào Internet. Các công 
ty cáp, điện thoại và các công ty khác sẽ cạnh tránh để cung cấp cơ 
sở hạ tầng về cáp, vô tuyến và vệ tỉnh. Các công ty phần cứng sẽ 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 3IS5 


cạnh tranh để bán máy chủ, bộ chuyển đổi ATM, hộp thu các 
chương trình truyền hình qua vệ tính, máy tính cá nhân, máy thu 
hình kỹ thuật số, điện thoại video và những thiết bị thông tin khác 
cho người tiêu dùng. Một số tương đối nhỏ các công ty phần mềm 
sẽ cạnh tranh để giao linh kiện cho nền tảng phần mềm Internet, 
trong khi nhiều công ty — lên đến con số hàng nghìn — sẽ sản xuất 
nội dung Internet mà một vài trong số này sẽ tạo nên những thị 
trường mới. Cuối cùng thì hàng triệu công ty và cá nhân sẽ bán 
thông tin và giải trí qua mạng. 

Các công ty truyền hình cáp và điện thoại trên khắp thế giới sẽ 
di chuyển theo bốn hướng song song. Đầu tiên, mỗi công ty sẽ theo 
sau phương thức kinh doanh của công ty kia. Các công ty cáp sẽ cung 
cấp dịch vụ điện thoại, và các công ty điện thoại sẽ cung cấp dịch 
vụ phát sóng video. Thứ hai, cả hai hệ thống sẽ cung cấp kết nối 
băng thông trung bình cho Internet bằng cách sử dụng ISDN và 
ADSL, hoặc modem cáp (tất cả những hệ thống này đều được đẻ cập 
ở chương 5). Thứ ba, cả công ty cáp và điện thoại sẽ chuyển sang 
công nghệ kỹ thuật số để cung cấp nhiều kênh truyền hình và tín 
hiệu chất lượng cao hơn. Thứ tư, một vài công ty sẽ thực hiện thử 
nghiệm trên các hệ thống băng thông rộng được nối với máy thu 
hình và máy tính cá nhân ở những thành phố có đời sống cao. Mỗi 
chiến lược đều sẽ thúc đẩy đầu tư nâng cao công suất của mạng kỹ 
thuật số, kích thích cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty điện thoại 
và các công ty cáp để trở thành nhà cung cấp mạng đầu tiên với số 
lượng băng thông phong phú tại những khu vực dân cư. 

Cho đến năm 199, một mạng tương tác băng thông rộng 
truyền tải cả dịch vụ video và điện thoại vẫn bị coi là bất hợp 
pháp ở Mỹ. Các công ty điện thoại không thể truyền video, và các 
công ty truyền hình cáp không thể cung cấp các dịch vụ điện thoại 
nếu không tuân thủ những qui định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vào 
mùa hè năm 1995, Hạ viện đã. bị lôi kéo vào cuộc thảo luận về 
cách thức mở cửa tự do đối với ngành công nghiệp viễn thông. Đầu 
năm 1996, Hạ viện đã thông qua Luật Cải cách Viễn thông, cho 
phép các công ty điện thoại, cáp và các công ty khác được tự do 


3lóé | Con đường phía trước 


cả về cạnh tranh và về xây dựng các mạng băng thông trung bình 
và cuối cùng là băng thông rộng để truyển tải các dịch vụ giải trí 
cũng như truyền thông. 

Hậu quả tức thì của việc mở cửa tự do là chúng ta được chứng 
kiến nhiều thủ đoạn giữa các công ty điện thoại (nội hạt và đường 
đài), cáp và giải trí — như than phiền, kiện cáo, các hành động cô 
lập và hợp nhất. Một số công ty cố gắng hạn chế các công ty khác 
can thiệp vào công việc kinh doanh của họ, đồng thời đẩy mạnh 
việc can thiệp vào công việc kinh doanh của các công ty khác. 

Các công ty điện thoại địa phương đang ở trong tình thế phòng 
thủ. Họ sẽ phải đương đầu với cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng 
từ các công ty điện thoại và cáp, các công ty này tham gia vào thị 
trường cung cấp các dịch vụ điện thoại nội hạt và các dịch vụ viễn 
thông khác. Sự mở cửa tự do đang tạo nên sự cạnh tranh chỉ một 
vài năm trước khi giá dịch vụ điện thoại đường dài có thể giảm vì 
có cạnh tranh từ Internet. 

Trước năm 1997, các công ty viễn thông sẽ lắp đặt các kết nối 
băng thông rộng tại các công ty vừa và lớn, và các kết nối băng 
thông trung bình tại các gia đình và các công ty nhỏ. Cơ hội cung 
cấp ISDN cho người sử dụng máy tính tại nhà sẽ tạo doanh thu cho 
các công ty điện thoại thực hiện giảm giá để xây dựng thị trường 
lớn. ADSL sẽ trở thành một nhân tố quan trọng, thay thế ISDL 
trong một vài trường hợp. Sử dụng ADSL, các công ty điện thoại sẽ 
cung cấp các kết nối điện thoại, điện thoại video, và Internet cho 
các gia đình với tốc độ cao. Nhưng ADSL không phải là giải pháp 
toàn diện cho việc truyền tải hình ảnh video có chất lượng cao vì 
nó không cung cấp đủ băng thông để đưa những chương trình khác 
nhau vào nhiều máy thu hình ở gia đình — và ở một số nơi nó sẽ 
không thể cung cấp đây đủ băng thông để đưa tín hiệu chất lượng 
cao vào một máy thu hình đơn lẻ 

Các công ty điện thoại thường có nguồn tài chính mạnh hơn các 
công ty cáp, mặc dù các cổ đông của các công ty điện thoại đòi hỏi cổ 
tức cao hơn. Chỉ riêng thị trường tổng đài điện thoại nội hạt ở Mỹ, 
với doanh thu hàng năm đạt khoảng 10OO tỷ đôla, lại có lợi nhuận cao 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 317 


hơn so với ngành kinh doanh cáp có giá trị 2 tỷ đôla. Các công ty vận 
hành trong khu vực thuộc tập đoàn Bell (RKBO3) sẽ cạnh tranh với 
công ty mẹ trước đây của mình là AT&T, để cung cấp dịch vụ đường 
đài, đi động và các dịch vụ mới. Nhưng cũng giống như các công ty 
điện thoại khác trên toàn thế giới, vốn trước đây là những công ty do 
nhà nước quản lý, RBOC%s vẫn còn mới mẻ trong thế giới cạhh tranh. 

Các công ty cáp có tuổi đời ít hơn và có qui mô nhỏ hơn các 
công ty điện thoại lớn và có khuynh hướng thầu khoán. Các mạng 
truyền hình cáp cung cấp cho khách hàng video băng thông rộng 
một chiều, thông qua một hệ thống cáp đồng trục, và đôi khi là qua 
cáp quang. Mặc dù tỷ lệ thâm nhập của họ trên toàn thế giới là khá 
thấp — 189 triệu thuê bao — nhưng các hệ thống cáp chạy qua gần 
05% các gia đình ở Mỹ và đến 68 triệu gia đình. Các công ty cáp sẽ 
khẩn trương để nâng cấp các thiết bị nhằm hỗ trợ kết nối Internet 
với tốc độ băng thông trung bình. Hiện chỉ có khoảng 10% thiết bị 
là sẵn sàng, và phải mất có lẽ 5 năm trước khi 75% thiết bị được 
nâng cấp để giải quyết lưu thông trên băng thông rộng. 

Trên thế giới, các công nghiệp cáp và điện thoại sẽ là các đối 
thủ cạnh tranh ban đầư nhưng không phải duy nhất về cung cấp 
các dịch vụ kết nối mạng. Ví dụ, các công ty đường sắt ở Nhật Bản 
nhận thấy rằng chỗ đất có cột điện và ống dẫn khí sẽ là lý tưởng 
để chạy các đường dây cáp quang dài. Các ngành điện, khí và nước 
ở nhiều quốc gia cho biết họ cũng chạy đường dây đến các gia đình 
và doanh nghiệp. Một số ngành còn cho biết hiệu quả kinh tế từ 
việc thực hiện điều khiển bằng máy tính, đơn cử như hệ thống sưởi 
ấm trong gia đình, sẽ thanh toán phần lớn chi phí chạy đường dây 
cáp quang đến cùng những gia đình đó. Việc quản lý tập trung, trong 
đó máy tính sẽ ảnh hưởng hay thậm chí kiểm soát việc sử dụng năng 
lượng ở hàng nghìn gia đình, sẽ làm bão hòa nhu cầu năng lượng 
cao và từ đó giảm nhu cầu xây dựng những nhà máy điện mới. Trong 
thực tế, hầu hết các kết nối truyền hình cáp ở Pháp do hai công ty 
cấp nước lớn làm chủ. Nhưng bên ngoài nước Pháp, nước và các công 
ty phục vụ công cộng khác không phải là những công ty tiểm năng 
trong xây dựng mạng viễn thông. 


318 | Con đường phía trước 


Cơ sở hạ tầng sẽ phát triển theo nhịp độ khác nhau ở những 
cộng đồng khác nhau và những quốc gia khác nhau. Mạng có 
khuynh hướng vươn tới trước nhất những khu dân cư giàu có hơn vì 
đó là những nơi người dân chỉ tiêu nhiều hơn. Những nhà quản lý 
địa phương có thể cảm thấy phải cạnh tranh để tạo nên những môi 
trường thuận lợi cho việc sớm triển khai mạng. Nhưng sẽ không cần 
đến sự đầu tư trực tiếp từ tiền thuế để xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 
tại các nước công nghiệp có luật pháp ủng hộ. 

Khi tôi ra nước ngoài, báo chí nước họ thường hỏi phát triển ở 
nước họ tụt hậu bao nhiêu năm so với Mỹ. Đó là một câu hỏi khó. 
Lợi thế ở Mỹ là quy mô của thị trường, sự phổ biến của máy tính ở 
các gia đình, và sự cạnh tranh giữa các công ty điện thoại và cáp. 
Các công ty có trụ sở ở Mỹ là những công ty đứng đầu trong hầu 
hết mọi công nghệ. Các công nghệ này sẽ góp phần xây dựng cơ sở 
hạ tầng băng thông rộng: bộ vi xử lý, phần mềm, giải trí, máy tính 
cá nhân, hộp dò kênh truyền hình vệ tỉnh, và thiết bị chuyển đổi 
mạng. Những ngoại lệ duy nhất đáng kể là công nghệ màn hình và 
con chip bộ nhớ. 

Mặc dù sự quan tâm đối với các hệ thống truyền thông công 
nghệ cao ở Nhật Bản có lẽ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng 
thật khó dự đoán Nhật Bản sẽ sử dụng mạng tương tác nhiều ở mức 
độ nào. Nhật Bản phát triển khá chậm trong việc sử dụng máy tính 
cá nhân ở các công ty, trường học và gia đình dựa trên những con 
số có thể được so sánh với những nước phát triển khác, mặc dù thị 
trường ở nước này bắt đầu tăng trưởng đáng kể vào năm 1995. Nhật 
Bản chậm trong việc sử dụng máy tính, một phần do sự khó khăn 
trong việc đưa chữ kanji vào bàn phím, mà còn do thị trường rộng 
lớn và tách biệt của Nhật Bản làm cho khó đưa vào các máy chuyên 
xử lý văn bản. 

Nhật Bản chỉ đứng sau Mỹ về số lượng công ty đầu tư vào việc 
phát triển những khu nhà làm hạ tầng cơ sở xa lộ thông tin. Nhiều 
công ty lớn của Nhật Bản có công nghệ tuyệt hảo và một truyền 
thống luôn thực hiện những đầu tư dài hơi. Khẩu hiệu của công ty 
NEC, “Máy tính và Truyền thông”, đã dự báo cuộc cách mạng 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên lnternet [| 319. 


truyền thông vào những năm 1984 và là một sự thể hiện cam kết 
của công ty này. Nhiều công ty Nhật Bản kết hợp trình độ công 
nghệ với kinh doanh nội dung. Hãng Sony sở hữu Sony Music và 
Sony Pictures, gồm Columbia Records và Columbia Studios. Toshiba 
đầu tư rất lớn vào Time Warner. Nền công nghiệp cáp ở Nhật Bản 
bị nhà nước kiểm soát nặng nề cho đến khá gần đây, nhưng tốc độ 
tự do hóa rất ấn tượng. Công ty điện thoại Nhật Bản NTT là một 
trong những công ty dịch vụ công cộng có giá trị lớn nhất thế giới 
và sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển mạng tương tác ở 
Nhật Bản. 

Ở Canada, cũng như ở Mỹ, gia đình truyền hình cáp chiếm tỷ lệ 
cao. Đây là một lợi thế vì cạnh tranh giữa các công ty cáp và điện 
thoại sẽ làm tăng nhanh tốc độ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng. Tuy 
nhiên, Anh Quốc là nước tiến xa nhất trong việc sử dụng một mạng 
duy nhất để cung cấp cả hai dịch vụ điện thoại và cáp. Các công ty 
ở nước này được phép cung cấp dịch vụ điện thoại bắt đầu vào năm 
1990. Các công ty nước ngoài, ban đầu là các công ty điện thoại và 
cáp của Mỹ, theo sau với những dự án đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng 
cáp quang ở Anh Quốc. Ngày nay người tiêu dùng ở Anh có thể lựa 
chọn dịch vụ điện thoại từ công ty truyền hình cáp của mình. Sự 
cạnh tranh này đã thúc đẩy công ty British Telecom cải thiện tốc 
độ và dịch vụ của mình. 

Ở Pháp, công ty tiên phong trong địch vụ trực tuyến là Minitel 
đã phát triển một cộng đồng các nhà xuất bản thông tin, và đã làm 
cho công chúng quen với các hệ thống trực tuyến nói chung. Mặc 
dù công suất thiết bị đầu — cuối và dải băng thông vẫn còn hạn chế, 
nhưng thành công của Minitel đã khuyến khích sự đổi mới và đưa 
ra những bài học cho thị trường. 

Đức, công ty Deutsche Telekom đã giảm đáng kể giá dịch vụ 
ISDN vào năm 1995. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số 
lượng người sử dụng kết nối mạng vào máy tính cá nhân. Giảm giá 
dịch vụ ISDN là một việc làm khôn ngoan, vì giá cả thấp hơn sẽ 
thúc đẩy phát triển những ứng dụng giúp nhanh chóng xây dựng hệ 
thống băng thông rộng. 


320 | Con đường phía trước 


Mức độ thâm nhập vào kinh doanh của máy tính cá nhân ở 
những nước Bắc. Âu còn cao hơn ở Mỹ. Những nước này hiểu rằng 
lực lượng lao động có trình độ học vấn cao sẽ hưởng lợi từ việc kết 
nối tốc độ cao với phần còn lại của thế giới. 

Khi đến thăm Thụy Điển vào năm 1996, tôi rất có ấn tượng với 
sự triển khai mạnh mẽ, ở thủ đô Stockholm, một mạng dây cáp để 
cho các công ty tư nhân, kể cả các công ty cáp, thuê. Ấn tượng hơn 
có lẽ là sự nhiệt tình của thành phố này trong việc xây dựng các ứng 
dụng tương tác, bao gồm cả việc tạo ra thị trường điện tử cho các dịch 
vụ. Thị trưởng Mats Hulth đã thách thức những thành phố lớn ở 
châu Âu khác xem thành phố nào sử dụng công nghệ thông tin 
thành công nhất. Mùa hè năm 199, hai mươi ba thành phố tham dự 
cuộc thi “Bangemann Challenge”, đưa ra 99 dự án trong các lĩnh vực 
như làm việc qua mạng máy tính, học tập từ xa, mạng trong trường 
đại học, kiểm soát giao thông và chăm sóc sức khỏe. Những thành 
phố tham gia cuộc thi là Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Berlin, 
Bologna, Bradford, Bremen, Brussels, Budapest, Edinburgh, Eindhoven, 
Gothenburg, The Hague, Hanover, Helsinki, London-Lewisham, Lyon, 
Manchester, Modena, Paris, Rotterdam, Stockholm và Utrechit. 

Đông Âu cũng không bỏ qua cuộc cách mạng về truyền thông. 
Thiết bị viễn thông hiện đại đã được lắp đặt ở nơi từng là Đông 
Đức. Khi tôi đến những nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary, 
tôi đã gặp gỡ nhân viên của các công ty điện thoại và quan chức 
chính phủ, khuyến khích họ thông qua những chính sách hỗ trợ đầu 
tư vào viễn thông. Tôi tìm thấy những đối tượng biết lĩnh hội, vì 
nhiều người trong số họ ý thức được các hệ thống truyền thông toàn 
cầu sẽ giúp đất nước họ hữu ích như thế nào trong việc tạo công ăn 
việc làm cho những người tài năng. 

Do khoảng cách địa lý khá xa đối với những nước phát triển 
khác nên Úc và New Zealand đặc biệt có động lực theo đuổi những 
cơ hội mà mạng tốc độ cao mang lại. Công ty PTT do nhà nước kiểm 
soát của Úc — một công ty độc quyển về dịch vụ bưu chính, điện 
thoại và điện tín — đã bị thay thế bởi sự cạnh tranh công khai toàn 
điện. Sự phát triển này khích lệ những kế hoạch lạc quan nhắm đến 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên lnternet | 321 


việc nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên dây và cáp. Môi 
trường cạnh tranh thành khốc liệt đến nỗi nhiều gia đình và doanh 
nghiệp ở Úc cuối cùng có thể được phục vụ bởi các dịch vụ kết nối 
đầy tính cạnh tranh vào mạng tốc độ cao. New Zealand có thị trường 
viễn thông cởi mở nhất thế giới, và công ty mới tư hữu hóa của nước 
này là một ví dụ về tính hiệu quả của tư hữu hóa. New Zealand đã 
hoàn toàn mở cửa tự do hai lĩnh vực máy tính và viễn thông. Vào 
những năm Íl980, nước này đã hạ thuế suất cao đối với máy tính 
nhập khẩu, và công ty New Zealand Telecom tư hữu hóa đã là một 
nỗ lực thành công để khuyến khích đầu tư và cạnh tranh của nước 
ngoài. Các công ty điện thoại Mỹ sở hữu New Zealand Telecom đã 
sử dụng New Zealand như một thị trường thử nghiệm thiết bị và 
dịch vụ. 

Ở Singapore, mật độ dân số và sự tập trung của chính phú đối 
với hạ tầng cơ sở cho thấy đây sẽ là một quốc gia đi đầu trong phát 
triển hạ tầng. Một quyết định của chính phủ Singapore để thực hiện 
điều gì đó là có ý nghĩa rất lớn đối với nước này. Cơ sở hạ tầng mạng 
đang được xây dựng, và công ty Singapore Telecommunications Ltd. 
đang phối hợp với Time ÑWarner trong cuộc thử nghiệm mười tấm 
tháng các dịch vụ xem video trên mạng theo yêu cầu. Các công ty 
phát triển nhà tại Singapore sẽ được yêu cầu phải cung cấp cho mỗi 
ngôi nhà hay căn hộ một đường dây cáp băng thông rộng, giống như 
họ được luật pháp yêu cầu phải đặt hệ thống ống nước, khí đốt, dây 
điện và điện thoại. Khi tôi đến thăm Lý Quang Diệu, nhà lãnh đạo 
chính trị của Singapore (từ năm 1959 đến năm 1990), tôi rất ấn tượng 
với sự hiểu biết của ông về cơ hội này và sự tin tưởng của ông rằng 
đó là ưu tiên hàng đầu để tiến lên phía trước với tốc độ cao nhất. 
Ông Lý coi đó là một đòi hỏi rằng đất nước nhỏ bé của ông phải là 
một địa điểm đứng đầu ở Châu Á về những công việc có giá trị cao. 
Tôi hỏi liệu ông có nghĩ chính phủ Singapore sẽ từ bỏ sự kiểm soát 
chặt chẽ đối với thông tin như đang làm hiện nay, xem đó là một 
cách để khẳng định những giá trị chia sẻ có khuynh hướng kiểm tra 
những vấn đề xã hội. Ông đồng ý và nói rằng Singapore công nhận: 
trong tương lai, nước này sẽ phải phụ thuộc nhiều vào các phương 


322 | Con đường phía trước 


pháp hơn là vào sự kiểm duyệt để duy trì một nền văn hóa vốn hy 
sinh sự tự do theo kiểu phương Tây để đổi lấy một ý thức cộng đồng 
mạnh mẽ. Thật thú vị nếu được chứng kiến Singapore thực hiện tất 
cả những điều này. 

Chính quyền Hồng Kông cung cấp hạ tầng cơ sở, tiền đầu tư cơ 
bản, thậm chí giảm giá thuê bao và các hỗ trợ về thủ tục khác cho 
các công ty thực hiện đổi mới trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và 
đa truyền thông. Chính quyền dường như rất quyết tâm xây dựng một 
mạng băng thông rộng kết nối toàn bộ thành phố, và cũng cho phép 
cạnh tranh để khuyến khích phát triển các dịch vụ và nội dụng. Sự 
cạnh tranh từ những công ty tư nhân mà công ty. Hồng Kông 
Telecom lần đầu tiên phải đối mặt hy vọng sẽ dẫn đến sự đưa vào 
các dịch vụ tân tiến, như đa truyền thông tương tác, là dịch vụ có 
quan hệ mật thiết với nền công nghiệp điện ảnh và sản xuất đồ chơi 
ở Hồng Kông. Tất nhiên, không có ai dám chắc là điều gì sẽ xảy ra 
ở Hồng Kông sau khi Trung Quốc tiếp quản vào tháng 7 năm 1907. 

Ngay cả ở Trung Quốc, chính phủ dường như có một mối quan 
hệ yêu-ghét đối với tiềm năng của công nghệ truyền thông để phục 
vụ đất nước. Chính quyền đang nỗ lực sàng lọc luồng thông tin đổ 
vào Trung Quốc. Bộ Trưởng Bưu chính Viễn thông Wu Jichuan đã 
thông báo với các phóng viên tại một buổi họp báo rằng: “Kết nối 
uào Internet không có nghĩa là tuyệt đối tự do về thông tin. Tôi cho rằng 
mọi người đều ý thức được điều này. Nếu bạn đi qua trạm kiểm soát hải 
quan, bạn phải trình hộ chiếu. Quản lý thông tin cũng tương tự như vậy. 
Giải pháp của Trung Quốc cuối cùng biến thành sự phát triển của 
mạng nội bộ quốc gia, có phần cách ly khỏi hệ PHÒNG truyền thông 
-_ điện tử với phần còn lại của thế giới. ` | 

Mặc dù tốc độ để hạ tầng phát triển trực tiếp đến các gia đình 
sẽ tương ứng phần lớn với tổng sản phẩm quốc nội tính trên đầu 
người (GDP) của một quốc gia, nhưng thậm chí các quốc gia đang 
phát triển cũng bắt đầu được chứng kiến sự kết nối vào các doanh 
nghiệp và nhà trường. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất Íớn và bất đầu 
thu hẹp khoảng cách về thu nhập và công nghệ giữa các xã hội. 
Các nước vùng Caribê như Jamaica và Cộng hòa Dominique đã kết 


Cuộc đổ xô tìm và 


nối với các nước Bắc Mỹ qua hệ thống dây cáp để các dịch vụ truy 
cập dữ liệu có chi phí thấp của họ có thể trực tuyến. Ở Châu Mỹ 
Latinh, Costa Rica nổi bật vừa là một nhà cung cấp các dịch vụ truy 
cập dữ liệu vừa là nước chủ nhà của nhiều tập đoàn đa quốc gia. 
Thành phố Bangalore ở Ấn Độ, Thượng Hải và Quảng Châu ở 
Trung Quốc sẽ nối mạng vào các doanh nghiệp và trường đại học. 
Điều này sẽ cung cấp các dịch vụ của nhân công có trình độ cao 
cho thị trường toàn cầu. 

Trên toàn thế giới, các dịch vụ vô Hóch mặt đất hay vệ tỉnh đều 
đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều thiết bị thông tin sẽ kết nối trực 
tiếp hay gián tiếp vào mạng qua sóng vô tuyến hay tia hồng ngoại, 
cho phép truy cập vào các tín hiệu băng thông hẹp. Các vệ tỉnh hiện 
nay truyền video phát sóng chất lượng cao mặc dù không có đủ dải 
băng thông để cung cấp các video theo yêu cầu của khách hàng với 
giá phải chăng và không có kênh phụ trợ tốt. Một giải pháp từng 
phần là sử dụng hệ thống điện thoại dành cho kênh phụ trợ băng 
thông hẹp. Các hệ thống vệ tỉnh phát trực tiếp như hệ thống 
DIRECTYV của công ty Hughes Electronics sử dụng đường dây điện 
thoại thông thường tại gia đình bạn để theo dõi bất kỳ chương trình 
trả tiền nào mà bạn đã chọn. DIRECTV lúc đầu là một hệ thống 
giải trí — là tiền thân của truyền hình cáp “500 kênh” trong tương 
lai. Nhưng với một mạch đặc biệt được cài bên trong, các vệ tinh 
phát trực tiếp có thể gửi dữ liệu đến cả máy tính cá nhân lẫn máy 
thu hình. 

Công ty Teledesic, một công ty được nhà tiên nhan trong lĩnh 
vực điện thoại di động Craig McCaw và tôi đã đầu tư vào, hiện đang 
thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng nhằm sử dụng một số lượng 
lớn các vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp dịch vụ băng thông rộng 
hai chiều cho toàn thế giới. Phạm vỉ bao phủ truyền thông toàn cầu 
đạt được ngày nay bằng cách phóng một loạt các vệ tinh cực kỳ đắt 
tiền vào các quï đạo cùng thời gian địa lý cách trái đất 22,390 dặm. 
Quỹ đạo này hoạt động cho các vệ tinh truyền đữ liệu bao gồm cả. 
chương trình truyền hình. Nhưng sử dụng quỹ đạo cao cũng đòi. hỏi 
nhiều công suất và gây ra chậm trễ đáng kể về dẫn truyền, những 


324 Ỉ Con đường phía trước 


nhân tố làm cho truyền thông qua vệ tỉnh cùng thời gian địa lý 
không chắc chắn. | 

Teledesic đề nghị đưa mấy trăm vệ tỉnh tương đối rẻ vào các quỹ 
đạo địa cực chỉ cao 435 dặm - gần trái đất gấp 5O lần so với các vệ 
tinh cùng thời gian địa lý. Khoảng cách tương đối gần trái đất này 
có nghĩa là các vệ tinh của Teledesic cần năng lượng ít hơn 2500 lần 
so với các vệ tỉnh quỹ đạo cao, và là họ có thể đạt được khả năng 
hai chiều đáng tin cậy và có thể cung cấp tốc độ truyền được so sánh 
với tốc độ truyền qua dây cáp. Đây: là một ý tưởng hấp dẫn. 

Teledesic được phép sử dụng các tần số nó cần để hoạt động ở 
phần lớn các quốc gia, nhưng công ty này vẫn gặp phải những thách 
thức lớn về kỹ thuật và tài chính. Một phần của điều tạo nên tham 
vọng cho ý tưởng của Teledesic chính là việc công ty này không thể 
giảm số lượng vệ tỉnh trong kế hoạch của mình. Không giống như 
những vệ tỉnh trong quỹ đạo có cùng thời gian địa lý, các vệ tinh của 
Teledesic có thể tiến gần đến bề mặt trái đất. Để cung cấp dịch vụ 
liên tục cho một khu vực địa lý duy nhất cũng đòi hỏi rất nhiều vệ 
tinh có mặt trong quỹ đạo để lúc nào cũng có một vệ tinh bay qua 
trên trời. Với đủ số vệ tỉnh trong quỹ đạo, hệ thống của Teledesic có 
thể cung cấp tầm bao phủ truyền thông toàn cầu — có cùng chất 
lượng và số lượng dịch vụ băng thông rộng tương tác khắp nơi. 

Teledesic có thể nhận ra rằng nó dùng hầu hết số vốn đầu tư để 
phục vụ cho những vùng nông thôn của các nước phát triển. Doanh 
thu từ những nước kém phát triển hơn hoặc từ những vệ tỉnh bay 
qua đại dương là không lớn. Tôi có thể hình dung Teledesic, hay bất 
kỳ công ty nào triển khai các vệ tỉnh quỹ đạo thấp, tham gia vào 
những hợp đồng phí cố định sáng tạo, cho phép chính phủ của 
những nước đang phát triển sử dụng dải băng thông nếu họ thấy 
phù hợp. Dịch vụ ngoài khơi cũng có thể được bán rẻ, vì ở đó không 
có nhiều nhu cầu so với đải băng thông lớn của hệ thống Teledesic. 
Một khi hệ thống đã được triển khai-toàn bộ, công suất truyền thông 
của nó ở miễn trung Trung Quốc hoặc miễn trung Thái Bình dương 
cũng sẽ lớn như ở khu vực phía trên bang New York, và chỉ phí vận 
hành hệ thống sẽ không đổi, bất kể nó được sử dụng nhiều hay ít. 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 325 


Điều này cũng giống như thực tế kinh doanh mà một hãng hàng 
không phải đương đầu: Một máy bay hành khách có chỉ phí gần như 
không đổi nếu máy bay vắng khách hay đầy khách, vậy tại sao lại 
không bán công suất không được sử dụng với giá thỏa thuận? 

Nếu thành công, Teledesic có thể thay đổi hàng triệu cuộc sống 
bằng cách đưa truyền thông và nội dung mang tính giáo dục, thương 
mại và giải trí đến với đối tượng không có khả năng kết nối. Đối 
với chúng ta, những người sống trong các nước phát triển, thật khó 
hình dung rằng có tới hai phần ba dân số thế giới chưa bao giờ thực 
hiện một cuộc gọi điện thoại. Ở những nơi có điện thoại, dịch vụ 
này thường được cung cấp qua các mạng dây thép analog thường bị 
lỗi thời và khó có thể được nâng cấp thành hệ thống băng thông 
rộng kỹ thuật số, ngoài những thị trường phát triển nhất. Trong khi 
nhiều nơi trên thế giới đã được kết nối bằng dây cáp, đến nay nó 
được sử dụng trước nhất cho các đường dây điện thoại giữa các nước 
hay dành cho các hệ thống chuyển đổi của các công ty điện thoại. 
Chạy đây cáp đến các gia đình và công sở là rất tốn kém, thậm chí 

ở những vùng đông dân cư. Không rõ khi nào thì c có thể chạy dây 
cấp rộng rãi ở những khu vực ít dân cư. 

Ngay cả khi không có hệ thống của Teledesic hay các hệ thống 
vệ tỉnh đang được đệ trình khác, người sử dụng Internet vẫn sẽ phát 
triển lên đến con số hàng trăm triệu. Đó là lý do tại sao ngành công 
nghiệp phần mềm đang tập trung rất lớn vào Internet. _ 

Cuộc cạnh tranh phần mềm quyết liệt nhất mà chúng ta đương 
đầu khi bước vào năm 1997 thuộc về "các trình duyệt Web", là những “ 
chương trình cho phép bạn đọc lướt các trang trên Mạng Toàn Cầu 
hay mạng nội bộ của các công ty. Những trình duyệt nổi tiếng nhất 
là Netscape Navigator, lúc đầu được nhiều người sử dụng vì nó dẫn 
đầu với những đặc tính duyệt web và đã từng được cung cấp miễn 
phí, và Microsoft Internet Explorer vẫn đang còn miễn phí. - 

Netscape đứng đầu trong lĩnh vực phần mềm mới mẻ này, và 
chiến lược của Microsoft để theo kịp và vượt qua là phải “nắm bắt 
và mở rộng”. Đây là cách mà Lotus đã sử dụng với phần mềm Lotus 
1-2-3 vào đầu những năm 1980 để thay thế cho bảng tính VisiCalc 


326 | Con đường phía trước 
là phần mềm mở đường và đứng đầu thị trường. Đến lượt Microsoft 
cũng đã sử dụng chiến lược này với Microsoft Excel để thay thế 
-Lotus 1-2-3. Mỗi phiên bản mới của Microsoft Internet Explorer đều 
nắm bắt tất cả những đặc tính duyệt nhanh (browse) mới, gồm 
những đặc tính đã được Netscape phát triển và sau đó mở rộng khả 
năng hoạt động với những đặc tính mới nhắm vào người sử dụng 
Windows và Macintosh. Microsoft gọi các công nghệ Internet của 
mình là “ActiveX”, một cái tên nói lên sự tin tưởng rằng những 
trang web không có sức sống và tĩnh tại là nhàm chán, và rằng 
những website nổi tiếng sẽ “sống động” với tính tương tác. Tất 
nhiên là Netscape cũng nắm bắt và mở rộng vào bất kỳ thời điểm 
nào công ty tung ra một phiên bản Navigator mới. Những sự mở 
rộng theo hình thức này, dù được bên nào thực hiện, đều trở thành 
những chuẩn mực để công ty kia đến lượt mình nắm bắt — chừng 
nào mà người sử dụng và các nhà xuất bản vẫn còn nhận thấy chúng 
hấp dẫn. | 
Vai trò của các nhà xuất bản trên Internet hay còn gọi là 
“Webmasters”, là quan trọng vì họ xác định nên sử dụng những sự 
_ mở rộng nào để tạo nên những trang web hay. Phiên bản Netscape 
Navigator 2.0 giới thiệu tính năng hỗ trợ khung, là những vùng độc 
lập trên màn hình có viền hình chữ nhật và có thể hiển thị các 
. trang web trong các trang web khác. Một số Webmaster quả quyết 
rằng khung rất có giá trị và sử dụng chúng trên các site của mình. 
Microsoft Internet Explorer 2.0 không có khả năng này, vì vậy 
những người duyệt nhanh một trang web có tận dụng khung đều 
chọn sử dụng Navigator. Netscape đã vượt trội trong lĩnh vực này. 
Nhưng Microsoft trở lại với Internet Explorer 3.0, mà trong số các 
cải tiến, có sử dụng các giao thức khung và phát triển chúng để có 
được các khung không viễn, có viền tùy chỉnh và nổi. Trong lúc đó 
Netscape vẫn đang gặp khó khăn với công việc cải tiến của mình. 
Sự có mặt của nhiều trình duyệt đưa ra một sự thách thức đối với 
các nhà xuất bản website, cũng như sự có nhiều hệ điều hành sẽ đem 
đến thách thức cho các công ty phát triển phần mềm: một nhà xuất 
bản phải hỗ trợ cho các chuẩn mực nào? Ngoài tất cả những trình 


` 


Cuộc đổ xô tìm vàn trên Internet | 327 


duyệt khác nhau và các phiên bản của chúng, các nhà xuất bản phải 
xem xét những giới hạn của phần cứng như kích cỡ màn hình, kích 
cỡ bộ nhớ, công suất âm thanh và đồ họa. Tốc độ để các nhà xuất 
bản Web site sẵn sàng tận dụng những mở rộng giao thức lại bị ngân 
sách của họ. Không thể thực hiện mở rộng l2 lần mỗi năm mãi. Tuy 
nhiên, vẫn cần có một số giao thức mới, vì các trang weB vào khoảng 
năm 199 không đủ đa dạng để đáp ứng được sự trông đợi của các 
nhà xuất bản và cuối cùng là của khách hàng. 

Một hậu quả của sự đổi mới này là các trình duyệt sẽ phát triển 
thành những chương trình lớn đòi hỏi mọi yếu tố của một máy tính 
cá nhân. Hiện nay, vì các trình duyệt hỗ trợ cho các trang web sử 
dụng phần mềm lập trình java, các phần mệm mô phỏng 
Shockwave, hình ảnh 3 chiều, các tập tin Acrobat, hình ảnh đồ họa 
nén, hình ảnh, âm thanh và các phông chữ đa dạng, nên chúng càng 
đòi hỏi phải có các nguồn của một máy tính, bao gồm công suất bộ 
nhớ và bộ xử lý, nhiều hơn bất kỳ chương trình phổ biến nào khác. 

Cuộc cạnh tranh giữa các hệ điều hành sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
bởi cách thức mà mỗi hệ điều hành tích hợp với các đặc tính của 
trình duyệt. Chiến lược của Microsoft là cài đặt truy cập web vào 
ngay Windows. Chiến lược của Netscape là làm cho hệ điều hành 
Windows và Apple Macintosh trở nên không phù hợp bằng cách 
phát triển Navigator thành một hệ điều hành có đầy đủ tính năng. 

Dù ai giành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thì kết quả 
vẫn sẽ là một sự tiến bộ quan trọng: kết hợp những tính năng ưu 
việt nhất của máy tính cá nhân với những tính năng ưu việt nhất 
của web, tạo nên một cách duy nhất để xử lý thông tin. Dữ liệu tại 
chỗ và từ xa sẽ được xử lý giống nhau. Duyệt nhanh các trang trực 
tuyến bằng đường dẫn sẽ là giao diện mà bạn sử dụng - bất kể bạn 
đang xem dữ liệu được lưu trữ trên một đĩa CD-ROM, đĩa cứng hay 
một địa chỉ Internet ở xa | 

Windows 95 cho phép một folder (thư mục) (được gọi là 
“đirectory” trong những phiên bản trước đây của Windows) chứa 
những đường dẫn đến các tập tin hay các thư mục khác. Những 
đường dẫn này được gọi là “lối tắt” (shortcut). Nhấp chuột hai lần 


328 | Con đường phía trước 


vào một đường dẫn sẽ đưa bạn đến bất kỳ nơi nào mà lối tắt dẫn ` 
đường. Những lối tắt này cũng giống như những đường dẫn trên các 
- trang web. Bước tiếp theo là cho phép bất kỳ tính năng nào được 
sử dụng trên các trang web sẽ được sử dụng trên thư mục, để các 
thư mục có thể cung cấp nhiều thông tin hơn chỉ là danh mục các 
tên tập tin mà chúng chứa. Các thư mục sẽ bao gồm những miêu 
tả về các tập tin, hình ảnh, hoạt hình, các khung không đường viền 
và bất kỳ tính năng web nào khác. “Web view” là tên gọi của các 
hình thức xem thư mục phong phú này. Xem thư mục là một tính 
năng của Internet Explorer 4, được phát hành vào đầu năm 1997. 


Mội bình thức 
xem !Đt HC 
biển tbị trên 
Wmdotus, bạn có 
thể nhấp cbuột 
Uào bất ctứ file 
bay tư HC tiàO 
để xem. 


Như một phần của chiến lược phát triển Navigator thành một cơ 
sở của các hệ điều hành, Netscape sẽ nâng cấp Navigator với những 
giao diện quản lý bộ nhớ, các hệ thống tập tin, an ninh, đặt lịch 
trình, đồ họa và bất kỳ yếu tố nào mà các ứng dụng đòi hỏi trong 
một hệ điều hành như Windows. Kế hoạch là phát triển trình duyệt 
của Netscape thành một cơ sở phần mềm phổ biến vượt qua hệ điều 
hành Windows, Macintosh hay ỦNIX. Netscape hy vọng mọi người 
sẽ từ bỏ các ứng dụng hiện hành để chuyển sang sử dụng những ứng 
dụng mới sẽ phát triển dựa trên các chuẩn mực của Netscape. 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 329 


Phương thức tổng quát trong cạnh tranh với một hệ điều hành 
theo kiểu này đã được thử nghiệm trước đây. Lotus đã có tham vọng 
phát triển phần mềm Notes thành một cơ sở phần mềm trung gian 
quan trọng, trên đó các ứng dụng chính thống sẽ được xây dựng. 
Nhưng viễn cảnh Notes trở thành một cơ sở phần mềm trung gian 
quan trọng đã bị phá sản bởi sự ra đời của Internet. Thật khó đạt được 
một thành công lớn với một chiến lược phần mềm trung gian, khi hầu 
hết các hệ điều hành phổ biến nhất đang nắm bắt, theo cách tích hợp, 
những tính năng tương tự mà phần mềm trung gian phát triển. 

Một cuộc cạnh tranh khác, do sự phổ biến của Internet sinh ra, 
đang quyết định sự thay đổi của máy tính cá nhân và thiết bị đầu 
cuối thế nào để có giá rẻ hơn và phù hợp hơn cho việc duyệt nhanh. 
Một số nhà quan sát và những người có quan tâm tin rằng sự trao 
đổi quan trọng là giữa máy tính cá nhân và sự kết hợp của các máy 
chủ và thiết bị đầu cuối có chức năng giới hạn —- máy chủ đắt hơn 
máy tính cá nhân, và thiết bị đầu cuối thì yếu và rẻ hơn máy tính 
cá nhân. Các công ty khởi xướng mô hình “máy chủ mạnh/khách 
hàng yếu” này là Sun Miicrosystems, một công ty bán máy chủ, và 
Cracle, một công ty bán phần mềm máy chủ. Sun và Oracle thống 
nhất rằng cuối cùng Internet sẽ làm cho họ những việc mà họ đã 
thất bại trong quá khứ - chuyển hướng sang các máy tính cá nhân 
mạnh và tái tập trung lĩnh vực máy tính. 

Sun và Oracle gọi các máy tính (dành cho khách hàng) mà họ 
bảo vệ là “các thiết bị đầu cuối Internet” hay “các máy tính mạng”. 
Các thiết bị này không có ổ đĩa và thay vào đó sẽ nhận phần mềm 
và thông tin từ các máy chủ trung tâm. Các công ty này cho rằng sự 
kết hợp của các máy chủ, phần mềm có thể tải xuống được, và các 
đường dẫn truyền thông nhanh sẽ làm cho máy tính cá nhân trở nên 
không cần thiết đối với nhiều người. Họ vẫn khẳng định rằng những 
thiết bị đầu cuối được nối mạng, vốn tương thích về mặt thiết kế 
với máy tính cá nhân và các ứng dụng ngày nay, là tất cả RÔNMDE gì 
mà con người cần đến. 

Khi tôi viết cuốn sách này vào mùa hè năm i1996, có điều rõ ràng 
là sẽ có nhiều thiết bị khác nhau không tương thích với phần mềm 


330 ) Con đường phía trước 


máy tính cá nhân, Đối với mỗi thiết bị, điều quan trọng là phải xem 
xét điều gì đang bị bỏ sót và nên cân bằng các yếu tố khác biệt như 
thế nào để đạt được sự kết hợp tốt nhất. 

Nếu có một điều gì đó mà những người sử dụng máy tính cá 
nhân chỉ ra cho chúng ta, đó là thực tế mọi người không hài lòng 
với những tính năng hay hoạt động đã lỗi thời. Sự phản ứng của 
khách hàng đối với sản phẩm là điều thúc đẩy cần đổi mới và rằng 
những chiếc máy tính cá nhân đã sử dụng 3 năm đã trở nên lỗi thời 
như những tờ báo đã xuất bản 3 năm vậy. 

Nhiều e ngại của tôi đối với các thiết bị đầu cuối không có ổ đĩa 
sẽ tan biến nếu mạng kết nối với các thiết bị này có tốc độ đủ 
nhanh. Thậm chí những chương trình phần mềm lớn cũng có thể 
được tải xuống chỉ trong vài giây nếu dải băng thông có trên máy 
chủ của mạng đủ rộng. Nhưng không phải tất cả các máy tính cá 
nhân không có ổ đĩa đều hữu ích như nhau. Những sự lựa chọn tốt 
nhất sẽ là những lựa chọn cho người sử dụng nhiều quyền kiểm soát 
và chạy trên những ứng dụng phổ biến. | 

Sun và Oracle đã từng quảng cáo “các thiết bị đầu cuối thế hệ 
X” không có ổ đĩa dành cho các mạng nội bộ của các công ty. 
Những thiết bị đầu cuối được gọi là “câm”> này chưa bao giờ trở nên 
phổ biến, một phần vì chúng không tiết kiệm được nhiều nếu so 
sánh với chi phí của một máy tính cá nhân thực sự. 

Tương lai phụ thuộc vào ngành máy tính nếu tạo được sự cân 
bằng giữa khách hàng và máy chủ, trong đó cả khách hàng (thường 
là một máy tính cá nhân) và máy chủ đều có năng lực và hợp tác 
trong việc chạy các ứng dụng phần mềm. Tôi không tìm thấy lý do 
gì để triệt tiêu máy tính để bàn. Và tôi cũng không thấy được lý do 
để các công ty đầu tư lớn vào những máy chủ mới dựa trên các hệ 
thống máy tính lớn hay một loạt các máy tính nhỏ. Công nghệ đang 
tạo nên máy chủ cá nhân có hiệu suất lớn và giá cả thấp. 

Cung cấp các dịch vụ kết nối Internet, phần mềm trình duyệt, 
hệ điều hành, máy chủ, các thiết bị thông tin là những cơ hội dành 
cho các công ty công nghệ. Nhưng cung cấp nội dung Internet là 
một cơ hội tiểm tàng dành cho mọi công ty. Công ty nào dù nhỏ 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên internet | 33 


cũng có thể tham gia. Mặc dù cuộc cách mạng truyền hình cách đây 
5Ô năm đã tạo nên một số lợi nhuận cho các công ty sẳn xuất máy 
thu hình, nhưng những người giành thắng lợi lớn nhất chính là các 
công ty sử dụng phương tiện mới để truyền tải nội dung: giải trí, tin 
tức, thể thao, quảng cáo. Chúng ta cũng sẽ thấy động lực tương tự 
đối với Internet. Đến lúc này, mọi người đều có thể trở thành một 
nhà xuất bản thông tin vì mọi người đều có thể có “kênh” cho nội 
dung của mình, đó là website. Chúng ta sẽ chứng kiến cuộc cạnh 
tranh quyết liệt ở mọi hình thức nội dung, từ tin tức, bình luận, thể 
thao, trò chơi, sách hướng dẫn đến quảng cáo phân loại. 

Đầu tư vào xuất bản Internet cho đến nay chưa tạo được nhiều 
thu nhập hay lợi nhuận. Thu nhập lớn nhất vào thời điểm này là 
từ việc sử dụng Internet để trao đổi thông tin, kể cả thông tin về 
tiếp thị. Ngày càng có nhiều lạc quan về lợi nhuận trong tương lai, 
mặc dù tôi nghĩ phải mất nhiều thời gian hơn sự trông đợi của hầu 
hết mọi nhà đầu tư. | 

Nguồn thu nhập cuối cùng triển vọng nhất từ Internet là quảng 
cáo, vốn được coi là cỗ máy kiếm tiền của các phương tiện truyền 
thông cũ. Các nhà quảng cáo có khuynh hướng ngần ngại khi thử 
một phương tiện mới, nhưng nhiều công ty quảng cáo lại rất nhiệt 
tình với những cách thức tiên phong trong khai thác hình thức 
tương tác. Người sử dụng Internet băng thông hẹp khó chịu khi chờ 
những hình ảnh quảng cáo lớn được tải xuống, nhưng khi các kết 
nối băng thông trung bình trở nên phổ biến thì việc tải xuống sẽ 
nhanh hơn và quảng cáo sẽ không gặp phải những bất lợi lớn về 
hoạt động. 

Một số công ty sản xuất nội dung đang cố gắng thu phí thuê bao 
từ những khách hàng duyệt nội dung web của họ. Tuy vậy rất khó 
để thực hiện điều này, vì có vô số nội dung miễn phí trên Internet. 
Những website không cung cấp miễn phí thông tin sẽ có tương đối 
ít người truy cập. Điều này sẽ rất khó để thu hút quảng cáo. 

Một nguồn tài chính khác dành cho các công ty sản xuất nội 
dung là các dịch vụ trực tuyến, trong đó có America Online, 
CompuServe, Prodigy và MSN. Đây là những công ty sẽ trả tiền cho 


332 | Con đường phía trước 


các nhà thầu về nội dung để cung cấp thông tin độc quyền cho các 
khách hàng thuê bao của họ. 

Nhiều mô hình kinh doanh Internet sẽ được thử nghiệm và một 
số sẽ tự chứng minh. Vì nội dung là một ngành kinh doanh hấp dẫn 
trên các phương tiện khác, nên sẽ có rất nhiều công ty mới được thành 
lập, có qui mô lớn và nhỏ, chuyên làm nội dung. Cũng giống như 
Microsoft đang đầu tư cho nội dung, các công ty khác cũng làm như 
vậy. Ví dụ như tham vọng của hầu hết các công ty cáp và điện thoại 
còn vượt ra ngoài giới hạn chỉ cung cấp đường dẫn để truyền tải bịt. 
Nhiều công ty truyền thông muốn được hưởng lợi tài chánh từ một-số 
bit được truyền đi. Họ xem nền kinh tế mạng như một chuỗi các nhà 
hàng, với sự truyền tải và phân phối bit ở bên dưới và nhiều hình thức 
ứng dụng, dịch vụ và nội dung nằm bên trên. Các công ty kinh doanh 
phân phối bit bị thu hút bởi ý tưởng tự di chuyển lên phía trên chuỗi 
nhà hàng —- hưởng lợi nhuận từ việc sở hữu một số bit hơn là từ việc 
phân phối chúng. Đây là lý do tại sao các công ty cáp, các công ty điện _ 
thoại trong khu vực, và các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng đang phối 
hợp với các phim trường ở Hollywood và các công ty phát sóng truyền 
hình và cáp. Mọi hình thức liên kết đã hình thành. 

Cũng sẽ có nhiều sự sáp nhập — một số nhằm tạo nên một công 
ty lớn hơn trong một lãnh vực kinh doanh, và một số khác nhằm 
kết hợp nhiều công ty ở những ngành kinh doanh khác nhau. Các 
- công ty truyền thông đang phát triển qua những cuộc sáp nhập. Một 
số công ty điện thoại đang củng cố, bằng cách chuyển sang dịch vụ 
đường dài hay nội hạt, hoặc mua các công ty cáp. AT&T' mua lại 
McCaw Cellular, một công ty truyền thông vô tuyến. Disney mua 
mạng truyền hình Capital Cities-ABC. Time Warner Bros mua 
Turner Broadcasting US West có thể đã mua Continenral 
Cablevision khi bạn đọc cuốn sách này. 

Một trong những bài học của ngành công nghiệp máy tính 
-cũng như của cuộc sống —- là không thể thực hiện tốt đẹp mọi thứ. 
IBM, DEC và một số công ty khác trong ngành công nghiệp máy 
tính lâu đời đã cố gắng cung cấp mọi dịch vụ — chip, phần mềm, các 
hệ thống thuộc mọi qui mô và tư vấn. Chiến lược đa dạng hóa đã 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Internet | 333 


làm cho các công ty này trở nên dễ bị ảnh hưởng một khi các chuẩn 
mực của bộ vi xử lý và của máy tính cá nhân thúc đẩy tốc độ cải 
tiến. Sau một thời gian, đối thủ cạnh tranh của các công ty này, vốn 
tập trung vào các lãnh vực cụ thể, lại thành công hơn, Một công ty 
cạnh tranh chuyên sản xuất chip, công ty khác chuyên thiết kế máy 
tính cá nhân và có công ty lại chuyên phân phối và tích hợp. Mỗi 
một công ty mới ra đời thành công chiếm giữ một phần của cái bánh 
và đặt trọng tâm vào đó. Các công ty nào tập trung vào một vài năng 
lực chủ đạo cũng sẽ thành công nhất trong lĩnh vực sắp ra đời. 

Một bài học khác từ ngành công nghiệp máy tính cá nhân là, 
khi các công ty thông báo là họ có một liên minh, thì đó có thể là 
cái vỗ nhẹ trên lưng để kết nối các nỗ lực có tầm quan trọng thật 
sự. Những công ty chỉ vỗ nhẹ nhau trên lưng thường dùng những từ 
ngữ nồng nhiệt nhất. Một số liên minh quan trọng, như liên minh 
giữa Intel và Microsoft, đã không được chú ý nhiều khi nó được 
thành lập. Trong thế giới đầy rẫy những liên minh phức tạp này, các 
công ty phải có thể là đối tác trong một số dự án nhưng lại cạnh 
tranh quyết liệt trong những dự án khác. Có ít công ty trong các 
ngành máy tính và truyền thông là thuần tuý bạn hay thù. 

Không thể bảo đảm rằng một công ty lớn hay có liên minh là sẽ 
thành công. Ngày nay có nhiều cơ hội để thể hiện tài kinh doanh 
hơn trước đây. Chỉ một số ít các công ty sản xuất phần mềm máy 
tính lớn là kiểm soát được quá trình chuyển sang máy tính cá nhân. 
Hầu hết các thành công đều là những sự khởi động của những người 
sẵn sàng đón nhận những khả năng mới. Điều này cũng đúng với 
những thành công của mạng tương tác nữa. Đối với mọi công ty lớn, 
thành công với một ứng dụng hay dịch vụ mới, thì mười sự khởi 
động sẽ phát triển mạnh, năm mươi sự khởi động khác sẽ ra đời và 
tận hưởng vinh quang ngắn ngủi trước khi đi vào quên lãng. 

Hình thức hoạt động này là dấu hiệu bảo đảm về một thị trường 
thầu khoán đang phát triển: Đổi mới nhanh chóng xuất hiện ở nhiều 
mặt. Hầu hết mọi sự đổi mới đầu không thành công, bất kể do một 
công ty lớn hay nhỏ thực hiện. Các công ty lớn có khuynh hướng ít 
gặp rủi ro hơn, nhưng khi sụp đổ thì do chính sự kết hợp giữa tính 


334 | Con đường phía trước 


—. 


tự mãn với nguồn lực có qui mô lớn — có nghĩa là họ đào cái hố cũng" 
lớn hơn. Một sự khởi động thường là thất bại không báo trước. Điều 
hữu ích là người ta đều rút ra bài học từ cả những sự thành công lẫn 
thất bại, và kết quả cuối cùng là sự phát triển nhanh chóng. 

Chính người tiêu dùng, chứ không phải người làm luật, phải lựa 
chọn giữa tính tương thích và sự đổi mới. Khi nền công nghiệp máy 
tính cá nhân còn non trẻ, nhiều loại máy tính đã ra đời và đi vào 
quên lãng. Máy Altair 8800 đã bị thay thế bởi Apple I. Tiếp sau đó 
là sự ra đời của Apple IÍ, máy tính cá nhân gốc của IBM, Apple 
Macintosh, Máy tính AT của IBM, máy 386, 486, Power Macintosh, 
Pentium PC, và Petium Pro. Các máy này đều ít nhiều tương thích 
với nhau. Ví dụ, tất cả đều có thể chia sẻ các tập tin văn bản thuần 
túy. Nhưng cũng có rất nhiều sự không tương thích, vì mỗi thế hệ 
máy tính tiếp theo đều chứng tỏ những đột phá về cơ bản mà những 
thế hệ trước không có. 

Sự tương thích với những thế hệ máy trước là một ưu điểm trong 
một vài trường hợp. Cả các máy tính cá nhân tương thích và máy Apple 
Macintosh đưa ra một vài sự tương thích ngược với những đời máy cũ 
sử dụng cấu hình máy của chúng. Tuy nhiên máy PC và máy Mac cơ 
bản là không tương thích với nhau. Vào thời điểm khi máy PC được 
giới thiệu, nó không tương thích với những đời máy IBM trước. Cũng 
tương tự máy Mac không tương thích các đời máy trước của Apple. 

Nền công nghiệp máy tính cá nhân phát triển chính là nhờ 
những chuẩn mực kỹ thuật không được qui định bởi nhà nước. Vào 
đầu những năm 1980, nếu Hạ Viện Mỹ quyết định “bảo vệ” khách 
hàng bằng cách yêu cầu mọi máy PC đều phải gắn với các tiêu 
chuẩn kỹ thuật của các máy tính lớn, thì nhiều sự đổi mới mà chúng 
ta coi là tất yếu ngày nay sẽ không bao giờ được thông qua. Các nhà 
sản xuất loại máy tính lớn đã có thể là PHÒNG kẻ thắng. lớn, và. người 
tiêu dùng là kẻ thất bại ê chả. 

Mùa thu năm 1996, Ủy ban Thuyên xhôếg, Liên bang (FCC) đã 
xem xét một đệ trình do các công ty truyền hình và các nhà sản 
xuất máy thu hình đưa ra, yêu cầu xây dựng một chuẩn mực bắt buộc 
cho mọi hình thức phát sóng. Tiêu chuẩn được đệ trình này sẽ cho - 


Cuộc đổ xô tìm vàng trên Ínternet | 335 


phép có được những hình ảnh truyền hình có chất lượng cao hơn, 
nếu tương thích với một số trong công nghệ phát sóng ngày nay. 
Ngành công nghiệp máy tính, cho rằng máy thu hình và máy tính 
luôn song hành về mặt kỹ thuật, đã phản đối tiêu chuẩn này vì nó 
sẽ cẩn trở sự đổi mới về tính tương thích. | 

Công nghệ máy tính năng động đến nỗi mọi công ty đều phải có 
thể đưa ra bất kỳ sản phẩm nào mình muốn và để cho thị trường quyết 
định liệu mình đã tung ra những sản phẩm phù hợp hay không. Như 
chúng ta thấy ở Chương 3, thị trường sẽ thực hiện điều này một cách 
mạnh mẽ. Vì một máy thu hình (hay hộp dò kênh) nối mạng Internet 
sẽ trở thành một máy tính thực thụ, nên sự phát triển của nó sẽ theo 
cùng một mẫu hình đổi mới nhanh chóng, mẫu hình này đã thúc đấy 
công nghệ máy tính cá nhân. Thật lố bịch khi áp đặt qui định về thiết 
kế do nhà nước đưa ra đối với một phát minh chưa hoàn thành. 

Tôi hy vọng rằng các nỗ lực đưa ra tiêu chuẩn sẽ được thực hiện 
ở nhiều quốc gia. Đưa ra những qui định nghe hợp lý hình như dễ, 
nhưng nếu chúng ta không cẩn thận thì chính. những qui định này 
sẽ kìm hãm sự đổi mới. 

Xây dựng một thị trường truyền thông cạnh tranh là chuyện 
phức tạp ở những nước mà các công ty độc quyển về viễn thông là 
sở hữu của nhà nước. PITT (Bưu điện —- Điện tín — Điện thoại) ở 
những nước này đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạng mới, nhưng khi 
các cơ quan chính phủ tham gia vào thì công việc thường chuyển 
biến chậm chạp. Tốc độ đầu tư và phá bỏ qui định nhà nước đối 
với toàn thế giới sẽ tăng lên trong vòng lÖ năm tới, vì các chính trị 
gia nhận thấy điều này đóng vai trò quan trọng đối với khả năng 
cạnh tranh lâu dài trên bình diện quốc tế của nước mình. Trong 
nhiều chiến dịch tranh cử, bài điễn thuyết của các ứng cử viên 
thường nói đến đầu tư Internet dành cho máy tính cá nhân ở nhà 
trường và xây dựng các hệ thống kết nối Internet tốt hơn trên toàn 
quốc. Chính trị hóa các vấn để về Internet sẽ làm cho các ứng cử 
viên.nổi bật hơn. Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia nhằm hoặc 
giành lấy vị trí đi đầu trong phát triển hoặc là bảo đảm rằng Đỹ 
không tụt hậu, đều là tạo ra một động lực tích cực. 


336 | Con đường phía trước 


Một số chính phủ có thể tài trợ một số phần trong các cơ sở hạ 
tầng thông tin ở nước mình. Đầu tư của chính phủ có thể giúp xây 
dựng một xa lộ thông tin nhanh hơn, nhưng các chính phủ cần 
khẳng định rằng họ tận dụng được công nghệ đã được kiểm chứng 
ở những nước khác. Nếu không, một quốc gia có thể kết thúc với 
một dự án có chất lượng thấp được xây dựng bởi những kỹ sư không 
bắt kịp tốc độ nhanh chóng của sự phát triển công nghệ. 

Điều tương tự đã xảy ra tại Nhật Bản với dự án truyền hình độ 
phân giải cao có tên là Hi-Vision. MITI, Bộ Ngoại thương và Công 
nghiệp đầy quyền lực của Nhật Bản, và NHK, công ty truyền hình 
nhà nước, đã nỗ lực cùng với các công ty điện tử tiêu dùng khác của 
Nhật Bản để xây dựng một hệ thống truyền hình analog có độ phân 
giải cao. NHK cam kết phát các chương trình vài giờ một ngày với 
dạng thức này. Không may là dạng thức này đã lỗi thời khi công 
nghệ kỹ thuật số đã vượt trội. Mặc dù vậy Nhật Bản sẽ được hưởng 
lợi từ các đầu tư cho dự án Hi-Vision, ở chỗ phát triển máy quay 
phim và màn hình có độ phân giải cao. 

Trừ khi người ta đưa ra những quyết định chính trị nghèo nàn, 
tôi ngờ rằng nhiều nước phát triển cuối cùng rồi sẽ vượt qua hay tụt 
hậu hơn một hoặc hai năm so với những nước khác trong việc phát 
triển cơ sở hạ tầng truyền thông Internet. Nhưng đây đó luôn có 
những quyết định về chính sách tổi. Nếu chúng ta nhìn lại lÔ năm 
trước, chúng ta sẽ thấy một sự tương quan giữa số lượng cải cách viễn 
thông ở mỗi nước và tình trạng nền kinh tế thông tin của nước đó. 
Có đủ quốc gia tham gia vào công nghệ thông tin đến nỗi tôi dám 
chắc rằng đủ các hình thức chương trình về qui định và bãi bỏ su 
định sẽ được thử nghiệm. 

Bất kể một chính phủ hay một công ty dù khôn ngoan đến mấy, 
về lâu dài chính phủ hay công ty đó sẽ không thể sánh kịp sự đổi: 
mới được tạo nên từ cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hàng ngàn công 
ty tham gia vào cuộc đổ xô đi tìm vàng. Thị trường là người quyết 
định quan trọng nhất, thông minh hơn bất kỳ công ty hay nhà lãnh 
đạo chính trị nào, và nó rất nghiêm khắc trong việc hướng dẫn sự 
phát triển của chuẩn mực truyền thông toàn cầu là Internet. 


mã 5... .....11..111..1.1.1. 


NHỮNG VẤN ĐỀ 
THIẾT YẾU 


Ö 


1}? là thời điểm thú vị nhất trong Thời Đại Thông Tin vì nó 
chính là giai đoạn khởi đầu. Hầu như nơi nào tôi đến, dù để. 
thuyết trình hay ăn tối với bạn bè, tôi đều gặp những câu hỏi tương 
tự như: công nghệ thông tin sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như 
thế nào, tương lai sẽ có gì khác biệt, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn hay 
xấuđi? _ | 

Cũng cần phải nhắc lại rằng tôi thuộc tuýp người lạc quan, tôi 
lạc quan về ảnh hưởng của nền công nghệ mới đối với cuộc sống. 
Bằng cách mở rộhg khả năng phân phối thông tin, công nghệ mới 
sẽ làm cho cuộc sống có nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn, đời sống văn 
hóa phong phú hơn. Áp lực đối với các đô thị sẽ giảm xuống do 
chúng ta có thể làm việc tại nhà hoặc ở những nơi xa thành phố. 
Sản phẩm tạo ra ngày càng nhiều dưới dạng các đơn vị thông tin 
thay vì dưới hình thức sản phẩm chế biến. Theo đó, nguồn tài 
nguyên thiên nhiên ít phải chịu áp lực khai thác hơn. Cuộc sống dễ 
kiểm soát hơn, kinh nghiệm và sản phẩm làm ra đúng với thực tế 
mong muốn hơn. Công dân trong xã hội có nhiều cơ hội mới trong 
việc làm, học -hành, giải trí. Những quốc gia can đảm bước đi đầu và 


Š ôi là Sa bế lối cà GV dc lở àó 


7 SƠN NNN ĐNN SN 


338 | Con đường phía trước 


hợp tác chặt chẽ với nhau tất sẽ gặt hái được những phần thưởng 
xứng đáng về kinh tế với hàng loạt những thị trường mới với muôn 
vàn vận hội mới mở ra. 

Nếu xét theo từng giai đoạn mười năm, kinh tế luôn là một tiến 
trình đột phá đầy kịch tính. Suốt mấy trăm năm qua, mỗi thế hệ nối 
tiếp nhau phát kiến những cách thức xử lý công việc hiệu quả hơn 
và đã tích lũy được những lợi ích to lớn. Ngày nay, mỗi người dân 
bình thường có được điều kiện sống hơn hẳn một nhà quí tộc của vài 
trăm năm trước. Sống như những ông hoàng thuở trước giữa lãnh địa 
rộng lớn quả thú vị thật, nhưng liệu ông ta có thoát khỏi được các 
căn bệnh nan y không? Riêng các tiến bộ trong y học đã kéo dài tuổi 
thọ con người cũng như cải thiện mức sống một cách đáng kể. 

Những năm đầu thế kỷ 20, Henry Ford là chủ một tập đoàn sản 
xuất xe hơi. Vậy mà xe bạn đang sử dụng vượt xa tất cả những chiếc 
xe mà ông ta từng có: an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và chắc chắn 
có hệ thống âm thanh hiện đại hơn nhiều. Sự tiến bộ theo cách này - 
sẽ cứ tiếp tục. Sẳn lượng gia tăng thúc đẩy xã hội phát triển. Đến 
một lúc nào đó người bình thường cũng có thể “giàu có hơn” bất kỳ 
ai trong chúng ta bây giờ. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. 

Tôi là người lạc quan nhưng không phải là không lo lắng đến 
những vấn đề sẽ xảy đến với tất cả chúng ta. Những đổi thay quan 
trọng sẽ có giá của nó, và chúng ta phải trả giá cho những lợi ích 
mà xã hội thông tin mang lại. Nền kinh tế sẽ phải gặp nhiều khó 
khăn trong việc chấp nhận sự phổ biến của công nghệ, sự đầu tư vào 
giáo dục, sự phổ biến của các luật lệ mới, và sự cân bằng giữa sự riêng 
tư cá nhân và an ninh cho cộng đồng. Chúng ta sẽ phải đối đầu với 
những vấn đê khó khăn mới, và trong số này, chỉ có một số ít là có 
thể tiên đoán trước được. Trong một số bộ phận kinh tế sẽ có những 
xáo trộn đòi hỏi có sự tái đào tạo nhân công. Các dịch vụ truyển 
thông liên lạc và công nghệ thông tin gần như miễn phí làm thay 
đổi mối quan hệ giữa các quốc gia và giữa các thành phần kinh tế 
trong từng quốc gia. Ủy lực và tính đa năng của kỹ thuật số làm nảy 
sinh những lo ngại mới về đời sống riêng tư, bí mật thương mại và 
an ninh quốc gia. Ngöài ra, vấn để công bằng cũng được đặt ra vì 


Những vấn đề thiết yếu | 339 


xã hội thông tin phải phục vụ cho mọi đối tượng chứ không ưu tiên 
cho một nhóm người am hiểu kỹ thuật hoặc có đặc quyển về kinh 
tế. Tóm lại, hàng loạt vấn đề đang chờ đợi chúng ta. Không hẳn tôi 
đã có hướng giải quyết, nhưng như tôi nói ở đầu cuốn sách, đây là 
thời điểm tốt nhất để chúng ta thảo luận với nhau một cách cởi mở. 

Mặc dù nên bắt đầu suy nghĩ về tương lai, nhưng cũng không có 
nghĩa là chúng ta hành động vội vã. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể 
đặt ra những câu hỏi tổng quát. Vì vậy, đừng vội đưa ra những giải 
pháp và quy định chỉ tiết, cụ thể. Tốc độ thay đổi của công nghệ sẽ 
diễn ra rất nhanh, đến mức có lúc chúng ta nghĩ rằng chỉ ngày một - 
ngày hai, thế giới này sẽ thay đổi hoàn toàn. Lẽ dĩ nhiên điều đó 
không đúng nhưng chúng ra nên bắt đầu suy nghĩ về tương lai là 
vừa. Vẫn còn rộng thời gian để chúng ta quan sát diễn trình của 
cuộc cách mạng đang đến để đưa ra quyết định sáng suốt thay vì 
thuần túy mang tính phản ứng. 

Có lẽ điều người ta lo ngại nhất sẽ là: “Tôi phải làm thế nào để 
thích nghỉ với một nên kinh tế đang phát triển?” Ai ai cũng Ìo sợ rằng 
công việc họ đang làm trở nên lỗi thời và rồi không thể nào thích 
nghi với cách thức làm việc mới; con cái họ đang làm việc trong 
những lãnh vực sau này sẽ bị dẹp bỏ, hoặc những thay đổi kinh tế 
sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp đại trà, nhất là đối với thế hệ 
công nhân lớn tuổi. Đây là những mối quan ngại chính đáng. Sẽ có 
những ngành nghề, nghiệp vụ rồi sẽ mai một dần. Nhưng sẽ có 
những ngành nghề mới phát sinh. Theo kinh nghiệm của lịch sử, 
chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi này trong vài ba thập niên nữa 
với tốc độ nhanh chóng, nhưng cũng không đữ dội hơn ảnh hưởng 
của cuộc cách mạng mà công nghệ vi xử lý mang lại, hay sự thay đổi 
lớn lao trong lãnh vực vận tải không: gian, đường. bộ, hay Bối, vụ 
ngân hàng trong thập kỷ qua. 

Dù bộ vi xử lý và thành quả của nó là máy điện toán cá nhấ: 
làm thay đổi, thậm chí xóa sổ một số ngành nghề và tên tuổi một 
số công ty, chúng ta cũng khó tìm thấy một bộ phận kinh tế lớn 
nào bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Các công ty sản xuất bộ xử lý 
trung ương, máy điện toán mini, máy đánh chữ đang thu nhỏ qui 


340 | Con đường phía trước 


mô lại, nhưng công nghệ tin học, xét về tổng thể, tạo thêm việc làm 
cho vô số người. Hầu hết những người bị những công ty điện toán 
lớn như IBM, DEC sa thải đều tìm được việc làm khác trong cùng 
lãnh vực, thường là ở những công ty ít nhiều liên quan đến máy tính 
cá nhân. | 

Ngoài ngành công nghệ thông tin, khó lòng tìm thấy một bộ 
phận kinh tế nào bị tác động toàn bộ một cách tiêu cực từ máy tính 
- cá nhân. Công việc sắp chữ in bị thay thế bởi phần mềm xuất bản. 
Thế nhưng, phần lớn số thợ in này đều tìm được những việc làm 
khác do chính phần mềm này tạo ra. Sự thay đổi không phải lúc nào 
cũng tốt đẹp đối với tất cả mọi người, nhưng khi cuộc cách mạng diễn 
ra, công việc nào được máy tính xử lý sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. 

Một số người lo ngại rằng trong tương lai chỉ còn một số loại công 
việc nhất định và công việc nào đó mất đi sẽ kéo theo số người mất 
việc. May thay, nền kinh tế không vận hành theo cách đó. Kinh tế 
là một cấu trúc liên kết khổng lô trong đó các thành phần hoạt động 
nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Một bộ phận nào đó bị phóng thích tức 
khắc tìm thấy chỗ đứng quan trọng của nó ở một bộ phận khác. Một 
khi công việc đang làm không còn cần thiết nữa, người ta được giải 
phóng để làm công việc khác. Kết quả là giải quyết được nhiều việc 
hơn. Về lâu dài, mức sống được nâng cao. Nếu nền kinh tế có sự biến 
động như suy thoái hoặc trì trệ thì hậu quả là nhiều người lần lượt 
mất việc làm, nhưng bất kỳ sự thay đổi nào do chính kỹ thuật mang 
lại đều có khuynh hướng là tạo thêm việc làm mà thôi. 

Trong một nên kinh tế thay đổi, thể loại ngành nghề ghay đổi 
liên tục. Đã có một thời, các cuộc điện đàm đều phải thông qua sự 
giúp đỡ của tổng đài viên. Hồi tôi còn bé, muốn gọi điện thoại 
đường dài từ gia đình đi phải bấm số “0” rồi nói số điện thoại cần 
gọi để nhân viên tổng đài gọi cho. Sau này, khi tôi lớn hơn một 
chút vẫn thấy còn nhiều công ty sử dụng nhân viên tổng đài nội 
bộ. Tổng đài viên nối đường dây bằng cách cắm dây vào tổng đài. 
Ngày nay, chỉ còn rất ít nơi sử dụng tổng đài viên. Dù vậy, số lượng 
các cuộc điện thoại tăng nhiều hơn bao giờ hết. Tự động hóa đã 
thay thế tất cả. - 


Những vấn đề thiết yếu | 34 


Trước Cách Mạng Công Nghiệp, đa số dân chúng sống bằng 
nghề nông. Trồng trọt là nghề nghiệp chính của nhân loại thời đó. 
Giả sử như lúc đó có người tiên đoán rằng vài thế kỷ sau xã hội chỉ 
cần một bộ phận nhỏ để sản xuất lương thực, ắt hẳn đã gieo lo âu 
cho giới nông dân về kế sinh nhai của họ sau này. Trong số 50I loại 
công việc do Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ thống kê được vào năm 
1990 thì đa số các loại công việc này không có trước đó năm mươi 
năm. Mặc dù chúng ta không thể nào biết trước được những loại 
công việc mới phát sinh, nhưng hầu hết đều ít nhiều liên quan đến 
nhu cầu chưa được đáp ứng về giáo dục, dịch vụ xã hội cũng như 
giải trí. 

Chúng ta biết rằng khi xa lộ thông tin nối mạng giữa người mua 
và người bán thì những người làm trung gian trong các thương vụ sẽ 
chịu áp lực nặng nề, tương tự như các nhà buôn bán nhỏ chịu áp lực 
từ các hãng buôn đầu mối như Wal-Mart, Price-Costo, và những công 
ty có mạng lưới tiếp cận người tiêu dùng đặc biệt hiệu quả. Có thể 
chúng ta tiếc cho những hình thái văn hóa đã biến mất, nhưng các 
cửa hiệu đầu mối và hàng loạt những tiệm bán thức ăn nhanh đang 
phát đạt bởi vì người tiêu dùng, bằng lá phiếu đô la, có khuynh 
hướng ủng hộ cho những nguồn cung cấp tìm kiếm hiệu quả sẳn 
xuất bằng giá cả nới hơn. 

Giảm đi số lượng người trung gian, môi giới, cũng là một cách hạ 
thấp giá thành. Điều này sẽ làm cho nền kinh tế thay đổi, nhưng sự 
thay đổi đó sẽ không nhanh hơn những thay đổi mà phương thức 
bán lễ mang lại trong thập kỷ qua. Phải nhiều năm nữa mới có thể 
đưa xa lộ thông tin vào phục vụ thật rộng rãi trong việc mua bán 
để giảm thiểu số lượng người trung gian. Vẫn còn nhiều thời gian để 
chúng ta chuẩn bị. Những công việc sau này thay thế những người 
trung gian có thể xa lạ đến mức chưa thể nghĩ tới được. Chúng ta 
hãy chờ đợi xem nên kinh tế mới sẽ tạo ra những sản phẩm đầy 
sáng tạo như thế nào. Thế nhưng, một khi xã hội còn cần đến sự 
giúp đỡ, nhất định còn nhiều công việc mỗi chúng ta phải làm. 

Lợi ích lớn lao mà nền sẵn xuất tiên tiến mang lại không đủ làm 
yên tâm những ai đang có việc làm ổn định. Với những người được 


342 | Con đường phía trước 


đào tạo cho một công việc nào đó mà bỗng nhiên không còn cần 
_ thiết nữa, ta không thể đơn giản đề nghị họ ra đi và học lấy một 
nghề khác. Quá trình tự thích ứng không đơn giản và nhanh chóng 
như vậy nhưng lại rất cần thiết. Chuẩn bị cho thế kỷ sắp đến không 
phải chuyện dễ dàng, vì thậm chí chúng ta không thể tính trước 
được những ảnh hưởng phụ do những thay đổi mà chúng ta có thể 
tiên liệu được gây nên, nói chi đến những đổi thay mà chúng ta 
không thể tiên đoán được: Cách đây một trăm năm, một chân trời 
mới trong công nghệ sản xuất xe hơi mở ra chắc chắc đã mang lại 
những món lợi kếch sù và đè bẹp một số ngành nghề hoặc những 
ngành sản xuất khác. Nhưng khó có thể đoán trước những gì cụ thể. 
Không chừng bạn đã báo cho người bạn của mình làm ở công ty 
AsmeBuggy Whip chuẩn bị hồ sơ xin việc làm và có lẽ khuyên anh 
ta nên đăng ký một khóa học về máy móc, nhưng bạn có tính đến 
việc đầu tư bất động sản để xây dựng hàng loạt các thương xá không? 

Hơn bao giờ hết, hình thức giáo dục nhấn mạnh đến kỹ năng 
giải quyết vấn đề là điều hết sức quan trọng. Trong thế giới đầy biến 
động này, giáo dục giữ vai trò quan trọng nhất giúp cho con người 
dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Khi nền kinh tế chuyển đổi, 
những người hay những xã hội nào được trang bị trình độ phù hợp 
sẽ có khuynh hướng thích ứng tốt nhất. Chi phí mà xã hội phải trả 
cho việc thuê mướn người có chuyên môn sẽ tăng cao. Vì vậy, tôi 
khuyên bạn hãy chuẩn bị cho mình vốn học vấn chính quy và 
không ngừng học hỏi để kịp thời nắm bắt nghiệp vụ mới và lợi ích 
mới trong §uốt cuộc đời. 

Nhiều người sẽ bị đẩy ra khỏi nơi mình đã quen thuộc. Nhưng 
những gì họ biết trước đó không hẳn không có chỗ sử dụng. Mọi 
người, kể cả các công ty, phải tự tái tạo lại mình — ít nhất hơn một 
lần. Các công ty và chính phủ phải có chính sách tái đào tạo nhân 
công, nhưng mỗi cá nhân phải có trách nhiệm trong việc tự nâng 
cao trình độ học vấn của bản thân. 

Bước đầu tiên là phải làm quen với máy tính. Bất cứ người nào 
lần đầu tiên ngồi vào máy tính đều có cảm giác sợ hãi. Riêng trẻ 
con là một ngoại lệ. Người lớn khi lần đầu tiên sử dụng máy tính 


Những vấn đẻ thiết yếu | 343 


đều lo sợ rằng chỉ một lỗi lầm nhỏ trong khi sử dụng cũng làm hỏng 
máy hoặc đánh mất toàn bộ thông tin lưu trữ. Đồng ý là các số liệu 
sẽ mất nhưng hiếm khi chúng ta không phục hồi lại được. Hiện nay, 
chúng ta có nhiều cách để giữ thông tin khỏi bị mất và dễ phục hồi 
hơn. Hầu hết các phần mềm có lệnh “lập lại - Undo” để người dùng 
đễ dàng thử nghiệm những công việc mới rồi nhanh chóng phục hồi 
lại thông tín cũ. Người sử dụng trở nên tự tin hơn vì những sai sót 
không phải là quan trọng lắm. Và mọi người bắt đầu thử nghiệm. 
Máy tính cá nhân tạo nhiều cơ hội cho người dùng thử nghiệm. 
Càng có kinh nghiệm sử dụng, người ta càng hiểu những gì có thể 
làm, những gì không thể làm được. Máy tính trở thành một công cụ 
hơn là một mối đe dọa. Cũng như máy xới, máy may, máy tính giúp 
ta giải quyết công việc hiệu quả hơn. 

Một điều ám ảnh con người là máy điện toán sẽ quá “thông 
minh” đến nỗi có thể thay thế và không cần đến trí óc của con 
người. Dù tôi tin rằng sau này sẽ có những chương trình có chức 
năng tư duy về mặt nào đó như con người, nhưng cả cuộc đời tôi 
cũng chưa từng chứng kiến được một máy tính thông minh hơn con 
người. Suốt nhiều chục năm qua, các nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã 
cố gắng tạo cho máy điện toán một khả năng hiểu biết, tư duy như 
con người. Vào năm 1950, Alan Turning đã đưa ra lý thuyết trắc 
nghiệm gọi là trắc nghiệm Turning: Nếu bạn đối thoại cùng lúc với 
máy và người mà bạn không nhìn thấy, và bạn không phân biệt 
được đâu là máy đâu là người thì quả thật bạn đã có một chiếc máy 
thông minh. ge 

Cho đến nay, mọi sự tiên đoán về sự tiến bộ quan tiöệt trong 
lãnh vực trí tuệ nhân tạo xưa nay đều tổ ra quá lạc quan. Ngày nay, 
chỉ riêng việc học hỏi đơn giản của con người cũng vượt xa năng lực 
của những chiếc máy hiện đại nhất trên thế giới. Máy tính tỏ ra 
thông minh vì được lập trình đặc biệt nhằm thực hiện một cách 
máy móc một số công việc nhất định như lên chương trình trước 
hàng tỷ tỷ nước đi để có thể chơi một ván cờ ở đẳng cấp quốc tế. 
Những chiếc máy như Deep Blue của công ty IBM thiết kế để đấu 
cờ vua, có thể chiến thắng con người và thực tế đã chiến thắng 


344 | Con đường phía trước 


người chơi cờ giỏi nhất hành tỉnh là Kasparov. Nhưng điều đó có ý 
nghĩa gì? Dù xét ở góc độ nào thì khả năng chơi cờ của một máy 
tính không phải là sự mô phỏng trí thông minh của con người. Nó 
chŸÏ phản ánh khả năng của máy tính trong việc xem xét cân nhắc 
hàng tỈ nước đi trong ván cờ mà thôi. Trong tương lai gần, máy tính 
có thể trở thành một công cụ thúc đẩy trí tuệ con người. 

Vua cờ Kasparov đã đánh bại Deep Blue năm 199ó, nhưng chính 
ông cũng phải thừa nhận rằng ông cũng rất sợ hãi khi máy tính 
thắng ván đầu tiên. Tuy nhiên máy tính chỉ thắng ván đó mà thôi. 
Cuộc đấu này được mô tả là “con người đấu với máy”, nhưng suy 
cho cùng thì đó chính là cuộc đấu giữa người và người, tức là giữa 
Kasparov và nhóm kỹ sư máy tính cùng với các đấu thủ khác. 
Kasparov thắng trận đó, nhưng sau này ông đã bị cỗ máy thứ hai, 
cải tiến hơn, mạnh hơn, đánh bại. Khi một chiếc máy đánh bại con 
người, thì không có nghĩa là con người bị xúc phạm. Suy cho cùng, 
chẳng ai ganh tị vì một cái ống nhòm có thể nhìn xa hơn mắt 
thường. Vì máy tính chỉ được lập trình cho một công việc cụ thể, 
nên không có nghĩa rằng nó đang học hỏi. Mà cho dù nó có học 
hỏi thì cũng không phải là sự đe dọa đối với con người. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là về lâu đài, máy 
tính và phần mềm có thể có được trí thông minh thật sự. Cũng khó 
mà tiên đoán được thời điểm nhất định vì ngành nghiền cứu về trí 
thông minh nhân tạo tiến triển khá chậm. Nhưng khi máy tính có 
khả năng học hỏi thật sự, chúng sẽ đảm đương hầu hết các công việc 
của con người ngày nay. Điều này sẽ đặt ra vấn để về việc ai nắm 
quyển kiểm soát và con người sống, làm việc vì mục đích gì? 

Dĩ nhiên, những điều lo ngại này chẳng có gì mới mẻ. Quyển 
tiểu thuyết Frankenstein của Mary Shelley năm i8l8 có lẽ là quyển 
sách nổi tiếng nhất về một sinh vật do con người tạo ra và sau đó 
kiểm soát được người tạo ra nó. Năm 1942, lúc mới khoảng 2Ô tuổi, 
Íssac Asimov đã đặt ra “Ba Định luật về Robo học”, trong đó ông 
để nghị các biện pháp có thể dùng để bảo đảm rằng những cỗ máy 
thông minh không thể có được khả năng phán đoán độc lập gây 
nguy hiểm cho con người. Ba định luật đó như sau: 1) Một người máy 


Những vấn đề thiết yếu | 345 


không thể gây tổn thương cho con người hoặc do việc không hoạt 
động của nó, có thể gây hại cho con người. 2) Một người máy phải 
tuân theo các mệnh lệnh của con người trừ khi các mệnh lệnh này 
ngược lại với định luật thứ nhất. 3) Một người máy phải bảo vệ sự 
tổn tại của chính nó với điều kiện rằng sự bảo vệ này không ngược 
lại với định luật thứ nhất hoặc thứ hai. Những bộ phim gần đây như 
Terminatơr (Người máy hủy diệt) đã gây ra nhiều sự lo ngại về triển 
vọng xung khắc giữa con người và những cỗ máy thông minh. 

Trong tương lai trước mắt, tôi lo ngại về vấn đề khủng bố nhiều 
hơn. Công nghệ đang cho phép bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận các 
loại vũ khí nguy hiểm, mang tính hủy diệt cao. Đây là một xu hướng 
đáng sợ vì các vũ khí phòng thủ không thể bắt kịp các loại vũ khí 
tấn công. Do đó, mặc dù là người lạc quan, tôi vẫn không thể không 
lo ngại về việc con người ứng dụng Sông nghệ vào các mục đích 
đen tối. 

Xét trên bình diện rộng, công nghệ là một lực lượng tích cực để 
có thể giúp bạn giải quyết cả những vấn để nhỏ nhặt nhất. Cách 
nay hai thế kỷ, nhà kinh tế học Thomas Malthus đã cảnh báo về 
những nguy cơ dân số gia tăng. Sự gia tăng dân số vẫn còn là một. 
điều đáng lo ngại vì hiện nay nhân loại đang tăng theo cấp số mũ, 
nhưng các khuynh hướng hiện nay tỏ ra rất khả quan: sự gia tăng 
của dân số đang chậm lại nhờ các ảnh hưởng của công nghệ và do 
con người có ý thức hơn. Những vấn đề ô nhiễm môi trường và sự 
cạn kiệt các nguồn tài nguyên cũng phải được lưu ý, nhưng tôi cho 
rằng những kẻ bi quan đã không đánh giá đúng tiềm năng của công 
nghệ trong việc hỗ trợ chúng ta giải quyết các vấn đề này. 

Thật tình mà nói, tôi rất ngạc nhiên trước sự lạc quan của nhiều 
người đối với tương lai. Nhìn chung thế giới sẽ tiến đến nền kinh 
tế thị trường và dân chủ. Những tiến bộ trong y học vẫn diễn ra đều 
đặn và công nghệ sinh học hứa hẹn những thành tựu tuyệt vời góp 
phần cải thiện cuộc sống con người. Do đó, tôi không hề xem nhẹ 
các vấn đề quan trọng hiện nay của thế giới hoặc những khó khăn 
của một số cộng đồng, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng sự lạc 'qHẦN quá 
đáng về tương lai đôi khi là điều không nên. 


346 | Con đường phía trước 


Dù trong bất cứ trường hợp nào, máy tính cũng là cơ sở để người 
ta có thể lạc quan trong một tương lai trước mắt. Máy tính phát triển 
trí tuệ của con người một cách đáng kể. Thật thú vị nếu mọi người 
đù giàu hay nghèo, ở thành thị hay nông thôn, già hay trẻ, đều có 
cơ hội tiếp xúc với máy. Thế nhưng hiện nay, máy vẫn còn quá đắt 
đối với hầu hết mọi người. Muốn xa lộ thông tin là một phương tiện 
phổ biến, trước hết máy tính phải là một công cụ phổ biến đối với 
mọi đối tượng, không riêng gì thành phần nào đó có đặc quyển 
trong xã hội. “cai 

Điều này không có nghĩa là mỗi gia đình phải có một máy. Khi 
đa số người đều có máy tính tại nhà thì những người khác có thể sử 
dụng máy ở các thư viện, trường học, bưu điện, quầy sách báo. Cần 
nhớ rằng chỉ khi nào xa lộ thông tin thực sự thành công, ít ra thành 
công hơn những gì các nhà phê bình vẫn phát biểu, khi ấy mới đặt 
đến vấn đề phổ biến rộng rãi. Thật lạ lùng, cũng một số nhà phê 
bình ấy, khi thì cho rằng nếu xa lộ thông tin trở nên phổ biến rộng 
rãi sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong xã hội, lại cũng chính 
những người đó, có lúc lo ngại rằng xa lộ thông tin sẽ không thể 
phổ biến rộng rãi được. 

Tôi cho rằng chúng ta cần đưa máy tính vào lớp học và thư viện. 
Trước đây vài thế kỷ, khi xã hội thấy rằng mọi người đều phải được 
tiếp cận với sách vở, thì tất cả các chính phủ, nhà từ thiện, và công 
ty đều hợp sức nhau để biến điều đó thành hiện thực. Và họ đã phải 
mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó. Và lại một lần nữa, xã 
hội cần phải sử dụng tất cả nguồn lực hiện có để làm cho máy tính 
đến với tất cả mọi người. Microsoft là một trong những công ty đang 
cố gắng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa máy tính vào 
trường học và thư viện. Ví dụ như chúng tôi đang hợp tác với nhiều 
hệ thống thư viện ở Mỹ và Canada để thử nghiệm sáng kiến là mọi 
người đều có thể bước vào thư viện để sử dụng máy tính cho việc 
truy cập Internet. Dự án thử nghiệm này sẽ trả lời cho một số vấn 
đề then chốt. Thứ nhất, nhu cầu sử dụng Internet tại thư viện có 
lớn không. Thứ hai, liệu việc sử dụng Internet miễn phí tại thư viện 
có lôi cuốn được những người trước nay chưa hề sử dụng máy tính 


Những vấn đề thiết yếu | 347 


và truy cập Internet hay không. Thứ ba, cần phải có bao nhiêu nhân 
viên để bảo đảm rằng hệ thống không bị sử dụng sai mục đích. Vì 
không có quốc gia nào đủ khả năng lắp cho mỗi gia đình một máy 
tính, nên việc cung cấp dịch vụ Internet miễn phí tại các thư viện 
và nhà trường là hy vọng lớn nhất của chúng ta trong việc phổ biến 
máy tính. Phải có nhiều công ty, nhiều cộng đồng hợp sức lại mới 
mong đạt được điều này. 

Một xa lộ thông tin thực sự phát triển phải phù hợp với khả 
năng tài chính của mọi người, ít ra trong định nghĩa là vậy. Một 
mạng thông tin tốn kém giữa các công ty lớn với nhau hoặc giữa 
những thành phần khá giả trong xã hội không phải là xa lộ thông 
tin mà là những con đường thông tin tư nhân. Mạng lưới thông tin 
sẽ không mang lại nhiều thông tin phong phú nếu chỉ có I0O% những 
người giàu có trong xã hội sử dụng. Bản quyên thông tin có giá nhất 
định. Vì vậy, để vừa túi tiền mọi người, đòi hỏi phải thu hút số đông 
người sử dụng. Quảng cáo trên Internet sẽ không có tác dụng gì nếu 
đa số người sử dụng không truy cập mạng. Nếu việc truy cập quá đắt 
so với thu nhập của đa số người dùng hoặc nếu mạng máy tính 
không hấp dẫn được nhiều người, thì giá của dịch vụ sẽ bị cắt giảm. 
Về lâu đài, xa lộ thông tin phải trở thành một hiện tượng mang tính 
đại chúng, hoặc sẽ không bao giờ tổn tại. 

Suy cho cùng, phần lớn số tiền bạn sẽ dùng để chỉ trả cho các 
dịch vụ mạng sẽ là số tiền bạn đang chỉ xài hôm nay cho cùng 
những dịch vụ đó, chỉ có điều là dưới dạng khác mà thôi. Trong quá 
khứ, bạn đã từng chuyển số tiền mua đĩa hát nhựa sang mua đĩa CD 
và thay vì mua về xem phim ở rạp thì bạn lại trả tiền thuê băng 
video. Khi dịch vụ tương tác băng thông rộng đến với bạn, thì số 
tiên bạn vẫn dùng để thuê hay mua băng đĩa phim sẽ chuyển thành 
tiền trả cho dịch vụ phim ảnh theo yêu câu. Và kể cả khi bạn chỉ 
có đường truyền băng thông trung bình, bạn cũng sẽ chuyển một 
phân số tiên mua sách báo thành tiền trả cho các dịch vụ thông tin 
tương tác. Phần lớn số tiền hiện nay dùng để trả tiền điện thoại nội 
hạt, điện thoại đường dài và truyền hình cáp sẽ được dùng để trả 
tiền truy cập mạng. 


348 | Con đường phía trước 


Các thông tin về chính sách của chính phủ, tư vấn, y tế và tài 
liệu cho học tập, nghiên cứu sẽ được cung cấp miễn phí. Một khi 
tiếp xúc với xa lộ thông tin, mọi người bình đẳng khi sử dụng các 
nguồn thông tin. Trong vòng hai mươi năm nữa, khi mà thương mại, 
giáo dục, các dịch vụ thông tin sẽ được đưa vào xa lộ, khả năng cá 
nhân, một yếu tố quan trọng của xã hội, sẽ tùy thuộc phần nào đó 
vào việc biết sử dụng xa lộ thông tin hay không. Xã hội sẽ phải tính 
đến việc trợ cấp một số dịch vụ thông tin sao cho mọi người có cùng 
cơ hội được tiếp xúc với nguồn thông tin rộng rãi. 

Giáo dục không phải là lời giải đáp duy nhất cho những thách 
thức mới mà Thời Đại Thông Tin đặt ra. Nhưng giáo dục là một 
phần của lời giải đáp cho hàng loạt các vấn để xã hội. Ngay từ năm 
1920, bằng trí tưởng tượng phong phú và tầm nhìn tiến bộ của một 
nhà tương lai học, H.G. Wells đã phát biểu: “Lịch sử nhân loại càng 
lúc càng tỏ ra là một cuộc chạy đua giữa trí thức và tại họa”. Trì thức 
là đòn bẩy mạnh mẽ cho xã hội và bất cứ sự tiến bộ nào về tri thức 
cũng là một bước tiến trên quãng đường dài đi đến một cơ hội bình 
đẳng cho mọi người. Một phần vẻ đẹp của thế giới điện tử là tạo cơ 
hội thêm cho nhiều người sử dụng tài liệu trí thức mà chỉ phí tăng 
thêm hầu như không đáng kể. 

Người ta không cần phải đến trường để học hỏi về máy tính. Như 
tôi đã nói, niềm say mê của tôi bắt đầu từ việc chơi các trò chơi điện 
tử và những năm sau đó Warren Buffctt cũng vậy. Cha tôi bị máy tính 
hấp dẫn khi ông bắt đầu sử dụng máy để tính thuế. Nếu bạn cảm thấy 
e sợ máy?tnh, sao không thử bắt đầu bằng những việc như vậy? Hãy 
dùng máy tính làm những gì có thể giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng 
hơn, thú vị hơn, xem đó như một cách tiếp cận. Hãy soạn một vở kịch 
trên máy, tham gia một nhóm thảo luận trên mạng, giao dịch ngân 
hàng, giúp con gái bạn làm bài tập. Nếu máy tính làm cho cuộc sống 
bạn dễ chịu hơn thì cũng đáng bỏ công học hỏi lắm chứ. Hãy cho máy 
móc một cơ hội, rất có thể bạn sẽ bị cuốn hút đấy. Nếu như bạn vẫn 
còn thấy lúng túng hay khó khăn với chiếc máy, điều đó không có 
nghĩa bạn kém thông minh. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta còn nhiều 
điều cần cải tiến để làm cho máy móc trở nên dễ sử dụng hơn. ` 


Những vấn đẻ thiết yếu | 349 


Bạn còn trẻ chừng nào thì máy tính còn quan trọng với bạn 
chừng ấy. Nếu bạn đang ở tuổi 50 hoặc hơn, có thể bạn sẽ về hưu 
trước khi cảm thấy nó cần thiết, nhưng tôi cho rằng bạn đã bỏ qua 
một điều thú vị của cuộc sống. Nhưng nếu bạn đang ở tuổi 25 và 
không sử dụng được máy tính, rất có thể sau này bạn sẽ không làm 
được bất cứ công việc gì mà bạn đang theo đuổi một cách hiệu quả. 
Nếu không học, sau này bạn sẽ khó làm việc được hiệu quả. 

Suy cho cùng, xa lộ thông tin không phải cho thế hệ chúng tôi 
hay trước đó, mà cho thế hệ tương lai Những đứa trẻ lớn lên với 
máy tính trong thập kỷ qua và những đứa trẻ lớn lên với xa lộ thông 
tin trong thập kỷ tới sẽ giúp đẩy khoa học đến đỉnh cao. 

Chúng ta phải chú ý đặc biệt đến sự mất cân đối do phân biệt 
giới tính. Hồi tôi còn bé, hình như chỉ có bọn con trai được khuyến 
khích làm quen với máy tính. Ngày nay, các em gái được tiếp cận 
với máy nhiều hơn so với hai mươi năm về trước. Nhưng vẫn còn 
rất ít phụ nữ hiện nay đảm nhiệm các công việc mang tính kỹ thuật. 
Nếu tạo điều kiện tốt cho các em, không phân biệt giới tính để hiểu 
biết về máy tính từ khi còn bé, tôi tin rằng tương lai các em sẽ có 
cơ hội như nhau trong những việc làm liên quan đến máy tính. 

Từ những kinh nghiệm hồi còn bé và những kinh nghiệm có 
được từ bạn bè là những bậc cha mẹ đang nuôi đạy con cái, tôi thấy 
rằng một khi trẻ em có điều kiện tiếp xúc với máy, chúng tức khắc 
bị lôi cuốn ngay. Nhưng chúng ta phải tạo cơ hội cho chúng. Trường 
học nên tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với xa lộ thông tin với 
giá rẻ. Đồng thời, các giáo viên phải được huấn luyện để làm quen 
với công cụ mới này. | 

Một điều tuyệt diệu về xa lộ thông tin là dễ đạt được sự bình 
đẳng hơn trong đời thực. Nếu như phải tốn kém rất nhiều để trang 
bị cho các trường tiểu học ở các vùng xa xôi những thư viện tầm cỡ 
như các trường ở Beverly HilHs thì nên dùng khoản chỉ phí đó giúp 
cho các trường học được nối với xa lộ thông tin, lúc đó học sinh sẽ 
có cùng cơ hội đến với thông tin bình đẳng như nhau. Thực tế 
chúng ta đều bình đẳng trong thế giới ảo. Vậy, hãy sử dụng quyển 
bình đẳng này để giải quyết các vấn để mang tính xã hội trong thực 


350 | Con đường phía trước 


tế. Mạng lưới thông tin sẽ không xóa bỏ được hàng rào thành kiến 
và bất công, nhưng nó chính là một lực lượng mạnh mẽ góp phần 
đạt được mục đích đó. 

Vấn đề định giá tài sản trí tuệ trong các dịch vụ giải trí và cung 
cấp tài liệu học tập, nghiên cứu, còn gây nhiều bàn cãi. Trong lĩnh 
vực sản xuất thực tế, các kinh tế gia hiểu rõ sự định giá phải phản - 
ánh trực tiếp chi phí bỏ ra. Nơi thị trường có nhiều nhà sản xuất 
lớn, giá cả có khuynh hướng giảm đến mức đủ trang trải chi phí. 
Nhưng phương thức này không thể áp dụng cho sản phẩm trí tuệ. 

Giáo trình kinh tế căn bản mô tả hai đường biểu thị cung cầu 
giao nhau tại một điểm là giá thích hợp cho sản phẩm. Nhưng lý 
thuyết kinh tế gặp trở ngại đối với sản phẩm trí tuệ, bởi qui luật 
thông thường cho chi phí sản xuất không thể áp dụng được trong 
sản phần trí tuệ. Thông thường, quá trình đầu tư cho sản phẩm trí 
tuệ được tích lũy đến mức khổng lỗ. Chi phí này cố định dù chỉ một 
ấn bản hay hàng triệu ấn bản được bán ra. Sản phẩm điện ảnh kế 
tiếp của George Luca trong bộ phim dài nhiều tập Chiến Tranh Giữa 
Các Vì Sao sẽ tốn kém hàng triệu đô la bất kể có bao nhiêu người 
đến rạp xem. Khi nhà sản xuất hàng hóa trí tuệ đã thu được đủ chi 
phí đầu tư, giá sản phẩm sẽ được hạ xuống thấp để có thể làm ra 
nhiều bản sao hơn nữa. 

Ngành dược phẩm cũng là một loại sản phẩm trí tuệ. Khi bạn 
mua một loại thuốc mới, bạn phải chịu hầu hết các chi phí mà 
công ty dược phẩm tốn kém cho việc nghiên cứu, phát triển và thử 
nghiệm. Ngay cả khi chỉ phí sản xuất mỗi viên thuốc không là bao, 
các nhà sản xuất vẫn tính vào chút ít nhất là khi thị trường không 
lớn lắm. Khoản thu được trung bình trên mỗi bệnh nhân sẽ trang 
trải cho chi phí đầu tư sẳn xuất và tạo một lợi nhuận hợp lý để 
nhà đầu tư hài lòng vì sự đầu tư với nhiều khả năng rủi ro về tài 
chính được đền bù thỏa đáng. Trường hợp những nước nghèo có 
nhu cầu về thuốc men, thì rất dễ hiểu tình trạng khó khăn của 
nhà sản xuất. Nếu công ty dược không miễn hoặc giảm đáng kể 
phí cấp giấy phép sản xuất, BỆNHE nước nghèo: sẽ THOỆP, thể có 
thuốc dùng. 


Những vấn đề thiết yếu | 35I 


Một giải pháp khả thi nhưng có vẻ không công bằng là buộc 
người khá giả phải trả cho một loại thuốc mới nào đó, hoặc về xem 
phim, sách báo, với giá cao hơn người nghèo. Tuy nhiên giải pháp 
này cũng tương tự như chính sách mà chính phủ đang áp dụng — 
đánh thuế lũy tiến. Bằng cách đánh thuế người khá giả phải trả học 
phí, phí cầu đường, đóng góp cho quân đội hoặc bất cứ tiện nghỉ nào 
khác, cao hơn người dân có thu nhập trung bình. Năm ngoái tôi phải 
trả lÔO triệu đô la cho các chỉ phí nói trên dưới hình thức thuế thu 
nhập sau khi đã bán một số cổ phần Microsoft. Tôi không thắc mắc 
về chuyện đó nhưng đó là một ví dụ minh chứng cùng một dịch vụ 
nhưng giá cả lại rất khác nhau. Và đó cũng là chuyện công bằng. 

Việc định giá dịch vụ trên xa lộ thông tin có thể mang tính 
chính trị hơn là theo thực tế thị trường. Đối với những gia đình hay 
cộng đồng ở những vùng xa xôi, việc nối mạng khá tốn kém vì chỉ 
phí dẫn đường dây rất cao. Các nhà đầu tư cũng không nhiệt tình 
lắm mà khả năng các vùng bị trở ngại về địa lý cũng không làm nổi. 
Những người có thẩm quyển đang tích cực thảo luận về vấn để 
chính phủ có nên trợ cấp nối mạng cho những nơi thôn quê, hoặc 
nên có những chính sách nào đó buộc những người thành thị chịu 
một phần chi phí cho người sống ở nông thôn. Người ta đã thiết kế 
một chính sách gọi là “dịch vụ đại chúng”, nhằm trợ cấp các dịch 
vụ điện, điện thoại, thư tín, cho các vùng quê ở Mỹ. Tức là, bất kể 
bạn ở đâu, bạn chỉ phải trả một giá cố định áp dụng cho tất cả, cho 
dù dịch vụ ở thôn quê đắt hơn vì khoảng cách giữa các gia đình và 
các doanh nghiệp xa hơn khu vực dân cư tập trung. | 

Trước đây, không có chính sách tương tự như vậy cho các dịch 
vụ phát hành báo chí, phát thanh, truyền hình, dù vậy, hiện nay 
hình thức dịch vụ như thế này đang được áp dụng rộng rãi. Rõ ràng, 
trong một số trường hợp, sự can thiệp của chính phủ không phải lúc 
nào cũng đảm bảo được tính phổ biến. Ban đầu, Sở Bưu Chính Hoa 
Kỳ được thành lập vì cho rằng đó là cách duy nhất có thể cung cấp 
dịch vụ thật sự đại chúng. Tuy nhiên, có lẽ Sở Bưu Chính Hoa Kỳ 
và Công ty Phát Chuyển Nhanh Liên Bang không tán thành quan 
điểm này vì cả hai đang cố gắng mở rộng thị trường vì lợi nhuận. 


352 | Con đường phía trước 


Vấn để cần xem xét là chính phủ có nên can thiệp vào dịch vụ xa 
lộ thông tin không, và nếu can thiệp thì can thiệp ở mức độ nào. 
Vấn đề này chắc chắn sẽ còn được tranh luận nhiều trong thời gian 
tới. Xa lộ thông tin sẽ cho phép những người sống ở những vùng xa 
xôi có thể tham vấn, hợp tác và tiếp cận với nhịp sống của phần 
còn lại của thế giới. Một số ý kiến cho rằng sự kết hợp giữa đời sống 
nông thôn và thị thành sẽ là một để tài quyến rũ. Điều này góp 
phần khích lệ các công ty xây dựng mạng, đầu tư xây dựng đường 
đây sợi quang học đến một số tiểu bang, một số cộng đồng. Thậm 
chí, các nhà đầu tư sẽ nâng cao điều kiện sống của địa phương bằng 
cách xây dựng đường dây nối mạng với xa lộ thông tin: Một số vùng 
quê có điều kiện và đặc điểm phù hợp với cuộc sống cao sẽ làm mọi 
cách để thu hút giới thị dân phong lưu. Nói chung, các khu vực đô 
thị có khuynh hướng tìm đến thông tin trước các khu vực nông 
thôn. Tương tự, xa lộ thông tin sẽ mang thông tin và cơ hội đến tất 
cả các quốc gia đang phát triển. Hệ thống liên lạc toàn cầu với giá 
rẻ có thể đưa người ta vào hợp lưu kinh tế thế giới. Một tiến sĩ nào 
đó biết nói tiếng Anh ở Trung Quốc có thể cạnh tranh trong lãnh 
vực tư vấn với đồng nghiệp của anh ta ở Luân Đôn. Giới lao động 
trí thức ở các nước công nghiệp phát triển, một mặt nào đó, sẽ đối 
đầu với sự cạnh tranh mới. Cũng như công nhân ở các nước phát 
triển đã phải đối đầu với sự cạnh tranh từ các nước đang phát triển 
trong thập kỷ qua. Chính vì vậy xa lộ thông tin sẽ làm lực đẩy cho 
thương mại quốc tế trong lãnh vực tri thức và dịch vụ, tương tự như 
sự ra đời của ngành vận chuyển hàng hóa bằng công-ten-nơ đã thúc 
đẩy thương mại quốc tế trọng thập kỷ qua. 

Kết quả cuối cùng sẽ là một thế giới giàu có hơn, theo chiều 
hướng ổn định. Các nước phát triển và nhân công ở các nước đó có 
thể duy trì vị trí dẫn dắt kinh tế. Tuy nhiên, sự cách biệt giữa nước 
giàu và nghèo sẽ biến mất. Khởi đầu chậm một bước đôi khi cũng 
là một lợi thế, cho phép chúng ta bỏ qua một số bước và tránh được 
những sai lầm mà những người đi tiên phong gặp phải. Một số quốc 
gia sẽ bỏ qua giai đoạn công nghiệp hóa để tiến thẳng lên Thời Đại 
Thông Tin. Châu Âu có truyền hình sau Hoa Kỳ nhiều năm. Nhưng 


Những vấn đề thiết yếu | 353 


cuối cùng thì họ có hình ảnh tốt hơn, vì vào lúc châu Âu đặt ra các 
tiêu chuẩn là lúc đã có sắn nhiều tiêu chuẩn để họ có thể lựa chọn 
tiêu chuẩn tốt nhất. Kết quả là dân châu Âu được thưởng thức vô 
tuyến truyền hình có hình ảnh tốt hơn hàng thập kỷ nay. 

- Các hệ thống điện thoại là một thí dụ khác về việc khởi đầu 
chậm sẽ có lợi thế hơn. Tại Châu Phi, Trung Quốc và các khu vực 
đang phát triển khác, điện thoại cầm tay đang phát triển mạnh vì 
không cần phát triển các hệ thống đường dây tốn kém. Các công ty 
điện thoại đi động tiên đoán rằng các tiến bộ công nghệ sẽ đồng 
nghĩa với việc các khu vực này có lẽ không bao giờ có một hệ thống 
điện thoại dùng dây dẫn đồng thông thường. Các nước này sẽ chẳng 
bao giờ phải đốn hàng triệu cây cối để làm cột điện thoại hoặc mắc 
hàng ngàn dặm dây điện thoại để rồi khoảng lÕ năm sau lại hạ tất 
cả xuống và dẹp bỏ toàn bộ hệ thống. Hệ thống điện thoại không 
đây sẽ là hệ thống điện thoại đầu tiên của họ. Họ sẽ liên tục lắp các 
hệ thống điện thoại di động ngày càng tốt hơn ở bất cứ nơi nào mà 
họ không thể có được một mạng nối băng tần rộng. 

Sự hiện diện của các hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến sẽ làm 
cho các quốc gia trở nên giống nhau hơn và làm cho việc cách trở 
biên giới giữa các nước không còn quan trọng nữa. Máy fax, máy 
quay video xách tay và hãng truyền hình CNN đã thúc đẩy xã hội 
tiến nhanh hơn vì chúng cho phép tin tức được chuyển qua lại trong 
thời gian ngắn nhất. Hầu hết website hiện nay đều viết bằng tiếng 
Anh, điều này mang lại lợi ích về kinh tế và giải trí cho những người 
nói tiếng Anh. Những quốc gia sử dụng tiếng Anh sẽ được hưởng lợi 
thế này nhưng trong tương lai những ngôn ngữ khác cũng sẽ được 
đưa lên mạng, và sẽ có những phần mềm để dịch các ngôn ngữ này. 

Khả năng tiếp cận thông tin có thể đưa con người đến gần nhau 
hơn vì nó tạo nên sự hiểu biết về các nền văn hóa khác. Nhưng các 
vệ tinh viễn thông phát sóng đến các quốc gia như lran có thể cho 
người dân biết đến một thế giới bên ngoài mà không bị chính phủ 
kiểm soát. Có người cho rằng việc đó sẽ gây bất bình và tệ hờn nữa 
là một cuộc “Cách mạng về sự mơng đợi” khi mà những người bị cô 
lập có đủ dữ liệu về một lối sống khác để đối chiếu với chính -lối 


354 | Con đường phía trước 


sống của họ. Trong lòng từng xã hội, cán cân giữa các kinh nghiệm 
truyền thống và hiện đại sẽ thay đổi khi con người sử dụng xa lộ 
thông tin nhằm tiếp xúc với nhiều khả năng hơn. Ở một số nền văn 
hóa người ta có thể sẽ cảm thấy như bị xúc phạm khi người dân chú 
ý nhiều đến các vấn đề hoặc các nền văn hóa toàn câu hơn là nên 
văn hóa truyền thống. 

“Có thể cùng một mẫu quảng cáo sẽ hấp dẫn người sống trơng một 
căn hộ ở Neu Yơrk cũng như ở một trang trại ở Ioua, hay một làng 
quê Châu Phí, nhưng điều đó không chứng mình được tằng những nơi 
này giống nhau”, BÍ McKibben, một nhà phê bình nhận xét về điều 
mà ông xem là khuynh hướng của truyền hình trong việc xóa đi tính 
đa dạng theo từng địa phương bằng những điều chung nhất. “Đó chỉ 
là bằng chứng cho thấy rằng những ngườ sống ở các nơi đó chia sẻ 
những cẩm xúc giống nhau, và chính những điểm chung tối thiểu đó lại 
chính là nội dưng của một ngôi làng toàn câu. 

. Tuy nhiên, nếu con người chọn xem quảng cáo, hoặc chương 
trình được các quảng cáo hỗ trợ thì họ có nên bị tước mất đặc quyền 
đó hay không? Đây là một vấn để chính trị của riêng mỗi quốc gia. 

Nền văn hóa đại chúng Mỹ mạnh đến độ có một số quốc gia 
khác hiện đang cố hạn chế nó. Họ hy vọng đảm bảo được khả năng 
tôn tại phát triển của những nhà cung cấp chương trình thông tin 
- nội địa bằng cách chỉ cho phép truyền hình nước ngoài phát sóng 
một số giờ nhất định trong tuần. Tại châu Âu, các vệ tỉnh và những 
_ chương trình truyền hình cáp làm giảm khả năng bị chính quyền 
kiểm soát. Xa lộ thông tin sẽ xóa đi các biên giới, và có thể sẽ đưa 
đến một nền văn hóa thế giới, hoặc ít ra là sự chia sẻ các hoạt động 
văn hóa và các giá trị. Xa lộ này cũng sẽ tạo điều kiện để những 
người quan tâm đến cộng đồng của mình, cho dù họ đang sống trong 
hay ngoài nước, dễ dàng tiếp cận với những người khác có cùng mối 
quan tâm bất kể họ đang ở đâu. Việc này có thể tăng cường tính đa 
dạng trong văn hóa và phản lại khuynh hướng vươn tới một nền văn 
hóa thế giới đơn nhất. Cũng khó mà nói trước rằng xa lộ thông tin 
sẽ có ảnh hưởng tăng cường hay làm suy yếu F 0n giá trị văn hóa 
địa phương. 


Những vấn đề thiết yếu | 355 


Nếu con người chỉ thực sự gắn bó với các mối quan tâm của bản 
thân và rút khỏi thế giới bên ngoài — ví dụ như các vận động viên 
cử tạ chỉ liên lạc với các vận động viên cử tạ khác, và người Latvia 
chỉ chọn đọc báo chí Latvia — có một nguy cơ là các kinh nghiệm 
và giá trị chung sẽ bị lụi tàn. Sự bài ngoại như thế sẽ làm phân hóa 
các xã hội. Tôi tin rằng điều này sẽ không xảy ra, vì tôi cho rằng 
con người muốn cảm thấy mình thuộc về nhiều cộng đồng, kể cả 
một cộng đồng thế giới. Khi người Mỹ chia sẻ nhau các sự kiện trên 
toàn quốc, thường là do tất cả chúng ta đều chứng kiến các sự việc 
cùng một lúc qua truyền hình —- dù đấy có là sự kiện tàu vũ trụ 
Challenger nổ tung sau khi rời bệ phóng, giải bóng bầu dục Super 
Bowl, hay một lễ nhậm chức, tin tức về cuộc chiến vùng Vịnh hay 
cảnh O.] Simpson bị săn đuổi. Vào những giây phút đó, chúng ta 
“sống cùng nhau”. Cả thế giới cùng chứng kiến những thông tin 
quan trọng để chia sẻ cùng nhau những điều mang tính toàn cầu. 
Chỉ đáng buồn là ngoại trừ một số sự kiện như Thế Vận Hội hay 
hình ảnh người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hầu hết những 
hình ảnh mà con người trên toàn thế giới cùng nhau chứng kiến lại 
chỉ là những hình ảnh đau thương như lũ lụt ở Bangladesh, chiến 
tranh ở vùng Vịnh hay những thông tin khác đại loại như vậy. 

Một mối lo khác của con người là hệ thống giải trí đa truyền 
thông sẽ quá dễ tìm và quá hấp dẫn, sẽ có những người lạm dụng 
nó. Điều này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi thực tế 
ảo trở nên hoàn chỉnh và phổ biến. 

Một ngày nào đó một trò chơi thực tế ảo sẽ đưa bạn vào một 
quán bar ảo và gặp gỡ “người đặc biệt”, người này sẽ tiến đến và trò 
chuyện với bạn. Bạn sẽ trò chuyện, gây ấn tượng với người bạn mới 
này bằng sự duyên dáng và dí dỏm của mình. Có lẽ ngay lúc đó cả 
hai bạn sẽ quyết định đi Paris. Thế là bùm! Bạn sẽ có mặt ở Paris, 
cùng ngắm những cửa kính ố màu của Nhà Thờ Đức Bà. “Em đã bao 
giờ đi chuyến phà Star Ferry ở Hồng Kông chưa” Có thể bạn sẽ hỏi 
cô bạn của mình như thế. Và lại bàm! Bạn có mặt ở Hồng Kông. 
Thực tế ảo chắc chắn sẽ chiếm nhiều thời gian hơn các trò chơi điện 
_ tử và làm cho con người say mê hơn. 


35é | Con đường phía trước 


Nếu bạn nhận ra rằng mình đã lẫn trốn vào trong những thế 
giới hấp dẫn này quá thường xuyên, hoặc ở lại quá lâu, và bắt 
đầu lo ngại về việc này, thì bạn có thể tự đặt ra kỷ luật cho 
chính mình trong việc giải trí bằng cách ra lệnh cho hệ thống: 
“Dà tôi có đưa ra mã khóa gì đi nữa, xin đừng cho tôi chơi quá mửa 
giờ một ngày”. Điều này sẽ là một vật cẩn nho nhỏ, một lời cảnh 
cáo nhằm làm giảm nhịp độ bạn tham gia vào một việc mà bạn 
thấy quá hấp dẫn. Nó sẽ có tác dụng giống như tấm ảnh một 
người béo phì bạn đán vào tủ lạnh để hạn chế thói ăn vặt của 
chính mình. Các vật cần rất có tác dụng đối với các hành vi có 
khuynh hướng làm bạn phải hối tiếc vào hôm sau. Nếu có ai đó 
muốn bỏ ra vài giờ xem các cửa kính ố màu trong một mô hình 
Nhà Thờ Đức Bà hoặc chuyện gẫu với một người bạn trong một 
quán bar ảo, người đó đang thực thi quyền tự do của mình. Ngày 
nay có nhiều người bỏ ra rất nhiều thời gian để xem truyền hình 
mỗi ngày. Ở mức độ mà ta có thể thay một phần của việc giải 
trí thụ động đó bằng giải trí có giao tiếp, có thể sẽ tốt hơn cho 
người xem. Thành thật mà nói, tôi không mấy quan ngại về việc 
thế giới đành thời gian cho xa lộ thông tin. Tôi cho rằng có tồi 
tệ đến mấy thì đấy cũng chỉ giống như mất thời gian cho trò chơi 
điện tử hoặc đánh bạc. 

Mối lo ngại nghiêm trọng hơn cả việc đam mê các chương trình 
giải trí trên máy tính là khả năng dễ bị tấn công, và điểm yếu đó 
có thể là hậu quả của việc xã hội quá lệ thuộc vào xa lộ này. 

Mạng lưới này, và các máy dựa trên cơ sở máy điện toán nối 
mạng với nó, sẽ hình thành sân chơi mới, nơi làm việc mới, và 
lớp học mới của xã hội. Nó sẽ bao gồm hầu hết các hình thức 
thông tin liên lạc đang tổn tại. Nó sẽ là album ảnh, nhật ký, 
máy truyền hình của chúng ta. Tính đa năng này sẽ là sức mạnh 
của mạng, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc 
vào nó, 

Việc phụ thuộc quá nhiễu vào bất cứ thứ gì cũng có thể mang 
đến nguy hiểm. Trong những lần mất điện ở New York, hàng triệu 
người đã gặp phiển toái — ít ra trong vài giờ — vì họ phụ thuộc quá 


Những vấn đề thiết yếu | 357 


nhiều vào điện. Họ cần có điện để thắp sáng, để sưởi, để đi lại và 
giữ gìn an ninh. Khi mất điện, người ta bị kẹt trong thang máy, đèn 
giao thông ngưng hoạt động, và máy bơm nước bị tắt. Bất cứ vật gì 
bị mất đi đều là những vật thực sự hữu dụng. 

Người ta hoàn toàn có lý khi lo ngại rằng xa lộ thông tin bỗng 
nhiên bị mất hoàn toàn. Vì hệ thống này rồi sẽ phân tán, bất cứ 
một đầu ra đơn lẻ nào cũng khó mà gây ảnh hưởng sâu rộng. Nếu 
một máy chủ riêng lẻ không hoạt động được, người ta sẽ thay thế 
máy khác và các dữ liệu sẽ được phục hồi. Nhưng hệ thống này có 
_thể đễ bị tấn công. Khi hệ thống máy tính trở nên quan trọng hơn, 
ta sẽ phải thiết kế những hệ thống dự phòng. 

Một lãnh vực có thể tạo nhiều nguy hiểm là sự phụ thuộc vào 
các hệ thống mật mã - loại khóa toán học giữ thông tin an toàn của 
hệ thống. Hiện tại, không có bất kỳ hệ thống bảo vệ nào là tuyệt 
đối an toàn, dù đó là khóa vô-lăng hay hầm thép ngân hàng. Việc 
tốt nhất mà ta có thể làm là làm cho nó ngày càng khó khăn đối 
với những ai muốn đột nhập. Có thể bạn không tin nhưng hệ thống 
an ninh của máy tính đã chứng minh tính hữu hiệu của nó. Máy 
tính có khả năng bảo vệ thông tin chặt chẽ đến ngay cả các tay 
đánh cắp thông tin thông minh nhất cũng không thể lấy thông tin 
sẵn có được, trừ phi người được giao quản lý thông tin mắc sai lầm. 
Sự cẩu thả là nguyên do chính của việc hệ thống an ninh máy tính 
bị chọc thủng. Sẽ có những sai lầm trên xa lộ thông tin, và sẽ có 
nhiều thông tin lọt qua được. Sẽ có ai đó phát hành vé ca nhạc dùng 
kỹ thuật số mà lại là vé giả, và thế là sẽ có quá nhiều người vào rạp. 
Bất cứ khi nào những trường hợp tương tự như thế xảy ra, toàn hệ 
thống phải được cải tổ lại và luật lệ cũng sẽ phải được sửa đổi. 

Vụ giả mạo tiền kỹ thuật số lớn nhất xảy ra vào năm 1996 khi 
một công ty của Nhật, có phần góp vốn của tập đoàn Misubishi, công 
bố rằng họ bị mất 55 tỈ yen (tương đương với 588 triệu đôla) do các 
thẻ từ giả để chơi trò pachinko. Pachinko là một trò chơi được ưa 
chuộng ở Nhật, nơi có hơn 18,000 điểm chơi trò chơi này. Theo tin 
từ báo chí Nhật, đàng sau những tấm thẻ giả này là một tập đoàn 
tội phạm và bọn chúng đã đổi những tấm thẻ này thành tiền mặt. 


358. | Con đường phía trước 


Rõ ràng là bước đột phá nguy hiểm nhất trong toán học sẽ là việc 
phát triển một phương cách dễ dàng để tìm thừa số các con số 
nguyên tố lớn. Bất kỳ ai hoặc tổ chức nào sở hữu sức mạnh này đều 
có thể làm tiền giả, xâm nhập vào hồ sơ lưu trữ cá nhân công ty 
hoặc nhà nước, và thậm chí có thể làm nguy hại đến an ninh quốc 
gia, và đó là lý do tại sao ta phải thận trọng trong việc thiết kế hệ 
thống. Ta phải đảm bảo rằng nếu bất kỳ kỹ thuật mã khóa nào cho 
thấy có thể bị hỏng hóc, phải có cách chuyển ngay sang một kỹ 
thuật khác thay thế. Tuy nhiên vẫn phải còn thêm một vài phát 
minh nữa trước khi chúng ta hoàn thiện điều đó. Theo định luật 
Moore, chúng ta khó lòng giữ được bí mật của thông tin trong vòng 
một thập kỷ hoặc hơn. Những máy tính ngày càng mạnh hơn và có 
khả năng bẻ gãy bất kỳ loại khóa nào chúng ta đang có. 

Một vấn đề gây lo ngại chính của xa lộ thông tin nữa là việc mất 
đi tính riêng tư. Rất nhiều thông tin về mỗi chúng ta đang được các 
công ty tư nhân cũng như các cơ quan nhà nước thu thập, và ta 
chẳng hiểu là thông tin đó được sử dụng như thế nào hoặc có chính 
xác hay không. Các số liệu thống kê phòng điều tra dân số chứa 
đựng rất nhiều chi tiết. Các bệnh án, hồ sơ lưu về lái xe, hồ sơ thư 
viện, học bạ, hồ sơ tòa án, tiểu sử tín dụng, hồ sơ thuế vụ, hồ sơ tài 
chính, hồ sơ lưu về công việc và các hóa đơn khi dùng thẻ thanh 
toán đều có mô tả về bạn. Công ty điện thoại có thể nhận thấy rằng 
bạn thường gọi đến các cửa hàng xe gắn máy và như vậy họ cho 
rằng có thể bạn sẽ quan tâm đến các quảng cáo xe gắn máy. Họ sẽ 
bán thông tin về bạn cho các cửa hàng xe gắn máy và những cửa 
hàng này sẽ liên tục dội bom quảng cáo vào nhà bạn dưới mọi hình 
thức. Thông tin về chúng ta thường được đưa vào danh sách tiếp thị 
và báo cáo tín dụng. Các sai phạm và xâm phạm về thẻ tín dụng đã 
làm cho nhà nước phải ban hành các pháp lệnh nhằm quản lý việc 


Những vấn đề thiết yếu } 359 


sử dụng các đữ liệu này. Tại Mỹ, bạn có quyền xem một số loại thông 
tin lưu trữ nhất định về bạn, và bạn có thể có quyển được thông 
báo khi có ai đó dòm ngó các thông tin đó. Bản chất tản mát của 
thông tin bảo vệ đời tư của bạn một cách không chính thức, nhưng 
khi các kho dữ liệu được nối với nhau trên xa lộ thông tin, người ta 
có thể dùng máy tính để tìm mối liên quan giữa các thông tin. Dữ 
liệu về tín dụng có thể được nối với hồ sơ tuyển dụng nhằm tạo ra 
một bức tranh chính xác về các hoạt động cá nhân của bạn. 

Khi có nhiều giao dịch thương mại trên xa lộ thông tin hơn và 
lượng thông tin được lưu trữ trên đó gia tăng, các chính phủ sẽ chủ 
động đặt ra các chính sách về tự do cá nhân và tiếp cận thông tin. 
Sẽ có những phần mềm tự quản lý các chính sách đó, đảm bảo rằng 
một bác sĩ không tiếp cận được các hồ sơ thuế vụ của bệnh nhân, 
một nhân viên thuế vụ nhà nước không thể xem hồ sơ học bạ của 
người đóng thuế, và một giáo viên không được phép sử dụng bệnh 
án của sinh viên. Vấn đề tiểm tàng là sự xâm phạm chứ không phải 
sự tổn tại đơn thuần của các thông tin. | 

Ngày nay, chúng ta cho phép một công ty bảo hiểm nhân thọ 
xem xét các bệnh án trước khi quyết định nhận bảo hiểm. Các công 
ty này cũng có thể muốn biết chúng ta có tham gia-vào các trò chơi 
cảm giác mạnh nguy hiểm như tàu lượn, đua xe hoặc chúng ta có 
hút thuốc lá hay không. Có nên cho phép người làm bảo hiểm dùng 
máy tính đò tìm hồ sơ mua hàng của chúng ta để xem xét các yếu 
tố rủi ro không? Có nên cho phép một chủ thuê nhân công trong 
tương lai dùng máy tính xem xét hồ sơ về quan hệ giao tiếp hoặc 
giải trí của chúng ta nhằm tìm hiểu tâm lý người sắp được tuyển 
dụng hay không? Một cơ quan liên bang, bang hoặc thành phố được 
xem bao nhiêu thông tin? Một người cho thuê nhà có thể biết về 
bạn đến mức nào? Một người vợ hoặc chồng nên có những thông 
tin nào? Chúng ta sẽ phải định ra các định mức tự do cá nhân cả 
về mặt pháp luật cũng như trên thực tế. 

Những nỗi sợ hãi về sự xâm phạm tự do cá nhân này xuất phát 
từ việc bất cứ ai đó cũng có thể đang theo dõi các thông tin về bạn. 
Nhưng xa lộ thông tin cũng sẽ giúp cho một cá nhân có thể theo 


340 | Con đường phía trước 


đõi mình đang ở đâu — để theo đuổi một cuộc sống ta có thể gọi là 
“một cuộc sống được lập hồ sơ”. 

Máy tính cá nhân bỏ túi của bạn có thể lưu trữ âm thanh, thời 
điểm, địa điểm và thậm chí cả hình ảnh về những điều bạn đã trải 
qua. Nó có thể giữ lại mỗi lời người ta nói với bạn, cũng như thân 
nhiệt hay huyết áp của bạn, điều kiện khí áp và nhiều loại đữ liệu 
khác về bạn và môi trường chung quanh. Nó sẽ có thể theo đõi việc 
giao tiếp của bạn với xa lộ thông tin — toàn bộ các lệnh bạn đưa ra, 
các thông điệp bạn gửi đi và những người bạn gọi đến hoặc người 
gợi cho bạn. Nếu tổng kết tất cả đữ liệu và hỗ sơ thu được bạn có 
thể viết được một quyển nhật ký hoặc một cuốn tự truyện đầy đủ. 
Ít nhất thì bạn cũng có thể biết chính xác thời gian và địa điểm bạn 
đã chụp một bức ảnh nào đó khi bạn muốn soạn một album ảnh gia 
đình dưới dạng kỹ thuật số. 

Hiện nay chúng ta đã có những công nghệ để có thể làm được 
những điều đó. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể nén tiếng nói con người 
xuống còn vài ngàn đơn vị thông tin kỹ thuật số một giây, điều đó 
có nghĩa là một cuộc nói chuyện dài một giờ sẽ được chuyển thành 
tập dữ liệu kỹ thuật số chiếm khoảng l1 megabyte. Các băng từ nhỏ 
dùng để lưu trữ dự phòng thay cho đĩa cứng đã có thể chứa 1O 
gigabytes (10 tỷ) dữ liệu hoặc hơn nữa — đủ để ghi lại !O ngàn giờ 
âm thanh nén, tức là hơn một năm. Các băng từ dùng cho các thế 
hệ máy video kỹ thuật số mới sẽ chứa được hơn 100 gigabyte, có 
nghĩa là một cuốn băng giá vài đô la có thể ghi lại tất cả các cuộc 
nói chuyện của một cá nhân trong một thập kỷ hoặc có thể là cả 
đời — tùy thuộc vào việc người đó nói ít hay nhiều. Các con số này 
lấy trên cơ sở dung lượng phần cứng ngày nay — trong tương lai việc 
lưu trữ sẽ rẻ hơn nhiều. Việc ghi âm dễ đã đành, trong vòng vài năm 
nữa việc ghi hình cũng sẽ không có gì khó khăn. 

Tôi thấy viễn cảnh là toàn bộ đời sống đều được ghi nhận có 
phần hơi đáng sợ, nhưng sẽ có vài người thấy thoải mái đối với 
chuyện đó. Một trong những lợi ích của việc ghi nhận thông tin Íà 
để tránh mọi rắc rối. Ta có thể xem máy điện toán bỏ túi như một 
chứng cứ ngoại phạm, vì chữ ký kỹ thuật số được mã hóa sẽ đảm 


Những vấn đề thiết yếu | 3ól 


bảo một bằng chứng ngoại phạm không thể giả mạo được chống lại 
các lời buộc tội sai. Nếu có ai đó buộc tội bạn về việc gì, bạn có thể 
đáp lại: “Này anh bạn, cuộc sống của tôi được lưu trong hồ sơ. Những 
chuyện đó có trong heu trữ đấy. Tôi có thể nghe lại bất kỳ điều gì mình 
đã nói. Thế thì chớ có đùa với tô”. Mặt khác, nếu bạn phạm tội gì đấy, 
sẽ có hồ sơ lưu việc đó. Cũng sẽ có hồ sơ lưu về bất kỳ sự lục lọi hay 
xem trộm nào. Việc Richard Nixon thu băng các cuộc nói chuyện 
trong Nhà Trắng ~ và rồi có nghi ngờ rằng ông ta đã cố sửa đổi các 
cuốn băng đó - đã góp phần vào việc hạ bệ ông ta. Ông ta đã chọn 
đi theo một cuộc sống chính trị với toàn bộ hồ sơ được lưu trữ và 
suốt đời ông hối tiếc vì việc ấy. 

Vụ Rodney King cho thấy ích lợi của việc cung cấp bằng chứng 
bằng băng video cũng như các giới hạn của nó. Không bao lâu nữa 
mỗi xe cảnh sát, hoặc mỗi cảnh sát viên, có thể sẽ được trang bị máy 
quay video kỹ thuật số, có gắn tem thời gian và địa điểm không thể 
giả mạo được. Có thể công chúng sẽ nhất quyết đòi cảnh sát cũng 
phải lưu hồ sơ về chính họ trong quá trình làm việc. Và cảnh sát sẽ 
hoàn toàn ủng hộ điều đó, một mặt nhằm tự bảo vệ trước những cáo 
buộc rằng họ thô bạo, hay xâm phạm, và mặt khác việc đó sẽ giúp 
thu thập các chứng cớ tốt hơn. Cũng đã có một số lực lượng cảnh sát 
quay video tất cả các vụ bắt bớ. Loại hồ sơ này sẽ không chỉ ảnh 
hưởng đến cảnh sát. Việc bảo hiểm những sơ xuất y tế có thể sẽ rẻ 
hơn nhiều, hoặc chỉ có được đối với các bác sĩ có ghi lại các quy trình 
giải phẫu hoặc thậm chí các ca khám bệnh tại phòng mạch. Các công 
ty xe buýt, tắc-xi và xe tải chắc chắn có quan tâm đến công việc của 
các lái xe. Có những công ty vận tải đã lắp đặt các thiết bị ghi lại độ 
dài đoạn đường và tốc độ trung bình rồi. Tôi có thể tưởng tượng đến 
ngày người ta sẽ đề nghị mọi ô tô, kể cả của bạn lẫn của tôi, được 
gắn một máy thu phát sóng xác định chiếc xe và vị trí của nó - đó 
là biển số xe tương lai. Nói cho cùng thì ngày nay máy bay có các 
hộp đen, và một khi giá thành hạ xuống, chẳng có lý do gì không 
nên gắn các thiết bị này trong ô tô của chúng ta cả. Nếu một chiếc 
xe được báo là bị đánh cắp, ta sẽ biết vị trí của nó ngay lập tức. Sau 
một vụ đụng xe bỏ chạy hoặc một vụ bắn người từ trong xe, quan 


362 | Con đường phía trước 


tòa có thể đặt câu hỏi này: “Trơng khoảng thời gian 30 phút này, những 
xe cộ nào nềm trơng khu vực hai khu nhà sau đây”. Hộp đen có thể 
ghi lại tốc độ và vị trí của bạn, và việc đó sẽ buộc người lái xe thực 
thi một cách triệt để các luật giới hạn tốc độ. Chắc chắn tôi sẽ bỏ 
phiếu chống điều đó vì tôi thường không tuân thủ tốc độ giới hạn. 

Trong một thế giới ngày càng có nhiều công cụ hỗ trợ cuộc sống, 
ta có thể đến một thời điểm mà các máy quay phim sẽ ghi lại hầu 
hết mọi việc diễn ra nơi công cộng. Các máy quay video tại khu vực 
công cộng hiện đã tương đối phổ biến. Chúng thường được giấu trên 
cao chung quanh các ngân hàng, sân bay, máy rút tiền tự động, bệnh 
viện, đường cao tốc, tiền sảnh và thang máy khách sạn, và trong các 
tòa nhà văn phòng. 

Trước đây 50 năm, có thể chúng ta không vui khi nghĩ rằng 
trong tương lai sẽ luôn luôn có các máy quay phim soi mói chúng ta,: 
như trường hợp của George Orwell. Nhưng ngày nay, cũng chẳng có 
mấy người chú ý đến các máy quay phim này. Ở một số khu dân cư 
tại châu Âu và Hoa Kỳ, người dân chấp nhận có các máy quay phim 
trên đường và tại các bãi đậu xe. Ở Monaco, tội phạm đường phố đã 
giảm đáng kể vì đã có hàng trăm máy quay video được đặt xung 
quanh công quốc tí hon này. Tuy thế, Monaco có diện tích tương 
đối nhỏ, chỉ có 370 mẫu Anh ( khoảng 150 héc-ta), nên vài trăm máy 
quay có thể đã tương đối đủ. Nhiều bậc phụ huynh sẽ hân hoan 
chấp nhận có các máy quay xung quanh sân trường để làm nản chí 
hoặc giúp bắt giữ các tên buôn bán ma túy, những tay gạ gẫm tình 
dục trẻ em, và thậm chí các trường hợp bắt nạt trong sân chơi. Đèn 
đường ở mỗi đô thị thể hiện sự đầu tư đầy đủ vào an ninh công cộng 
của một cộng đồng. Trong vài năm tới chỉ cân thêm một khoản tiền 
tương đối khiêm tốn để lắp thêm và vận hành các máy quay phim 
được nối mạng với xa lộ thông tin. Trong vòng một thập kỷ, máy 
điện toán sẽ có thể quét các băng video để đò tìm một người hoặc 
một hoạt động nào đấy với chi phí thấp. Tôi có thể dễ dàng hình 
dung ra các để nghị rằng trên mỗi cột đèn đường cũng nên có một 
hoặc vài máy quay. Người ta có thể có sử dụng các hình ảnh trong 
các máy quay này khi xảy ra tội phạm, và ngay cả khi đó có lẽ cũng 


Những vấn đẻ thiết yếu | 363 


phải có lệnh của tòa án. Có thể có người cho rằng mọi hình ảnh 
trong mọi máy nên trong tình trạng sắn sàng khi có người muốn xem 
vào bất cứ lúc nào. Điều này đặt ra trong tôi một câu hỏi về tự do 
cá nhân, nhưng những người ủng hộ việc đó sẽ lý luận rằng điều đó 
vẫn thích hợp nếu chỉ đặt máy nơi công cộng. | 

Hầu hết mọi người đều sẵn lòng chấp nhận vài sự giới hạn để 
đổi lấy an ninh. Trên góc độ lịch sử, con người sống ở các nền dân 
chủ Phương Tây, đã được hưởng một mức độ tự do cá nhân chưa 
từng có trong suốt lịch sử loài người. Nếu các máy quay hiện có ở 
khắp nơi được gắn vào xa lộ thông tin chứng tỏ làm giảm đáng kể 
tội phạm nghiêm trọng tại các cộng đồng thí điểm, sẽ khởi đầu một 
cuộc tranh luận thật sự về vấn để con người sợ cái nào hơn — bị theo 
đõi hay tội phạm. Thật khó mà hình dung một cuộc thí nghiệm được 
nhà nước kiểm duyệt theo kiểu này tại Mỹ vì các vấn đề về tính 
riêng tư mà nó đặt ra và khả năng gây ra các thách thức với hiến 
pháp. Tuy nhiên các ý kiến có thể thay đổi. Có lẽ phải có thêm vài 
sự cố như vụ đánh bom tại bang Oklahoma ngay trong lòng nước 
Mỹ thì các thái độ đối với vấn đề bảo vệ sự riêng tư sẽ thay đổi. Cái 
mà hôm nay giống như một “người anh em lớn” kỹ thuật số độc 
đoán, có thể vào một ngày nào đó sẽ trở thành tiêu chuẩn nếu giải 
pháp dự phòng được trao vào tay bọn khủng bố hoặc bọn tội phạm. 
Tôi chẳng ủng hộ cách nào cả - công nghệ sẽ giúp cho xã hội khả 
năng đưa ra quyết định về mặt chính trị. 

Khi các tiến bộ về công nghệ góp phần hạ giá thành của băng 
video, nó cũng sẽ cho phép giữ toàn bộ các hồ sơ và các thông điệp 
cá nhân hoàn toàn riêng tư. Các phần mềm công nghệ tạo mã khóa, 
mà ai cũng có thể lấy từ mạng Internet, có thể chuyển một máy tính 
cá nhân thành một máy có mã số không thâm nhập vào được. Khi 
xa lộ thông tin được triển khai, các dịch vụ ản ninh sẽ được áp dụng 
cho tất cả các dạng thông tin kỹ thuật số — các cuộc điện đàm, các 
tập tin, các kho đữ liệu, tất cả mọi thứ. Nếu bạn bảo vệ được mã 
khóa, thì bạn sẽ chắc chắn rằng không ai xâm phạm được thông tin 
lưu trữ trong máy tính của bạn. Biện pháp an ninh này góp phần 
bảo vệ cho các bí mật thông tin cá nhân. _ 


364 | Con đường phía trước 


Nhiều người trong chính phủ Mỹ chống lại khả năng mã khóa 
này, vì nó làm giảm khả năng thu thập thông tin của họ. Không 
may cho họ, công nghệ này không thể bị ngăn chặn. Cơ quan An 
ninh Quốc gia (NSA) là một phần trong các tổ chức quốc phòng và 
tình báo của chính phủ bảo vệ các thông tin liên lạc mật của đất 
nước và đò các đường thông tin liên lạc của nước ngoài nhằm thu 
thập các dữ liệu tình báo. NSA không muốn các phần mềm có chứa 
các kỹ thuật mã khóa được đưa ra khỏi nước Mỹ. Tuy vậy, các phần 
mềm này hiện đang có trên toàn thế giới. Sẽ chẳng có quyết định 
về chính sách nào có thể khôi phục khả năng gắn máy nghe trộm 
mà một số chính phú đã làm trong quá khứ. 

Các pháp lệnh hiện nay ngăn cẩn việc xuất khẩu các phần mềm 
có kỹ thuật mã khóa có thể làm tổn hại các công ty phần cứng và 
phần mềm của Mỹ. Các biện pháp hạn chế này đã tạo ưu thế cạnh 
tranh cho các công ty nước ngoài đối với các công ty ở Mỹ. Các công 
ty Mỹ hầu như nhất trí là các giới hạn xuất khẩu kỹ thuật mã khóa 
hiện tại không có hiệu quả. 

Mỗi tiến bộ về thông tin có một ảnh hưởng sâu rộng đến cách 
giao tiếp giữa nhân dân và nhà nước. Việc in ấn báo chí và sau đó 
là các báo xuất bản số lượng lớn đã thay đổi bản chất các cuộc tranh 
luận chính trị. Đài phát thanh và truyền hình cho phép các nhà 
lãnh đạo chính phủ trò chuyện trực tiếp và thân mật với công 
chúng. Tương tự như vậy, xa lộ thông tin sẽ có ảnh hưởng riêng với 
chính trị. Lần đầu tiên các chính khách.có thể xem ngay các cuộc 
thăm dò ý kiến quần chúng. Các đơn vị bầu cử có thể viết thư cho 
đại diện của mình tại quốc hội để biết rõ quan điểm của người này 
về các vấn để đang diễn ra, và quan điểm của người đại biểu quốc 
hội này ra sao. Cử tri có thể bỏ phiếu ở nhà hoặc qua máy tính bỏ 
túi và không sợ rủi ro đếm nhầm hoặc gian lận. 

Thậm chí nếu như người ta không thay đổi cách thức đưa ra các 
quyết định chính trị, xa lộ thông tin cũng sẽ tạo quyển lực cho các 
nhóm công dân muốn hình thành tổ chức để nhằm thúc đẩy các 
phong trào của họ hoặc giới thiệu các ứng viên. Điều này có thể dẫn 
đến việc tăng số các nhóm ủng hộ phong trào và thậm chí các đảng 


Những vấn đề thiết yếu | 365 


phái chính trị. Ngày nay, tổ chức một phong trào chính trị về một 
vấn đề cụ thể nào đó cần phải có sự phối hợp lớn lao. Bạn tìm ra 
người có cùng quan điểm với mình bằng cách nào? Bạn khuyến 
khích và liên lạc với họ như thế nào? Điện thoại và máy fax là 
những phương tiện liên lạc thích hợp khi cần liên lạc với một người 
~ nhưng chỉ khi bạn biết người cần gọi. Truyền hình cho phép một 
người đến với hàng triệu người, nhưng thật tốn kém và lãng phí nếu 
hầu hết người xem đều không quan tâm đến vấn đề được bàn luận. 

Các hoạt động chính trị cần rất nhiều công lao động. Phải cho 
thư vào phong bì để gửi trực tiếp, và những người tình nguyện phải 
ra ngoài và tiếp xúc với người khác bất cứ cách nào có thể sử dụng 
được. Chỉ có vài tổ chức, chẳng hạn như tổ chức về môi trường, là 
có thể vượt qua khó khăn trong việc tuyển hàng ngàn người tình 
nguyện để vận hành có hiệu quả một tổ chức chính trị. 

Xa lộ thông tin làm cho mọi thông tin liên lạc dễ dàng hơn. Các 
bản tin và các diễn đàn trên hệ trực tuyến cho phép người ta liên 
hệ với nhau giữa một người với một người, hoặc giữa một người với 
nhiều người, hoặc nhiều người với nhiều người, theo các phương 
pháp rất hiệu quả. Những người có cùng sở thích có thể gặp nhau 
qua mạng và tổ chức lại thành từng nhóm mà chẳng cần phải gặp 
nhau trên thực tế. Việc tổ chức các phong trào chính trị sẽ trở nên 
dễ đến nỗi người ta có thể tổ chức các hội đoàn vì bất cứ lý do nào. 
Các website đã trở thành điểm tập trung chủ yếu cho các ứng viên 
và các nhóm hoạt động chính trị trong kỳ bầu cử ở Mỹ năm 1996, 
và dần dần mạng Internet và xa lộ thông tin sẽ trở thành phương 
thức chủ yếu để thực hiện các hoạt động chính trị. - 

Hình thức bỏ phiếu trực tiếp đã được sử dụng tại Mỹ đối với 
những vấn đề đặc biệt ở mức tiểu bang. Vì các lý do hậu cần, các 
kiểu bỏ phiếu này chỉ xảy ra khí một cuộc bầu cử chính đang diễn 
ra. Xa lộ thông tin sẽ cho phép việc bỏ phiếu như thế được làm 
thường xuyên hơn nhiều, vì chi phí cho chúng rất thấp. 

Sẽ không nghi ngờ về việc có người để nghị có “dân chủ trực 
tiếp” hoàn toàn, đòi đưa tất cả các vấn để ra bỏ phiếu. Cá nhân tôi 
nghĩ rằng bỏ phiếu trực tiếp không phải là cách điều hành chính 


3ó6 | Con đường phía trước 


quyền hay. Các nghị sĩ - những người trung gian — đã có một vị 
trí cụ thể trong chính quyển để thực thi công việc của họ. Họ là 
những người có nhiệm vụ bỏ thời gian tìm hiểu tất cả các sắc thái 
của các vấn đề phức tạp. Chính trị bao gồm sự nhượng bộ, một điều 
hầu như không thể thực hiện được nếu không có một số lượng 
tương đối nhỏ các dân biểu thay mặt những người đã bầu họ đưa 
ra các quyết định. Công việc của một người chuyên làm việc tạo ra 
chính sách là phát triển chuyên môn. Điều đó cho phép những 
người giỏi nhất trong số họ nghĩ ra và chấp nhận các giải pháp 
không rõ ràng mà hình thức dân chủ trực tiếp có thể không cho 
phép, vì cử tri có thể không hiểu các yếu tố cân bằng cần thiết cho 
sự thành công lâu dài. 

Giống như các nhân vật r trung gian trong thế giới điện tử mới, 
các dân biểu sẽ phải tự thận trọng. Xa lộ thông tin sẽ rọi ánh sáng 
vào họ, một việc làm trước đây chưa từng có. Thay vì chỉ có hình 
ảnh và âm thanh, các cử trị sẽ có thể tìm hiểu trực tiếp các đại diện 
của họ đang làm gì và đang bỏ phiếu ra sao. Rồi sẽ đến ngày mà 
một nghị sĩ nhận được một triệu thư điện tử về một đề tài hoặc có 
thể làm cho máy nhắn tin thông báo kết quả thăm dò ý kiến từ khu 
vực bầu cử. 

Khi Internet ngày càng trở H»t. phổ biến trên khắp thế giới, 
người ta bắt đầu lên tiếng cảnh báo về khả năng con người sẽ lạm 
dụng quyển tự do Internet mang lại để phát tán bất kỳ thông tin 
nào, dù đúng hay sai, Hiện nay, vấn để lạm dụng Internet để xúc 
phạm người khác, phát tán tài liệu khiêu dâm và vi phạm bản quyển 
đang tràn lan khắp nơi. Và những thông tin công nghệ nguy hiểm 
cũng đầy dẫy trên mạng. Người ta cũng đưa lên mạng các quan điểm 
_chính trị không phù hợp. 

Có những người tin rằng Internet đã VƯỢt ngoài Í tắm kiểm soát 
và cần phải có cách kìm hãm lại. Đây lại là một quan điểm cực đoan 
khác. Internet là một tài sản vô giá của nhân loại. Đây là phương 
tiện trung gian đầu tiên cho phép phổ biến thông tin trên toàn thế 
giới với chỉ phí gần như không có gì. Nếu các chính phủ siết chặt 
quá, Internet sẽ không thể tổn tại được. 


Những vấn đẻ thiết yếu | 367 


Ở một thái cực khác, có những người nhất mực cho rằng các 
mạng tương tác không nên được mở rộng — tức là không gian máy 
tính tự do phải được xem là một thế giới tổn tại tự do, không cần 
đến các luật lệ về bản quyển, công kích, khiêu dâm và bảo mật. Đây 
là quan điểm hết sức ấu trĩ. Internet đã trở thành một dòng thông 
tin chính thống và những ngày sơ khai vô chính phủ, vô luật pháp 
đã qua tồi. 

_ Điều phải làm hiện nay là thiết lập một cơ chế quản lý hợp lý. 
Chúng ta phải để cho Internet phát triển, đồng thời giữ cho trẻ em, 
cho những người dễ bị tổn hại, tránh được những ảnh hưởng xấu. 
Những tài liệu được xem là hợp pháp tại các thư viện, nhà sách, cũng 
phải được xem là hợp pháp trên mạng trực tuyến. Và đương nhiên, 
những tài liệu bị nghiêm cấm ngoài đời cũng phải được nghiêm cấm 
trên Internet. Chúng ta không ngăn cẩn sự phát triển của Internet, 
nhưng chúng ta cũng không thể để cho trẻ em tiếp. cận với những 
sách báo khiêu dâm và khủng bố. 

Năm 1996, Quốc hội Mỹ đã thất bại trong việc tìm được sự cân 
đối trong quản lý khi họ cho thông qua đạo luật Communications 
Decency, hạn chế tất cả những thông tin như tránh thai, phòng 
chống AIDS, hoặc phá thai. Một hội đồng gồm ba thẩm phán ở Tòa 
án Philadelphia đã phán quyết rằng đạo luật này vi phạm quyền tự 
do ngôn luận. Chánh án Steward Dalzell tuyên bố: TTnternet có thể 
được xem như một cuộc đối thoại trên toàn thế giới không bao giờ chấm 
dứt. Chính phủ có thể không được quyền ngăn cản cuộc đối thoại này. 
Với tư cách là một hình thức phát ngôn đại chứng phát triển, kéo theo 
nhiều người tham gia, Internet xứng đáng được nhà nước quan tâm bảo 
vệ" Khi quyển sách này ra đời cũng là lúc chính phủ kiện. Thẩm 

phán Dalzell lên Tối cao Pháp viện. 

Chắc chắn không chỉ có Quốc Hội Mỹ đang cố gắng áp đặt 
những biện pháp hạn chế này. Chính phủ Trung Quốc cũng đang 
yêu cầu người dùng Internet và thư điện tử phải đăng ký và họ tìm 
cách hạn chế việc bày tỏ quan điểm chính trị một cách rộng rãi vì 
lý do an ninh và trật tự xã hội. Tôi không tán thành quan điểm cực 
đoan của Trung Quốc, nhưng vấn để là hầu hết các quốc gia đều 


368 | Con đường phía trước 


nhạy cẩm với vấn đề phát tán tin tức, có thể thuộc loại này hay loại 
khác. Nước Anh rất muốn quản lý Internet trong các vấn đề liên 
quan đến bí mật quốc gia và việc xâm phạm đời tư. Nước Pháp xưa 
nay vẫn có truyền thống tự do báo chí, nhưng gần đây đã cấm một 
quyển sách nói về bệnh sử của Tổng thống Francois Mitterrand. 
Điều thú vị là quyển sách này lại đủ tiêu chuẩn để được phát hành 
trên Internet và nó nhanh chóng được phổ biến theo đường này. 
Nếu giả sử quyển sách này không đủ điều kiện phát hành trên 
Internet ở Pháp, chắc chắn nó sẽ được phát hành qua một máy chủ 
khác đặt ở ngoài nước Pháp, ngoài phạm vi luật pháp nước này — 
nhưng không ngoài phạm vi truy cập của người dân Pháp. Điều 
tương tự cũng xây ra với nhà chức trách của nước Đức. Nước Đức rất 
nghiêm khắc về việc truyền bá tư tưởng Đức Quốc Xã mới, nhưng 
người Đức vẫn có thể truy cập vào các trang web này qua một máy 
chủ đặt ở Canada. Việc quản lý những nguồn thông tin ngoài nước 
ngày càng khó. 

Tôi cũng đã nói qua, việc quản lý thông tin trong nước cũng 
không kém phần khó khăn trong thời đại thông tin điện tử này. 
Trước đây công việc này rất đơn giản, và các chính phủ có thể thực 
hiện được việc quản lý này vì các lý do kinh tế, quân sự hoặc chính 
trị. Trong thế kỷ 17, người ta quy tội tử hình cho người nào tiết lộ 
chỉ tiết quy trình sử dụng sức nước để dệt sợi vải trong nhà máy ở 
Piedmont thuộc nước Ý. Trong thời của Ivan Bạo chúa ổ Nga, mang 
một con chồn zibelin sống ra khỏi nước Nga sẽ bị chém đầu vì nước 
Nga muốn giữ độc quyển nghề thuộc da chổn. Thông tin về cách 
thuộc da chỗn nằm trong bộ mã gien của loài vật này. Vì vậy, cách 
duy nhất để tìm hiểu nghề này là phải có một con chổn còn sống. 
Việc mang chồn sống ra khỏi nước Nga ngày nay vẫn là tội phạm, 
mặc dù không phải tội chém đầu. 

Khi nói đến những khó khăn trong vấn đề giữ bí mật những 
thông tin chủ quan, chúng ta thấy rằng một phần vấn để nằm ở chỗ 
không có những người giữ cổng đáng tin cẩn trong thế giới hữu 
hình. Xã hội yêu cầu những người bán hàng không được cùng cấp 
các ấn phẩm khiêu đâm, thuốc lá, bia rượu cho người vị thành niên. 


Những vấn đề thiết yếu | 3ó9 


Xã hội cũng yêu cầu dược sĩ không được bán các loại thuốc đặc biệt 
nếu không có toa bác sĩ. 

Cho dù xa lộ thông tin còn có vấn để này vấn để khác, tôi vẫn 
có sự nhiệt tình vô hạn đối với công nghệ mới này. Công nghệ 
thông tin đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, mà một mẩu thư điện 
tử một độc giả đã gửi cho tôi tháng sáu năm 1995 là bằng chứng. 
“Thới ông Clates, tôi là một nhà thơ mắc chứng DDydexia, có nghĩa là tôi 
không có khả năng đánh uấn lấy một từ, uà sẽ chẳng bao giờ có hy vọng 
cho xuất bản thơ hoặc tiểu thuyết cúa mình nếu không có phân kiểm tra 
chính tả trên máy điện toán này. Có thể uới tứ cách nhà uữn tôi thất bại, 
nhưng nhờ ông mà tôi hoặc sẽ thành công hoạc sẽ thất bại, “hưng thất 
bại là do tôi thiếu tài năng, chứ không phải vì khuyết tật của tôử,. 

Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lịch sử, và nó sẽ ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến thế giới, làm ta chấn động giống như việc tìm 
ra một phương pháp khoa học, việc phát minh ra in ấn, và khi bắt. 
đầu thời đại công nghiệp. Nếu xa lộ thông tin có khả năng giúp 
người dân một nước hiểu biết hơn về nước láng giềng và do đó giảm 
thiểu các mối căng thẳng quốc tế, tự thân điều đó cũng đủ biện 
minh cho chỉ phí triển khai xa lộ này. Nếu xa lộ chỉ dành cho các 
nhà khoa học, cho phép họ hợp tác tốt hơn nhằm tìm ra cách chữa 
các bệnh vốn vẫn chưa chữa được, riêng điều đó cũng đã là vô giá. 
Nếu hệ thống chỉ dành riêng cho trẻ em, để chúng có thể theo đuổi 
các hứng thú trong và ngoài lớp học, bản thân điều đó cũng sẽ thay 
đổi điều kiện của nhân loại. Xa lộ thông tin không giải quyết mọi 
vấn đề, nhưng sẽ là một lực lượng hữu ích trong nhiều lĩnh vực. 

Xa lộ thông tin sẽ không bày trước chúng ta theo một kế hoạch 
đã được định trước. Sẽ có các trở lực không đoán trước được. Sẽ có 
người nắm lấy các trở lực để chỉ ra rằng xa lộ thông tin chẳng có gì 
khác hơn là sự lừa bịp. Nhưng trên xa lộ, các thất bại ban đầu sẽ chỉ 
là các kinh nghiệm học tập. Xa lộ thông tin chắc chắn sẽ hình thành. 

Các thay đổi lớn thường phải xảy ra trong vài thế hệ hoặc thế 
kỷ. Riêng công nghệ này cũng sẽ không xảy ra trong một đêm, 
nhưng nó sẽ biến chuyển nhanh hơn nhiều. Các biểu hiện đầu tiên 
của xa lộ thông tin tại Mỹ sẽ là thời kỳ đầu hạnh phúc và thịnh 


370 | Con đường phía trước 


vượng cho mọi người. Trong vòng một thập kỷ sẽ có các.ảnh hưởng 
sâu rộng. Nếu tôi phải đoán các ứng dụng nào sẽ được sử dụng nhiều 
nhất, và cái nào sẽ tốn nhiều thời gian nhất, tôi chắc sẽ đoán sai vài 
thứ. Trong vòng hai mươi năm tới, gần như mọi thứ tôi đã bàn đến 
trong cuốn sách này sẽ phổ biến tại các nước tiên tiến, trong các 
doanh nghiệp và trường học tại các nước đang phát triển. Phần cứng 
sẽ được lắp đặt. Rồi sẽ chỉ còn lại vấn để là người ta sẽ làm gì với 
nó - có nghĩa là người ta sẽ sử dụng các phần mềm ứng dụng nào. 

Bạn sẽ biết xa lộ thông tin đã trở thành một phần trong đời sống 
của bạn khi bạn bắt đầu bực tức vì không lấy được thông tin qua 
mạng. Một ngày nào đó bạn sẽ cố công tìm bảng hướng dẫn sửa xe 
và thấy bực mình vì đó là một tờ giấy mà có thể bạn đã để nhằm 
ở đâu đó. Bạn sẽ ước sao đó là một văn bản điện tử, có các minh - 
họa sinh động và hướng dẫn bằng video, luôn sẵn có trên mạng để 

khỏi phải lục tung cả phòng lên để tìm. 

Mạng sẽ đưa chúng ta đến với nhau, nếu ta muốn, hoặc tách 
chúng ta thành hàng triệu cộng đồng trung gian. Trên tất cả, và 
theo vô số phương cách mới, xa lộ thông tin sẽ cho chúng ta các 
lựa chọn giúp chúng ta liên lạc với các thông tin, hệ thống giải trí 
và với nhau. 

Tôi cho rằng Antoine de Saint-Exupéry, người đã nhiệt thành 
ủng hộ việc con người tiếp nhận tàu hóa và các kỹ thuật khác, sẽ 
hoan hô xa lộ thông tin, và coi những ai từ chốt nó là lạc hậu. Năm 
mươi năm trước, ông đã viết: “Việc vận chuyến thư từ, uận chuyến giọng 
nói của cơn người, uận chuyến các hình ảnh lấp lánh — trong thế kỷ này 
cũng như các thế kỷ trước, các thành tựu cao nhất của chứng ta cũng 
chỉ nhềm uào một mục đích là đưa cơn người lại với nhau. Có phải những 
người hay ẳa nghỉ trong chứng ta cho rằng việc phát mình ra công nghệ 
in ấn, chữ viết, tàu ải biển, đã hạ thấp ải tính thần của cơn người chăng?" 

Xa lộ thông tin sẽ dẫn chúng ta mau đến đích. Tôi vui mừng là 
đã nêu ra được vài đích trong số đó. Rất có thể những tiên đoán của 
tôi là ngớ ngẩn, nhưng tôi hy vọng số đó không nhiều. Dù sao thì 
tôi cũng cảm thấy rất phấn khởi được lên đường — được đi đến cái 
đích mà xa lộ thông tin dẫn dắt cho tôi. 


PHỤ LỤC 


1 


LICH SỬ PHÁT TRIÊN- 
NGÀNH CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN 


372 | Con đường phía trước 


| 4000 TCN - 1300 - TCN - 1300 | 


Năa 4080-1208 trúc Công Ì> 
My (TÊN) những cư dân 
văn minh đầu tiên của nhân 
loại được biết đến sống ở 
Sumer đã ghi chép những 
lần mua bán của họ trên 
một bảng nhỏ bằng đất sét. 


am 3909 TÊN Bàn tính được người Babylon phát 
minh. 

Răm ?98-236 TÊN Bộ Sàng của £ratosthenes (The 
Sieve of Eratosthenes) được dùng để xác định các 
số nguyên tó. 

Ihoáng rán 79 S8x C08g RgwyêS: “Thiết bị Antikythera” 
khi được đặt đúng cao độ và vào ngày trong tuân 
thích hợp sẽ báo cho biết tháng âm lịch có 29 hay 
30 ngày. 


<{ lưng tán 1300: Bàn tính làm bằng 
dây và hạt quen thuộc hơn đã thay thế 
những sợi dây thắt nút trong cách tính 
toán ở Trung Quốc. 


1812-1814 John Napier, nhà toán học Tô Cách Lan,  † vận hành của các bánh răng để làm tinh công, và 


dùng dấu chấm thập phân, nghĩ ra phép tính lôgarft 
và dùng các que được đánh số — còn gọi là Xương 
của Napier - để tính toán. 

182? Williarn Oughtred, nhà toán học người Anh, 


phát minh ra thước trượt vòng dựa trên phép tính 
logarit của Napier. 


1823 William (Withelm) Schickard, nhà khoa học 
Đức, ché ra một 'đông hô tính toân', dùng cơ chế 


với sự trợ giúp của bảng lôgarit, có thể làm tính 
nhân và chia. 


184?-J843 Blaise Pascal ở Pháp sáng chế một máy 
làm tính cộng, dùng các bánh răng, gọi là 
“Pascalene”. Đây là máy tính cộng cơ khí đầu tiên 
của loài người. 


1888 Ở Anh, Samuel Morand sản xuất máy tính cơ 
khí có thể làm được tính cộng và trừ. 


1674-1801 


1774 Philipp-Matthaus Hahn chế tạo và bán một số lượng 


nhỏ các máy tính chính xác đề:: 12 số hạng. 


LƑTT Bá tước Stanhope Đệ Tam phát minh máy tính nhân 


1Ê74 Gottfried Leibniz ở Đức 
chế tạo cỗ máy “Stepped 
Reckoner”, một máy tính cộng 
dùng bánh răng hình trục. 


1§81 Một chuỗi 
các thẻ đục lỗ 
được nối liền với 
nhau điều khiển 
việc dệt các mẫu 
hoa văn trong 
chiếc máy dệt 
của J0seph- 
Marie Jacquard. 


17W§ J.H. Mueller nghĩ ra một “máy sai phân” (difference 


engine) nhưng không có tiền để chế tạo nó. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


1811-1822 | 


1828 Thomas 1? Charles 
Arithmometer, Babbage bắt đầu 
dựa trên thiết kế và chế tạo 
nguyên tắc “Máy Sai Phân”. 
x.`> mặt trắng : 
Mô Hhin he„nh phân bước 

1811 Luddites, nhóm của Leibniz, _ : Š 

công nhân dệt có tay được mang ra giới thiệu tại Viện Hàn Lâm Khoa Học 

nghê cao, đã nôi loạn Pháp. Đây là máy tính được sản xuất hàng loạt và 

phá hỏng các máy dệt bán trong nhiều năm. 


vì sợ bị mắt việc làm. 


1828 William Austin Burt nhận bằng sáng ché 
cho máy đánh chữ, tuy thô kệch nhưng dùng 
được. Đây là “máy viết” đâu tiên ở Mỹ. 


1EM-45 Babbage 
chuyển sự tập trung 
sang cho việc thiết 
kê Máy Vi Phân. 


1882 Babbage và 
doseph-Clement ' : 
sản xuất một Ti gu săn 1838 Samuel Morse và Alfred Vail giới 
phân trong Cỗ thiệu các-bộ phận của hệ thống điện báo. 
Máy Sai Phân. 


1842-43 AugustaAdaNứBá T749 Babbage hoàn 


tước xứ Lovelace, địch tất 21 bản về cho 
quyển số ghi chép củaLuigi phiên bản thứ hai của 
Menabrea viết về Cỗ máy Cô máy Sai Phân 

Sai Phân và thêm vào những nhưng phản thiết kế 
lời nhận xét riêng của bà. vẫn chưa xong. 


quyển “Nghiên cứu về Luật 
tư tưởng” mô tả một hệ 
thông dành cho các lập luận 
mang tính biếu tượng và luận 
lý, sẽ trở thành căn bản cho 
việc thiết kế máy điện toán. 


I4 Samuel Morse gửi bức 
-điện tin đầu tiên từ Washington 
đến Baltimore. 


374 | Con đường phía trước 


| 1858-1882 - - 1882 _ 


1858 Đường 
cap điện báo 
lần đầu tiên 
vượt qua biển 
Đại Tây Dương 
và cung cập 

. dịch vụ trong 
vài ngày. 


1878 Alexander Graham Bell 
'phát minh và nhận bằng sáng 
chế cho máy điện thoại. 


188? William S. 
Burroughs từ bỏ công 
việc bàn giấy ở ngân 
hàng, quyết định phát 
minh máy tính cộng. 


1881 Tuyến dây điện báo xuyên lục địa 187§-1§7# Baron Kelvin chế tạo máy 
nói liền hai bở Thái Bình Dương và Đại phân tích ham điều hòa và máy tiên 
Tây Dương. đoán thủy triều. 


1#83 Thiết bị tính toán có 4 chức năng 


đâu tiên được phát minh. 

1895 Guglielmo Marconi truyền đi một 
tin hiệu sóng vô tuyến (radio). 

1801 Máy xuyên phiêu xuất hiện và Sẽ 
rất ít thay đổi trong hơn 50 năm kế tiếp. 


1889 Hệ thống Lập bảng Kê Điện Tử của Herman Hollerith 1##§ Hollerith thành lập công ty 


được chọn dùng trong công tác thống kê dân số ở Mỹ vào Machine). 


mùa thu năm 1890. 


IWÑ7 Nhạc phát từ máy thu. †8{† Nhà vật lý Hà Lan, Kameringh 


1884 John A. 
Fleming được cấp gramophone lần đầu tiên Onnes, thuộc đại học Leiden khám 
bằng sáng chê cho từ New York được chính phá ra chất siêu dẫn. 
đèn chân không thức phát đều đặn trên 


các làn sóng vô tuyến. — I8†† Công ty Tabulating Machines 
z của Hollerith kết hợp cùng hai công 
1808 Nhà khoa học ty khác để lập ra công ty -T-R 
người Anh, Campbell (Calculating, i 
- 9winton, mô tả Tabulating, 
1W Lee de Forest thêm một đèn chân phương pháp quét and Recording 
không thứ ba với chức năng điều khến  điệntửvà gợiý dùng — Go.) tiên thân 
dòng hiện thời cho đi-ốt của Flemingđể đền hình chấn không  củ2 công ty 
tạo ra đèn chân không ba điện cực. (CRT) đế truyền hình. — IBM ngày nay. 


điôt, mở ra một 
giai đoạn truyền tin 
tốt hơn bằng sóng 
vô tuyến. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


181? Viện Radio 
Engineers, về 
Sau đã sáp nhập 
cùng các tổ 
chức khác để 
hình thành nên 
IEEE. 


1815 Việc sử dụng ví mạch (microchip) đã được 
báo trước khi nhà vật lý Manson Benedicks khám 
phá ra rằng tinh thể germanium có thể được dùng 
để biến dòng điện hai chiều thành một chiều. 


1818 Eccles và .Jordan, hai nhà vật lý người Mỹ, 
phát minh ra mạch lật (flip-flop) - mạch điện tử 
có hai trạng thái ổn định và có thế chuyển đổi 
giữa hai trạng thái này - góp phần quan trọng cho 
các hệ thống đém điện tử tốc độ cao. 


Iff8-1821 Từ "robot" (theo tiếng Czech có nghĩa 
là lao động cưỡng bức) lần đầu tiên được Karel 
Câpek sử dụng trong vở kịch RUR (Rossum's 
Universal Robots) của ông. 


0N 


th 


Watson 
đổi tên 
côngty 
CTR thành - 
IBM và nổi tiếng với khẩu hiệu 
“Hãy Suy Nghĩ” mà ông nghĩ ra 
khi làm việc ở National Cash 


Register. 


I8ã1 Reynold B. Johnson, giáo viên trung 
học ở Michigan, nghĩ ra được phương pháp 
tính điểm các bài kiếm tra trắc nghiệm bằng 
cách cảm nhận dấu bút chì có thế dẫn điện 
trên các trang trả lời. IBM sau này đã mua 
lại công nghệ này. 


1827 Khuôn mặt của Herbert ì 
Hoover được nhìn thấy trên ¿ 
màn hình trong cuộc triển lãm 
máy truyền hình đầu tiên ở Mỹ. 
Tiếng nói đi kèm được truyền 
đi bằng đường điện thoại. 


1834 Tại Đức, 
Konrad Zuse tim 
cách chế †ao 
một máy tính tốt 
hơn những mảy 
hiện đang co. 


1828 Đồng hỏ bằng tinh thể thạch anh có khả năng giúp cho việc 
duy trì thời gian một cách chính xác trở thành hiện thực. 


1828 Tín hiệu truyền hình màu được truyền đi thành công. 


1880 Máy Sai Phân do Vannevar Bush và các đồng nghiệp tại học viện 
MIT chế tạo, giải quyết được nhiều dạng bài toán sai phân khác nhau. 


mi mm | 


1887 Howard Aiken chuyển 
1838 Konrad 2usc một đề nghị cho IBM về một 
nhận thấy các máy tính kỹ thuật số có khả 
chương trình bao năng thực hiện bốn phép 
gồm các tổ hợp bịt toán số học căn bản và hoạt 
có thế được lưu trữ. ' động trong một chuôi sô 
được xác định trước. 


và ông nộp đơn xin 
bằng sáng chế ở Đức 


— - | hannon công bó các nguyên tắc 
cho cách thực hiện — '2/6laude $ g bô các nguy 


của máy cộng điện theo cở số hai. 


1885 IBM công bó không những  !ư đông các phép Bn Ý DYẾ, Viện 
một máy xuyên phiều mà côn tính toán,baogồm  T8ẵƒ George Stibitz phát triển mạch nhị phân 
là một máy đánh chữ điện nữa.  °ả “bộ nhớ tổ hợp”. _ dựa trên môn đại số Boole. 


376 | Con đường phía trước 


1887 Bài viết “Về các con số có thế tính 
toán” (0n Computable Numbers) của 
Turing trình bày ý niệm về máy Turing. 


1888 William Hewlett và David Packard 
thành lập công ty Hewlett-Packard trong 


1E Làm việc từ tháng 10 cho đên 
hết tháng 11, John Vincent Atanasoff, 
Với sư giúp đỡ của sinh viên cao nọc 
Cliford E. Bery, đã tạo ra mẫu của 
một máy điện toán kỹ thuật số dừng 


1Ñ? John Vìncent 
Atanasoff dành 
trọn mùa đông để 
nghĩ ra các 
nguyên lý của 
máy tính điện kỹ 
thuật số. 


1940 - 1944 


1848 Konrad 2use hoàn thành máy 
72, dùng bộ tiếp âm điện thoại 
thay cho các mạch luận lý cơ khi. 
IMI 2use hoàn thành máy Z3, 
máy tính cơ điện kỹ thuật số đầu 
tiên có các chức năng được điều 


khiển hoàn toàn bằng chương trình. 


I4 Ngày 31-5-1943, máy tính 
ENIAC bắt đầu được khởi công xây 
dựng tại Khoa Kỹ thuật Điện Moore 
ô Philadelphia. 


. một nhà để xe tại Palo Aito, California. 


1838 7use hoàn thành 
máy tính nhị phân cơ - 

điện Z1 và tinh chỉnh bản 

thiết kế cho máy Z2. 


phép toán số học nhị phân. 


1Â4 Máy Harkard Mark I (biệt 
danh của máy Automatic 
Sequence Controlled 
Calculator [ASC]), do Howard 
Aiken sản xuất, trở thành tâm 
điểm quan tâm của đại học 
IM3 Tháng 12, Colossus, máy tính — Harvard vào ngày 7/8/1944. 
đèn chân không của Anh, có thể đi = viigr=— 
vào hoạt động nhờ vào các nô lực của 
Alan Turing, Tommy Flowers, và 
M.H.A. Newman. Máy này được xem 
là thiết bị tính toán đầu tiên của loài 
người chạy hoàn toàn bằng điện năng. 


~~ 


Sex 


1MS Máy 24 của 7use “sống 
sót” sau Thế chiến Thứ hai va 
giúp mở ra một giai đoạn phát 
triển thửi hậu chiến các máy 
tinh khoa học ở Đức. 

1845 Mùa xuân năm này, máy - 


tính ENIAC được xây dựng và 
hoạt động. 


I8 J. Presper Eckert và 


tiên, một con bướm đêm đã 
hóc trong bộ tiếp sóng của 


John Mauchly ký một hợp 
đồng chế tạo máy EDVAC 
(Electronic Discrete Variable 
Automatic Computer). 


IMð Trong bản báo cáo nháp về 
việc thiết kế máy EDVAC đề ngày 30 
tháng 6, John von Neumamn đưa ra 
khái niệm chương trình được lưu trữ. 


1MS Vào mùa hè, khi nghiên cứu trên 
nguyên mâu của máy Me) 
Hopper phát hiện “con bọ” bạn đầu 


|I, Grace Murray 
ra hông 
ấy này. 
Tháng 7/1845, bài báo “Như Chúng 
ta Có Thể Nghĩ" (As We May 
Think) của Vannevar Bush được 
đăng trong tờ nguyệt san Atlantic. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


†86 ENIAC, do .J. Presper Eckert 
và John Mauchiy thiết ké, được 
trưng bày tại đại học Pennsylvania 


1M Viện Ký thuật Điện của 
Mỹ (AIEE) thành lập Tiểu 
ban phụ trách Các Thiết Bị 
Tính Toán có Qui Mô Lớn — 
tiên thân của Hội Máy Tính 
IEEE ngày nay. 


1846 Alan#Turing công bố.môt 
`. báo cáo về việc thiết kế máy 
ACE (Automatic Computing 


18M8 Arthur Burks, Herman Goldstine, 
và John von Neumann đồng tac giả 
của bài việt “Cuộc Thảo Luận Sơ Bộ 


vào pgà.{ 4 tháng 2. vê Thiết Kế Luận Lý của Thiết BịTính  Engine), có khả năng trích 
l Toán Điện Tử”. xuất thông tin ngâu nhiên. 
1947 - 1948 
Tháng 7/1847, Howard Aiken và 
nhóm của ông hoàn thành máy Ngày ?2 tháng 12/1947, 
Harvard Mark II. Ban giám đốc Phòng 
thí nghiệm Bell được 
John Bardeen và 
Walter Brattan thông 
báo rằng cùng với 


1848 Claude Shannon xuất bản 
tác phẩm “Lý thuyết Toán học 
về truyền tin”, xác lập bằng 
công thức những hiểu biết hiện 
đại về qui trình thông tin. 


William Shockley họ đã phát triển thành công 
thiết bị bán dẫn (transistor) đầu tiên. 


1947-48 Bộ nhớ trống điện từ (magnetic dum memory) được 
giới thiệu như thiết bị tưu trữ dữ liệu cho các máy tính. 


Ng3y ?1/8/18, máy Manchester Mark I, 
hoäc máy “em bé”, trở thành máy điện toán 
kỹ thuật số đầu tiên vận hành bằng chương 
trình được lưu trữ. Máy dùng bóng đèn chân 
” không, mạch điện. 


I4 Richard Hamming nghĩ ra phương 
pháp phát hiện và sửa lỗi trong các 
khối dứ liệu. Mâ Hamming sau đó 
được dùng trong các hệ thống chuyển 
mạch điện thoại và máy tính. 


378 | Con đường phía trước 
1948 - 1950 


l848 Máy điên 1848 Máy điện toán lưu trữ chương 


toán trình, EDSAC, được Maurice Wilkes 
Whirlwind, chế tạo tại đại học Cambridge, Anh, 
được xây thực hiện công việc tính toán đầu 
dựng dưới SỰ tiên của nó vào ngày 6/5/1949. 
lãnh đạo của 
NU4SSEE-S2RG ï Foi BBMS : 1848 Má lệnh Short Order Code, do 
188 Máy tính chuỗi tai MÍT trở John Mauchly phát triển được xem là 
chọn lọc (SSEC) vừa ô 7 lâp trình cá ầu tỉ 
0n lọc ( ) thành máy ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên. 


dùng điện tử vừa dùng 
thiết bị tiếp sóng (relay), 
được tập trung nghiên 
cứu vào ngày 24/1. 


điện toán đầu — T88 Máy Pilot ACE được hoàn thành 
tiên xử lý theo thời gian thực, được đưa tại Phòng Thí Nghiệm vật Lý Quốc 
vào phục vụ trong quí ba năm này. Nó — Gia (Anh) và chạy chương trình đầu 
chưa 5.000 bóng đèn chân không. tiên của nó vào ngày 10/5. 


1880 Máy điện toán SWAC, được ché tạo 
dưới sự lãnh đạo của Harry Huskey, . 
được tập trung nghiên cứu tại đại học 
UCLA vào ngày 17/8. 

1858 Alan Turing đăng một bài viết trên 
nhật báo Mind thiết lập các chuẩnmuc _ 
cho máy Turing Test, dùng để kiểm tra _ 18B Máy Univac I đầu tiên 


18B51 Jay Forrester nộp 
đơn xin cấp bằng sáng 
chê cho bộ nhớ nhân ma 
trận (matrix core memory) 
vào ngày 11.5. 


khả năng thông minh của máy tính. được giao theo đơn đặt hàng 
1880 Remington Rand mua công ty cho Cục Thông kê Dân 5ô 
Eckert-Mauchly Computer. Mỹ vào tháng 3. 


I1 Wililam — 1§§1 Betty Holberton tạo ra trình 
Shockley phát sắp thứ tự bằng cách trộn (sort- 
minh ra bóng  merge generator), ông tổ của 
bán dân cầu trình biên dịch. 

nói (junction 
transitor). 


185] Maurice Wilkes 
1RẾ1 David Wheeler, Maurice _ khai sinh ra khái niệm vi 
Wilkes và Stanley Gili giới thiệu lập trình, một kỹ thuật 
chương trình con và “lệnh nhảy cung cấp cách tiếp cận ` 
Wheeler” như là phương tiện để theo trình tự trong việc thiết kế khu vực 
thi hành chúng. điều khiển của hệ thống máy tính. 


I§51-1852 Grace 


Murray Hopper 
phát triển A-0, trình 
biên dịch đầu tiên. 


1882 Máy 


EDVAG chạy If5# Máy xử lý bit song 
chương trình song lAS của John voïl 
sản xuất đầu Neumann được hoàn 

thành vào tháng 6 cho 


tiên vào ngày ` Phản R 
28/1, Viện Nghiên cứu Cao câp 
ở Princeton, New Jersey. 


1852 llliac ! được chế tạo tại đại học 
lllinois, Urbana- Champaign, Ôrdvac 
được quân đội xây dựng. Cả hai đều áp 
dụng kiến trúc von Neumann. 


phương thức Giao Dịch dữ liệu của Tổ 
chức Điện tử I.R.E. trên các máy tính 

điện, tiền thân của IEEE Transactions 

0n Êompuf6rs. 


1882 Trên TV, máy Univac | 
tiên đoán kết quả cuộc bầu 
cử tổng thống Mỹ và mở rộng 
tầm nhận thức của công 

1952 Viện Kỹ thuật Vô Tuyến đề xướng chúng đối với máy tính. 


FT 18SẺ Máy IBM 701 - Máy 
Jr. trở thành chủ tịch Tính Quốc Phòng - đư 
công ty IBM. kblbnoltu bo ELSY Di 


giới thiệu vào tháng 12. 


Š 1858 Sau nhiều năm phát 1854 Uniprinter, 
triển, LEO, một phiên bản hoặc máy in 


¡ thương mại của EDSAC dòng, của Earl - 
được xây dựng bởi Lyo§ Masterson, được 
Company ở Anh, đi vào phát triển cho 
hoat động. máy tính, in 600 

dòng /phút. 


1853 Máy IBM 650, được biết dưới cái tên 
Magnetic Drum Calculator, được giới thiệu lần 
đầu và trở thành máy tính được sản xuất hằng 
loạt đầu tiên. 


1853 Kenneth 0Isen dung bộ 
nhớ có lõi là oxyd sắt từ (ferrite) 
của Jay Forrester để chế tạo 
máy tính Memory Test. 


I4 Công ty Texas 
Instruments giới thiệu 
transistor bằng chất 
liệu silicon, mở ra 
viễn cảnh giảm chỉ 
phí sản xuất. 


380 | Con đường phía trước 


1954-1958 | - 1958 | 


1854 Máy Univac 1103A trở thành máy thương 
mại đâu tiên có bộ nhớ lõi ferrite. 

18 John McCarthy và Marvin Minsky chủ tọa một 
cuộc họp tại Dartmouth College và khái niệm trí tuệ 
nhân tạo đả được phát triển tai hội nghị này. 


1858-57 IBM giới thiệu và bắt 
đâu cài đặt công nghệ RAMAC 
(random-access method of 


pháp truy cập ngẫu nhiên áp 
dung trong ghi chép và điều 


lieu trong đĩa cứng. 


1887 Máy điện toán Atlas Guidance 
Computer từ Burroughs, một trong những 
máy điện toán đầu tiên dùng transistor, 
giúp kiểm soát việc phóng hỏa tiễn Atlas. 


1887 Gông ty Electrotechnical Laboratory 
(Nhật) phát triển máy tính transistor, ETL 
Mark !I, dùng 130 transitor và 1700 đi-ất 


1887 Liên Xô phóng thành công vệ tinh 


accounting and control: phương 


khiển) dùng cho việc lưu trữ dữ 


1858 Công ty Fuji Photo Filim ở Nhật phát triển 
một máy điện toan góm 1.700 đèn chân không 
dùng cho việc tính toán trong thiết kê thấu kính. 


1858 Máy Univac dùng transistor và được thiết kế 
để bán ra thị trường được màng ra giới thiệu. 


1887 John Backus và|các 
đồng nghiệp tại IBM hoàn 
thành đơn đặt hàng trình biên 
dịch Fortran đầu tiên cho 
Wostinghouse. 


lữ ksEdplbiabbi world.") 
167 Công ty Nippon Telegraph và 
Telephone phát triển máy Musasino-1, 
máy điện toán parametron đầu tiên. Nó 
dùng 519 đèn chân không và 5.400 
parametrons — những phản tử luận lý 
dựa trên nguyên lý kích thích tham số va 


chạy đua vào không gian” bắt đầu. McCarthy thành 167-158 Gordon Moore, Robert 
lập Khoa Trí Tuệ Noyce, và những người khác cùng lập 


1857 Control Data chính thức trở thành 
công ty vào ngày 8/7. 


Nhân tạo tại MIT. 


ra công ty Fairchild Semiconductor. 


1888 Công ty DEC (Digital 
Equipment Corp.) được thành lập. 


1858 Dự án Whirlwind được mở 
rông đế sản xuất một hệ thông 
kiếm soát giao thông. 


1888 Việc phát triển máy điện 
thoại dứ liệu hiện đại của 
công ty Bell ch phép các 
đường dây điện thoại có thể 


1888 Tại Texas Instruments, Jack Kilby 
phát triển một mạch tích hợp (lC] bán 
dẫn mẫu trong khi Robert Noyce cúng 


nghiên cứu độc lập vẻ IC tại công ty 
Fatrchild Semiconductor. 


truyền dữ liệu dạng nhị phân 
(kỹ thuật só). 


LIXP ỹ 
{ĐWELN 111LLO WORLED (Ì 

{PRINT (LSY HIELLO ˆVORH)) |} ị 
` 5000009500-PUDĐDAEASEV/EICAT)SSAIAfESASooý 


1858 John McCarthy phát triển ngôn 
ngữ Lisp (ist processing: xử lý danh 
sách) dùng cho các ứng dụng về trí tuệ 
nhân tạo. 


Tháng 6/1858, máy điện toán bán 
1858 Uy ban về Ngôn Ngữ hệ dân thương mại dầu tiên của 
Thống dữ liệu (Codasyl) được — Nhật, NEAC 2201 của công ty 
thành lập để tạo ra ngôn ngử  NEC, được trưng bảy tại một 
Cobol (Common Business cuộc triển lãm ở Paris. 

0riented Languag). 


100000 PROCEDURE ĐIVISION, 
100100 

t00200 MAIN-LOGIC SECTION 
100300 BEGIN : 
100400 DISPLAY “ " LINE I POSITION I ERASE EOS, 
100500 DISPLAY “HELLO, WORLD," LINE 15 POSITION 10, 
IA%00 STOP RUN, 

100700 MAIN-LOGIC EXIỊT, 

100843 FXIT. 
1858 Xerox giới thiệu máy sao 
chép thương mại đầu tiên. 
Ngày 30/7/1868, Robert Noyce và Gordon 
Moore thay mặt công ty Fairchild 
Semiconductor nộp đơn lây bằng sáng 


chế cho công nghệ mạch tích hợp. 


1888 UNESCO bảo trợ một hội nghị quốc 
tế đầu tiên về máy tính. 


IS68 Jack Kilby tại 
Texas Instruments thiết 
kê mạch IỀ ttip-f[op. 


1858 General Flectric sản xuất BE ERMA 
để xử lý các chỉ phiêu trong một ứng dụng 
ngân hàng thông qua việc nhận dạng ký 
tự mực từ tính. 


Ÿ NHAN 1] 18 Các tiêu chuẩn của - 


£ FHF F (MIMI: REHOIE) 


: hit li tHEHRO NolMD * ị ngôn ngữ Algol 60 được : 

‡-IHLE TRUE. 1 hà kh h máy tín m 
"N | Hạ nhà khoa học MV HT" nAH11/TWB, DEC giới 
TS nh và Mỹ cùng góp = tư 

x>BÑi _Í công lập nên thiệu PDP-1, máy tính 

+... . S6 CLg... : š thương mại đâu tiên 
IWf Máy tính LARC (Livermore Advance có một màn hình và 
Research Computer) của công ty bàn phím để nhập liệu. 


Remington Rand được thiết kế cho công 
I8 Làm việc tai Rand tác nghiên cứu khoa học và dùng 60.000 
orp., Paul Baran phát đèn bán dẫn. _ 


triển nguyên lý chuyển đổi - ạe T.; g2; nọc Corngl/, Frank Rosenblat 
gói tín (packet-swiQÙjD0 cn¿ tao một máy tính - the Perceptron - 
principle) dụng Won VIỆC có thể học tập bằng phương pháp “thử và 
truyền tín dữ liệu. sai” thông qua mạng neural. 


382 | Con đường phía trước 


1881 Georg C. Devol nhận bằng sáng ché 
cho một thiết bị robot, được công ty 
Unimation nhanh chóng đưa ra thị trường 
như là robot công nghiệp đầu tiên. Lần 
đầu tiên robot được dùng trong việc tự 
động hóa sản xuất đèn hình TV. 


18§† Fernando Corbató tại MIT phát 


triển một phương pháp để nhiều 


người dùng có thế chia sẻ thời gian 


hoạt động của máy tính. 


1882 Max V. Mathews lãnh đạo 
nhóm nghiên cứu ở Bell Labs 
team phát triển phần mềm có 
thế thiết kế, lưu trữ và biên tập 
âm nhạc điện tử tổng hợp. 


IW? Hai trường đại học Stanford 
và Purdue thành lập khoa Khoa 
học Máy tính đầu tiên. 


I§@? H. Ross Perot thành lập 
công ty Electronic Data Systems, 
Sau này trở thành cơ sở dịch vụ 
máy tính lớn nhất thế giới. 


1882 Video game đầu tiên 
được phát minh bởi Steve 
Russell, một nghiên cứu sinh 
ở MIT. Không lâu sau trò 
chơi này đã được chơi tại 
các phòng máy tính trên 
khắp nước Mỹ. 


1881 Máy 7030 của IBM, có 
tên Stretch, hoàn thành và 

chạy nhanh gâp 30 lân máy 
tính 704, dẫn đầu trong việc 
khai thác loại siêu máy tính. 


—— 1962-1963 —_ 18W? Vệ tinh truyền thông Telstar được 


phóng lên quỹ đạo vào ngày 10/7 và 
tiếp sóng hình ảnh của vô tuyến 
truyền hình xuyên đại dương đầu tiên. 


I2 Atlas, được đánh giá là máy tính 
mạnh nhất thế giới, được đưa vào hoạt 
động lần đầu tiên tạ Anh vào ngày 7/12. 
Công nghệ tiên tiến được sử dụng trong 
máy này là bộ nhớ ảo và hoạt động theo 
cơ chế đường ống. 


_ 1W§8 Dựa trên ý tưởng của Alan 


Turing, Joseph Weizenbaum tại MIT 
phát triển một “bác sĩ điều trị tâm 
thàn cơ học” gọi là Eliza, có về như 
có trí thông minh. 


D6 I | 1889 Hệ thống SAGF dành cho 


\âo tháng piê8g/1988, lvan Sutherland 
công bố Sketchpad, dẫn đến việc hợp 
nhất ngành đồ họa máy tính. 


ITÃTTTðTðTðT5TSTT] 
` { $ ‡ ‡ ‡ á H 

: RSE1E1L)EIEIEEE) chuẩn Oiiốc 
':ề 


Gia Mỹ chấp 


[UH-SLIESES 
#EKILIEEIESKIK2 

RE #811L1111365E181 
Irttrrtrtqm 
ASGII 7 bịt 


3:8ã5E11118L1M1L2 

WNRKEKI(IERL1EL1E1 

HH HH + BE 
}§WIL38§R 


*‡uz2y logic: Môn luận lý học chu 


183 Viện Tiêu 


nhận dùng mã 


trong việc trao 
đổi thông tin. 


13 Viện kỹ thuật Vô 

Tuyến và Viện Kỹ thuật 
Điện tử của Mỹ sáp nhập 
lại thành IEEE. 


13 Tại đại học California ở 
Berkeley, Lotfi Zadeh bắt đầu 
nghiên cứu về fuzzy logic*. 


máy tinh được thiết kê nhằm cho phẹp máy tính bắt chước trí thông mình của con người. 


quốc phòng được phát triển đầy 
đủ với tổng chỉ phí vào khoảng 8 
tỉ đô la. Phần lớn các công nghệ 
tiên tiền dùng trong hệ thống này 
đã cho thấy rát hữu ích cho toàn 
bộ ngành công nghiệp máy tính. 


1ân những dạng câu trả lởi không rô ràng hoặc mơ hô. Môn học này hình thành nên cơ sở cho loại lập trình 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


v. 181 Dự án Sabre của IBM kéo dài 7 

| uc nhimobibni năm, cho phép các đại lý lữ hành ở bất 

| cứ nơi nào trên thê giới cũng có thế đăng 
1864 Ngôn ngữ Basic ký vé máy bay cho khách hàng, đã hoàn 
(Beginners Al-Purpose thành tốt đep. 

Symbolic Instrucfion 
Code) được John 
Kemeny và Thomas 
Kurtz phát triển tại 
Dartmouth. Ngôn ngữ 


này sau đó đã sinh ra 
nhiều dị bản khác nhau. 


184 IBM thông báo dòng máy 
tính “thé hệ thứ ba” System/360. 


I884 Với tốc độ 9 
1megaflop (một triệu phép 
tính dấu phấy động/giây- T84 Doug Engelbart 
ND), CDC 6600 của công phát minh ra con 

‡ ty Control Data, do chuột [máy tính]. 
Seymour Cray thiết ké, 
được gọi là siêu máy tính 
¡ đầu tiên thành công vẻ 

# mặt kinh doanh. 


18Ê4 IBM phát triển hệ thống 
thiết kế bằng máy tính (AD). 


1885 Maurice Wilkes đề nghị dùng bộ 
nhớ đệm (cache memory) dựa trên ý 
tưởng của Gordon Scarott. 


IS DEC giới 

thiệu máy tính mini 
đầu tiên, PDP-8, 
sử dụng các mô 
đun mạch điện 


H5 J.A. Robinson phát — bán dẫn (fransistor 885 Tại đại học 
triển sự hợp nhất, nền circuitry module). con by ch be thác Tổ 
móng của việc lập trình , Rajko Tomowic đã Sự 
logic và quan trọng đối một frong những nö 
với nhiều công nghệ lập f6 Dự án MA, một dự án chia sẻ thời gian lực đầu tiên để phát 
trình ngày nay. cộng tác, mở đường cho hệ điều hành Muttics. triển một chỉ trong 


thân thể có xúc giác. 


Con đường phía trước 


lễ sưng tr: 


_ TW Fdsger' 
đăng T577 T~! TW Công ty Fairchild giới Dijkstra nói về hậu 
c ——— MA EISRo Mald, ; thiệuvimạch8bitALU3800, - QUảtAihạicủa. 
H Hoa : lệnh gof0, và quan 
§ mé .. 1887 Tại Iexas Instruments, tâm đến sự manh | 
mmmmmnn=s=.>~” Jack Kilby, Jery Merryman và nha của việc lập \ 
I§§7 Ole-Johan Dahl và dames Van Tassel phát minh ra 


trình có cấu trúc. : 
Kristen Nygaard tại Trung máy tính tay bốn chức năng. _ ị 
tâm Máy Tính Na Uy hoàn 


tất phiên bản đa mục đích — 1887 Donald Knuth viết sách cho 1868 Một hội nghị do Ủy ban Khoa học 


của ngôn ngữ Simula, rằng thuật giải và cấu trúc dữ liệu — NATO bảo trợ đề cập đến nội dung 
ngôn ngữ hướng đối tượng là các thực thể tách biệt với “khủng hoảng phân mêm” và đưa ra 
đầu tiên. - chương trình mà chúng được dùng. thuật ngữ “công nghệ phân mêm”. 
1968 | 
I8 Siêu máy tính |CDC 7600 do 

9 Cô tới thiê | lết kế có khả năng 
Ti Công ty Burroughs giới thiệu 96yTT0UF Cray thiết ảng. 
các máy tính đầu tiên kết hợp các thực hiện được 40 mmegaflep phép tính. 


mạch tích hợp: B2500 và B3500. 


1W Federal Information Processing 
Standard khuyến khích sử dụng định 
dạng dữ liệu gồm 6 chữ số 
(YYMMDD) trong việc trao đổi thông 
tin với nhau, nguyên nhân gây ra “sự 
có năm 2000”. 


1969-1970 | — 1970 _ _ 


I§68 Bell Labs rút khỏi Dự án MAC, phát triển hệ ¬ 
điều hành Multic, và bắt đầu phát triển Unix. {878 Người máy 


Ba bà nà T Shakey, phát triển tại 
I8 Chuẩn Hồ cóc UIỤI DISU TIM A0 0)ÓM SRI international, là 
kiện thuận lợi cho việc trao đôi dữ liệu giữa các 


ng SerifitinBiiartl người máy đầu tiên 
máy tính và các thiệt bị ngoại vi. dùng trí tuệ nhân t0 


để di chuyển. 


1888 Công ty Rand trình bày khái niệm 
mạng truyền thông phi tập trung cho 
cơ quan ARPA. 


1888 Robert Noyce, Andy Grove, và 
Gordon Moore lập ra công ty Intel - 
trở thành tập đoàn vào ngày 18/7. 


188 Bộ Quốc Phòng Mỹ 
trao cho mạng Arpanet 
nhiệm vụ nghiên cứu và 
bốn “nút” đầu tiên bắt đầu 
hoạt động tại đại học 
UCLA, UỆ Santa Barbara, 
SRI, và Utah. 


IÑ7 Winston Royce xuất bản “Quản Lý Việc 
Phát triển các Hệ Thống Phần mềm Lớn” 
phác thảo đại cương phương pháp phát triển ` 
thác nước. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin | 385 


1878 Tạp chí Computer Group News đổi 
tên thành Computer, tở nguyệt san 
chuyên ngành đành cho hội viên Hội 
Điện Toán. 


1878 Công nghệ MOS (chất bán dẫn 
0xid kim loại) của RCA hứa hẹn tạo ra 
những IÊ rẻ hơn và nhỏ hơn. 


1878 Xerox thành lập Trung tâm Nghiên 
cứu Palo Alto tại trường đại học 
Stanford để nghiên cứu về máy tính. 


1878 E.F. Codd mô tả mô hình quan hệ. 


187 Unix được Dennis Ritchie và 
Kenneth Thomson phát triển tại Bell 
Labs. 


1878 Đĩa mềm và máy 
in bánh xe cánh hoa 


(daisywheel printer) ra 
_ mắt lần đầu tiên. 


EBMRRELBmmm 


Prugcam Hiullo (InpuL, œutpedd); 
Begin 

Vrietn CHello Woridl ); 
End. 


1Ñ7I Niklaus Wirth phát triển ngôn 
ngữ Pascal, tiền thân của Modula-2. 


1R71 Tên gọi “Silicon Valley USA” lần 
đầu xuất hiện trong loạt bài viết cho tờ 
Electronic News của Don Hoeflter. 


1§71 David Parnas mô tä nguyên tắc che 
dấu thông tín. : 


1871 Nhóm Ted 
Hoff, S. Mazor, và 
F. Fagin phát triển 
bộ vi xử lý Intel 


1ấ71 Ray Tomlinson IẾ7I The IEEE 


4004 - một “máy thuộc Bolt Beranek và Computer Group 
tính trên một vi Newman gửi bức thư điện trở thành The IEEE 
mạch”. tử đầu tiên qua mạng. Computer Society. 


187? Vi mạch 8008 của hggXet 187? Dennis Ritchie 
Intel, bộ vi xử lý 8 bít Taubt phát triển ngôn ngữ 
đầu tiên xuất hiện nhưng „ . | © tại Bell Labs, được 
đá nhanh chóng được ) THRACHaeweleM3. Í đặt tên như vậy vì 
thay báng 8080. tên trước đó của 
ngôn ngứ này là B. 
187? Trò chơi điện tử Pong 
I72 Máy tính tay trổ của Nolan Bushneli thành tụ? 
nên phổ biến, làm cho công đền mức anh quyết Smalltalk 


cây thước trượt trở 
thành lạc hậu. 


định thành lập công ty Atari. 


được nhóm Leaming Research Group 
của Xerox PARC phát triển, phần lớn 
dựa trên ý tưởng của Alan Kay. 


38ó | Con đường phía trước k 


HEILO VORID Worie th Sịh (prolog) 
tello ;- 


1ff? Tại Wimbledon, Anh, 


prinlstring (“NELLO WORIIĐIH") một máy siêu âm trục điện 
mneese tltm) - má d0.pnssxug co | — l0án hóa (c0mpufterized Ẳ 
| axial tomography imager) ị 
I§7È Alain Colmerauer tại đang trong giai đoạn thực 


trưởng đại học Marseille phát nghiệm đã tìm thấy một GEOOOSONOENENGS Xu 
triển ngôn ngữ Prolog và qua khối u náo trong đầu một 1Ñ?? máy tính PDP 11/45 của DEC - 
đó đã làm cho khái niệm lập bệnh nhân. được giới thiệu, hệ thống mạch điện của 
trình logic trở nên nổi tiếng. máy này được đặt trong các vi mạch. 


187? Steve Wozniak chế tạo 1878 Các nhà nghiên 
máy phát thanh điệu “blue cứu tại Xerox PARC 
box”, mô phỏng tín hiệu điện phát triến một máy 
. thoại gọi miễn phí. Máy này PC thực nghiệm, gọi 
'F. ‡ được bán cho các sinh viênở là Alto, dùng con 
' ký túc xá tại đại học Berkeley.. chuột, mạng 
Ethernet, và một giao 
diện đổ họa. 


1873 Giao thức Kiếm Soát Truyền tin (TCP) bắt đầu | — 

được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của:đại học 1878 Alan Kay phát triển một máy PC thế hệ 

Stanford đưới sự chỉ đạo của Vinton Gerf. tương lai. “Máy tính văn phòng” của ông dựa trên 
Smalitalk, dùng biểu tượng, đỏ họa và con chuột. 


1E Thông qua một kỹ thuật gọi là tích hợp trên IW74 Một bài viết trên tở Radid Electronics mô tâ 
diện rộng, 10.000 thành phần được đặt trên một cách chế tạo một “máy tính mini cá nhân”, máy 
con chip có diện tích chỉ bằng 1 cm. Mark-8. 
18738 John Vincent Atanasoff được công nhận là 1E74 Tại Xeroc PARC, Charles Simonyi viết trình 
người tạo ra máy tính hiện đại khi một thẩm phán ứng dụng WYSIWVG (những g bạn nhìn tháy là 
liên bang tuyên bố bằng sáng chế máy ENIAC những gì bạn có) đầu tiên: Bravo. | 
của Eckert và Mauchly không có giá trị pháp lý. 
1874 Chip D-RAMI 4Kbit 
1873 Robert Metcalfe viết s nên thông dụng trên 
__ một phiên bản chạy thử tị tưởng. 
(memo) trên “Ether 
Acquisition" mô tả 1874 Tại Stockholm, các máy 
Ethemet dựa trên tính chơi cờ tham gia vòng thi 


Alohanet đã thay đổi. đấu đầu tiên của chúng. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


1878 John Cocke nghiên cứu dự án 801 ở 
IBM để phát triển một máy tính mini với cấu 
trúc RISC* chưa được đặt tên. 


1878 Máy PC đầu tiên, Altair 8800, được bán 
nguyên bộ trên thị trường, xuất hiện trên 
trang bìa của tạp chí Popular Electronies số 
tháng giêng. 


1875 IBM giới thiệu máy in laser. 


*RISC (Reduced instruction Set 
©omputer): máy tính có tập lệnh 
thu gọn. - 


1878 Máy tính Cray-1 của Cray - 
Research là siêu máy tính đầu tiên 
có cấu trúc véc†ơ. 


1877 Steve Jobs và Steve 
Wozniak thành lập tổng công ty 
Apple Computer vào ngày 3/1. 


1877 Các máy PC từ Tandy 
và Commodore xuất hiện 
trên thị trường với màn hình 
được gắn sẵn do đó không 
cần chỗ kết nói với TV. 


1§78 Gary Kildall phát triển hệ điều 
hành GP/M cho các máy PÊ 8 bít. - 


1878 OnTyme, dịch vụ thư điện tử 
thương mại đầu tiên, nhận thấy 
rằng tị trưởng này bị hạn chế vì 
số người có thế dùng dịch vụ này 
quá nhỏ. 


1878 IBM phát triển máy in phun 
(Ink-jet printer). 


187§ Steve Jobs và Steve 
Wozniak thiết kế và chế tạo 
máy tính Apple I, hầu như chỉ 
là một bo mạch. 


| = SEI 1877 Bill Gates và Paul Allen 


thành lập Microsoft, mở cửa 
hàng đầu tiên ở Albuquerque, 
bang New Mexico. 


1877 Apple II xuất hiện vào mùa 
xuân và thiết lập một phương 
pháp đo lường tiêu chuẩn công 
năng của máy tính cá nhân. 


1877 Nhiều công ty bắt đầu thử 
nghiệm với đường cáp quang. 


388 | Con đường phía trước 


1878 DEC giới thiệu 1878 Phần mềm Ƒ? 
máy VAX 11/780, Wordstar được giới 


máy tính 32 bit, và thiệu và tiếp tục 
trở nên phổ biến trở thành phần 
cho các ứng dụng mềm xử lý văn bản 
khoa học và kỹ phổ biến nhất trên 
thuật. các máy dùng hệ 
điều hành GP/M và 
IE Structured Analysis and System Specification của Tom sau này trên hệ 
DeMarco trở nên phố biến cho việc phân tích cấu trúc. điều hành DOS. 
1878 Ron Rivest, Adi Shami và Leonard Adelman đề nghị 
dùng bộ mã RSA làm hệ thống mật mã để mâ hóa việc I87§ Bộ vi xử lý 16 bịt đầu tiên của Intel, 


truyền thông tin kỹ thuật số. 8086, ra mắt lần đầu. 


1878 Chương trình bảng tính điện tử đầu tiên, 
VisiCalc, của Don Bricklin và Bob Franston được 
công bố vào ngày 11/5 và được bông nhận là “phần 
mền sát thủ” — rất tuyệt 
vời — đối với các máy 
PC đầu tiên. 


1878 Beniot Mandelbrot tiếp tục nghiên 
cứu fractal* bằng cách tạo ra các bộ l:, | 
Mandelbrot, xuất phát tử z(n + 1) = Xxv#. xí 2 Thước 
zí(n) * z(n) - (0). ”. ~"ÊPNGÀNNEa 1 


I7 Motorola giới thiệu vi 
mạch 68000, sau này hỗ trợ 
máy Macintosh. 
18T Các đĩa video số xuất hiện 1878 Điện thoại di 
từ nỗ lực của Sony và Philips. động được thử 
._ nghiệm ở Nhật và 
thành phố Chicago. 


*Ƒractal: mẫu hình học lặp đi lặp lại: một hình thế gồm các đường nét đơn giản bất thường hoặc bị phân mảnh có thế lắp đi lấp 
lại quá trình phân nhỏ và mỗi phần phân nhỏ này lại là một bản sao chép nhỏ hơn của phần tống thế. fractal được dùng trong 
việc tạo mô hình các câu trúc tự nhiên không có hình thể đướng nét đơn giản, thí dụ như mây, cảnh núi hon và bở biến. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


389 


1888 IBM chọn hệ điều hành 
DOS của công ty Microsoft 
mới thành lập làm hệ điều 
hành cho máy PC mới của họ. 


1980-1981 | ~ 1981 


1899 David A. 

Pafterson tại 
_ đại học UC 

Berkeley bắt 

đầu dùng 

thuật ngữ “tập 
lệnh thu gọn” (RIS: reduced- 
instruction set) và, cùng với 
John Hennessy tại đại học 
Stanford, phát triển khái niệm 
này. 


with ì Ú, tse ¡_0, 
proccdurc hielhh k 

„" 

pút C1tlo World"), 
cnd 1iello, 
D am san 


I8 Sau một 
thời gian phát 
triển lâu dài, 

ngôn ngữ Ada 


ra đời. Được Bộ Quốc Phòng Mỹ phát 


triển, ngôn ngữ này được thiết kế để 
dùng cho các trình ứng dụng nhúng 
và kiểm soát tiền trình. 


1888 Wayne Ratliff phát triển dBase 
II, phiên bản chương trình đầu tiên 
về cơ sở dữ liệu của máy PC. 


1881 Barry Boehm nghĩ ra mô 
hình Cocomo (Constructive 
Cost Model), dùng đế đánh 
giá phí tổn phần mèm. 

1881 Nhật chiêm giữ thị phần 
lớn về vi mạch (chip) khi sản 
xuất các vi mạch có bộ nhớ 
64 Kbit. 


I1 Xerox giới thiệu phiên 
bản thương mại của Alfto, gọi 
là Xerox Star. 


188 Máy tính xách tay 
0sborne †, cân nặng khoảng 
11 ký và có kích thước bằng 
một cái va li nhỏ. 


1881 Máy IBM PC với kiến trúc 

mở được tung ra thị trường vào 
tháng 8, phát tín hiệu cho toàn 

bộ nước Mỹ biết rằng máy tính 
_ cá nhân sẽ trở thành dòng máy 
tính chủ đạo. 


| : R I882? Tạp chí Time chọn máy tính là 


1882 Công ty Columbia Data Products sản xuất máy “Nhân vật trong năm”. 


tính “nhái” IBM PC đầu tiên. Hãng Compaq nhanh 


chóng theo sau với sản phẩm riêng của mình. 
1882 Công ty Autodesk được thành lập và xuất 


xưởng phiên bản AutoCAD đầu tiên vào cuối năm. 


182 John Wamock 
phát triển ngôn ngữ mô 
tả trang PosfScrip† và 
kết hợp với Charles 
Geschke lập ra công ty 
Adobe Systems. 


I2 Siêu máy tính Cray X-MP 
(hai siêu máy tính Cray-† được 
nói song song với nhau) cho thầy 
là nhanh gấp ba lần máy Cray-. 


1882 Nhật khởi động dự án máy tính “thế hệ thứ 
năn”, tập trung vào lãnh vực trí tuệ nhân tạo. 
1882 Dịch vụ email mang tinh thương mại bắt đầu 
trong 25 thành phó ở Mỹ. 


1982 ứng 11 Compaq công bố máy tính PC xách tay 
tương thích IBM. 


390 | Con đường phía trước 


: 1883 Mặc dầu 


1888 Bằng cách đưa vào 
các hình đồ họa như biểu 
đỗ pie charts và bar graphs, 
Lotus †-2-3 đã làm được 
cho máy IBM PC những gì 
.mà phần mềm VisiCalc làm 
cho máy tính Apple Il. 


1883 Điểm nói Josephson được phát triển trên 
cơ sở dự đoán của Brian Josephson trong năm 
1962, mang ý tưởng tốc độ nhanh hơn và điện 
năng thấp hơn vào iÉ. 


1883 Máy IBM PC-XT càng chứng tỏ sự thành 
công trên thị trường thì máy P Junior lại càng 
sớm đối diện với sự tận diệt. 


1883 Việc hoàn tất bước chuyển đổi TCP/IP 
đánh dầu sự tạo ra mạng Internet toàn cầu. 


không may mắn 
gặt hái được thành 
công về thương 
mại, máy Lisa của 
Apple, tung ra vào 
tháng 5, cho thây 
những gì có thể thực hiện được bằng con chuột, 
biếu tượng và trình đơn thả xuống. 


1888 Công ty 
Thinking 
Machines và 
Ncube được 
thành lập, tao 
nên một cú hích 
cho việc xử lý 
Song song. 


1883 Tại Bell Labs của AT&T, 
Bjarne Stroustrup tiếp tục nghiên 
cứu €**, phần mở rộng hướng đối 
tượng của ngôn ngữ £. 


Thang 1/1884, máy tính Macirtosh được 
trình làng bằng một chiến dịch quảng cáo 
ràm rộ. 


máy tính. 


1884 Motorola giới thiệu 
máy MG68020 với 
250.000 transistor. 


I4 Apple thêm sức 

mạnh cho đồ họa vi tính 
băng phần mềm MacPain - 
của mình. ì 


1984 Tiêu chuẩn âm nhac 
MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface - Giao 
diện Nhạc cụ Kỹ thuật số) 
được phát triển, tạo cầu 
nối cho máy tính và các 

: loại nhạc cụ kỹ thuật số. 


18 Phim chiếu màn ảnh rộng, The Last 
Starfighter, dùng hình ảnh tạo ra từ siêu 


1884 NEC sản xuất ví mạch 256 Kbit, và 
IBM giới thiệu vi mạch bộ nhớ RAM 1 MB. 


1# Tại Neuromancer, nhà văn William 
Gibson sáng chế ra thuật ngữ 
“cyberspace” (tạm dịch: không gian ảo). 


1884 Địa CD-ROM, được Sony 

` và Philips giới thiệu, cung cấp 
một dung tượng lưu trữ lớn cho 
các dữ liệu số hóa. 


1884 Bắt đầu từ tháng 8, bộ vi 
xử lý 16 bít của Intel, 80286, 
được gắn trên loại máy P© AT 
mới của IBM, mở rộng khả 
năng của máy tính để bàn. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin | 39I 


I6 Inmos giới thiệu transputerˆ, 


ị . I8 Người máy 
với điểm đặc sắc là kiến trúc xử 


Omnibot 2000 
lý đồng thời. của Tony 
18 Quỹ khoa Học Quốc Gia Kyogo có thể di 
(Mỹ) thành lập 4 trung tâm siêu chuyến, nói và 
máy tính quốc gia. cằm đồ vật. 


1885 Tốc độ của siêu máy 
tính đạt đến 1 tỉ phép 
toán/giây khi máy Cray 2 và 


1##S Với sự phát triển của 
Windows 1.0, Microsoft mang 


tổý VŨ Wsöïg soio các đặc điểm giống như 

_ Nhu: Macintosh-like vào các máy PC 
kvbltete bit be tương thích hệ điều hành D0S 
Thinking Machines được bán ' ' 
ra thị trường. 


1846 Phần mềm PageMaker của Paul 
Brainard trở thành chương trình “xuất bản. 

trên bàn” đầu tiên của máy PC và được 
dùng rộng rãi, đầu tiên trên máy Macintosh - gÊ.--= 
và sau đó là máy PC tương thích IBM. ' KUnEI. 


1845 Tháng 10, Intel giới thiệu vi mạch 
Xử lý 32 bit 80386 có khả năng quản lý 
bộ nhớ gắn trên vi mạch. " 


(*Transputer - vi mạch có khả năng của vỉ xử lý: một vi mạch mạnh có 
các chức năng của một bộ vì xứ lý, có bộ nhớ riêng và có khả năng 
thực hiện công việc xử lý song song.) 


ma EN —Đ. 


I6 Một bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal 


đã giúp phố biến rộng rãi khái niệm và thuật ngữ 1887 Watts Humphrey 
CASE, viết tắt của “computer-aided software (ảnh) và Wiliam Aweet, 
engineering” (công nghệ phần mềm được máy của Phân viện kỹ thuật 
tính trợ giúp). phần mềm công bố frame 
1888 Siêu máy tính Cray XP với bốn bộ vi xử lý work xử lý chính sau này 
thực hiện 713 triệu phép toán dấu chấm động trở thành Capability 

một giây. maturity Model, được thiết 


kế để tiên đoán năng lực của trình nhát triển để 


1887 Experimental 4- và vi mạch 16 Mb tạo ra phần mềm đáng tin cậy. 


được giới thiệu. 


392 | Con đường phía trước 


I8 Loạt bộ vi xửlý32bitRISỐ — T#W§ Máy tính Next của Steve 
thuộc họ 88000 của Motorolacho  d0ob$ ra ly người tiêu dùng 
thấy tóc độ xử lý tăng lên đến 17 — nhưng, bắt chấp những tính 
triệu lệnh/ giây. năng tiên ki đá không thu 

` hút được nhiều người mua 
1 Sinh viên cao học Robert tị 
Morris Jr. minh chứng tính cần VÿN) THỊ DƯNHU S.TƯÚP 
thiết phải bảo mật mạng hơn nữa 
khi thả một chương trình chứa 
virus máy tính vào mạng Internet 
I##§ Barry Boehm công bố môtả — vào ngày 2/11. 
vê mô hình xoắn ốc trong phát triển 
phần mềm, thừa nhận nhu cầu tăng 
cường xây dựng hệ thống. 


1# Tìm Bemers-Lee để nghị dự  1§§#B Seymour Cray thành lập công ty Cray 

án World Wide Web với CERN Computer và bắt đầu phát triển Ệray 3 dùng vi 
(Hội đồng Nghiên cứu Nguyên tử mạch bằng chất gallium arsenidệ. 

của châu Âu). 1# Các tiêu chuẩn đo lường năng lực máy tính 
1## Bộ vi xử lý 80486 của Intel — đầu tiên SPEC được tung ra, tạo thuận lợi cho việc 
với 1,2 triệu transistor được giới so sánh hiệu năng giữa các máy tính nhằm phục 
thiệu vào tháng tư. vụ cho công tác tính toán khoa học. 


mm, mmwx 18 Vi mạch xử lý ¡486 và iPSC/860 của Intel, cùng 


#0 Microsoft giới thiệu DO 68040 của Motorola xuất hiện trên thị trường. 


Windows 3.0 vào tháng 188 Berners-Lee viết nguyên mẫu đầu tiên cho World 

9, tạo ra cuộc tranh cãi Wide Web, dùng các thuật ngữ sáng tạo ho của mình: 

căng thẳng về tính pháp URLs, HTML và HTTP. 

lông nẽ.. _ 188 Mạng Arpanet chính thức ngưng mọi hoạt động. 

giống nhau về “dáng vẻ —.=======ẽ T8] BỘ Thương Mại và Công nghiệp Nhật từ bỏ chương 

và cảm quan” của hệ điều hành hy với hệ _ trình xây dựng máy tính "thề hệ thứ năm" và thay vào đó là 

điều hành của Macintosh. lập kế hoạch thiết kế máy tính "thế hệ thứ sáu" dựa trên 
mạng tế bào thần kinh ~ mô phỏng các hoạt động của não 

II Các nhà khoa học tại Bell Labs bộ con người. 


biểu NỞ SÂU BÀI tin BÉ nh 181 Cray Research công bố siêu máy tính Cray Y-MP 
kế 000508121470100„a0. nói 090 với 16 bộ vi xử lý và đạt tốc độ 16 Gilops. 


18 Hewilett-Packard và IBM cùng lúc KG về 
HEx dệt II Liên minh PowerPC giữa IBM, Motorola và Apple được 
thông báo các máy tính RISỐ của mình _ tuyên bề vào ngày 3/7. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


mm | 


188? Sau khi gây nhiều 
lo ngại vào đầu tháng 
3, thiệt hại thực sự do 
virus Michelangelo gây 
nên không lớn. 


189? Tháng ba, hệ 
thống truyền âm thanh 
tới nhiều người dùng 
một lúc, M-bone, bắt 
đầu được dùng trên 
mạng Internet. 


1882 DEC giới thiệu bô vi xử lý 
thực hiện kiên trúc RISC Alpha 
64 bit của công ty. 


18 Apple 
tung ra máy 
Newton, trợ 
giúp cá nhân 
kỹ thuật số 
đầu tiên. Thiết 
bị này dùng . 
loại bút châm (stylus), và là thế hệ đâu tiên 
có một điểm yêu là nhận dạng chữ việt 
kém. 


_ W8 Sinh viên và nhân viên trường đại học tại Trung tâm Ứng dụng Siêu 
máy tính quốc gia tạo ra giao diện đồ họa người dùng để di chuyển trên 
Internet gọi là NCSA Mosaic. 


I3 Bộ vi xử lý Pentium của Intel được giới thiệu vào tháng 3. 


*Ó 


Web. 


1885 Bộ phim Câu chuyện Trò chơi (Toy Story) là bộ 


phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới được thực 
hiện hoàn toàn bằng máy tính. 


này. 


1885 Ngôn ngữ lập 
trình Java, công bố 
' Vào tháng 5, cho 

phép phát triển các 
trình ứng dụng độc 
lập với hệ nền. 

“Duke” là applet đầu IS Windows 95 được 
tiên của ngôn ngữ tung ra và0 ngày 24/8 với 


I##4 Trình duyệt đầu tiên Netscapexuấi = Thạạg 4/188, Jim Ciark và 


(nguyên thủy là Mosaic 


1# Leonard Adleman thuộc đại học Communicafions). 
` Nam Œalifornia chứng minh rằng DNA 
có thế dùng làm phương tiện tính toán. 


sự quảng cáo rầm rộ. 


394 | Con đường phía trước 


1898 Bộ vi xử lý Pentium Pro của Intel được 
thông bảo. 


1898 PointCast Network được nhiều người chọn làm 
Ứng Dụng Trong Năm. Gông ty này cung cấp miễn 
phí cho người dùng nhiều thông tin phong phú và 
hữu ích như tin tức, tài chính, thế thao, thời tiết và 
thu tiền lại từ những người quảng cáo trên trang 
Web của họ. 


18868 Do sự cố "sụp mạng” vào tháng 8, AOL, nhà 
cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu ở Mỹ, miễn phí 
60 phút truy cập Internet cho tât cả các khách 
hàng của minh. 


1898 AT&T tham gia thị trường cung. cấp dịch vụ 
Internet. 


1888 Cuộc chiến giành quyền thống trị thị trưởng 
trình duyệt Web giữa Navigator của công ty 
Netscape và Internet Explorer của Microsoft 
bùng nổ. 


1898 Đưởng kết nói Internet kỹ thuật số, tốc độ 
cao ISDN, len lỏi vào hộ gia đình và các doanh 
nghiệp nhỏ. 


18968 Các công ty bắt đầu xây dựng mạng nội bộ 
Intranet để lưu trữ dữ liệu và tài liệu trên các trang 
Web và cho phép nhân viên truy cập vào. 


1898 Tính năng multimedia được tích hợp vào bo 
mạch chủ (mainboard). 


Tháng (5 găm 1887 Tại New York, máy tính Deep Blue 
của IBM đánh bại nhà vô địch cờ vua Gary 
Kasparov trong trận đầu gồm 6 ván. 


1887 Phần mềm đọc trên máy tính mang tính đột 
phá của công ty Dragon Systems. Khác với các 
phần mềm trước loại này chỉ đọc từng từ một, 
phần mèm của công ty Dragon Systems cho phép 
đọc một cách tự nhiên. 


1887 Lần đầu tiên máy tính để bàn được bán với 
giá dưới 1.000 USD. 


187 IBM thông báo có thể dùng chất liệu đồng 
thay cho nhôm đang dùng trong các vị mạch. Nhờ 
đó các vi mạch sẽ nhỏ hơn, tiết kiệm được điện 
năng và mạnh hơn. 


Tin 1? tăm 1987 Chuẩn modem trên toàn thế giới 
chính thức được nâng lên tới 56.000 bit/giây. 


1887 Máy tính mạng (NC) — hoàn toàn không dùng 
ổ đĩa - được phát triển dùng để †ruy cập mạng 
công ty và mạng Internet. 


1887 Intel giới thiệu Pentium II, thé hệ vi xử lý mới. 


Ngày ?§ tháng † tăm 1898 Compaq mua lại DEC — 
với giá cao nhát trong lịch sử ngành điện toán: 
9,6 tỉ USD — trở thành công ty lõn thứ hai trên thé 
giới (doanh số 38 tỉ USD), chỉ sau IBM (doanh số 
78 tí USD). 


Ngày ?4 thám 11 sa 1998 AOL mup Netscape với giá 
4,2 tí USD. 


Tháng ? sản 1898 Hai nhà sản xuất máy điện toán 
IBM và DEC, người trước kẻ sau, thông báo sẽ 
sản xuất bộ vi xử lý vượt qua rào cản 1.000 MH¿. 
Lúc này, Pentium II của Intel chỉ chạy với tốc độ 
333 MH¿. 


Ngày 19 tháng 5 sắm 1988 Bộ Tư Pháp Mỹ Janet 
Reno đệ đơn kiện công ty Micrdsoft vi phạm luật 
chống độc quyền. Cùng lúc chính quyền ở 20 
tiểu bang và hạt Golumbia cũng đồng đứng tên 
kiện Microsoft với lý do tương tự. Đây là một 
trong những vụ kiện chống độc quyền quan trong 
nhất nước Mỹ chiếu theo các điều khoản trong 
Luật Chồng Độc Quyền của Sherman ban hành 
năm 1890. 


ị 
Tháng 5 nắm 1899 IBM thông báo đã thiết kế một loại 
bộ nhớ máy tính (tmj-ram) có thể thúc đẩy ngành 
công nghệ thông tin vào kỷ nguyên mới, mở đường 
cho việc phát triển máy tính lượng tử (quantum 
computer) trong tương lai. 


1899 IBM lập kỷ lục lưu trữ mới khi nói rằng họ có 
thể lưu trữ 20 gigabit thông tin trên mỗi inc vuông 
(khoảng 3 Gb/1cm2) nhiều gấp 3 lần chuẩn lưu trữ 
hiện thời của ổ đĩa cứng (khoảng 6,5 Gb/inch2). 


Tháng 7/1888 Các nhà khoa học ở HP đã lắp ráp 
được một mạch điện máy tinh nhỏ nhất, có kích 
thước bằng một lớp đơn của một phân tử. Với công 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin 


nghệ này, các máy tính phân tử có thế chạy nhanh 
gấp 100 tỉ lần máy tính chạy nhanh nhất hiện nay. 


Nuảy 24/8/1898 Trên một bài báo, Paul A. Packan 
thuộc công ty Intel cho rằng công nghệ thiết kế vi 
mạch điện toán dựa trên silicon đã đạt đến mức 
giới hạn vật lý va có thể làm cho Luật Moore trở 
nên lạc hậu vào trước năm 2010. 


2 


... TƯƠNG LAI 
CA MÁY TÍNH 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin | 397 


ăm 1965 người đi đầu trong lãnh vực chất bán dẫn Gordon 

Moore tiên đoán rằng số lượng transistor chứa trong một vi 
mạch máy điện toán mỗi năm sẽ tăng lên gấp đôi. Phát biểu này 
của ông ngày nay được mọi người biết đến dưới cái tên Định luật 
Moore, và đã được chứng minh là khá chính xác. Trung bình cứ 
khoảng 18 tháng, số lượng transistor và tốc độ tính toán của các bộ 
vi xử lý hiện thời đã tăng gấp đôi. Các thành phần trong máy tính 
tiếp tục giám kích thước nhưng lại ngày càng nhanh hơn, rẻ hơn 
và đa năng hơn. 

Do sức mạnh và tính đa năng tăng lên, các máy điện toán ngày 
càng giúp đời sống thường nhật của con người ngày càng đơn giản 
hơn. Không may, khi việc sử dụng máy tính trở nên phổ biến sâu 
rộng thì các cơ hội sử dụng chúng vào các mục đích sai trái cũng 
nhiều hơn. Những hacker máy tính —- những kẻ cố tình xâm nhập 
bất hợp pháp vào các hệ thống máy tính — thường vi phạm tính 
riêng tư và thậm chí còn có hành vi xục xạo hoặc tiêu hủy các tài 
liệu quan trọng. Những chương trình gọi là virus có thể sao chép và 
lây lan từ máy này sang máy khác, xóa bỏ thông tin hoặc gây hỏng 
hóc, phá hoại cho hệ thống. Có người lại còn dùng máy tính để 
chiếm đoạt tiên hoặc thay đổi thẻ tín dụng của người khác. Vấn để 
về đạo đức trong sử dụng Internet đã trở nên quan trọng và đã 
không ít lần người ta đã đưa ra câu hỏi về việc luật pháp sẽ qui định 
như thế nào đối với các tài liệu đưa lên mạng và các trang Web. 
Những vấn đề tôn tại đã lâu như quyền riêng tư và tự do ngôn luận 
cũng được mang ra xem xét lại dưới ánh sáng của cuộc cách mạng 
kỹ thuật số. Cá nhân, công ty và chính phủ, thông qua các cuộc đối 
thoại hiểu biết, hòa giải, đang hợp tác với nhau để cùng giải quyết 
các vấn đề liên quan đến vấn đề sử dụng máy tính an toàn hơn và 
có những qui định pháp luật tốt hơn. 

Máy điện toán sẽ trở nên tiên tiến hơn và cũng sẽ dễ dùng hơn. 
Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói được cải tiến sẽ giúp cho việc điều 
khiển máy tính dễ hơn. Thực tế ảo — công nghệ tương tác với máy 
tính bằng cách sử dụng mọi giác quan của con người cũng sẽ góp pần 


398 | Con đường phía trước 


làm cho sự giao tiếp giữa người và máy trở nên thuận lợi hơn. Các 
tiêu chuẩn đối với các ngôn ngữ lập trình thực tế ảo — thí dụ, ngôn 
ngữ Virtual Reality Modeling (VRML) - hiện nay đã đang được 
dùng và được phát triển cho World Wide Web. 

Những mô hình điện toán xa lạ khác cũng đang được phát triển, 
bao gồm máy tính sinh học, sử dụng các cơ thể sống; máy tính phân 
tử dùng phân tử có các tính chất đặc biệt và máy tính dùng DNA, 
đơn vị căn bản của hệ di truyền, để lưu trữ đữ liệu và thực hiện các 
phép toán. Những thí dụ này có thể là nền tẳng tính toán trong 
tương lai mà, cho đến giờ, còn bị giới hạn trong khả năng hoặc mới 
chỉ là lý thuyết. 

Các nhà khoa học đang nghiên cứu chúng vì bị giới hạn vật lý 
trong việc thu nhỏ các mạch điện gắn trong silicon. Còn có những 
giới hạn khác liên quan đến sự tỏa nhiệt phát ra từ những transistor 
nhỏ nhất. 

Những đột phá đáng chú ý xảy ra trong lãnh vực điện toán 
lượng tử (quantum computing) vào cuối những năm 1990, Máy điện 
toán lượng tử đang được nghiên cứu dùng các thành phần của phân 
tử chloroform (một hợp chất giữa nguyên tử clor và hydro) và một 
trạng thái khác của một phương pháp dùng trong y học gọi là chụp 
ảnh cộng hưởng từ (MRI) để tính toán ở cấp độ phân tử. Các khoa 
học gia dùng một nhánh của ngành vật lý học có tên cơ học lượng 
tử, mô tả hành vi của các mảnh nguyên tử nhỏ (các mảnh này cấu 
thành nguyên tử), làm cơ sở cho cách tính toán lượng tử. Máy điện 
toán lượng tử một ngày kia có thể sẽ nhanh hơn gấp ngàn cho đến 
triệu lần các máy điện toán hiện thời, vì chúng lợi dụng các luật 
chi phối hành vi của mảnh nguyên tử nhỏ. Những luật chỉ phối 
này cho phép các máy điện toán lượng tử xem xét cùng một lúc 
tất cả các câu trả lời có thể có đối với một câu hỏi. Việc sử dụng 
máy điện toán lượng tử trong tương lai có thể bao gồm cã việc giải 
mã và tra vấn các kho dữ liệu khổng lô. Các lý thuyết gia về hóa 
học, khoa học máy tính, toán học và vật lý giờ đây đang miệt mài 
nghiên cứu để xác định khả năng và giới hạn của cách tính toán 
lượng tử này. 


Phụ lục: Lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin | 399 


Việc liên lạc giữa người dùng máy tính và mạng sẽ được hưởng 
lợi từ các công nghệ mới như hệ thống liên lạc băng thông rộng có 
thể chuyển tải qua lại nhiều đữ liệu nhanh hơn và thuận tiện hơn 
đối với các kho dữ liệu khổng lồ được nối liền với nhau và sẽ phát 
triển không ngừng về số lượng và chủng loại. 


BILL GATES 


- Á 
 ?OAp N 


CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 


BAN BIÊN DỊCH FIRST NEWS 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Tiến sĩ QUÁCH THU NGUYỆT 
Biêntập  : Yên Thảo 
Trìnhbày : First News 
Sửabảnin : Quỳnh Lâm 
Thụchiện : Eirst News 


NHÀ XUẤT BAN TRE, 
1ó1 LÝ CHÍNH THĂNG - QUẬN 3 - TP. HCM 
Tel: 9316211 — Fax: 8437450 
In 1.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm tại XN In Công ty Văn hóa Phương Nam. Giấy . 


đăng ký KHXB số 1554/19/CXB do Cục Xuất Bản cấp ngày 27/12/2002 và giấy 
trích ngang KHXB số 1214/KHXB/2004. In xong và nộp lưu chiếu tháng 8/2004. . 


ALNOUJĐXOUE NM€X 


^"° 105 S518 


Đây là cuốn tự truyện đặc biệt của một con người 
huyền thoại - một người đã làm thay đổi thế giới chúng 
ta khởi đầu từ những suy nghĩ và ước mơ táo bạo cùng 
niềm say mê khám phá ngay từ tuổi 13. 


“ 


CON ĐƯƠNG PHIA TRƯƠỢC 


e 


- Wall Street Jdournal 


Cuốn sách được cập nhật với những thông tin và 
hình ảnh mới nhất này sẽ mở ra cho chúng ta những 
câu chuyện từ những ngày tháng thuở ban đầu của 
chàng thiếu niên với ý tưởng "chiếc máy tính" cho mọi 
người, rồi bổ ngang trường Đại học danh tiếng 
Harvard để làm điều mình thích, rồi biết bao thử thá°h 
thăng trầm để tạo dựng tập đoàn khổng lồ hàng đầu 
thế giới - Microsoft. Cậu bé ngày nào đã thống trị và 
làm xôn xao thế giới nhiều thập kỷ liền - là người sáng 
tạo nhất, quyền lực nhất và giàu có nhất hành tinh - 
đã, đang và sẽ còn làm thay đổi thế giới. 


Các bạn sẽ khám phá câu chuyện thú vị, một tính 
cách đặc biệt, một tầm nhìn rộng lớn, một suy nghĩ 
mới mẻ, rất độc đáo và một tài năng hiếm có của một 
con người mà tầm ảnh hưởng đối với thế giới chúng ta 
mạnh mẽ biết bao. 


ˆ 


Một cuốn sách có thể giúp bạn nhìn thấy rõ hơn 
và mạnh dạn bước trên con đường của mình! 


Š—” HiwfNwÝ CÔNG TYVĂNHÓASÁNGTẠO Ẳ& - 


Phát hành: NS. __ & ,11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1,TP.HCM 
ĐT : 822 7979; Fax : 822 4560; Email : firstnews @hcmc.netnam.vn 6iá: 42.0009 


